Thiền sư 

Ajahn Brahm 


THIỀN 


Theo Cách Phật Dạy 
Sẽ Đi Đen Giải Thoát 


Người dịch: 

Lê Kim Kha 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


Cho mẹ, ba, và anh, chị, em. 



Kính tặng các Tăng Ni khoa Thiền 
Học viện Phật giáo Vạn Hạnh 


Nguyện cho công đức Pháp thỉ này được hồi hướng 
đến những người thân quyến và tất cả chúng sinh. 


(Bản gôc tiêng Anh: 'Mindýulness, Bliss & Beyond\ ân bản ở Châu A 
'Happiness oỷMediatioĩd). 

Người dịch giữ bản quyền bản dịch tiếng Việt này. Quyển sách này được 
người dịch in và ấn tống miễn phí cho các Phật tử, không được in hoặc sao 
để bán, trừ khi có sự đồng ý (với mục đích phi lợi nhuận) của người dịch. 

Liên hệ để góp ý hoặc để nhận sách ấn tống: 

Tel: 0909503993 

email: lekimkha@gmail.com 



_ > _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 5 


NỘI DUNG 


về quyến sách này 

9 

Lời Giới Thiêu 

• 

13 

BẢNG VIÉT TẮT 

18 

Phần Dẩn Nhập; Bức Tranh Lớn 

Thiền & Muc Tiêu Của Thiền 

• 

Cách Sử Dụng Quyển Sách Này 

21 

Phần 1: Hanh Phúc của Thiền 

• 

29 

1. Phương Pháp Căn Bản của Thiền -1 

Một nền tảng vững chắc dựa trên bổn giai đoạn 
đầu tiên của Thiền. 

31 

2. Phương Pháp Căn Bản của Thiền - II 

Ba giai đoạn căn bản cao hơn của Thiền, 
trong đó “Hơi Thở” trở nên đẹp đẽ. 

57 

3. Những Chướng Ngại đối với Thiền -1 

Hai chướng ngại đầu tiên của năm chướng 
ngại ngán giữa ta và những trạng thái định sâu 

của thiền — Tham Duc và Ac Ỷ 

• 

79 

4. Những Chướng Ngại đối với Thiền - II 

Ba chướng ngại còn lại — Buồn ngủ & Đờ 
đẫn, Bất an & Lo lắng, và Nghi Ngờ 

97 




6 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


5. Chât Lượng của Chánh Niệm 123 

Chánh niệm, người gác cổng. 

Làm thể nào để chúng ta thành công trong Thiền tập. 

6. Dùng Những Cách Đe Làm Tươi Mới Việc Thiền 145 

Những sự Thiền làm thư giãn tâm, giải tỏa 

sự buồn chán, phiền não (ưu), và tạo ra niềm vui (hỷ). 

I. Hơi Thở Đẹp 173 

Đạt đến trạng thái định sâu của Thiền. 

Những tầng thiền định, jhãna. 

Những trí tuệ minh sát để giác ngộ. 

8. Bốn Nen Tảng Chánh Niệm 219 

Dùng những mục tiêu chánh niệm đê đạt tới 

Viên Ngọc nằm trong lõi Hoa Sen. 

Phần 2: Đi Đen Hạnh Phúc và Hơn Nữa 263 

9. Những Tầng Thiền Định —Jhãna (I): Chân Phúc 265 

“Hcrì thở đẹp bắt đầu cuộc hành trình. 

10. Những Tầng Thiền Định —Jhãna (II): Chân Phúc 285 

Vượt Trên Chân Phúc 

Những dấu hiệu Nimitta: ngưỡng cửa bước 
vào các tầng thiền định jhãna. 

II. Những Tầng Thiền Định —Jhãna (III): Chân Phúc 317 
Vượt Trên Chân Phúc Vượt Trên Chân Phúc 

Cách để chứng đắc một tầng thiền định jhãna, 

Cái gì ở bên trong tầng thiền định jhãna 






_ > _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 7 


12. Bản Chất Của Trí Tuê Minh Sát Thâm Sâu 

• 

Điều gì ngăn cản chúng ta nhìn thấy mọi 
sự thể như chúng đích thực là?. 

Cách để một cái tâm hùng mạnh nhờ Thiền định 
thâm sâu có thể khám phá ra chân lý. 

369 

13. Trí Tuệ Thâm Sâu Giúp Giải Thoát 

Trí tuê thâm sâu thay đôi moi sư và dân dăt 
chúng ta đển trải nghiệm sự giác ngộ. 

391 

14. Giác Ngộ: Buớc Vào Dòng Thảnh Đạo 

Niết-bàn (Giác ngộ) là gì? 

Trải nghiệm đầu tiên của Nỉết-bàn —Nhập Lưu 

443 

15. Hướng Đến Đích: Giác Ngộ Hoàn Toàn 

Bổn Tầng Giác Ngộ. 

Làm thê nào có thê nói một người đã giác ngộ 
hay chưa giác ngộ? 

481 

Phần Kết; Buông Bỏ Cho Đen Cùng ... 

523 

Tầm quan trọng của sự Buông Bỏ. 

Những ràng buộc và những rào cản chúng ta 
có thể gặp phải. 

Làm thể nào để phát triển sự bình an và hạnh 
phúc trong cuộc sổng hàng ngày của chúng ta. 





_ > _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 9 


Vê quyên sách này 

Kinh gửi các Tăng Ni, những Phật tử, và độc giả gần xa: 

Người dịch rẩt tâm đắc với quyển sách này của thiền sư Ajahn 
Brahm. Trước nhất, đây là một quyển sách rất hay, rất thực 
dụng, và rất sâu sẳc. Vị thiền sư nổi tiếng luôn-mỉm-cười này đã 
trình bày một cách bài bản tất cả những bước thiền tập giúp cho 
người thiền dễ học hiểu, thực hành để đi đển những kểt quả 
nhanh hom của thiền. Phần căn bản này là rẩt quan trọng nên 
thiền sư đã giảng giải và lặp đi lặp lại nhiều lần trong quyển 
sách, theo kiểu những công-thức cần phải hoàn thành, và những 
cách thức đó cũng được giảng giải rất sâu sắc về mặt nguyên-lý 
và nguyên-nhân để giúp cho việc hoàn thành các bước đó. 

Ngoài phần các bước và phương pháp thực hành thực dụng 
đó, quyển sách cũng chứa đựng những triểt-lý về thiền học đầy 
tỉnh kinh điển với những trích dẫn xác đáng và rõ rệt từ trong Ba 
Tạng Kỉnh của Phật giáo Nguyên thủy ghi lại những lời dạy về 
tỉnh triểt lý của thiền và sự thực hành thiền. Nói đúng ra, những 
hướng dẫn về thiền tập trong quyển sách này được dẫn dẳt dựa 
trên nền tảng triểt lỷ về thiền-học và thiền-tập do chỉnh Đức Phật 
lịch sử đã giảng dạy. Tức là, những bước thực hành thiền [và đổi 
trị chướng ngại] đều dựa vào tỉnh họp-lý và tỉnh khoa-học nhằm 
giải quyết từng vẩn đề một cách rốt rảo. Đó là tính khả-dụng và 
khả-thỉ của một con đường Đạo. 

Quyển sách đề cao con đường Thiền Phật giáo với mục tiêu 
dần dần đạt được sự tĩnh-lặng có chú tâm và trỉ-tuệ minh sát. 
Thiền vổn luôn gồm có hai phần định [samadhi] và tuệ [panna], 
chứ thực ra không có loại thiền nào có thể đứng riêng một mình 
là Thiền định [samatha] hay Thiền tuệ minh sát [vipassana]. Đó 
chỉ là những cách phân biệt mà sau này người ta đã cổ ỷ tách rời 
ra thành những pháp môn tu tập khác nhau ở những xứ sở khác 


10 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nhau trong nên Phật giáo thê giới. Độc giả sẽ tự mình đọc thây 
những luận điểm quan trọng này từ cách giảng giải và trích dẫn 
kinh điển xác thực của vị thiền sư. 

Thực ra chúng ta đều đã biết Đức Phật đã từng tuyên dạy rõ 
ràng: “Không có thiền định nào không có trí tuệ. Không có trí 
tuệ nào không có thiền định. Nếu ai có cả thiền định và trí tuệ. 
Người ấy đang đứng gần bên Nỉểt-bàn". Lời dạy nổi tiếng của 
Đức Phật đã được lưu truyền và công nhận trong nhiều trường 
phái và nhánh phái Phật giảo trên thể giới, nhưng chúng ta cũng 
chẳng hiểu tại sao đển tận bây giờ vẫn còn khá nhiều nhánh phái 
vẫn tiểp tục bảo thủ và bàn cãi nhiều về những điều như: “thiền 
định và thiền minh sát là khác nhau'"; “thiền định không phải là 
thiền Phật giáo; thiền Phật giáo là trí tuệ nên chỉ có tu tập thiền 
tuệ minh sát mới là đúng đắn, và không cần thiền định'"; hoặc có 
noi nhất nhất chủ trương tu tập “thiền minh sát ‘khô Vì vậy, 
có lẽ chúng ta sẽ học được nhiều điều từ quyển sách này, và tự 
rút ra những gì mình có thể đặt niềm tin xác đáng vào đó, và từ 
đó tìm cho mình một đường lổi thiền tập đúng đẳn. Điều đó hoàn 
toàn tùy vào sự suy xét, học hiểu, và thử nghiệm của quý Tăng Nỉ 
và độc giả. Người dịch hy vọng rằng, hầu hểt chúng ta chẳc chẳn 
sẽ chọn những cách tu hành và phương pháp thiền tập nào mà 
mình đã suy xét và tin tưởng đó đúng là cách tu hành và là lời 
truyền dạy của chỉnh Đức Phật lịch sử. Bởi vì, như một câu nói 
quý vị sẽ đọc: “cốt lõi của đạo Phật là nằm ở chỗ sự giác-ngộ 
của Đức Phật lịch sử. ” 

Trong quyển sách, tác giả và người dịch xưng hô với độc giả 
bằng danh từ chung là “bạn'", có nghĩa cùng là đạo-hữu, cùng là 
Phật tử, bạn tu, trong đó bao gồm cả những bậc Tăng, Ni xuất 
gia đáng kính. 

Phần giải thích và chú thích thêm trong ngoặc vuông [...] là 
của tác giả. Các từ và ngữ đồng-nghĩa trong ngoặc vuông [...] là 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 11 


của người dịch. Một sô chú thích và giải thích khác và trong 
ngoặc đom (...) là của người dịch. 

Nếu quỷ thầy và quý vị độc giả có góp ỷ về quyển sách, xin vui 
lòng liên hệ theo điện thoại hoặc emaỉl đã ghi ở trang trước. 
Chân thành cảm ơn. 

Cầu mong cho nhiều người trong chúng ta tìm thấy những 
bước đường tu tập đúng đẳn và phù họp với mình để mau tiển 
đển ngày được giải thoát khỏi cái vòng sinh tử vô định. 


Nha Trang, cuối năm 2013 
giao thừa Tet Giáp Ngọ (PL 2557) 

Lê Kim Kha 




_ A 

Thiên sưAịahn Brahm • 13 


Lòi Giói Thiệu 

Bạn đang cầm trên tay một quyển sách hướng dẫn thực sự hữu 
ích và sâu sắc về Thiền được viết bởi một sư thầy với kinh 
nghiệm sâu rộng về tu thiền. Ạịahn Brahm là một trong những tu 
sĩ người phưomg Tây đã học tập, thực hành, và nắm vững một bề 
dày những giáo lý Phật giáo, và bây giờ mang ra trình bày lại 
cho những người tu nhiệt thành ở khẳp noi trên thể giới hiện đại. 

Trong quyển sách này, bạn sẽ tìm thấy một tập những lời dạy 
xuyên suốt để phát triển và làm sầu sắc việc thiền tập, hướng đển 
sự chứng đẳc các tầng thiền định (ịhãna samãdhi), và từ đó phát 
sinh những trí tuệ minh sát. Thầy Ạịahn Brahm đưa ra sự hiểu 
biết thận trọng và tinh tể về cách chuyển hóa những khó khăn 
ban đầu và cách hướng tâm đạt đển hạnh phúc, an lạc, ánh sáng, 
và sự bền vững sâu sắc của tầng thiền định. Đe rồi sau đó người 
tu có thể chiểu sự chú tâm trong trạng thái định sâu làm sáng tỏ 
bản chất của sự vô ngã, mang lại sự hiểu biết giải thoát. 

Đây là những lời dạy đẹp. Đây là cấm nang hướng dẫn cho 
các thiền sinh. Ạịahn Brahm trình bày phưomg cách phát triển 
đển các tầng thiền định (định) và trí tuệ (tuệ) một cách chân thực 
và đúng thực như cách Đức Phật đã giảng dạy, và vì vậy đó là 
phưomg cách tốt nhất. Đó là phưomg cách siêu xuất. Nhimg Đức 
Phật cũng đã giảng dạy nhiều phưomg cách tổt như vậy cho các 
học trò và đã dùng nhiều phưomg tiện thiện xảo để giúp các học 
trò giác ngộ. Những cách dạy của các thiền sư khác dựa vào 
những cách nhìn khác nhau về cùng mục đích giải thoát. Ạịahn 
Brahm đưa ra một góc nhìn quan trọng khác. Vì vậy, tất cả 
những ai quan tâm đển thực hành thiền và những phần cao sâu 
của con đường đạo Phật: hãy đọc quyển sách này một cách kỹ 
càng. Và thử thực hành lời hướng dẫn. Bạn sẽ thu được nhiều kểt 



14 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


quả từ những lời chỉ dạy khôn ngoan và sâu săc, và hơn nữa, từ 
những kinh nghiệm của vị thầy. 

Và như Đức Phật và Ạịahn Brahm đều khuyên dạy, hãy thử 
nghiệm những lời dạy, dùng chúng, và học tập từ chúng, nhưng 
đừng dính mắc vào chúng. Hãy để chúng dẫn dẳt bạn đển sự giải 
thoát, vượt khỏi mọi sự dính mắc, đó sự giải thoát thực sự. 

Cầu mong quyển sách mang lại sự hiểu biết, lợi lạc, và những 
phúc lành cho tẩt cả bạn đọc. 

Với tăm từ, 

Jack Korníield 

Trung tâm Thiền Spirit Rock Center 
Woodacre, Calỉỷornia 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 15 


Lòi Cảm Tạ 

Trước tiên, tôi muốn ghi nhận công sức của Tỳ kheo 
Culaka Bhikkhu (Tiến sĩ Tacob Meddin), người đã biến cái 
cốc nhỏ của mình trở thành như một xưởng làm việc của thế 
giới thứ ba: để làm việc hết sức mình trong nhiều tháng 
liền, ngay cả những lúc bệnh yếu, để tạo ra bản thảo đầu 
tiên của quyển sách hướng dẫn này được đăng trên tập san 
Giáo Pháp nội bộ của Hội Phật giáo Tây úc. Lời cảm ơn 
cũng xin dành cho Ron Storey, người đã đánh máy bản thảo 
nhiều lần, và hy vọng anh cũng thuộc lòng những lời dạy, 
và dành cho Tỳ kheo Nissarano Bhikkhu, người đã soạn 
thảo phần thư mục tra cứu các thuật từ. 

Kế tiếp, tôi xin chuyển lời cảm tạ đến người thầy dạy 
thiền đầu tiên của tôi, sư Nai Boonman thuộc Hội Thiền 
Định Samatha Societỵ ở Anh, người đã cho tôi thấy được vẻ 
đẹp của các tầng thiền định jhãna khi tôi còn là một sinh 
viên tóc dài ở Đại Học Cambridge năm 1970. Nhưng trên 
hết, tôi chân thành gửi lời tri ân vô hạn đến vị thầy mà dưới 
sự hướng dẫn của thầy tôi đã sổng một cách hạnh phúc suốt 
chín năm ở miền đông bẳc Thái Lan. Đó là ngài thiền sư 
Ajahn Chah, người không chỉ giảng giải cho tôi một cách tỏ 
tường con đường đi đến giải thoát, mà bản thân ngài cũng 
đã đi hết trọn con đường đó cho đến cuối đời. 

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến nhà xuất bản Wisdom 
Publications, gồm có các anh David, Rod, và người biên tập 
của tôi John LeRoy, vì sự làm việc vất vả của họ để tập sách 
này được hoàn chỉnh, cầu mong cho thiện nghiệp này của 



16 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


họ giúp họ được mạnh khỏe và tiêp tục thực hiện nhiêu 
quyển sách quỷ giá khác các Phật tử. 


Tác giả 



_ A 

Thiên sư Ạịahn Brahm • 17 



18 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


BẢNG VIỂT TẮT 

♦ ♦ ♦ 

Tên Kinh Pali: Các số thể hiện: 


AN 

Anguttara Nikaya 

Tăng Chi Bộ Kinh 

số tập & số bài kinh 

Dhp 

Dhammapada 

Kinh Pháp Cú 

số dòng kệ 

Dhp-a 

Dhammapada-attakatha 
Luận Giảng Kinh Pháp Củ 

sổ tập & trang theo ẩn 

bản của Hôi Kinh Điển 

• 



Pali (PTS) 

DN 

Digha Nikaya 

số bài kinh, tập, & dòng 


Trường Bộ Kỉnh 

kệ trong Trường Bộ Kỉnh 

Ja 

Lataka 

sổ tập & số trang theo ẩn 


Chuyện Tiền Thân Đức Phật 

bản của PTS 

Miln 

Milindapahha 

số chương & sổ dũemma 


Milinda vẩn Đáp 

theo ẩn bản của PTS 

MN 

Majjhima Nikaya 

số bài kinh, tập, & dòng 


Trung Bộ Kinh 

kệ trong Trung Bộ Kinh 

SN 

Samyutta Nikaya 

Tương ưng Bộ Kinh 

số chương & sổ bài kinh 

Sn 

Sutta Nỉpata 

Kỉnh Tập 

sổ dòng kệ 







_ > _ 

Thiên sư Ạịahn Brahm ‘19 


Th-a 

Paramatthadipani 
(Theragatha- atthakatha) 
Luận Giảng Trưởng Lão Kệ 

số tập ổc Sổ trang theo ấn 
bản của PTS 

Thag 

Theragatha 

Trưởng Lão Kệ 

sổ dòng kệ 

Thig 

Therigatha 

Trưởng Lão Ni Kệ 

sổ dòng kệ 

Ud 

Udana 

Kinh Phật Tự Thuyết 

số chương & số bài kinh 

Vin 

Vỉnaya 

Luật Tạng 

số tập, chương, phẩm, 
tiểu phẩm theo ẩn bản 
của PTS 

Vsm 

Visuddhimagga 

Thanh Tinh Đao 

• • 

Sổ chưong cè mục trong 

Thanh Tinh Đao 

• • 






_ > _ 

Thiên sư Ajahn Brahm '21 


DẪN NHẬP 

“BỨC TRANH LỚN” 


Thiền là đường lối của sự buông-bỏ. Trong thiền, bạn 
buông bỏ cái thế giới phức tạp bên ngoài để đạt đến sự bình 
an hùng mạnh bên trong. 

Trong tất cả những dạng tôn giáo thần bí và trong nhiều 
truyền thống tôn giáo, chỉ có thiền là con đường dẫn đến 
một bản tâm trong sạch và mạnh mẽ. Sự trải nghiệm cái tâm 
trong sạch đó, được giải thoát khỏi thế giới hiện hữu, là vô 
cùng hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc tốt lành, hơn cả ái 
tình và tất cả những hạnh phúc vật chất và tinh thần khác ở 
trên đời. 

Việc thực hành thiền luôn có những điều khó khăn, đặc 
biệt vào lúc ban đầu, nhưng nếu bạn kiên trì, thì thiền sẽ dẫn 
dắt bạn đến những trạng thái rất đẹp đẽ và đầy ý nghĩa. Luật 
tự nhiên là nếu không cố gắng thì người ta không bao giờ 
tiến bộ. Dù bạn là ai, là người tại gia, là Tăng hay Ni xuất 
gia: nếu không nỗ lực thì bạn sẽ chẳng đi tới đâu. 


Nỗ lực không vẫn chưa đủ. Sự nỗ lực cần phải khéo léo 
và đúng đắn. Điều này có nghĩa là đưa năng lực vào những 
nơi đúng đắn và duy trì nó cho đến khi nhiệm vụ được hoàn 
thành. Nỗ lực khéo léo không làm cản trở hay động vọng. 


22 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nhưng thay vì vậy nó tạo ra sự bình an đẹp đẽ khi sự thiên 
đã được thâm sâu. 


Mục Tiêu của Thiên 

Để biết được mình cần hướng sự nỗ lực vào những chỗ 
nào của thiền, bạn cần phải có sự hiểu biết rõ rệt về mục 
tiêu tu thiền. Mục tiêu của thiền là sự im lặng, sự tĩnh lặng, 
và sự trong sáng của tâm. Đó là những tính chất đẹp đẽ. Nấu 
bạn biết rõ được mục tiêu thì việc áp dụng nỗ lực và những 
phương tiện để đạt đến mục tiêu sẽ được làm dễ dàng hơn. 
Nỗ lực là hướng về sự buông-bỏ, hướng về sự phát triển 
một cái tâm nghiêng về sự từ-bỏ. Một trong những câu nói 
đơn giản nhưng rất sâu sắc của Phật là: '"Một thiền sinh nếu 
buông-bỏ được những thứ lớn một cách dễ dàng thì sẽ đạt 
được định tâm (samadhí)” —Định đó là "sự tĩnh lặng có chủ 
tâm’\ là mục tiêu của thiền (SN 48,9).^ Loại thiền sinh như 
vậy đạt được những trạng thái an lạc bên-trong một cách 
hầu như tự động. Đức Phật đã nói rõ rằng nguyên-nhân 
chính để đạt được thiền thâm sâu và đạt đến những trạng 
thái mạnh mẽ của tâm chính là khả năng buông-bỏ, khả 
năng từ-bỏ. 


Buông-BỎ Những Gánh Nặng 


^ [Những chỗ ữích dẫn kinh như vầy là bản dịch của tác giả, và vì vậy sẽ ít 
nhiều khác với cách dịch của người khác. Chỗ dịch nào không phải của tác giả 
thì sẽ được chú thích và dẫn nguồn rõ.] 




_ > _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 23 


Trong khi thiên, chúng ta không nên phát triên một cái 
tâm tích góp hay nắm giữ nhiều thứ. Ngược lại, chúng ta 
phải phát triển một cái tâm sẵn sàng buông-bỏ, quẳng đi 
những tất cả mọi gánh nặng. Trong đời sống bình thường, 
chúng ta phải mang theo gánh nặng của nhiều trách phận, 
giống như nhiều gói hành lý, nhưng trong khi thiền tập thì 
những hành lý đó là không cần thiết. Khi thiền, bạn cần phải 
trút bỏ những hành lý, còn lại càng ít càng tốt. Cứ nghĩ rằng 
những trách nhiệm và thành tựu giống như những gánh 
nặng đang đè trên vai. Hãy quay lưng buông bỏ hết, không 
hề nhìn lại. 


Thái độ của tâm thiên về sự buông-bỏ sẽ dẫn bạn vào 
những lối thiền thâm sâu. Ngay cả khi mới bắt đầu tập thiền, 
hãy xem thử bạn có thể tạo ra bao nhiêu nỗ lực từ-bỏ—tức 
bao nhiêu ý chí buông-bỏ mọi thứ. Khi bạn đã buông bỏ 
được nhiều thứ khỏi tâm, bạn sẽ cảm giác nhẹ nhàng hon 
nhiều và tự do hơn. Trong thiền, sự buông-bỏ diễn ra trong 
nhiều giai đoạn, từng bước, từng bước. 

Người tu thiền giống như những con chim cất cánh và 
bay lên những đỉnh trời cao rộng. Chim chẳng bao giờ mang 
theo hành lý cả!. Người tu thiền khôn khéo thì ‘bay’ lên 
khỏi tất cả những gánh nặng và vươn tới những đỉnh cao 
đẹp của tâm. Khi nào ở trên những đỉnh cao của nhận thức 
thì người tu thiền sẽ hiểu được ý nghĩa của cái mà chúng ta 
gọi là “tâm” một cách trực tiếp từ sự trải nghiệm của chính 
mình. Cùng lúc đó, họ cũng sẽ hiểu được bản chất thực của 
cái mà người ta thường gọi là cái “m”, “bản ngã”, “thượng 



24 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đế”, “thế giới”, “vũ trụ”, tất cả nhiều thứ. Chính lúc đó họ 
trở nên được khai sáng—giác ngộ—không còn ở trong cảnh 
giới của tư duy ý nghĩ, mà là ở trên những đỉnh cao dần lên 
của sự im-lặng bên trong tâm. 


Sơ Đồ Quyển Sách 

PHẦN 1 của quyển sách “Hạnh Phúc của Thiền” dành 
cho những người chỉ muốn thiền để trút bỏ một số sự nặng 
nề của cuộc sống chứ họ không thể theo đuổi việc tu hành 
để đạt đến những trạng thái an lạc và giác ngộ, do họ còn bị 
nhiều trở ngại và ràng buộc với cuộc đời, hoặc do thiếu căn 
cơ tu hành. Trong phần này, tôi muốn chứng minh rằng, 
ngay cả đối với một người mới bắt đầu tập thiền, nếu thực 
tập một cách đúng đắn thì thiền sẽ tạo ra nhiều niềm hạnh 
phúc đáng kể. 

Chương 1 và 2 bàn về những bước đầu-tiên để bắt đầu 
tập thiền, một cách rõ ràng và bài bản. Thật ra, hai chương 
này là bản hiệu đính lại của quyển sách nhỏ của tôi có tên là 

“Phương Pháp Căn Bản của Thiền”.^ 

Chương 3 và 4 chỉ ra những vấn đề khó khăn xảy ra 
trong khi thiền và những cách để dễ dàng đối-trị những 
chướng-ngại đó, sau khi đã nhận dạng được chúng là gì. 


^ Quyển sách này đã được tái xuất bản in bằng tiếng Anh tám lần, và nó cũng 
đã được phát hành bằng tiếng Đức, Tiệp Khắc, Tích Lan (Sinhala), và tiếng 
Nga. 





_ > _ _ 

Thiên sư Ájahn Brahm • 25 


Chương 5 và 6 thì giảng giải vê sự “chánh-niệm” theo 
một cách nhất quán và sau đó mở rộng một số kỹ năng của 
thiền sinh bằng cách đưa thêm vào ba phương pháp thiền, 
tất cả đều có chức năng trợ giúp cho con đường đạt đến sự 
bình an bên trong. 

Đen Chương 7 và 8 tôi trình bày về những bài dạy kinh 
điển của Đức Phật được gọi là kinh '^Chánh Niệm về Hơi 
Thở’’’ (anapansati) và kinh '"Bốn Nền Tảng Chánh Niệm''’ 
{satỉpatthãna). Mục đích là để xác nhận giá trị hiệu lực của 
những lời dạy cho đến tận hôm nay và bồi đắp thêm giá trị 
của những lời dạy đó bằng những miêu tả đầy trí tuệ của 
chính Đức Phật. 

PHẦN 2, “Hạnh Phúc và Hơn Nữa”, là một vòng 
hướng dẫn tham quan qua cái thế giới phúc lành vượt thời 
gian của đạo Phật. Phần này miêu tả cách thức mà thiền 
chuyển hóa và thăng hoa thành những niềm hỷ lạc cao quý 
của những tầng thiền định ijhãnà), và cách những trạng thái 
buông-bỏ mở bung bức màn giả dối của năm giác quan để 
cho chúng ta thấy được cái thể giới thực sự của tâm: đó là 
khu vườn nội-tâm kỳ diệu nơi mà sự giác ngộ được chứng 
đắc. 

Chương 9, 10, và 11 mở ra thế giới của cái tâm trong 
sạch, với sự giảng tả chi tiết về những trải nghiệm của tầng 
thiền định (Jhãna), đưa ra những hướng dẫn từng bước một 
về cách tiến vào những trạng thái tầng thiền định kỳ diệu 
đó. 


26 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tiêp theo, ChưoTig 12 và 13 tiêp tục đi lên những đỉnh 
cao của sự trải nghiệm tâm linh, tôi trình bày cách mà trí tuệ 
minh sát dựa vào trạng thái các tầng thiền định (jhãna) có 
thể mở cánh cửa của khu vuờn trí-tuệ giác-ngộ. 


Rôi Chuơng 14 và 15, tôi mô tả cách thức mà sự nghiệp 
tu hành của một đời nguời sẽ dẫn đến kết cuộc huy hoàng, 
đua ra những chi tiết rõ ràng và xác thực về sự giác-ngộ 
nghĩa là gì và làm cách nào để chứng ngộ đuợc nó. 

PHẦN Kết: “Buông Bỏ Đến Tận Cùng...” là điệp 

khúc lại cái đuờng lối hay “cỗ xe” [tu thừa] của quyển sách, 
nhằm mục đích đua những thiền sinh, từ chỗ đang say đắm 
trong cảnh giới những tầng thiền định và giác ngộ, quay trở 
lại với cảnh giới đời thuờng của mình—đó là những lời 
khuyên nhủ sau cùng dành cho các thiền sinh và những 
nguòi tu. Điều này có lẽ là không thừa. Mặc dù tôi biết rằng 
không phải là không có những nguời có thể nhảy thẳng luôn 
vào chung-cuộc của cái [tạm gọi là] cõi vô vi giải thoát. 
“Nơi” đó, “viên-ngọc” đó, đuợc xem nhu là món quà luu 
niệm cho cuộc hành trình này của chúng ta. 

Chắc chắn sẽ có những thiền sinh đi đến sự chung-cuộc 
huy hoàng đó. 


Cách Sử Dụng Quyển Sách 



_ > _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 27 


Quyên sách này có ba mục đích. Đâu tiên, nó như là 
một giáo-trình về thiền. Những thiền sinh đọc quyển sách 
này một cách chú tâm và thực hành những hướng dẫn một 
cách tận tâm thì lẽ nhiên là họ đang có được một giáo trình 
đầy đủ để tu tiến về Thiền; họ đang thực sự thực hành dựa 
trên căn bản những lời dạy của chính Đức Phật lịch sử. 
Những giáo lý sâu sắc vượt thòi gian sẽ được diễn tả trong 
quyển sách này theo một cách thức thích hợp với lối tư duy 
hiện đại của chúng ta thời nay. 


Thứ hai, quyên sách này như là một câm-nang giải 
quyết khó khăn. Nó được biên tập để giúp người tu vượt 
qua từng loại khó khăn trong khi thực hành. Ví dụ, nếu ác ý 
(sân) đang là một chướng ngại, thì bạn đọc nên chuyển đến 
Chương 3 '"Những Chướng Ngại Trong Thiền-N, ờ đó bạn 
sẽ tìm thấy những hướng dẫn tu tập thiền về “tâm-từ” để đối 
trị và vượt qua “ác-ý, sân giận”. Đối với ác-ý, thì những lời 
khuyên giải quyết kiểu khác là không thông dụng—thậm chí 
là khó làm và hiếm khi thành công. Hoặc bạn cần đọc thêm 
Chương 5, "Tính Chất của Chánh Niệm”, trong đó có những 
chi tiết hướng dẫn quý giá về cách thiết lập sự “phòng hộ” 
để kiểm soát và bảo vệ việc thiền của bạn. 

Chức năng thứ ba của quyển sách là giúp ngưòi đọc 
khám-phá những phương-diện của Thiền Phật giáo mà 

họ chưa biết đến nhiều. Nó cung cấp những thông tin mà 
người đọc khó tìm thấy được. Những Chương 9-12 giảng 
giải về những trạng thái hỷ lạc của những tầng thiền định 
(jhãna). Mặc dù Thiền-định là phần thiền nền-tảng, dựa 



28 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đì đên giải thoát 


theo những lời dạy của Đức Phật, nhưng có nhiều người vẫn 
không hiểu đúng về nó trong thòi gian trước đây và bây giờ. 

Tôi cũng hơi “run tay” khi gửi quyển sách này cho bên 
ấn hành. Khi tôi bắt đầu tập thiền ở Luân Đôn trong những 
năm 1960, một nhà sư Thiền Tông (Zen) người Nhật bản đã 
nói với tôi: “Theo quy luật nghiệp báo, ai viết một quyển 
sách về đạo Phật thì người đó phải làm con lừa trong bảy 
kiếp tiếp theo!”. Điều này làm tôi lo lắng. Nhưng dù điều đó 
có thực hay không, đây là cam kết của tôi: “5aí cứ aỉ thiền 
tập đúng theo những hướng dẫn trong quyển sách này, 
người đó sẽ đạt đến giải thoát khỏi sinh tử’'*, chứ không 
phải bị sinh thảnh loài có tai dài nhu vậy. 

Trong kinh Maha-saccaka Sutta (MN 36), Đức Phật đã 
kể lại rằng: “Tữ đã coi lại rằng: ...‘‘thiền định [jhãna] có 
phải là con đường dẫn đến sự giác ngộ hay không? ’. Rồi, 
lần theo trí nhớ đó, dẫn đến sự nhận biết rằng: ‘Đó là con 
đường dẫn đến sự giác ngộ”\^ 


^ [Chỗ này tôi dùng bản dịch Trung Bộ Kinh của ngài Nanamoli và Bhikkhu 
Bodhi, Nxb Wisdom Publication, 1995, trang 65.] 



Phần 1 


HẠNH PHÚC CỦA THIỀN 



_ > _ 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘31 


Chương 1 

PHƯƠNG PHÁP THIỀN CĂN BẢN—I 


Trong chương này chúng ta sẽ đi qua bôn giai đoạn ban 
đầu của thiền. Bạn có thể muốn lướt qua nhanh những giai 
đoạn khởi đầu này, nhưng bạn phải nên rất cẩn thận nếu bạn 
làm vậy. Nếu bạn lướt qua những giai đoạn ban đầu quá 
nhanh, thì bạn sẽ thấy rằng những công việc chuẩn bị đã 
chưa hoàn thành. Điều đó giống như xây một ngôi nhà trên 
một nền móng tạm bợ—nhà xây lên nhanh, nhưng có thể bị 
sụp nhanh!. Có lẽ bạn nên khôn ngoan dành nhiều thời gian 
cho công việc đắp nền và làm móng chắc chắn trước, rồi sau 
đó hãy bắt đầu xây lên những tầng nhà cao hơn—giống như 
những trạng thái thiền cao hơn—thì lúc đó những tầng nhà 
đó sẽ được chắc chắn dài lâu hơn. 






32 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bảy Giai Đoạn Tu Tập Thiên Định 

{theo hướng dẫn Ajahn Brahm) 

■ Giai Đoạn 1: 

‘"Sự Tỉnh Giác Vào Giãy Phút-Hiện Tại” 

■ Giai Đoạn 2: 

‘"Sự Tỉnh Giác Im Lặng Vào Giây Phút-Hiện Tại” 

■ Giai Đoạn 3: 

“Sự Tỉnh Giác Im Lặng Vào Khoảng Khẳc Hiện Tại của Hơỉ- 
Thử' 

■ Giai Đoạn 4: 

“Duy Trì Sự Chú Tâm Trọn Vẹn Vào Hơi-Thở” 

■ Giai Đoạn 6: 

“Trải Nghiệm Nimitta Đẹp” 

■ Giai Đoạn 7: 

“Jhãna—Tầng Thiền Định” 




_ A 

Thiên sưAịahn Brahm • 33 


■ Giai Đoạn 1: 


“Sự Tỉnh Giác Vào Giây Phút Hiện Tại” 

Khi tôi dạy về thiền, tôi thích bắt đầu bằng bước đơn 
giản là buông-bỏ những hành lý của quá khứ và tương lai. 
Bạn có thể cho rằng điều đó là dễ làm, nhưng thực ra không 
phải vậy. Buông bỏ quá khứ có nghĩa là bạn không còn nghĩ 
đến công việc, gia đình, những cam kết, những trách nhiệm, 
thời thơ ấu tốt đẹp hay buồn tủi...và vân vân. Bạn buông bỏ 
tất cả những trải nghiệm quá khứ bằng cách không còn quan 
tâm gì đến chúng. Trong khi thiền, bạn trở thành một người 
khác: không có lịch sử, không có quá khứ. Bạn không nên 
nghĩ về nơi mình sinh sổng, nơi mình được sinh ra, về cha 
mẹ, hay về sự lớn lên...của mì nh nữa. Tất cả lịch sử đó bạn 
đều từ bỏ. Theo cách như vậy, khi bạn đang ngồi thiền với 
những bạn tu khác, tất cả mọi người đều là tương đồng như 
nhau—chỉ là những thiền sinh. Không quan trọng việc bạn 
là một thiền sinh thâm niên hay là một người mới bắt đầu. 
Nếu bạn đã buông bỏ hết lịch sử của mình, chúng ta là như 
nhau và tự do. Chúng ta tự do khỏi những lo toan, khỏi 
những nhận thức và những ý nghĩ có thể làm cản trở chúng 
ta phát triển '"sự bình an có được từ sự buóng-bỏ”. Cuối 
cùng, từng phần lịch sử quá khứ của bạn sẽ được giải tỏa, 
ngay cả ký ức về những việc vừa mới đây. Bất cứ những gì 
đã xảy ra không còn làm chúng ta quan tâm nữa. Không có 
gì còn vang vọng trong tâm chúng ta nữa. Như vậy là buông 
bỏ quá-khứ. 



34 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tôi muôn mô tả việc tu duỡng tâm giông nhu một tê bào 
đệm vậy. Khi có bất kỳ sự trải nghiệm, nhận thức, hay ý 
nghĩ chạm vào thành tế bào, nó không bị dội lại. Nó găm 
sâu vào lớp đệm và nằm yên trong đó. Quá khứ không còn 
vang dội lại trong tâm thức của chúng ta. Một số nguời nghĩ 
rằng nếu họ quán niệm về quá khứ thì họ có thể học đuợc ít 
nhiều từ đó để giải quyết những vấn đề khó khăn. Tuy 
nhiên, nếu chúng ta nhìn về quá khứ thì chúng ta nhìn qua 
những lăng kính khác nhau làm sai lệch hình ảnh. Những gì 
chúng ta nghĩ về nó, thực sự thì nó không phải hoàn toàn 
nhu vậy!. Đây là lý do tại sao nguời ta hay tranh cãi về một 
điều gì đó vừa mới xảy ra rặt ròng truớc mắt họ. Cùng một 
sự thể, nhung cái họ nhớ lại sau chốc lát chua chắc đã đúng 
thực với cái họ đã thực sự chứng kiến. 

Chúng ta thuờng thấy rằng khi cảnh sát điều tra về một 
vụ tai nạn giao thông, có hai nhân chứng trực tiếp và họ 
hoàn toàn thật thà kể lại, nhung hai nguời có thể kể lại theo 
hai cách hoàn toàn trái nguợc nhau về cách tai nạn xảy ra. 
Bởi vậy, chúng ta có thể suy ra rằng ký ức của chúng ta về 
trải nghiệm quá khứ là không đáng tin cậy, cho nên chúng ta 
đừng đề cao quá khứ. Hãy chôn vùi quá khứ, nhu cách 
chúng ta chôn một nguời đã chết. Chúng ta chôn quan tài 
hoặc thiêu xác thành tro, và kết thúc mọi sự về nguời đó. 


Đừng tiếc nuối quá khứ. Đừng dính kẹt vào quá khứ. 
Đừng chấp vào quá khứ. Đừng cố kéo lê cái quan tài chứa 
đầy những khoảnh khắc đã chết. Nếu bạn đang kéo lê quá 
khứ, bạn hãy bỏ gánh nặng đó xuống, nó không còn thực sự 



_ A 

Thiên sưAịahn Brahm • 35 


thuộc về bạn nữa. Khi bạn đã buông bỏ đuợc quá khứ, bạn 
sẽ đuợc tự do trong giây-phút hiện-tại. (Nguyên lý là vậy!)."^ 

Đổi với tuơng lai—đó là những phỏng đoán, suy đoán, 
vọng tuởng, sợ sệt, toan tính, và hy vọng—hãy buông bỏ 
luôn. Đức Phật đã có lần dạy rằng: '"Những gì bạn nghĩ nó 
sẽ là, thì nó sẽ luôn là thứ khác.'' (MN-113,21). Đổi với 
nguời có trí, tuơng lai là không chắc chắn, là không biết 
đuợc, và là không thể đoán đuợc. Thông thuờng, sự tiên 
đoán về tuơng lai là vô ích, và trong thiền tập thì điều đó là 
một sự lãng phí nhiều thời gian một cách vô dụng. 


Tâm Là Kỳ Diệu và Lạ Thường! 

Khi bạn làm việc với tâm, bạn sẽ thấy tâm thật là kỳ lạ. 
Tâm có thể làm những điều kỳ diệu và bất ngờ. Những thiền 
si nh đang thiền một cách khó khăn, tâm khó mà đuợc an 
lạc, thì thuờng bắt đầu nghĩ ngợi rằng: “Chán quá, bây giờ 
mình phải bắt đầu lại, thêm một giờ thiền chán nản nữa”. 
Nhung thuờng thì điều lạ thuờng sẽ xảy ra: Mặc dù họ tiên 
đoán là thất bại nữa, nhung họ lại chứng đạt đuợc trạng thái 
tâm an lạc của thiền. (Nhiều lúc kỳ lạ nhu vậy!). 


"'giây phút hiện tạV' là chữ người dịch dùng chung để chỉ “hiện tại”, “thời 
khắc hiện tại”, “khoảng khắc hiện tại”. Thực sự đó là “khoảng khắc hiện tại”, 
“thời khắc hiện tại”, là “bây-giờ”, “ngay-bây-giờ”; nhiều lúc chỉ là một sát-na 
hay một giây khắc^ chứ không nhất thiết phải tính bằng nhiều giây hay nhiều 
phút. 



36 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Gân đây, tôi có nghe vê một người trong mười ngày đâu 
tập thiền. Sau ngày đầu tiên, anh ta bị đau nhức và xin được 
về nhà. Người thầy nói: “Hãy ở thêm một ngày nữa, sẽ hết 
đau, tôi hứa với anh đó”. Vậy là anh ta ở lại thêm một ngày, 
nhưng qua hôm sau cơn đau nhức càng đau hơn. Và vì vậy, 
anh lại xin về nhà. Người thầy lại tiếp tục khuyên: “Chỉ một 
ngày nữa thôi, đau nhức sẽ không còn”. Rồi cứ vào những 
buổi chiều của chín ngày đầu tiên, anh ta cứ gặp thầy và 
nằng nặc xin về nhà, vì không chịu nổi sự đau nhức. Và 
người thầy vẫn còn nói: “Anh cứ ráng thêm một ngày nữa, 
sẽ hết đau, vì tôi biết rõ như vậy mà”. Rồi, anh ta đã hoàn 
toàn ngạc nhiên: khi anh ta ngồi thiền vào buổi sáng của 
ngày thứ mười, sự đau nhức không còn nữa, mọi sự đau đớn 
đã biến mất. Anh ta có thể ngồi thiền rất lâu mà không hề bị 
đau nhức gì nữa. Anh ta sững sờ trước sự kỳ diệu của tâm 
và cách nó đã tạo ra một kết quả bất ngờ. Vì vậy, hãy luôn 
nhớ rằng, chúng ta không thể biết trước tương lai!. Nó có 
thể thật là kỳ lạ, lạ thường, và hoàn toàn khác hẳn với 
những gì mình nghĩ hay mong đợi. Kinh nghiệm như ví dụ 
này có thể mang lại cho bạn một trí tuệ, và một niềm khích 
lệ, để bạn có thể dẹp-bỏ và buông-bỏ tất cả mọi ý tưởng và 
phỏng đoán về tương lai. 

Khi bạn suy nghĩ trong lúc thiền, “Còn bao nhiêu phút 
nữa mình phải ngồi?. Mình phải chịu đựng cảnh này bao lâu 
nữa”, thì đó chỉ là sự lang thang vào tương lai mà thôi. 
Nhưng bạn đâu biết rằng sự đau nhức hay cực thân có thể 
biến mất trong nháy mắt. Đơn giản là bạn không thể nào 
đoán trước được khi nào điều đó sẽ xảy ra. (Vì vậy, hãy 



_ A _ 

Thiên sưAịahn Brahm • 37 


kiên nhẫn ngồi thiền vào lúc ban đầu. Rồi không sớm thì 
muộn thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra với bạn.) 

Truờng hợp khác: Ngày đầu tiên trong một khóa thiền 
bạn có thể nghĩ rằng việc thiền của mình có lẽ chẳng mang 
lại kết quả tốt đẹp gì. Nhung ngay trong giờ thiền đầu tiên, 
ngay sau khi bạn ngồi xuống, mọi sự trở nên rất an lạc và dễ 
dàng. Và bạn nghĩ rằng: “ồ hay! Bây giờ tôi có thể thiền 
rồi!”. Nhung cũng có thể ngay trong lần thiền ngày hôm 
sau, sự thiền lại chẳng ra làm sao, chẳng giống nhu ngày 
đầu tiên. (Điều đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra.) 

Điều gì đang xảy ra ở đây? 

Vị thiền su đầu tiên của tôi từng nói một điều mà lúc đó 
tôi nghĩ là lạ lùng. Thầy nói rằng: '"Không có sự thiền nào 
có thể gọi là sự thiền xẩu cả”. Nghĩa là, không có sự thiền 
hay giờ thiền nào là tệ, là xấu, là vô ích cả. Thầy đã đúng. 
Tất cả những giờ thiền mà bạn cho là tệ và chán nản chính 
là những lúc bạn đang làm việc vất vả để đuợc “lãnh luơng” 
sau đó. (Thất bại là mẹ thành công). Giống nhu một nguời 
làm công nhật đang làm cả ngày thứ Hai nhung chẳng đuợc 
lãnh luơng vào cuối ngày. “Mình đang làm gì đây?”, anh ta 
tự nghĩ. Anh ta làm tiếp cả ngày thứ Ba, nhung cũng chẳng 
nhận đuợc gì. Mỗi ngày vất vả trôi qua là một ngày tệ bạc. 
Cả ngày thứ Tu và thứ Năm anh ta làm việc, và cũng chẳng 
nhận đuợc gì, ngoài sự cực nhọc và ê ẩm cả nguời. Bốn 
ngày ròng rã liên tục, chẳng đuợc gì ngoài sự cực thân. Rồi 
đến thứ Sáu. Anh ta cũng làm đúng việc y hệt nhu mọi 



38 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


ngày, và cuối ngày người chủ thuê trả tiền lưcmg cho anh ta. 
Sướng thật!, ước gì ngày nào cũng là ngày lãnh lương. 

Tại sao mỗi lần thiền không phải là ngày được “lãnh 
lương”?. Bạn có hiểu ví dụ vừa nói ở trên không?. Những 
lúc thiền tập vất vả là lúc bạn tích điểm, điểm là những 
“nấc” nguyên-nhân tạo ra sự thành công của bạn. Những 
ngày giờ chịu khó thiền tập sẽ tạo nên sức mạnh, là động 
lực tạo ra sự thanh bình của tâm. Và khi nào bạn đã tích đủ 
điểm, tâm của bạn sẽ đi vào những giờ thiền tốt đẹp, tạo kết 
quả tốt đẹp, và đó là ngày “lãnh lương” của bạn. Nhưng bạn 
nên nhớ rằng, tất cả những thành công của thiền đều được 
thực hiện trong những giờ thiền thường bị gọi là ‘thiền xấu’. 
(Phải làm, phải vấp, phải chịu cực thân, phải thất bại, thì 
mới đến được những thành công.) 


Quá Khứ và Tương Lai là những Gánh Nặng 

Trong một khóa thiền tôi dạy, trong lúc vấn đáp, một 
người phụ nữ nói rằng bà ấy nổi giận với tôi, nhưng mỗi lần 
một lý do khác nhau. Trong những giờ tham thiền ban đầu, 
bà thiền chẳng ra sao, cứ như sự cực thân, và bà ta giận tôi 
vì tôi đã không rung chuông sớm để kết thúc giờ thiền chán 
chường đó. Còn trong những lần thiền sau, bà ta trải nghiệm 
trạng thái an lạc đẹp đẽ của thiền, và bà ấy giận tôi vì tôi 
rung chuông kết thúc giờ thiền quá sớm. Nhưng thực ra, tất 
cả những giờ thiền là đều bằng nhau, chính xác một tiếng 
đồng hồ. 



_ A 

Thiên sưAịahn Brahm • 39 


Khi bạn cứ đoán về tương lai bằng ý nghĩ, “Còn bao 
nhiêu phút nữa chuông sẽ rung lên”, thì bạn đang hành khổ 
bạn. Vì vậy, bạn nên cẩn thận và đừng nên vác lên mình cái 
gánh nặng “Còn bao nhiêu phút nữa?” hay “Tôi phải làm gì 
tiếp bây giờ?” như vậy. Neu bạn cứ nghĩ như vậy, bạn 
chẳng còn đang chú tâm vào cái đang xảy ra ngay-bây-giờ. 
Bạn cứ hỏi để thêm bị rắc rối. Làm như vậy là bạn không 
đang thiền. 

Ngay giai đoạn này, bạn nên hướng sự chú tâm vào giây 
phút hiện tại, vào thời điểm mà bạn chẳng cần phải biết hôm 
nay là ngày mấy và bây giờ là mấy giờ. Buổi sáng?. Buổi 
chiều?— không biết!. Tất cả những gì bạn cần biết là 
'"ngay-bây-giờ'\ Theo cách này, bạn tiếp cận đến “thời gian 
nhà thiền”, nơi mà bạn chỉ thiền trong '"giây-phút hiện-tại”. 
Bạn không chú tâm vào bao nhiêu phút đã qua rồi và bao 
nhiêu phút còn nữa. Bạn thậm chí không nhớ ngày hôm nay 
là ngày nào hay thứ mấy. 

Khi còn là một Tỳ kheo trẻ ở Thái Lan, tôi thực sự 
không nhớ đó là năm nào!. Đó là lúc tuyệt vời, sổng trong 
cảnh giới phi thời gian, một cảnh giới tự do hơn cái thế giới 
chạy theo thời gian ngoài kia mà mọi người đang sống. 
Trong cảnh giới phi thời gian đó, bạn trải nghiệm gỉây-phút 
hiện-tại —giống như cách mà những bậc hiền trí đã từng 
"'đang trải nghiệm giây-phút hiện-tại” trong suốt mấy ngàn 
năm qua. Bạn đã đến được hiện thực của hiện tại, thực tại 
hiện tiền, của bây-giờ. Thực tại hiện tiền là rất kỳ diệu và 
khác thường. Khi bạn đã buông-bỏ tất cả quá khứ và tất cả 
tương lai, thì cứ như bạn đã sổng lại. Bạn đang ở đây. Bạn 



_ A ^ r 

40 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


đang chánh niệm. Đây là giai đoạn ban đầu của việc thiền 
tập, chỉ cần sự chánh niệm được duy trì vào giây-phút hiện- 
tại. Nếu bạn làm được giai đoạn này như vậy thì bạn đã 
thực hiện được một việc lớn!. Bạn đã buông-bỏ được gánh 
nặng đầu tiên vốn sẽ luôn gây cản trở cho sự thiền cao sâu 
hơn về sau này. 

Vì vậy, việc rất quan trọng là bạn phải bỏ ra nhiều cố 
gắng nỗ lực để làm cho bước đầu được mạnh mẽ, vững 
chắc, và được bài bản và tốt lành như vậy. 



_ > _ 

Thiên sư Ạịahn Brahm ‘41 


■ Giai Đoạn 2: 


“Sự Tỉnh Giác Im Lặng Vào Giây Phút Hiện Tại” 

Trong phần giới thiệu, tôi có khái quát về mục tiêu của 
thiền là: sự im lặng, sự tĩnh lặng và sự trong sáng đẹp đẽ 
của tâm đuợc thai nghén cùng với những trí tuệ minh sát. 
Bạn đã buông-bỏ xong gánh nặng đầu tiên vốn làm cản trở 
cho việc thiền định thâm sâu. Bây giờ thì bạn tiếp tục đi đến 
sự im-lặng đích thực và đẹp-đẽ của tâm. 


Sự Im Lặng Có Nghĩa Là Không Bàn Luận 

Khi thảo luận về Giai Đoạn thứ hai, sẽ có ích hơn nếu ta 
phân biệt rõ sự khác nhau của '"sự tỉnh giác trong im lặng về 
giây phút hiện tạC và "sự suy nghĩ về nó”. Ví dụ nhu khi 
đang coi một trận quần vợt trên ti-vi. Bạn có thể ghi nhận 
hai trận đấu khác nhau đang xảy ra cùng lúc: trận đấu trên 
ti-vi và trận đấu do nguời bình luận viên đang thuyết minh. 
Lời bình luận thì thuờng là thiên vị. Giả sử, nếu đội Mỹ 
đang thi đấu với đội úc, và ông bình luận viên là nguời úc 
(hay đài đang phát sóng cũng là đài của úc), thì ông ta sẽ 
bình luận khác ít nhiều với sự việc thực sự diễn ra trên sân, 
và khác với giọng của ông bình luận viên nguời Mỹ trên đài 
khác. Trong ví dụ này, sự theo dõi trên ti-vi mà không có lời 
bàn luận (ví dụ tắt âm thanh ti-vi) là "sự tỉnh giác im lặng”.^ 


^ Tỉnh giác là chú tâm vào mọi sự thể đang diễn ra ứong giây khắc hiện tại. 
Tỉnh giác là luôn biết, luôn biết rõ, hằng biết, luôn ý thức về cái đang diễn ra. 



42 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Còn sự chú tâm vào lời bình luận là suy nghĩ vê nó”. 
Bạn nên ghi nhớ rằng khi bạn quan sát điều gì bằng sự tỉnh 
giác im lặng thì bạn đang ở gần với sự thật và hiện thực hơn 
là khi quan sát cùng với những bàn luận và ý kiến. Đôi lúc 
chúng ta cho rằng thông qua sự bình luận bên trong (tự 
mình bình luận đánh giá) mà chúng ta biết về thế giới. 
Không đúng vậy. Thực sự những lời độc thoại bên trong 
không biết đuợc gì về thế giới cả. Chính những lời nói trong 
tâm đã quấn rối những sự ngu-mờ và si-mê làm gây ra sự 
khổ. Chính sự đối thoại bên trong mới khiến chúng ta sân 
giận thù ghét với những nguời mình ghét và tạo nên những 
ràng buộc đối với những nguời thân yêu, là những ràng 
buộc mang tính nguy hại [cho sự xuất gia, sự thoát ly để tu 
tập]. Sự đổi thoại bên trong gây ra tất cả mọi rắc rối và 
phiền não trong đời. Nó tạo ra những sợ sệt và tội lỗi, lo 
lắng và bức xúc. Nó tạo dựng nên những ảo tuởng, giống 
nhu một diễn viên tài ba khiến cho khán giả phải sợ sệt hay 
rơi nuớc mắt khi xem vở tuồng. ►Vì vậy, nếu bạn muốn tìm 
thấy sự-thật thì bạn nên tu tập và trọng dụng '"sự tỉnh giác 
im lặng”', nghĩa là khi thiền, bạn hãy xem nó là quan-trọng 
hơn bất kỳ ỷ nghĩ nào. Ai càng xem trọng những ý nghĩ của 
mình thì điều đó càng là trở ngại cho cho sự tỉnh giác im 
lặng. Dẹp bỏ cái thói tâm luôn xem trọng ý nghĩ chủ quan 
của mình và nhận ra độ chính xác tốt hơn của sự tỉnh giác 
im lặng thì sẽ giúp bạn mở ra cánh cửa cho "sự ỉm lặng bên 


Tỉnh là tỉnh thức. Giác là biết. Tỉnh giác là biết, là nhận biết một cách tỉnh 
thức vào cái đang diễn ra. Tỉnh giác là công cụ và biểu hiện của sự chánh 
niệm. 

*Một số giải thích và chú thích là của người dịch. Các chí thích và giải thích 
trong ngoặc [...] là của tác giả. 




_ A 

Thiên sưAịahn Brahm • 43 


trong tãm”, đó là sự tĩnh lặng nội tại. Cách hiệu quả đê dẹp 
bỏ những bàn luận và những ý kiến này nọ bên trong tâm là 
thực tập một '"sự tỉnh giác thuần-khiết vào giây phút hiện 
tại”. 


Tức là bạn quan sát từng mỗi giây-khắc một cách thật 
sâu sát đến nỗi bạn không còn có thời gian để bàn luận hay 
ý kiến về cái vừa-mới diễn ra. Thực tế, mỗi ỷ nghĩ của 
chúng ta thường chỉ là một ỷ kiến về cái gì đó vừa-mới xảy 
ra!. Ví dụ “Cái đó tốt, vậy tốt đó”. “Cái đó thô quá, cái đó 
không tốt”. “Đó là cái gì vậy?”. “Gì đây?”. “Là sao đây?”. 
“À cái này đuợc”. . . Tất cả những ý kiến hay ý nghĩ đều là 
về những cái đã vừa-mớỉ xảy ra', bạn cứ chú tâm đến những 
thứ đó thì bạn không còn khoảng trổng nào để chú tâm vào 
cái đang xảy đến. Bạn chỉ lo tiếp những vị khách cũ đã vào 
nhà và không tiếp những vị khách đang đến cửa. 

Để hiểu thêm ví dụ này, bạn tuởng tuợng mình là chủ 
nhà đang đứng ở cổng để đón khách đến dự tiệc. Nếu có 
một nguời khách đến, bạn chào và cứ tiếp tục nói chuyện 
này-nọ với nguời đó, thì bạn sẽ không chào đuợc những vị 
khách kế tiếp, và do vậy bạn đã không thể thực hiện nhiệm 
vụ đón chào từng mỗi vị khách đến dự. Truớc giò khai tiệc, 
phần lớn khách sẽ lần luợt vào cổng, bạn chỉ nên bắt tay 
chào từng một nguời, và ngay sau đó chuyển qua chào từng 
nguời kế tiếp. Bạn không thể trò chuyện qua-lại với bất kỳ 
một vị khách nào, vì nếu làm vậy bạn sẽ mất dịp chào từng 
vị khách tiếp theo. 



_ A ^ r 

44 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


Trong thiền, những trải nghiệm cũng lần-lượt đến từng 
cái một qua các cổng giác quan đi vào tâm. Nếu bạn tiếp 
đón một trải nghiệm bằng sự chú tâm và rồi bắt đầu nói 
chuyện này-nọ với nó, thì bạn sẽ không kịp tiếp đón trải 
nghiệm kế tiếp. 

Khi bạn đã ở trong giây-khắc của từng trải nghiệm một 
cách hoàn hảo, với từng vị khách đang buớc vào tâm bạn, 
thì lẽ nhiên bạn không còn chỗ trống nào cho sự đối thoại 
hay bàn luận bên trong tâm. Bạn không thể nào đối thoại 
với chính mình vì bạn đang hoàn toàn chú tâm một cách 
chánh niệm vào từng mỗi thứ ngay khi nó đang đến. 

Điều này đang giúp làm thanh tịnh '"sự tỉnh giác vào 
giây phút hiện tại” đến mức nó trở thành "sự tỉnh giác im 
lặng vào giây phút hiện tại”. Khi bạn phát triển sự im-lặng 
bên-trong, bạn trút bỏ đuợc một gánh nặng lớn khác. Điều 
đó giống nhu bạn đã mang một cái ba-lô trên lung liên tục 
suốt ba muơi năm hay năm muơi năm và đi qua không biết 
bao nhiêu dặm đuờng. Mãi đến bây giờ bạn mới có đuợc 
một chút can đảm và trí tuệ để bỏ cái ba-lô xuống đất. Bạn 
cảm thấy đuợc sự giải tỏa, sao mà nhẹ nhàng, và thật là tự 
do, bây giờ bạn đã trút bỏ gánh nặng. 

Một kỹ thuật hữu ích để tu duỡng sự im lặng bên trong 
đó là "sự nhận biết khoảng-trổng giữa hai ỷ nghĩ’ [giữa hai 
chập đối thoại bên trong]. Hãy chú tâm thật sát sao bằng sự 
chánh niệm vào thời điểm khi một ý nghĩ kết thúc và truớc 
khi một ý nghĩ khác bắt đầu— ngay đó\. Đây là sự tỉnh giác 
im lặng!. Nó đôi khi chỉ là một khoảng khắc vụt qua, nhung 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 45 


khi bạn nhận ra sự im-lặng trôi qua thì bạn trở nên quen dân 
với nó. Và khi bạn đã quen với nó, sự im-lặng sẽ kéo dài 
hơn. Bạn bắt đầu thụ huởng sự im-lặng một khi bạn đã tìm 
thấy nó; và đó là lý do nó tăng truởng lên. Nhung nên nhớ 
sự im-lặng thuờng hay mắc cỡ, nếu nó nghe bạn nói hay bàn 
luận về nó, nó sẽ tự biến mất ngay lập tức!. (Bởi vậy chúng 
ta nói sự im-lặng là sự không lời nói, không bàn luận...về 
nó.) 


Sự Im Lặng Là Thú Vị 
(Im Lặng Mới Là Hay!) 

Thật là kỳ diệu nếu mỗi chúng ta có thể buông-bỏ đuợc 
tất cả những đối thoại bên trong và sống an trú vào sự tỉnh 
giác im lặng đủ lâu để chúng ta có thể nhận thấy đuợc điều 
đó là thú vị và khoan khoái đến mức nào. Sự im-lặng thì sản 
sinh ra nhiều trí-tuệ và sự minh-bạch hơn là sự nghĩ suy. 
Khi một nguời nhận ra đuợc điều này, sự im-lặng trở nên 
hấp dẫn hơn và quan trọng hơn. Tâm sẽ nghiêng về sự im- 
lặng, và vì vậy sẽ luôn luôn tìm kiếm sự im-lặng đến mức 
độ nó chỉ tham gia vào sự suy nghĩ hay ý nghĩ chỉ khi nào 
điều đó thật cần thiết, chỉ khi nào có vài lý do xác đáng để 
nghĩ suy. Nếu chúng ta đã nhận ra rằng hầu hết những sự 
suy nghĩ của chúng ta thực sự là vô ích, sự nghĩ suy chẳng 
dẫn chúng ta đi đến đâu và chỉ làm chúng ta nhức đầu rối 
trí, thì lẽ nhiên chúng ta sẽ vui vẻ và sẵn sàng dành nhiều 
thời gian hơn cho sự im-lặng bên-trong của mình. Nhu vậy, 
Giai Đoạn 2 này của thiền là '"sự tỉnh giác im lặng vào giây 
phút hiện tại”. 



_ A ^ r 

46 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


CÓ lẽ chúng ta phải nên dành nhiêu thòi gian chỉ đê tu 
tập hai Giai Đoạn thiền đầu tiên, bởi vì: nếu thực hành 
thành công Giai Đoạn 1 và 2 đầu tiên đến mức độ như nói 
trên, thì chúng ta đã đi được một đoạn đường rẩt-xa trong 
tiến trình thiền tập của mình!. Trong '"sự tỉnh giác im lặng 
vào [duy nhất] giây phút hiện tạG, chúng ta trải nghiệm 
được sự bình an, niềm hỷ lạc, và kết quả trí tuệ. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 47 


■ Giai Đoạn 3: 

“Sự Tỉnh Giác Im Lặng Vào 
Khoảng Khắc Hiện Tại của Hoi-Thở” 


Nêu chúng ta muôn tu tiên thêm, chúng ta không áp 
dụng “sự tỉnh giác im lặng” vào bất cứ thứ gì, mà chúng ta 
sẽ chọn cách áp dụng “sự tỉnh giác im lặng” vào một thứ 
duy-nhẩt. Chủ đề duy nhất đó có thể là “Hơi-thở”, có thể là 
“Tâm-từ” (metta), có thể là một cái đĩa màu tròn đuợc quán 
tuởng trong tâm mà chúng ta gọi là kasina, hoặc là một vài 
những đổi tuợng khác dùng làm mục-tiêu để chú tâm. Trong 
quyển sách này tôi chọn “Hơi-Thở” để làm đối tuợng của 
sự chú tâm im lặng. 


Sự Hợp Nhât và Sự Phân Tán 

Việc chọn cách cố định sự chú tâm của ta vào một sự vật 

♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ « 

là loại bỏ sự phân-tán để tiến tới huớng nguợc lại là sự hợp- 
nhất. Khi tâm bắt đầu hợp nhất và duy trì sự chú tâm vào 
một sự vật duy nhất, thì sự trải nghiệm về sự bình an, hỷ 
lạc, và sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể. ở đây, chúng ta khám 
phá ra rằng sự phân-tán [sự đa dạng, sự khác biệt]^ của thức 
cũng là một gánh nặng lớn. Điều này giống nhu cảnh bạn có 


^ Tâm [thức] khi thể hiện bằng rất nhiều loại tâm sinh diệt khác nhau thì được 
gọi là tình trạng khác biệt [sự đa dạng và phân tán] của tâm hay thức. Khi các 
tâm [thức] hội tụ lại với nhau, thì gọi đó là sự hợp nhất của tâm. Sự hợp-nhất 
cũng chính là sự tập-trung, sự hội-tụ của tâm [định]. 



48 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


sáu cái điện thoại cùng ở trên bàn làm việc của bạn đang 
kêu chuông cùng một lúc. Bạn chẳng làm gì đuợc, những 
bạn cần phải buông bỏ “sự đa dạng” của nhiều cuộc gọi 
khác nhau và chỉ chọn bắt một máy điện thoại mà thôi. Đó 
là giải pháp để tránh bỏ sự rối rắm, đó là sự giải tỏa để 
mang lại sự an lạc. Bạn cần nên hiểu rõ rằng: “sự phân-tán 
chính là một gánh nặng”. Và nếu bạn hiểu đuợc nhu vậy, thì 
đó là buớc quan trọng để giúp bạn có khả năng tập trung 
[hội tụ] mọi sự chú tâm vào “Hơi-thở”. 


Sự Kiên Nhẫn Một Cách cẩn Thận'’’’ 

• • • 

Là Cách Nhanh Nhất! 


Nếu bạn tu tập “sự tỉnh giác im lặng” một cách cẩn thận 
trong một thời gian dài, thì bạn sẽ dễ dàng huớng sự chú 
tâm tỉnh giác vào hơi-thở và theo dõi hơi-thở trong từng 
khoảng-khắc mà không bị gián đoạn. Điều này làm đuợc 
bởi vì bạn đã vượt qua hai trở ngại chính của việc thiền về 
hơi-thở. Trở ngại đầu tiên là (i) cái “thói-tâm” lăng xăng về 
quá khứ hay tuơng lai, và trở ngại thứ hai là (ii) sự “đổi- 
thoại” bên trong tâm mà chúng đã vừa diễn tả ở những trang 
truớc. Chính vì vậy mà tôi muốn dạy kỹ về hai Giai Đoạn 
ban đầu của thiền, đó là: (1) '"sự tỉnh giác vào giây phút 
hiện tại” và (2) "sự tỉnh giác im lặng vào giây phút hiện tại” 
nhu là hai Giai Đoạn chuẩn bị vững chẳc cho Giai Đoạn 
"thiền về hơi thở” cao hơn, sâu hơn. 

► Rất nhiều, rất nhiều các thiền sinh đã vội vã bắt đầu 
thiền về hơi-thở trong khi (i) tâm của họ vẫn còn chạy nhảy 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 49 


lăng-xăng giữa quá khứ và tương lai, và trong khi (ii) sự chú 
tâm còn đang bị “nhấn chìm” bởi những đối-thoại bên 
trong. (Ai cũng bị vậy khi lần đầu ngồi xuống thiền về hơi 
thở. Cái tâm ban đầu lăng xăng chạy nhảy một cách không 
thể tưởng tượng!. Điều đó là do họ đã không tu tập hai Giai 
Đoạn chuẩn-bị đầu tiên một cách vững chắc). Nếu không có 
những bước chuẩn bị đúng đắn từ ban đầu, thì họ sẽ thấy 
“thiền về hơi-thở” sao mà quá khó, thậm chí không thể làm 

được. Rồi đa số họ bỏ cuộc một cách chán nản chỉ tại vì họ 

♦ ♦ ♦ ♦ « ♦ 

xuất phát không đúng chỗ, họ đã không chuẩn bị một cách 
vững chắc và bài bản trước đó. Họ đã không thực hiện việc 
tu tập ở hai Giai Đoạn chuẩn-bị ban đầu một cách thành 
công trước khi chọn “Hơi-Thở” làm đối tượng chú tâm để 
thiền tập. 

Ngược lại, nếu tâm của bạn đã được chuẩn-bị một cách 
bài-bản bằng cách tu tập hoàn thành hai Giai Đoạn đầu tiên 
này, thì khi bạn chuyển qua giai đoạn '"Thiền về hơi thở’\ 
bạn sẽ hoàn toàn có thể duy trì “sự chú-tâm vào hơi-thở” 
một cách dễ dàng. ►Nếu bạn thấy khó mà chú tâm được ít 
lâu vào hơi-thở thì điều đó là dấu-hiệu cho thấy bạn đã lướt 
vội và đã không thực tập đầy-đủ và thành công hai Giai 
Đoạn thiền đầu tiên này. Hãy quay trở lại và thực hành 
những bài tập đầu tiên!. Sự kiên nhẫn một cách cẩn thận là 
cách nhanh nhất!!!. Đó là cách duy nhất. 


Quan Sát Hai Thở 
ở Chỗ Nào Không Phải Là vấn Đề 



50 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Khi bạn chú tâm vào hơi-thở, bạn chú tâm vào sự trải- 
nghiệm về hơi-thở đang diễn ra. Bạn trải nghiệm hơi thở 
đang làm gì, nó đang đi-vào hay đi-ra, hay đang ở-giữa. Một 
sổ sư thầy dạy quan sát hơi-thở ở nơi hơi-thở tiếp xúc ở 
chóp mũi, một sổ thì dạy theo dõi hơi-thở ở vùng bụng 
phồng lên xẹp xuống theo hơi-thở, một số thì dạy quan sát 
hơi-thở chỗ này, sau đó chuyển qua quan sát hơi-thở ở chỗ 
khác. 

Theo kinh nghiệm riêng của bản thân tôi, tôi nhận thấy 
quan sát hơi-thở ở chỗ nào không phải là vấn đề. Thực tế, 
cách tốt nhất là đừng nên định vị hơi-thở ở một chỗ nào. 
Nếu bạn định vị hơi-thở ngay nơi tiếp xúc với chóp mũi, thì 
điều đó sẽ trở thành “sự chú tâm vào chóp mũi”, thay vì chú 
tâm vào hơi-thở. Và nếu bạn chỉ định nơi vùng bụng, thì có 
thể sẽ trở thành “sự chú tâm vào bụng” chứ không phải là sự 
chú tâm vào hơi-thở. Bạn chỉ cần tự hỏi chính mình ngay 
bây giờ: “Ta đang thở ra hay đang thở vào?. Làm thế nào ta 
biết được?”. Ngay-đó!. Chính sự trải-nghiệm nói cho bạn 
biết hơi-thở đang làm gì, đó là cái bạn hướng sự chú tâm 
vào. Hãy dẹp bỏ sự lo lắng về “điểm nào? nơi nào?” trên 
thân để mình trải nghiệm [cảm nhận] hơi-thở. Cứ tập trung 
vào chính sự trải-nghiệm về hơỉ-thở. Bạn luôn luôn có thể 
trải nghiệm [cảm nhận] hơi-thở của mình. 

Tập Quán Kiểm Soát Hơi Thở: Không Tốt 

Vấn đề khó khăn phổ biến trong Giai Đoạn này là thói 
quen [khuynh hướng, thói tâm, cái tật, phản xạ] hay điều 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘51 


khiên hơi-thở, và điêu này làm cho sự thở trở nên khó chịu, 
không thoải mái. Để vuợt qua cái “tật” này, hãy tuởng 
tuợng mình là một hành khách ngồi trong chiếc xe đang 
nhìn hơi-thở qua cửa kính của xe. Bạn không phải là tài xể, 
cũng không phải nguời-điều-khiển-xe từ ghế sau. Vì vậy, 
bạn không cần chỉ huớng, chỉ thị, hay điều khiển xe, hay chỉ 
chỏ tài xế— Hãy buông-bỏ và chỉ việc thuởng thức chuyến 
đi. Hãy để hơi-thở tự nó thở và bạn chỉ đơn giản ngồi quan 
sát nó. 

► Cho đến khi nào bạn tập trung quan sát hơi-thở một 
cách thuần thục và có thể nhận biết hơi-thở đang đi-vào và 
đang đi-ra khoảng 100 lần liên tục, không bị gián đoạn, và 
không bỏ lỡ hơi-thở nào, thì lúc đó bạn đã đạt đuợc cái mà 
tôi gọi là Giai Đoạn 3 của thiền: '"Duy trì sự chú tâm vào 
hơi thớ’\ Lúc này bạn càng cảm thấy bình an hơn và hỷ lạc 
hơn sự cảm giác ở hai Giai Đoạn truớc. Tất cả là đang tốt 
đẹp!. Để tu tập thiền thâm sâu hơn, bạn tiếp tục buớc tiếp 
theo qua Giai Đoạn 4: "Duy trì chú tâm trọn-vẹn vào hơi 
thff\ 



52 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


■ Giai Đoạn 4: 

“Duy Trì Sự Chú Tâm Trọn Vẹn Vào Hoi-Thở” 


Giai Đoạn 4 diễn ra khi sự chú tâm của bạn mở rộng ra 
để tiếp xúc với từng khoảng-khắc riêng-biệt của từng hơi- 
thở vào và hơi-thở ra. Bạn nhận biết hơi-thở-vào ngay từ 
giây khắc đầu, ngay khi cái cảm nhận đầu tiên về hơi-thở- 
vào khởi sinh. Rồi bạn theo dõi luôn những cảm nhận đó 
cho đến hết luồng hoi-thở-vào, không đuợc để lỡ bất kỳ một 
khắc nào của luồng hơi-thở-vào. Khi hơi-thở-vào xong, bạn 
nhận biết ngay cái khắc đó. Bạn nhìn thấy trong tâm phần- 
cuối của hơi-thở-vào. Tiếp nối, bạn thấy tiếp nối là một 
'"khẳc-dừng” giữa hai hơi thở, ngay truớc khi hơi-thở-ra bắt 
đầu. Bạn nhận biết khắc đầu tiên của hơi-thở-ra, và từng 
mỗi cảm nhận theo luồng hơi-thở-ra đi ra cho đến khi hơi- 
thở-ra xong và biến mất. Tất cả việc này đuợc thực hiện 
trong sự im-lặng và trong giây-khắc hiện-tại. 


Bưởc Ra Ngoài 

Bạn tiếp tục trải nghiệm từng phân đoạn của từng hơi- 
thở-vào và từng hơi-thở-ra một cách liên tục cho đuợc vài 
trăm hơi-thở liên tiếp. Đó là lý do chúng ta gọi Giai Đoạn 
này là giai đoạn '^duy trì sự chú tâm trọn-vẹn vào hơi-thở”. 
Bạn không thể đạt đến giai đoạn này bằng sự thúc ép, bằng 
sự điều khiển hay bằng sự nắm giữ về hơi thở. Bạn chỉ có 
thể đạt được mức độ tĩnh-lặng này bằng cách buông-bỏ tất 
cả mọi sự thể trên đời, chỉ còn lại duy nhất sự trải-nghiệm 



_ A _ _ 

Thiên sưAịahn Brahm • 53 


về hơi-thở diễn ra một cách im lặng. Thực tế là “bạn” không 
đạt đến Giai Đoạn này, chính tâm bạn tự đạt đến. Tâm tự 
làm công việc đó của mình. Tâm nhận thức được Giai Đoạn 
này là một nơi rất thanh bình và dễ chịu để nó an trú vào đó: 
chỉ một mình nó cùng với hơi-thở. Đây chính là nơi cái 
‘‘"người làm” [cái “Tữ”] của người thiền bắt đầu biến mất. 

Chúng ta nhận thấy ở Giai Đoạn này sự tiến bộ diễn ra 
một cách dễ dàng, không cần nhiều nỗ lực, không cần cố 
tâm. Chúng ta chỉ cần bước ra ngoài, buông-bỏ, và chỉ cần 
quan sát tất cả những gì diễn ra. Nếu chúng ta để yên cho 
tâm tự làm, thì nó sẽ tự động hướng về sự hợp-nhất thuần 
túy, sự bình-an và ngon-lành ở đó; đó là sự hợp-nhất của 
riêng nó với hơi-thở, trong từng mỗi khoảng khắc. Đó là sự 
hợp-nhất của tâm, sự hợp-nhất trong từng khoảng-khắc, sự 
hợp-nhất trong sự tĩnh-tại. 


SựBãtĐâu Của “Hoi ThởĐẹp^’ 

Giai Đoạn 4 này tôi gọi là “bàn-đạp” của thiền, bởi vì từ 
đó thiền sinh có thể ""bật nhảy lên” vào những trạng thái 
thiền đầy hỷ lạc cao hơn. Khi chúng ta đơn thuần duy trì sự 
hợp-nhất này của tâm thức bằng cách không can dự vào nó, 
thì hơi-thở sẽ bắt đầu biến mất. Hơi-thở sẽ bắt đầu phai biến 
khi tâm chuyển hướng tập trung vào chỗ tâm-điểm của sự 
trải nghiệm về hơi-thở, đó là sự bình an, tự do, và hỷ lạc. 
Ngay lúc này, tôi đưa vào một thuật ngữ là ""Hơi Thở Đẹp”. 
Vì lúc này tâm nhận thức rằng hơi-thở bình an là đẹp đẽ một 
cách lạ thường. Chúng ta chú tâm vào hơi-thở-đẹp này một 



_ A ^ r 

54 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


cách liên tục, trong từng khoảng khắc nối tiếp nhau, không 
có sự gián đoạn nào trong chuỗi trải nghiệm. Chúng ta chỉ 
chú tâm vào hơi-thở-đẹp đó, một cách không gắng guợng và 
trong một khoảng thời gian dài. 


Bây giờ, nhu tôi sẽ giải thích thêm ở chuơng tiêp theo, 
khi hơi-thở biến mất, tất cả những gì còn lại là “Cá/ Đẹp’\ 
“Cái đẹp-lìa-khỏi-thân” [cái đẹp thoát thân] này trở thảnh 
đối tuợng duy nhất của tâm. Tâm bây giờ đang lấy chính 
tâm làm đối tuợng của nó. Chúng ta không còn chú tâm vào 
hơi thở, thân, ý nghĩ, âm thanh, hay thế giới bên ngoài nữa. 
Tất cả những gì chúng ta chú tâm là vẻ đẹp, sự bình an, hỷ 
lạc, ánh sáng, hay bất kỳ danh từ gì mà sự nhận thức của 
chúng ta gọi tên. Chúng ta chỉ đang trải nghiệm vẻ-đẹp, một 
cách liên tục, một cách nhẹ nhàng, với cái tánh-không đẹp 
đẽ!. (Cái '"không-có-gr là đẹp đẽ). Chúng ta từ lâu đã dẹp 
bỏ những độc thoại lăng xăng, không còn mô tả, không còn 
đánh giá. Lúc này tâm thật là tĩnh lặng nên không thể nói 
lên điều gì. Còn thiền sinh thì đang bắt đầu trải nghiệm 
niềm an lạc đang nở rộ trong tâm của mình. Niềm hỷ-lạc đó 
sẽ phát triển, tăng lên, và trở thành vững chắc và mạnh mẽ. 
Và lúc này, thiền sinh có thể tiến vào trạng thái các tầng 
thiền định (jhãna). 

► Tôi đã mô tả về bốn giai đoạn thiền đầu tiên. Mỗi giai 
đoạn phải đuợc thực hành thành công truớc khi buớc qua 
giai đoạn kế tiếp. Bạn hãy bỏ ra nhiều thòi gian để thực tập 
bốn giai đoạn ban đầu này, tu tập cho chúng đuợc vững 
mạnh và ổn định truớc khi tiến lên những giai đoạn sau. 



_ A _ 

Thiên sưAịahn Brahm • 55 


Nếu đầu tu thời gian và nỗ lực tập luyện nhu vậy, bạn có 
thể duy trì đuợc trình độ Giai Đoạn 4 này một cách dễ dàng: 
'^duy trì sự chú tăm hoàn toàn vào hơi thở’’’ trong từng mỗi 
khoảng khắc của hơi-thở, không gián đoạn một lần, không 
bỏ lõ một khoảng khắc nào trong suốt chừng 200-300 hơi 
thở vào-ra (!). 

ở đây không phải tôi nói các bạn phải đếm rõ sổ hơi thở; 
đó chỉ là gợi ý và bạn có thể uớc luợng một khoảng thời 
gian bao nhiêu phút bạn có 200-300 hơi thở vào ra. ở giai 
đoạn này, nếu bạn giữ đuợc sự chú tâm trọn vẹn và liên tục 
vào hơi thở càng lâu, thì trình độ thành công của bạn càng 
vững chắc để chuẩn bị buớc qua những giai đoạn thiền cao 
sâu hơn. 

Trong thiền, nhu tôi đã nói truớc đây: sự kiên nhẫn một 
cách cẩn thận là cách nhanh nhất để bạn thành công!. 




_ > _ _ 

Thiên sư Ạịahn Brahm • 57 


Chương 2 

PHƯƠNG PHÁP THIỀN CĂN BẢN—H 


Trong chương này chúng ta sẽ xem xét ba giai đoạn 
thiền cao hơn. Gồm có: 

Giai Đoạn 5: Duy trì sự chú tâm trọn vẹn vào hơi thở 
đẹp; 

Giai Đoạn 6: Trải nghiệm nỉmỉtta đẹp; 

Giai Đoạn 7: Tầng thiền định (jhãna). 



58 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


■ Giai Đoạn 5: 

“Duy Trì Sự Chú Tâm Trọn Vẹn Vào Hoi Thở 

Đẹp” 

Thông thường, giai đoạn này trôi chảy một cách tự nhiên 
và thông suốt từ giai đoạn Giai Đoạn 4 trước đó. Như đã 
giải thích ngắn gọn trong chương trước đây: khi sự chú tâm 
trọn vẹn an trụ một cách dễ dàng và liên tục vào từng trải 
nghiệm hơi thở, mà không có thứ gì làm gián đoạn dòng 
chảy đều đặn của sự chú tâm [tỉnh giác], thì lúc đó hơi-thở 
sẽ tự động lắng lặng xuống. Nó chuyển đổi từ loại hơi thở 
thô-tế bình thường thành một loại '"Hơi Thở Đẹp’" rất êm dịu 
và rất bình an. Tâm nhận biết hơi-thở-đẹp này và tâm thích 
thú điều này. Tâm cảm nhận một sự hài lòng sâu sắc. Tự nó 
cảm thấy hạnh phúc [lạc] khi nó chỉ cần quan sát hơi-thở- 
đẹp đó, và nó không cần phải bị thúc ép. Nó tự nhiên. 


Không Làm Gì Cả 

Bản thân “bạn” không làm gì cả. Nếu bạn cố làm điều gì 
trong giai đoạn này, thì bạn sẽ phá hỏng toàn bộ tiến trình. 
Cái “đẹp” đó sẽ biến mất. Nếu bạn “xía” vào là coi như 
trạng thái hơi thở đẹp tự nó biến mất, do vậy bạn phải đứng 
lùi lại. ► Từ giai đoạn thiền này trở về sau, "người ỉàm” hay 
"người thiền” phải biến mất. Bạn chỉ còn là "người bỉếf\ 
chỉ là người quan sát một cách thụ động và vô tư. Chỉ có 
một thủ thuật có ích và cần thiết trong giai đoạn này là đôi 
lúc ta cần “ngắt” sự im lặng bên trong trong một giây khắc 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 59 


và nhẹ nhàng nói với mình: “Bình lặng”. Chỉ vậy thôi. 
Trong giai đoạn thiền này, tâm thường rất nhạy cảm đến nỗi 
từng động thái nhỏ nhất cũng khiến nó chạy theo động thái 
đó một cách ngoan ngoãn như bóng chạy theo hình vậy. 
Hơi-thở lắng lặng xuống và hơi-thở-đẹp nổi lên. Khi chúng 
ta quan sát hơi-thở-đẹp một cách thụ động trong từng 
khoảng khắc, thì cái nhận-thức về sự “vào”, sự “ra”, hay sự 
“bắt đầu”, “giữa”, hay “kết thúc” của một hơi-thở cũng cần 
phải biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là ""sự trải nghiệm 
về hơi thở đẹp’’’ đang diễn ra. Tâm không còn chú tâm đến 
nhịp hơi thở đang ở phân khúc nào (đầu, giữa, hay kết thúc), 
và cũng không quan tâm đến hơi thở thể hiện ở chỗ nào của 
thân. Lúc này chúng ta đang đơn giản hóa đối tượng thiền. 
Chúng ta trải nghiệm hơi thở trong khoảng khắc này, lột bỏ 
tất cả chi tiết không cần thiết. Chúng ta vượt trên sự đối đãi 
“vào-ra”, và chúng ta chỉ còn ý thức tỉnh giác về một hơi- 
thở-đẹp, êm dịu và liên tục, đều đặn và không thay đổi. 
Tuyệt đổi không làm gì cả, chỉ nhìn xem hơi thở êm dịu, 
đẹp đẽ và phi thời gian như thế nào. Nhìn xem bạn để yên 
cho nó tĩnh lặng như thế nào. Dành thời gian thưởng thức vị 
ngọt lành của cái hơi-thở-đẹp—tĩnh lặng hơn, ngọt lành 
hơn...hơn bao giờ hết. 


Chỉ Còn Lại "‘"‘Cái Đẹp'"’’ 

Ngay khi hơi-thở biến mất thì chỉ còn lại dấu hiệu của 
“cái đẹp”; điều đó không phải là do chúng ta muốn mà do 
có đủ sự tĩnh lặng. 



_ A ^ r 

60 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


Một đoạn viêt trong văn học Anh có lẽ giúp làm rõ sự 
trải nghiệm khi hơi thở biến mất là như thế nào. Trong 
quyển ‘M//ce ở xứ Thần Tiên"’’ của Lewis Carroll, một cô gái 
tên Alice nhìn con mèo tên Cheshire đang ngồi trên nhánh 
cây sát bên và đang cười, nhe hàm răng của nó ra tận hai 
mang tai. Nhưng con mèo cứ biến đi và xuất hiện nhanh đến 
nỗi Alice không hay biết. Alice nói với nó (đại ý như sau): 
“Tao không muốn thấy mày cứ xuất hiện và biến mất thình 
lình cứ như một đứa ham chơi lăng xăng”. Con mèo nói 
“Được rồi”, và lần này nó lùi mình từ từ, cái đuôi biến mất 
trước và cuối cùng là khuôn mặt với cái miệng nhe cười. 
Hình ảnh cái miệng nhe cười của nó biến mất sau cùng. 
Alice nói rằng, trước giờ mình chỉ thấy con mèo chứ không 
thấy sự nhe cười. Bây giờ mới thấy sự nhe cười chứ không 
còn thấy con mèo”. 

Thật kỳ lạ, câu chuyện này giống chính xác như sự trải 
nghiệm thiền nói trên!. Cũng giống như con mèo Cheshire 
biến mất và chỉ còn lại cái nhe cười của nó, thân và hơi thở 
của người thiền cũng biển mất, chỉ còn lại vẻ cái-đẹp. Đối 
với Alice, đó là một trong những điều đáng tò mò nhất trong 
đời. Đối với người thiền, điều đó cũng thật kỳ lạ, chỉ còn 
trải nghiệm rõ ràng “Cứ/ Đẹp’’’’ đang trôi-nhẹ, mà không có 
gì, kể cả một hơi thở cũng không có. Cái đẹp, hay nói đúng 
hơn là dấu hiệu của cái đẹp, là giai đoạn tiếp theo của con 
đường thiền. “DấM hiệữ’^ này trong tiếng Pali gọi là 
“nimitta”. Vì vậy, giai đoạn thiền tiếp theo, Giai Đoạn 6, 
được gọi là '"Sự trải nghiệm về dấu hiệu đẹp, hay nimitta 
đẹp”. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘ÓI 


■ Giai Đoạn 6: 


“Trải Nghiệm Nimitta Đẹp” 

Giai Đoạn 6 này có được khi người thiền đã buông-bỏ 
thân, ý nghĩ, và năm giác quan (bao gồm cả sự tỉnh giác vào 
hơi thở) một cách hoàn toàn, chỉ còn lại một dấu hiệu đẹp 
đẽ trong tâm, được gọi là nimỉtta. 

Đối tượng tinh khiết này trong tâm là một đối tượng 
thực trong cảnh giới của tâm (citta), và khi nó xuất hiện lần 
đầu, nó thật sự là quá kỳ lạ đối với người thiền. Lẽ nhiên 
người thiền chưa bao giờ trải nghiệm thứ gì như vậy trước 
đây, nên không thể nào định nghĩa được. Tuy nhiên, một 
chức năng của tâm là nhận-thức, chính sự nhận-thức đã lục 
tìm khắp ngân hàng bộ nhớ lưu chứa những trải nghiệm 
trong đời sổng của chúng ta để tìm xem có thứ gì giông 
giống hay từa tựa với dấu hiệu đó để nó có thể dùng cái 
giông giống từa tựa đó để mô tả về cái dấu hiệu nimitta đó. 

Đối với hầu hết thiền sinh, thì cái vẻ-đẹp thoát-thân đó, 
tức niềm khoan khoái đó của tâm [nimitta], thường được 
nhận thức như là một thứ “ánh sáng đẹp đẽ”. Một số thiền 
sinh nhìn thấy nimitta như là ánh sáng trắng, một số nhìn 
thấy như ánh sáng kim hoàng, một sổ thấy nimitta như một 
hạt trân châu màu xanh..., và vân vân. Nhưng, đó không 
phải là ánh sáng thực. Bởi vì, hai mắt thường người thiền đã 
“đóng”, và nhãn thức [thức của mắt, thức nhìn, nhãn thức] 
đã tắt từ lâu. Dấu hiệu [nimitta] chính là tâm thức [thức của 
tâm] lần đầu tiên được tự do khỏi thế giới của năm giác 



62 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


quan. Dấu hiệu đó giống như mặt trăng tròn—ví như cái 
tâm sáng tỏ—đang đi ra khỏi đám mây mù. Đó là sự hiện 
thị của cái tâm—chứ nó không phải là ánh sáng thực, nhưng 
đối với hầu hết thiền sinh thì nó xuất hiện như một ánh 
sáng. Nimitta thường được người thiền nhận thức như ánh 
sáng chỉ vì cách miêu tả này là cách nhận thức và miêu tả 

tốt nhất mà họ có thể đưa ra. 

♦ 

Đổi với những thiền sinh khác, chức năng nhận thức của 
tâm họ thì chọn cách miêu tả nimitta [dấu hiệu lần đầu tiên 
xuất hiện trong tâm] theo những thuật ngữ thuộc cảm nhận 
về thân: ví dụ như là: một sự tĩnh lặng rất sâu, một sự khoái 
lạc ngây ngất, sự khoái cảm cao độ. Tuy nhiên xin nhắc lại, 
thân thức [thức của thân, để cảm nhận những thứ sướng- 
khổ, nóng-lạnh...vân vân] đã bị đóng tắt từ lâu, cho nên dấu 
hiệu đó cũng không phải là một cảm giác của thân. Đơn 
giản ở đây nó chỉ được nhận thức là “tương đương” với sự 
cảm khoái ngây ngất mà thôi. 

Dù cho một số thiền sinh trải nghiệm “dấu hiệu” nimitta 
đó bằng sự cảm nhận, còn thiền sinh khác thì nhìn thấy như 
ánh sáng trong tâm, (nhưng) thực ra tất cả họ chỉ đang cố 
miêu tả cùng một hiện tượng trong tâm mà thôi. {Nỉmmỉta 
của họ là cùng một thứ, cùng một hiện tượng như nhau). Họ 
cùng trải nghiệm cùng một “đối tượng tinh khiết của tâm” 
như nhau, nhưng những chi tiết miêu tả khác nhau chỉ là do 
những cách nhận thức khác nhau của mỗi người. 


Những Tính Chất Của Nỉmỉtta 



_ A 

Thiên sưAịahn Brahm • 63 


Một thiền sinh có thể nhận biết một dấu hiệu nimitta bởi 

♦ « ♦ ♦ 

sáu (6) đặc điểm sau đây: 


1. Nó chỉ xuất hiện sau Giai Đoạn 5 của thiền, tức là sau 
một thời gian khá lâu sau khi nguời thiền đạt đuợc 
“//ơ/ Thở Đẹp'^\ 

2. Nó chỉ xuất hiện sau khi hơi-thở biến mất; 

3. Nó chỉ có mặt khi tất cả năm giác quan [nhìn, nghe, 
ngửi, nếm, và chạm xúc] đều không có mặt; 

4. Nó chỉ hiện thị trong cái tâm im lặng, khi những ý 
nghĩ mô tả hay suy lý [đối thoại bên trong] đã hoàn 
toàn không còn có mặt; 

5. Nó rất lạ, nhung thật là hấp dẫn; và 

6. Nó là một đối tuợng giản-dị: giản dị một cách vô 
cùng đẹp đễ. 


► Tôi đua ra sáu đặc diêm này đê cho các bạn có thê 
phân biệt đuợc đâu là nimitta thực và đâu chỉ là một nimỉtta 

X ♦ ♦ ♦ ♦ 

do tuởng tuợng. 

Nhiều lúc, khi nimitta mới xuất hiện lần đầu tiên, nó có 
thể rất mờ nhạt. Trong truờng hợp này, thiền sinh phải lập 
tức quay trở lại giai đoạn thiền truớc: “í/ụy trì sự chú tâm 
hoàn toàn vào hơi thở đẹp’’’’ [Giai Đoạn 4]. Nhiều nguời đã 
đi đến giai đoạn dấu hiệu nimitta quá sớm. Lúc đó, nimitta 
là sáng tỏ, nhung chua ổn định, nó cứ chập chờn, sáng tắt 
nhu ngọn hải đăng, và sau đó thì biến mất luôn. Điều này 




_ A ^ r 

64 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


cũng là do thiên sinh đã vội rời bỏ giai đoạn ''sự chú tâm 
trọn vẹn hơi thở đẹp’’’ [Giai Đoạn 5] quá sớm. Thiền sinh đó 
nên lập tức quay trở lại giai đoạn đó. Một thiền sinh phải có 
khả năng duy trì sự chú tâm của mình vào hơi-thở-đẹp một 
cách dễ dàng trong một khoảng thời gian lâu, thật lâu, truớc 
khi tâm có đủ khả năng duy-trì sự chú-tâm thuần khiết vào 
đối tuợng nimitta vốn vi tế hơn nhiều. Do vậy, bạn nên tập 
luyện tâm tỉnh giác vào hơi-thở-đẹp. Tu tập một cách kiên 
nhẫn và nhiệt thảnh. Để đến lúc bạn tu tiến đến nimitta, nó 
sẽ đuợc trong sáng, ổn định, và dễ duy trì. 


Buông-BỎ 

Tạo sao nimitta xuất hiện một cách mờ nhạt?. Lý do 
chính dấu hiệu nimitta xuất hiện mờ nhạt là mức độ hài- 
lòng còn quá nông cạn. Bạn vẫn còn muốn thêm gì đó. 
Thông thuờng, bạn muốn có nimitta sáng tỏ, hoặc muốn 
chứng đắc đuợc tầng thiền định jhãna. Do vậy, bạn hãy nên 
dẹp bỏ cái tâm ham muốn đó. Tu duỡng sự biết hài-lòng vào 
"hơi thở đẹp”, và sau đó thì nimitta và jhãna sẽ tự xảy ra. 

Nói một cách khác, dấu hiệu nimitta không ổn định là 
bởi vì bạn, cái "người làm”, cứ không chịu ngừng can thiệp. 
Cái "người làm” là nguời điều khiển, nguời chỉ thị, là nguời 
điều khiển xe từ ghế ngồi phía sau, luôn luôn xía vào những 
thứ không phải việc của mình và làm rối tung mọi thứ. 

Thiền là một tiến trình tự nhiên để đi đến nghỉ ngơi, và 
nó đòi hỏi bạn phải buớc trái ra ngoài một cách hoàn toàn. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 65 


Thiền thâm sâu chỉ có thể thực hiện được nếu bạn thực sự 
buông-bỏ được tất cả. Điều này có nghĩa là sự buông-bỏ 
thực sự —^buông hết đến mức mà tiến trình diễn ra không 
còn nằm trong tầm tiếp cận của người thiền. 

Một phưcmg tiện thiện xảo để đạt đến một sự buông-bỏ 
sâu sắc như vậy là bạn nên cố ý “tặng” một món quà cho 
nimitta, gửi gắm sự tin-tưởng vào nó. [Như vầy: bạn đang 
thiền và đang ở trong trạng thái im-lặng sâu liên-tục. Cách 
để bạn duy trì và phát triển nimitta một cách hiệu dụng lúc 
này là phải tạo ra một sự tin-tưởng ở tâm mình. Bằng cách 
này:] Hãy thật nhẹ nhàng “ngắt” sự im-lặng trong một giây- 
khắc và nói thầm trong tâm rằng bạn tin-tưởng hoàn toàn 
vào nimitta, nhờ đó cái ""người làni” sẽ buông-bỏ mọi sự 
điều khiển và tự biến mất. Cái tâm, được phản chiếu bởi 
nimitta mà bạn đang thấy, sẽ tiếp tiến trình [một cách êm 
xuôi] khi bạn ngồi quan sát. 


Bạn không cân phải làm thứ gì khác ở đây, bởi vì vẻ-đẹp 
mạnh mẽ của nimitta thừa khả năng giữ lấy [hấp dẫn] sự 
chú-tâm của bạn mà không cần bạn phải trợ lực hay tác 
động [tạo duyên] cho việc đó. Hãy cẩn thận lúc này, đừng 
bao giờ bắt đầu hỏi những câu như là “Cái gì đây?”, “Phải 
đây là tầng thiền định jhãna không?”, “Ta phải làm gì tiếp 
theo?”— đó là những câu hỏi từ ""người làm” đang cố xía 
vào lại tiến trình. Những sự vấn hỏi như vậy sẽ làm động 
nhiễu tiến trình. Bạn chỉ nên đánh giá bất cứ thứ gì sau khi 
đã kết thúc hành trình của nó (tức là chỉ nên đánh giá [suy 
xét lại] sau khi thoát ra khỏi trạng thái thiền định). Những 
nhà khoa học tốt luôn luôn đánh giá sau khi cuộc thí nghiệm 



_ A ^ r 

66 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


đã xong, lúc đó họ đã có đủ sô liệu đê đánh giá, hoặc đê tiêp 
tục nghi vấn điều tra thêm. 

► Nguời thiền không cần chú ý đến hình-dạng hay những 
cạnh-nét của nimitta: “Nó tròn hay bầu dục?”, “Cạnh nó rõ 
hay mờ?”. Tất cả những cách hỏi đó chỉ là vô ích, chúng chỉ 
dẫn đến sự phân biệt đối đãi bên trong và ở bên ngoài, và 
càng làm thêm rắc rối. Hãy để cho tâm tự nhiên huớng về 
chỗ nào nó muốn, thuờng thì đó là “tâm-điểm” của nimitta. 
Tâm-điểm là nơi mà những phần đẹp đẽ nhất nằm đó, nơi 
mà ánh sáng là sáng tỏ nhất và tinh khiết nhất. Hãy buông 
bỏ và chỉ ngồi thuởng thức chuyến đi trong khi sự chú-tâm 
đang bị thu hút vào phần tâm-điểm, hoặc trong khi ánh sáng 
đang mở rộng ra và bao trùm hết bạn. Hãy để tâm tự hòa 
nhập vào niềm hỷ lạc hạnh phúc lúc đó. Và rồi, hãy để cho 
Giai Đoạn 7 của con đuờng thiền định diễn ra: đó là giai 
đoạn buớc vào tầng thiền định jhãna. 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 67 


■ Giai Đoạn 7: 

^^Jhãna —Tầng Thiền Định” 

Có hai trở-ngại chính ngay ngưỡng cửa tiến vào trạng 
thái tầng thiền định {jhãna)\ đó là niềm vui-mừng và nỗi-sợ. 
Khi có niềm vui hân hoan, tâm trở nên bị phấn khích: “ô, 
nó đây rồi!”. Nếu tâm nghĩ như vậy, thì jhãna sẽ không xảy 
ra. Tiếng “ồ” hân hoan đó cần phải được kiềm chế để tạo ra 
sự thụ động tuyệt đổi của người thiền. Bạn phải dẹp bỏ tất 
cả tiếng “Ồ” trong tâm, dẹp bỏ tất cả mọi sự mừng vui, phấn 
khích. Chỉ như vậy bạn mới có thể tiến vào tầng thiền định 
theo lẽ tự nhiên của tiến trình. [Chỉ đến sau khi bạn đã 
chứng đắc được tầng thiền định, ở trong tầng thiền định, và 
thoát ra khỏi tầng thiền định; và chỉ sau khỉ thoát ra khỏi đó 
tầng thiền định thì bạn có thể thỏa sức mà mừng vui, hoan 
hỷ. Vì yếu tố hoan hỷ (hỷ) sẽ có mặt nổi bật trong trạng thái 
tâm sau khi đã chứng đắc tầng thiền định thứ nhất]. 


Một thứ trở-ngại thường có mặt hơn là nỗi sợ-hãi. Nỗi sợ 
phát sinh từ sự nhận ra nguồn lực to lớn và niềm hỷ-lạc của 
tầng thiền định jhãna; hoặc nỗi sợ là khi nhận biết rằng: sau 
khi đã hoàn toàn tiến vào tầng thiền định, thì có thứ phải bị 
bỏ lại—đó là là bạn\. [Đó là cái “Ta”, cái “người làm”]. Cái 
“người làm” thì im lặng trước khi tiến vào jhãna, nhưng dù 
im lặng, “người làm” vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, bên-trong 
trạng thái tầng thiền định jhãna thì cái “người làm” đã biến 
mất hoàn toàn. Chỉ còn cái “người biết” thì vẫn đang có 
mặt. Lúc này thiền sinh vẫn hoàn toàn ý thức tỉnh giác, 
nhưng tất cả mọi sự kiểm soát đều vượt ra ngoài tầm tay. 



68 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiền sinh thậm chí không thể tạo ra một ý nghĩ nào, cũng 
không quyết định được gì. Ý chí đã bị đóng băng, và điều 
này có thể là đáng sợ đối với những thiền sinh mới, họ chưa 
bao giờ kinh nghiệm bị tước mất hết sự kiểm soát; và/tuy 
nhiên cũng chưa bao giờ được tỉnh thức đến như vậy. (Mất 
kiểm soát, mất điều khiển, mất '"người làm''’ nhưng vẫn hoàn 
toàn tỉnh giác, hoàn toàn biết, vẫn còn cái "người biết"). Nỗi 
sợ là sợ bị mất đi một phần nào đó của danh tánh cái "Ta" 
của mình. Nỗi sợ hãi này có thể được đối trị bằng lòng-tin 
vào Giáo Pháp của Đức Phật, và nhờ vào sự nhận biết niềm 
hỷ-lạc^ hấp dẫn đang có trước mắt. Đức Phật thường dạy 
rằng: "Niềm hỷ lạc đó [của jhãna] không phải để bị sợ hãi, 
mà nên được theo đuổi, nên được phát triển, và nên được 
thực hành thường xuyên..." (theo kinh "Latukikopama 
Sutta", MN 66, 21). Như vậy, trước khi nỗi sợ phát sinh, 
bạn hãy thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn vào niềm hỷ lạc, và 
tin tưởng vào Giáo Pháp của Đức Phật, và tin vào những 
thánh đệ tử ngày xưa đã tu hành theo lời dạy Phật và đã đạt 
đến giải thoát. Hãy tin tưởng vào Giáo Pháp của Phật và để 
yên cho trạng thái thiền định jhãna bao trùm lấy bạn trong 
một trải nghiệm nhẹ nhàng, siêu thoát, vô ngã, và đầy hạnh 
phúc; đó là trạng thái sâu sắc nhất trong cuộc đời của bạn. 
Hãy can đảm buông-bỏ hoàn toàn mọi sự kiểm soát trong 


^ Nhân tiện, niềm hỷ lạc bao gồm hoan hỷ (hỷ) và hạnh phúc (lạc). Những tính 
chất này đều có trước và sau khi chứng đắc tầng thiền định thứ nhất (Nhất 
Thiền) và thứ hai (Nhị Thiền). 

Tuy nhiên, yếu tố hoan hỷ (hỷ) sẽ không còn khi tâm tiến lên chứng đắc tầng 
thiền định thứ ba (Tam Thiền), và lúc đó chỉ còn lại yếu tố hạnh phúc (lạc) và 
những yếu tố khác trong jhãna. (Gợi ý bạn cũng đọc thêm quyển ‘'Chánh 
Định, giảng bằng ngôn ngữ thông thường’' của thiền sư Bhante Gunaratana.) 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 69 


chốc lát và tự mình trải nghiệm trạng thái thiền định sâu sắc 
đó cho chính mình. 


Những Tính Chất 
Của Tầng Thiền Định {Jhãnaỷ 


Một jhãna kéo dài trong quãng thời gian lâu. Nêu nó chỉ 
kéo dài trong vài phút thì nó không xứng để đuợc gọi là một 
tầng thiền định. Những tầng thiền định cao hơn thuờng kéo 
dài trong nhiều giờ. Khi đã ở trong tầng thiền định, thì 
nguời tu không còn chọn lựa. Một nguời thoát ra khỏi tầng 
thiền định chỉ khi tâm sẵn sàng thoát ra, khi mà những 
“năng luợng có đuợc từ sự buông bỏ” đã đuợc dùng hết 
trong đó. Mỗi tầng thiền định là một trạng thái tĩnh-lặng và 
thỏa-mãn của tâm thức, cho nên bản chất đích thực của nó 
là kéo dài trong một quãng thời gian lâu. 

Một đặc điểm khác của jhãna là nó chỉ xảy ra sau khi 
nỉmỉtta đã đuợc nhận thức một cách rõ rệt, nhu đã giải thích 
truớc đây. Hơn nữa, thiền sinh nên biết rằng trong suốt thời 
gian nhập định jhãna thì thiền sinh sẽ không còn cảm nhận 
về thân (ví dụ: chỗ đau), không còn nghe âm thanh bên 
ngoài, không còn tạo ra ý nghĩ, ngay cả đó là ý nghĩ tốt. Chỉ 
còn duy nhất sự rõ rệt của sự nhận-thức, một trải nghiệm 


^ Jhãna: (i) tầng thiền định, (ii) trạng thái tầng thiền định, (iii) trạng thái 
“định” của tâm trong tầng thiền định, (iv) tầng thiền, nói chung. Trong sách 
này, người dịch dùng các chữ “tầng thiền”, “tầng thiền định”, và “jhãna” là 
hoàn toàn đồng nghĩa với nhau; tùy theo ngữ cảnh mà dùng chữ nào cho gọn 
và dễ đọc. 



70 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


phi-đối-đãi tiếp tục kéo dài chuyên nhứt trong một quãng 
thời gian rất lâu. Đây không phải sự hôn mê, mà là một 
trạng thái tỉnh-giác cao. 

► Tôi nói ra những đặc điểm nhu vậy để bạn có thể tự 
kiểm chứng rằng mình đang ở trong một jhãna thực, hay chỉ 
là một jhãna do tuởng tuợng. Tôi sẽ nói rõ thêm chi tiết về 
các tầng thiền định jhãna trong các Chuơng 9, 10, và 11. 


Cuộc Tranh Biện Lớn Vê 
“Thiền Minh Sát và Thiền Định ” 

Các truờng phái Phật giáo thuờng nói về hai dạng thiền, 
đó là Thiền Minh Sát Tuệ iyipassana) và Thiền Định 
(samatha). Thực ra, hai dạng thiền này là hai mặt không thể 
tách rời nhau của một tiến trình thiền. Sự tĩnh-lặng [định] là 
niềm hạnh phúc và bình an đuợc sinh ra từ thiền; trí tuệ 
[tuệ] là sự hiểu biết rõ ràng [minh sát] cũng có đuợc từ 
thiền. Sự tĩnh lặng dẫn đến trí tuệ và trí tuệ dẫn đến sự tĩnh 
lặng. 


Những ai đã đọc tất cả những huớng dẫn trong quyển 
sách này và nhận lầm rằng: “đây chỉ là Thiền định 
(samatha) chứ không liên quan gì đến Thiền minh sát tuệ 
(vipassanaỴ’ thì xin các bạn nhớ rằng tất cả những huớng 
dẫn trong quyển sách này không phải chỉ là thiền định 
(samatha) cũng không phải chỉ là thiền tuệ (vipassanà). Đây 
là chỉ là thiền. Thiền là sự tu duỡng tâm, là thiền (bhavana). 
Phuơng pháp thiền này đã đuợc chỉ dạy bởi chính Đức Phật 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm *1\ 


(AN IV, 125-27; MN 151,13-19), và đã được tái thực hành 
lại trong truyền thống '"Thiền Trong Rừng’’" [Lâm Thiền] ở 
vùng Đông Bắc Thái Lan, trong đó có vị thầy của tôi là 
thiền sư Ajahn Chah đã tu theo và truyền dạy. 

Thầy Ajahn Chah thường nói rằng Thiền định (samatha) 
và Thiền minh sát tuệ ivipassanà) là không thể tách ròi 
nhau, cả cặp cũng không thể được phát triển nếu không có 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh giới hạnh đạo đức, vân 
vân. Định và Tuệ giống như hai mặt của bàn tay. Theo 
truyền thống đạo Phật Nguyên thủy, chúng không thể tách 
rời nhau. 

Đích thực, để tu tiến được 7 Giai Đoạn mà tôi đã mô tả 
trên đây, người thiền cần có một sự hiểu biết và chấp nhận 
những giáo lý của Đức Phật, và đức hạnh của người thiền 
phải được trong sạch. 

Thiền tuệ [Thiền minh sát, Thiền minh sát tuệ, Thiền 
quán] là một phần tất yếu của phương pháp thiền đã được 
trình bày từ đầu quyển sách đến giờ. Đặc biệt, dạng thiền 
này có thể sản sinh ra loại trí tuệ hiểu biết [tri kiến] về ba 
vấn đề quan trọng: 

• Trí tuệ nhìn vào những vấn đề khó khăn [khổ đau, 
chướng ngại] ảnh hưởng đến hạnh phúc đời thường; 

• Trí tuệ nhìn vào cách thức thiền tập; và 

• Trí tuệ nhìn vào bản chất của cái “Ta” của bạn. 



72 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bây giờ, chúng ta hãy xem qua về ba vấn đề quan trọng 
này một cách rõ nghĩa hơn: 

Tri tuệ nhìn vào những vẩn đề khó khăn 
tác động đến hạnh phúc đời thường 

Khi một vấn đề khó khăn khởi sinh—chết, bệnh, mất 
mát, hay thậm chí một cuộc cãi vả làm tổn thuơng—thì nó 
không chỉ là đau khổ mà còn làm rối tung mọi sự. Nó giống 
nhu bị lạc mù trong rừng sâu nguy hiểm. Khi ai bị lạc trong 
rừng, nguời ấy nên trèo lên ngọn cây cao hay chỗ nào cao 
nhất để quan sát những cảnh ở tầm xa, chẳng hạn nhu một 
con sông, con đuờng dẫn đến chỗ an toàn. Khi một nguời đã 
có đuợc tầm nhìn tổng quát của tình thế, thì nguời ấy sẽ 
không còn bị rối tung hay lầm lẫn. 

Trong ví dụ này, rừng rậm tuợng trung cho những vấn 
đề rối ren trong đời sống hàng ngày. Leo lên ngọn cây hay 
chỗ cao tuợng trung cho việc thiền tập, nó dẫn đến không 
khí tĩnh lặng, mát mẻ nơi mà trí-tuệ hay tầm-nhìn sinh ra. 
Nhu vậy, khi bạn có vấn đề khó khăn gì, bạn không nên suy 
nghĩ canh cánh mãi về nó. Nếu cứ suy nghĩ, thì bạn chỉ càng 
thêm lan man rối tung trong khu rừng rậm. Thay vì vậy, bạn 
cứ cẩn thận làm theo những huớng dẫn về cách thức thiền 
tập đuợc mô tả trong Chuơng này và Chuông truớc, và bạn 
sẽ có thể thoát khỏi những vấn đề khó khăn của mình. Bạn 
sẽ leo lên đuợc ngọn cây bên trên khu rừng rậm, và từ lợi 
thể đó bạn có thể đạt đuợc trí tuệ nhìn vào bên trong những 
việc mình sẽ làm, những việc cần phải đuợc làm. Khi bạn bị 
lạc huớng hay bị rối ren trong cuộc đời, thì giải pháp hay 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘73 


câu trả lời cho sự ứng phó sẽ xuât hiện từ trong cái tâm bình 
tĩnh và tĩnh lặng. Câu trả lời đó chính là trí tuệ nhìn về 
những vấn đề khó khăn ảnh huởng đến đời sống của bạn. 


Trí tuệ nhìn vào cách thức thiên tập 

Khi kết thúc một phiên thiền, bạn hãy dành vài phút để 
xem lại, ôn nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian 
ngồi thiền. Bạn không cần phải “ghi nhận” trong khi đang 
ngồi thiền, bởi vì bạn sẽ dễ dàng nhớ lại những đặc điểm 
quan trọng sau khi kết thúc giờ thiền. Buổi thiền có an lạc 
hay không, hay nó chỉ là chán nản?. Giờ thì bạn có thể tự 
hỏi mình lý do tại sao có an lạc hay chán nản. Bạn đã làm gì 
để trải nghiệm sự an lạc, hay điều gì đã gây ra sự chán nản?. 
Nếu tâm bạn lang thang vào miền đất thần tiên, điều đó là 
có bình an và có ích gì không?. ►CácÃ xem xét lại hay truy 
vẩn lại như vậy chỉ nên thực hiện vào lúc sau khi kết thúc 
giờ thiền, và việc đó sẽ phát sinh trí tuệ nhìn vào (i) cách 
thức thiền của bạn, và nhìn thấy (ii) sự thiền nhu vậy là gì. 
Bạn hãy tập thói quen từ từ nhu vậy, không ai có thể thiền 
một cách hoàn hảo ngay từ lần đầu. 

Những trí tuệ có đuợc bằng cách xem xét lại việc thiền 
của bạn sau khi kết thúc giò thiền sẽ giúp làm sâu sắc thêm 
trải nghiệm của bạn về thiền, giúp bạn cảm thụ sâu sắc hơn 
về việc thiền của mình, và từ đó có thể đối trị vuợt qua 
những chuông ngại. Việc phát triển loại trí tuệ minh sát để 
nhìn vào vấn đề thiền của bạn là thực sự quan trọng, và tôi 
sẽ nói lại vấn đề này trong PHẦN 2 của quyển sách. 



74 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Điêu đó muôn nói răng bạn cân có trí tuệ đê thành đạt 
mỗi giai đoạn mà tôi vừa giảng giải. Để bạn có thể buông- 
bỏ tất cả mọi thứ, ví dụ nhu những ý nghĩ, bạn cần có một 
số trí tuệ hiểu biết đuợc sự buông-bỏ đúng nghĩa là gì. Khi 
bạn càng tu tập thành thục những giai đoạn này, trí tuệ của 
bạn sẽ càng thêm sâu sắc. Và đến khi bạn tiến đến chứng 
đắc tầng thiền định, lúc đó nó sẽ thay đổi toàn bộ sự hiểu 
biết và trí tuệ của bạn. 

Nhân tiện, những trí tuệ của thiền sẽ ứng dụng đuợc cho 
những rắc rối và khó khăn của đời sống thuờng ngày của 
nguời tu. Bởi vì, những khuynh huớng [gông cùm] tạo ra 
những chuông ngại trong thiền thì cũng giống nhu những 
thái độ này nọ vốn gây ra những khó khăn trong đời thuờng. 
Thiền cũng giống nhu tập thể dục, nhung bạn tập luyện các 
cơ bắp mạnh mẽ “của tâm” để tạo ra sự tĩnh-lặng và trí-tuệ; 
rồi bạn dùng cả hai [định và tuệ] để tu tiến hơn và để ứng 
dụng vào trong đời sổng hàng ngày để mang lại hạnh phúc 
và thành đạt. 

4 


Tri Tuệ Nhìn Vào Bản Chãt Cái “Ta^^ Của Bạn 

Sự thấu hiểu sâu xa nhất và khó nắm bắt nhất là trí tuệ 
nhìn vào bên trong bản thân “7a” đích thực là gì. Trí tuệ 
này không thể có đuợc từ niềm tin hay suy nghĩ, mà chỉ có 
được nhờ vào việc thiền, bằng cách tu tập để trở nên tĩnh 
lặng tuyệt đối, bằng sự giải tỏa tâm, và bằng cách hiểu biết 
về tâm. Đức Phật đã ví tâm của chúng ta giống nhu mặt 



_ A _ 

Thiên sưAịahn Brahm • 75 


trăng rằm bị che khuất bởi những đám mây mù. Những đám 
mây tượng trưng cho năm giác quan và ý nghĩ. Trong trạng 
thái thiền thâm sâu, năm giác quan lặn mất và để hiển lộ ra 
cái tâm tinh khiết và sáng tỏ. Trong trạng thái tầng thiền 
định jhãna, bạn thực sự có thể quan sát cái tâm tinh khiết. 

Để biết được những bí mật bên trong của tâm, bạn phải 
tiếp tục quan sát nó trong trạng thái tĩnh lặng của tầng thiền 
định jhãna trong một thời gian rất lâu, lúc đó không còn ý 
nghĩ nào trong đó cả. 

Một ví dụ kể về một hoa sen có một ngàn cánh xếp lại 
vào ban đêm và nở ra vào buổi sáng. Khi những tia nắng ấm 
áp đầu tiên của bình minh rọi vào lớp cánh bên ngoài, chúng 
nở xòe ra, để cho những tia nắng tiếp tục rọi vào lớp cánh 
bên trong. Lớp cánh đó lại nở ra, để cho tia nắng ấm rọi vào 
lớp cánh tiếp theo, và cứ như vậy. Nhưng nếu có đám mây 
đen xuất hiện và che khuất mặt trời, hoa sen tự động khép 
tất cả cánh sen lại. Phải tốn một thời gian lâu, mặt trời cần 
phải chiếu sáng liên tục rất lâu đủ để hoa sen mở hết đến tận 
lớp cánh hoa trong cùng của nó, và mở lộ ra những điều bí 
mật. 

Hoa sen trong ví dụ này tượng trưng cho “tâm”; hơi ấm 
mặt trời tượng trưng cho “sự chú tâm tĩ nh lặng”; và đám 
mây tượng trưng cho “ý nghĩ” [ý nghĩ, vọng tưởng, sự kích 
động trong tâm] làm phá tan sự tĩnh lặng. Tôi sẽ mở rộng 
thêm ý nghĩa ví dụ này ở phần sau. Nhưng ở đây, tôi chỉ 
đang muốn nói rằng những bí mật bên trong là vượt trên xa 
ngoài sự tưởng tượng của bạn. Một số thiền sinh chỉ dừng 



76 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


lại ở một lớp cánh bên trong nào đó, ví dụ lớp giữa, và đã 
ngộ nhận nghĩ rằng: “Đây, nó đây rồi. Bí mật là đây”. Ngay 
lúc đó, sự tĩnh-lặng liền bị “ngắt ngang”, và hoa sen đóng 
ngay tất cả cánh hoa lại trong chớp mắt. Đây là sự giác ngộ 
“giả”. Chưa tới đâu. (Sự tĩnh lặng [định] của tâm là vô cùng 
“nhạy”. Khi bạn nghĩ, nói, khái niệm, gọi tên hay “xía” vào 
nó, thì nó lập tức biến mất. Định “rớt” ngay!). 

Khi nào sự thiền của bạn đã thực sự thâm sâu, bạn có thể 
duy trì sự tĩnh lặng trong nhiều tiếng đồng hồ, quan sát cái 
tâm không còn những chướng ngại, và quan sát lớp trong 
cùng của cánh hoa sen mở ra hoàn toàn để làm lộ ra viên 
ngọc quý nằm trong lõi hoa sen, và rồi chứng ngộ trí-tuệ tột- 
cùng: sự thật cái ‘Tữ” là cái gì. 

Các bạn hãy tự tìm thấy nó, cho chính mình!. 


Trong Chương trước, tôi đã tư vấn rằng: sự kiên nhẫn là 
cách nhanh nhất trong tu thiền!. Sự kiên nhẫn cũng tối cần 
thiết cho ba giai đoạn thiền mà chúng ta đã bàn trong 
Chương này. Tất cả những giai đoạn này đều là những “giai 
đoạn buông bỏ”, mỗi giai đoạn phụ thuộc vào sự thành 
công cẩn thận của giai đoạn trước nó. (Không có kiểu nhảy 
vọt, ví dụ từ giai đoạn 1 lên giai đoạn 3 hay 7. Càng nhảy là 
càng chậm và bạn càng phải quay lại bước đầu). Cuối cùng, 
khi nào bạn chứng được tầng thiền định thì lúc đó bạn mới 
thực sự buông-bỏ hết. Đây mới chính là sự buông-bỏ sâu 
sắc có được từ việc tu tập cẩn thận và chuyên cần. 



_ A _ 

Thiên sưAịahn Brahm • 77 


Còn rất rất nhiều thứ về thiền hơn tất cả những điều mà 
tôi đã nói cho đến lúc này. Trong hai chuơng đầu tiên này, 
tôi chỉ nói về phuơng pháp căn bản của thiền: đó là 7 Giai 
Đoạn để tu tập đến tầng thiền định thứ nhất (Nhất Thiền). 
Còn rất nhiều điều cần phải nói về những chuông ngại, về 
những tính chất của chánh niệm, về những đối tuợng thiền 
khác nữa (ngoài đối tuợng “hơi-thở”) và nhiều thứ nữa. 
Chúng ta hãy bắt đầu nghiên cứu chi tiết về những chuông 
ngại và những cách để đổi trị vuợt qua chúng. 



78 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ 


đi đến giải thoát 



_ > _ 

Thiên sư Ạịahn Brahm • 79 


Chương 3 

NHỮNG CHƯỚNG NGẠI 
ĐỐI VỚI THIỀN -1 


Trong chưoTig này và chưoTig kê tiêp tôi sẽ giảng giải chi 
tiết về năm chướng-ngại, đó là những trở ngại cho việc thiền 
và bạn sẽ học cách đối-trị để vượt qua chúng. 

Những chướng-ngại này được gọi trong tiếng Pali là 
“mVarana”. Nghĩa đen là “đóng cửa”, là “cản trở không cho 
vào”, là “ngăn trở”, và điều này chính xác là “nghề” của 
chúng. Chúng cản trở không cho chúng ta tiến vào trạng thái 
định tâm và tầng thiền định. Chúng ngăn trở, làm suy yểu trí 
tuệ, và làm tăng sự si-mê ngu mò. Do vậy, trong đạo Phật, 
nếu có ai muốn nói gì về những kẻ thù của thiền, người ấy 
có thể nói rằng năm chướng ngại chính là “Kẻ Thù số Một” 
cho tất cả mọi người tu thiền. Chúng cản trở không cho mọi 
người tiến đến giác ngộ, vì vậy rõ ràng việc hiểu rõ chúng 
và đổi trị chúng là công việc chính đáng và rất hệ trọng mà 
chúng ta cần phải làm. Chừng nào chúng ta còn chưa hiểu 
rõ được chúng, thì chúng ta không thể nào đối trị và vượt 
qua chúng. Đó là nguyên lý. 

Một số sư thầy không giảng giải về các chướng ngại một 
cách rõ ràng và đầy đủ, đặc biệt đối với các loại chướng 
ngại rất vi tế. Những chướng ngại vi-tế [khó thấy, mới được 
lột bỏ phần thô tế dễ thấy bên ngoài] sẽ ngăn trở bạn tu tiến 


80 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


vào phần thiền thâm sâu. Nếu không chịu cố gắng nhận 
dạng chúng và đối trị chúng, chúng sẽ thống trị trong tâm 
bạn. Bạn sẽ bị cản trở, không thụ huởng đuợc niềm an lạc 
trong tâm và không phát triển đuợc trí tuệ lớn lao để giác 
ngộ. 

về căn bản, năm chuông ngại đứng ngán giữa bạn và sự 
giác ngộ. Khi bạn biết rõ về chúng, bạn sẽ có co hội tốt để 
đối trị chúng. Nhung, nếu bạn chưa chứng đắc đuợc tầng 
thiền định jhãna, thì có nghĩa là bạn vẫn chưa hiểu rõ hoàn 
toàn về chúng. Còn nếu bạn đã chứng đắc những tầng thiền 
định thâm sâu đó, thì có nghĩa là bạn đã vuợt qua chúng. 
Nguyên lý đơn giản là nhu vậy. 

Đức Phật đã đặt tên cho năm chuớng-ngại đó là: 

Tham dục (kãma-cchanda) 

Ác ỷ (ỵyapada) 

Buồn ngủ và đờ đẫn (thina-middha) 

Bất an và lo lẳng (uddhacca-kukkucca) 

Nghi ngờ (vicikiccha) 

Đây là trật tự thông thuờng mà Phật đã xếp, và theo thứ 
tự này, chúng ta bắt đầu xem xét từng cái. 


Chướng Ngại thử nhất—THAM DỤC 


Tham Dục (kama-cchanda) là chuông ngại đầu tiên vì 
tính hệ trọng của nó trong danh sách năm chuông ngại 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘81 


chính. Nó là chướng ngại lớn ngăn cản người tu tiên vào 
thiền định sâu. Một số người tu hiểu rõ hoàn toàn về phạm 
vi hoạt động của chúng. Chúng không phải chỉ là những 
tham muốn giác quan theo cách hiểu thông thường. Trước 
tiên, trong tiếng Pali, kãma có nghĩa là những thứ thuộc về 
năm giác quan: nhìn, nghe, ngửi, nếm, và chạm xúc. Còn 
chanda có nghĩa là sự ưa thích, sự tham muốn, sự khoái. 
Cho nên, từ ghép của hai từ này là ''kãma-cchãna” có nghĩa 
là “sự khoái lạc, sự thích thú, sự dính líu với thế giới của 
năm giác quan”: nhục dục. 

Ví dụ, khi chúng ta đang thiền và nghe một âm thanh, tại 
sao chúng ta không thể phớt lờ nó?. Tại sao nó quấy nhiễu 
ta như vậy?. Nhiều năm trước kia ở Thái Lan, có mấy ngôi 
làng nằm xung quanh tu viện của chúng tôi, họ tổ chức tiệc 
tùng. Âm thanh từ những cái loa rất là lớn tiếng, hầu như 
phá võ tất cả sự an bình tĩnh lặng của tu viện. Khi chúng tôi 
than phiền với người thầy của chúng tôi, thiền sư Ajahn 
Chah, rằng tiếng ồn đã quấy nhiễu sự thiền của chúng tôi. 
Vị đại sư trả lời rằng: “Không phải tiếng ồn quấy nhiễu các 
thầy, mà chính các thầy đang quấy nhiễu tiếng ồn!”. 

Trong ví dụ trên đây, tham dục là cái tâm dính líu vào 
cái âm thanh đó. Tương tự, khi sự thiền của bạn bị làm gián 
đoạn bởi một chỗ đau, chẳng hạn ở chân, thì lúc đó không 
phải sự đau quấy rầy bạn mà chính bạn quấy rầy sự đau. 
Nếu bạn có chánh niệm, thì lẽ ra bạn đã nhận thấy sự tỉnh- 
giác của bạn đã rời khỏi tâm và hướng vào thân, và nó lại 
đang chú ý đến những cảm giác. Đó là tham dục đang có 
mặt. 

4 



82 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Rât khó mà đôi trị tham dục bởi vì chúng ta quá dính líu 
vào năm giác quan và những hành vi của chúng. Mà lẽ 
thuờng thì khi ta bị dính mắc hay ràng buộc với thứ gì thì 
hầu nhu không thể nào chúng ta có thể thoát ra đuợc khỏi 
nó. Để hiểu đuợc sự dính mắc hay ràng buộc, chúng ta nên 
xem xét sự kết nối giữa năm giác quan và thân của chúng ta. 
Thông thuờng nguời ta nói rằng năm giác quan ở đó để bảo 
vệ thân của chúng ta, nhung trí tuệ thì nói nguợc lại: rằng 
cái thân ở đó cung cấp chiếc xe cho năm giác quan dạo chơi 
trong thế giới. Bạn sẽ nhận ra rằng, khi năm giác quan 
không còn, thì thân cũng không còn. Buông bỏ cái này có 
nghĩa là buông bỏ đuợc luôn cái kia. 


Buông-BỎ Tham Dục Từng Bước, Từng Chút 

Không phải đơn giản, không phải bạn có thể quyết định 
buông-bỏ năm giác quan và thân chỉ bằng một vài nỗ lực 
đơn lẻ. Việc buông-bỏ tham dục trong thiền phải đuợc làm 
một cách từ từ, từng buớc, từng chút một. Bạn hãy bắt đầu 
chọn một nơi thoải mái, yên tĩnh để ngồi thiền. Bạn có thể 
ngồi trên ghế nếu việc đó làm bạn thoải mái hơn, nên nhớ 
rằng ngay cả Đức Phật cũng có lúc ngồi trên ghế để thiền. 
Khi bạn vừa nhắm mắt có thể bạn chua thể cảm nhận đuợc 
nhiều về thân của mình. Điều này cũng giống nhu việc bạn 
mới ở ngoài sáng đi vào trong bóng tối, phải mất vài phút 
bạn mới quen dần và bắt đầu cảm nhận đuợc những cảm 
giác của thân. Do vậy, cũng phải mất vài phút sau khi nhắm 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 83 


măt thì bạn mới có thê điêu chỉnh xong tư thê ngôi ôn định 
cuối cùng. 

Việc ‘nuông chiều’ tham dục theo cách này sẽ giúp ta 
khống chế được nó trong chốc lát. Thân của bạn sẽ cảm 
thấy thoải mái và năm giác quan được thỏa mãn, nhưng 
không được bao lâu. Bạn phải dùng sự tự do thoải mái đầu 
tiên này để đặt tâm lên trên năm giác quan, không cho năm 
giác quan với tới đó. 

Bắt đầu, bạn bắt đầu bằng (a) '"sự tỉnh giác vào giây phút 
hiện tại”. Lúc này, phần lớn hay tất cả quá khứ và tương lai 
đang bị chiếm chỗ bởi những thứ thuộc năm giác quan. 
Những ký ức của chúng ta là đang thuộc về những cảm 
nhận về thân, những mùi vị, những âm thanh, những mùi 
hương, hay những cảnh sắc. Kể hoạch của chúng ta đang 
chứa toàn những việc của năm giác quan. ►Nhưng nhờ có 
[thiền] "sự chú tâm tỉnh giác vào giây phút hiện tại”, chúng 
ta sẽ cắt bỏ được nhiều tham-dục. 

Giai đoạn thiền tiếp theo là (b) "sự chú tâm im lặng vào 
giây phút hiện tại”. Trong giai đoạn này, chúng ta buông-bỏ 
tất-cả ý nghĩ. Đức Phật đã định dạng được một khía cạnh 
của tham dục được gọi là kãma-vitakka: tư tưởng tham dục, 
có nghĩa là sự ý nghĩ hay tư tưởng về thế giới năm giác 
quan, về nhục dục. (chữ "vitakka” có nghĩa là tư tưởng áp 
dụng, thường được gọi là "tầm”. Bạn sẽ đọc thêm về nó 
trong phần nói về vitakka và vicara). Đối với thiền sinh 
mới, dạng tư tưởng rõ ràng nhất của tham dục đó là ý tưởng 
về tính dục. Người ta thường tốn mất rất nhiều thời giờ, đặc 



84 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


biệt là trong khóa thiên, với loại tư tưởng tính dục này. 
Chướng ngại này đối với tiến trình thiền định có thể được 
đối trị bằng sự nhận thức đúng đắn, nhờ trí tuệ hay lòng tin, 
rằng: sự tự do hoàn toàn khỏi năm giác quan [khỏi nhục 
dục] là sung sướng hơn, ngây ngất hơn và sâu sắc hơn so 
với những trải nghiệm sướng nhất của khoái lạc tính dục. Ví 
dụ như trạng thái tầng thiền định jhãna của tâm thì chắc 
chắc là hỷ lạc và thanh cao hơn nhiều so với những khoái 
lạc nhục dục. Một Tăng hay Ni từ bỏ đời sổng tính dục là 
không phải bởi vì họ bị trầm cảm hay sợ sệt, mà vì họ nhận 
thấy [hay tin tưởng] có một thứ khoái lạc khác cao quý hơn 
(đó là tầng thiền định, đó là sự giải thoát). Ngay cả những ý 
nghĩ về bữa cơm trưa cũng thuộc về tham dục để thỏa mãn 
giác quan của thân. Chúng quấy rối sự tĩnh lặng. Và ít người 
tu nhận ra rằng sự chú ý vào những cảm nhận của thân cũng 
là một phần của chướng ngại tham dục {kãma-cchãna) và 
trở ngại cho việc tu tiến: ví dụ như sự suy nghĩ về bản thân 
mình đang “thở vào”, đang “nghe một âm thanh”, hay “cảm 
giác đau nhói”...là thuộc về tư tưởng tham dục (kama- 
vỉtakkà) và trở ngại cho việc tu hành. 

Lão Tử, giáo chủ Lão giáo của Trung Hoa, thường cho 
phép đệ tử đi bách bộ chung với ông vào buổi chiều với 
điều kiện người ấy phải hoàn toàn im lặng. Vào một chiều 
nọ, khi họ đi đến gần sườn núi, người đệ tử nhận xét: 
“Hoàng hôn đẹp quá”. Từ đó, Lão Tử chẳng bao giờ để 
người đệ tử đó đi theo nữa. Khi người ta hỏi tại sao, ông 
liền nói: “Khi anh ta nói “Hoàng hôn đẹp quá” thì anh ta 
chẳng còn nhìn ngắm hoàng hôn, mà chỉ đang nhìn ngắm lời 
nói của mình”. Vì vậy, bạn cần phải buông bỏ sự nhận xét 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 85 


[ghi nhận] vì bạn khi quan sát lời nói thì bạn không còn chú 
tâm chánh niệm về cái mà bạn đang cổ sức mô tả nó. Trong 
'"sự tỉnh giác im lặng vào giây phút-hiện tại”, thì điều này 
giống như thế giới năm giác lúc này đã bị nhốt trong lồng, 
không thể đi lang thang, không còn gây phiền nhiễu gì nữa. 
Kế tiếp, để buông bỏ năm giác quan, cùng với thân, một 
cách hoàn toàn, bạn nên chọn cách tập trung sự chánh niệm 
của mình vào một phần nhỏ của thế giới giác quan, cách ly 
khỏi những phần còn lại. Phần nhỏ của thế giới giác quan là 
"Hoi Thở”. Bạn tập trung sự chánh niệm vào cảm nhận của 
thân vào "Hơi Thở”, không chú tâm vào bất cứ thứ gì khác 
trong thân, hay bất cứ âm thanh nào, bất cứ đối tượng nào 
khác...“//ơ/ thở” trở thành một bậc đá để ta bước từ thế giới 
năm giác quan lên cảnh giới thanh cao hơn của tâm. 

Khi bạn làm được việc "duy trì sự chú tâm trọn vẹn vào 
hơi thở” thì bạn sẽ chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh 
nào. Bạn không bao giờ nhận biết sự nghe đã “tắt” từ lúc 
nào, bởi vì bản chất của sự nghe là phai biển từ từ. Sự phai- 
biến đó là một tiến trình chứ không phải là một sự kiện, tiến 
trình đó cũng giống như sự chết-dần-đi của thân xác chúng 
ta trong quãng thời gian dài hơn vậy. Thông thường, bạn có 
thể phát hiện lại khi kết thúc giờ ngồi thiền [như đã tôi đã 
hướng dẫn ở Chương 2: rằng trong một khoảng thời gian 
nào đó (ví dụ 20 phút) tâm đã không còn biết hay nghe bất 
cứ âm thanh nào]. Bạn cũng phát hiện lại lúc ngồi thiền rằng 
thân cũng đã biến mất, lúc đó bạn không còn cảm giác được 
chân, cũng không còn nhận được thông tin gì từ hai chân. 
Tất cả những gì bạn còn biết [lúc ngồi thiền] là duy nhất 
cảm-nhận về hơi-thở. 

4 



86 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Một sô thiên sinh trở nên hoảng-hôt khi những bộ phận 
thân mình dường như biến mất. Điều đó cho thấy sự dính- 
mắc vào thân của họ còn quá đậm, họ chưa buông bỏ được 
thân. Đó là chướng ngại tham dục đang có mặt, vẫn đang 
hoạt động và đang làm cản trở tiến trình thiền tập của bạn. 
Thông thường thì bạn sẽ quen dần với cảm giác phai biển 
của những cảm nhận của thân, và bắt đầu thích thú vào sự 
tĩnh lặng tuyệt vời vượt trên những cảm nhận. Đó là một sự 
giải thoát và niềm hoan hỷ được sinh ra từ sự buông bỏ, và 
chúng là niềm khích lệ cho bạn tiếp tục buông bỏ những 
ràng buộc dính mắc của mình. 

Rồi chẳng bao lâu thì hơi-thở biến mất và dấu hiệu 
nimitta kỳ diệu xuất hiện tròn đầy trong tâm bạn. Đây chính 
là lúc bạn đã hoàn-toàn buông-bỏ được tất cả tham dục 
ikãma-cchãna )—tức là buông bỏ được sự dính mắc của bạn 
vào thế giới năm giác quan. Bởi vì khi dấu hiệu nimitta 
được xác lập thì tất cả năm giác quan đều bị triệt tiêu và 
thân của bạn nằm “ở ngoài vùng phủ sóng”. Lúc này, 
chướng ngại Tham Dục [chướng ngại lớn đầu tiên] đã được 
vượt qua, và điều đó là niềm hạnh phúc. Bạn đang ở ngưỡng 
cửa bước vào tầng thiền định jhãna. 

Phương pháp này là để buông bỏ tham dục từng bước và 
từng chút. Điều này cũng là lý do các Giai Đoạn thiền đã 
được lập ra và giảng dạy theo cách từng-bước như vậy. Như 
lời Đức Phật đã nói được ghi trong bộ kinh Jatakas (Ja 
4,173), (“Chuyện Tiền Thân Của Đức Phật”), như sau: 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 87 


'"Khi bạn càng buông bỏ thê giới năm giác quan, thì 
bạn càng trải nghiệm niềm hạnh phúc. Nếu bạn muốn 
trải nghiệm toàn bộ niềm hạnh phúc, thì bạn cần 
buông bỏ toàn bộ thế giới năm giác quan’’". 

Chướng Ngại thử hai— Ác Ý 

Chướng ngại thứ hai là “Ác Ý” (vyapada), hay có thể 
dịch là “Ác cảm” [sân giận, ghét bỏ], cũng là một chướng- 
ngại lớn cản trở sự thiền định sâu. Chướng ngại này đặc biệt 
là lớn đổi với người phưcmg Tây hay người có tư tưởng 
sổng “cạnh tranh để sinh tồn”. Thông thường người ta hay 
nghĩ “ác ý” giống như sự giận ghét đối với người khác. 
► Nhưng điều đó chưa nói lên đầy đủ các khía cạnh của chữ 
này, bởi vì “ác ý” của thiền sinh ở đây thường là sự ác cảm 
đổi với bản thân mình và đổi với đối tượng [chủ đề] thiền 
của mình. 

AC CAM đối vói Bản Thân Mình 

Sự ác-cảm đối với bản thân mình thường thể hiện bằng 
tâm lý không muốn cho mình được hưởng hạnh phúc (lạc), 
hay được bình an (an), hay được thành công (chứng đắc) 
trong việc thiền tập. (Điều này nghe có vẻ lạ!). Nhưng rất 
nhiều người bị như vậy, bởi vì họ có những “mặc cảm” tội 
lỗi rất sâu ở bên trong. Điều này càng rất phổ biến đối với 
những người phương Tây, do cách họ được nuôi nấng và 
trưởng thành trong những nền văn hóa phương Tây. Ác ý 



_ A ^ r 

88 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


với bản thân mình là những thái độ canh chừng, dè chừng từ 
bên ngoài trong khi đang ngồi thiền. Đây có thể là một 
chướng ngại làm cho bạn không thể đạt tới định sâu. 

Nhiều năm trước tôi có nghe một ni cô người Âu nói với 
tôi rằng ni đã thiền định rất sâu để bước vào các tầng thiền 
định. Nhưng khi ni đến ngưỡng cửa tầng thiền định thì có 
điều gì đó ngăn bản thân ni lại, giống như một cảm giác 
mặc-cảm là mình không xứng đáng được chứng đắc niềm 
hạnh phúc đó vậy!. Đó chính là sự ác cảm với bản thân 
mình đã ngăn chặn tiến trình chứng đắc đó, nó tạo ra sự ngại 
ngùng bên trong đó. Đôi khi, khi sự thiền của chúng ta đã 
được bình an, yếu tố hạnh phúc (lạc) khởi sinh, chúng ta lại 
nghĩ rằng có điều gì đó bất ổn. Chúng ta có ác cảm [mặc 
cảm] với bản thân mình nên chúng ta ngăn cản, không cho 
bản thân mình được hạnh phúc và tự tại. Trong trường hợp 
của ni đó, ni hiểu rõ có một dạng chướng ngại ác ý rất vi tế 
ngăn cách giữa ni và tầng thiền định jhãna. Ni không nghĩ 
rằng mình xứng đáng được nhiều hạnh phúc như vậy. 

Thực ra, ai trong chúng ta cũng xứng đáng đạt được 
niềm hạnh phúc của tầng thiền định!. Tại sao không?. 
Chẳng có gì cản trở việc tốt đẹp đó. Trên đời có những niềm 
hạnh phúc bất hợp pháp. Cũng có những người vi phạm giới 
hạnh đạo đức, gây nên nhiều điều không lành, gây nên 
những tác động xấu xa kinh khủng. Nhưng trạng thái thiền 
định jhãna thì đâu phải là tác động tiêu cực, đâu phải là bất 
hợp pháp, cũng đâu phải sai trái về đạo đức, và chính Đức 
Phật đã đặc biệt khuyến khích tu tập các tầng thiền định. 
Nếu bạn chịu khó nhìn kỹ lại cách thiền của mình, bạn có 



_ A 

Thiên sưAịahn Brahm • 89 


thể thấy mình đang đổi đầu với chướng ngại ác cảm này, 
đừng nên để cho đến khi gần đến ngưỡng của tầng thiền 
định rồi mới nhận ra điều đó, như trường hợp của ni cô nói 
trên. 

Chúng ta nên đối diện với chướng ngại ác cảm ngay từ 
giai đoạn đầu, đối trị nó từ khi nó bắt đầu cản trở sự thích 
thú của chúng ta về sự thiền định tĩnh lặng từ những ngày 
đầu. Nếu không đối trị nó ngay thì có lẽ bạn chỉ đang thích 
ngồi thiền với nỗi khổ đau hơn là muốn thụ hưởng niềm 
hạnh phúc và bình an của thiền. Có thể bạn đã nghĩ mình 
không xứng đáng với hạnh phúc, phúc lành, và sự tự do tự 
tại. Sự ác cảm với hạnh phúc nội tâm là dấu hiệu chẳc chẳc 
của tội lỗi gì đó. Khi một ai bị bắt tội, thì sau đó là hình 
phạt nào đó, có thể là do tòa án luật pháp quyết định. Tội lỗi 
và hình phạt là một cặp đi đôi trong nền văn hóa và ý thức 
của chúng ta. Do vậy, khi chúng ta nghĩ về một tội lỗi nào 
đó, điều tiếp theo chúng ta nghĩ là hình phạt đối với chúng 
ta—tức từ chối không cho mình được thảnh thơi, hạnh phúc, 
hay sung sướng. (Kiểu như mặc cảm tội lỗi, cảm giác 
ngượng ngùng, xấu hổ, ăn năn, ray rứt, cảm giác mình là 
không trong sạch). Đặc biệt tâm lý những người phương 
Tây cứ hay đi tìm hình phạt cho mình. Điều đó thật là điên 
rồ!. 


THIỆN CẢM đối với Bản Thân Mình 

Điều này là ngược lại với ác cảm đổi với chính mình. Để 
đối trị chướng ngại ác cảm với bản thân mình, bạn có thể 



90 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thiền tập về Tâm Từ [đối với bản thân mình] như trong 
nhiều kinh sách và giảng luận đã hướng dẫn. Hãy thư giãn. 
Tự nhủ rằng: '"Cánh cửa đến trái tim được mở rộng cho bản 
thân mình. Ta cho phép mình được hạnh phúc. Ta cho phép 
mình bình an. Ta có thiện cảm với bản thân mình, thiện cảm 
đủ để cho bản thân mình được bình an và hạnh phúc trong 
thiền”. Nếu bạn không thể thực tập tâm từ với chính bản 
thân mình, bạn nên hỏi tại sao. Có thể có một mớ bóng dáng 
tội lỗi nằm sâu bên trong tâm thức, và bạn nghĩ sẽ có hình 
phạt. Bạn đã không có một sự tha thứ vô điều kiện dành cho 
cho bản thân mình. 

Một khía cạnh đạo đức đẹp đẽ của Phật giáo là không 
chấp nê những gì người khác làm với mình, dù cho họ đã 
làm hoài, đã làm quá nhiều lần; và điều họ làm là quá bất 
công, tàn ác, và vô lý đối với mình—vậy mà bạn còn có thể 
tha thứ được, nếu bạn đúng là một Phật tử chân chính, vậy 
tại sao bạn không thể tha thứ được cho chính mình?. Tôi 
thường nghe nhiều Phật tử nói rằng “có những điều là 
không thể tha thứ được”. Cách nói như vậy không phải là 
đạo Phật!. Không có điều gì, tuyệt đổi không có điều gì mà 
ta không thể tha thứ được, theo đạo Phật!. 

Nhiều năm trước, có người tự dưng đến một trường tiểu 
học ở nước Scốt-len (Scotland) và giết chết nhiều trẻ em thơ 
ngây ở đó. Trong buổi lễ nhà thờ sau vụ thảm sát đó, một 
giáo sĩ nổi tiếng đã xin Chúa hãy đừng tha thứ cho kẻ sát 
nhân này, ông cho rằng những điều hắn làm là không thể tha 
thứ được!. (Đổi với tâm lý chung của chúng ta về sự thương 
xót, sự hận lòng, và về sự an ninh cuộc sổng, thì sự yêu cầu 



_ A 

Thiên sưAịahn Brahm ‘91 


đó nghe có vẻ hợp lý, đặc biệt đê giúp răn đe những kẻ bât 
lương khác). Tuy nhiên, khi nghe vậy, lòng tôi bỗng như 
chìm xuống, khi nghe vị đứng đầu tôn giáo ở vùng đó kiên 
quyết không tha thứ và không mở một lối đi nào để làm 
lành vết thương của mọi người sau thảm kịch đó. Theo như 
đạo Phật, bạn có thể tha thứ mọi thứ. Sự tha thứ đó giải tỏa 
được những khó khăn cũ và không tạo ra những vấn đề khó 
khăn mới. Cũng nhu đối với chính mình, nếu bạn cứ luôn 
luôn nhắc nhớ và không tha thứ cho bản thân mình thì cũng 
không giải tỏa được mặc cảm tội lỗi, mà còn tiếp tục tạo ra 
khó khăn mới. Đôi lúc, vấn đề đã nằm chôn sâu trong bên 
dưới. Có lúc bạn đã quên nó rồi. Nhưng bạn cứ hay nhớ lại 
cái gì đó nằm bên dưới tâm thức và lại cảm thấy tội lỗi, có 
nghĩa là bạn không thể tha thứ cho mình. Bạn cứ có lý do 
cản trở mình đạt đến sự tự do giải thoát, cản trở mình đạt 
đến các tầng thiền định và sự giác ngộ. ►Nhiều lúc đây là lý 
do chính khiến cho việc thiền tập của bạn không thành 
công. Hãy xem xét lại và loại bỏ lý do này. 


AC CAM đôi với Đôi Tượng Thiên Của Mình 

Ác cảm [sự không ưa thích] về đối-tượng thiền của mình 
là một khó khăn phổ biến đối với người đang thiền về hơi- 
thở mà chưa thành công gì cả. Tôi dùng chữ “cÃim”, vì nó 
chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. >-Bẩt cứ ai cũng đều có thể 
thành công nếu họ làm đúng theo hướng dẫn tu tập. Nhưng 
nếu bạn vẫn chưa làm được thì có thể do bạn vẫn còn những 
ác cảm hay sự “không thực sự thích” việc thiền hay đối 
tượng thiền của bạn. Bạn có thể ngồi xuống và nghĩ rằng: 



92 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


“À, ta lại bắt đầu từ đây”, hoặc “Điều này sẽ khó đây”, hoặc 
“Ta chẳng muốn làm điều này tí nào”, hoặc “Ta làm việc 
này chẳng qua vì một nguòi tu hành thì cần làm nhu vậy”, 
hoặc “Chỉ vì ta muốn làm Phật tử tốt nên ta thiền, chỉ bởi vì 
nguời ta nói Phật tử tốt thì phải thiền”. Chứ thực ra bạn 
không thích chút nào!. 

Nếu bạn bắt đầu thiền bằng ác-cảm với việc thiền [làm 
chứ không thực thích làm] thì việc đó chẳng đi về đâu cả. 
Bạn đã tự đặt ra chuông ngại ngay truớc mũi bạn. Bản thân 
tôi yêu thích việc thiền. Tôi huởng thụ nó thật nhiều. Vì vậy 
mỗi khi tôi tổ chức một khóa thiền, tôi thuờng nói nói với 
các đạo hữu khi họ đến: “Tuyệt, một khóa thiền, còn gì 
bằng!”. Tôi dậy sớm vào buổi sáng và chờ đến lúc “đuợc” 
thiền. “À, tôi đang nhu trong khóa thiền, tôi không phải làm 
những việc gì khác trong tự viện”. (Giống nhu khi nguời tu 
bên Thiền Tông nhập thất, họ chỉ cần ở trong thất để thiền 
chứ không cần phải làm những công việc tự viện hay Phật 
sự khác). Tôi thật thích thú và không có mảy may bất cứ 
một ác cảm hay chán ghét nào đối với thiền cả. Căn bản tôi 
là một tay “ghiền thiền”, một nguời “thèm thiền”, và nếu 
bạn cũng có thái độ nhu vậy giống tôi, thì nhu Đức Phật đã 
nói, bạn sẽ luôn luôn '"nhảy vào thiền’’" (AN IX, 41). 

Tôi thích dùng ví dụ này: Bạn đang đi ra phố, bạn nhìn 
thấy một nguời bạn thân thuở xua bên phía kia đuờng. Các 
bạn đã từng là những nguời bạn thâm giao từ thuở ấy. Cho 
dù lúc đó bạn có hẹn, hay đang trễ giờ làm, bạn cũng băng 
nhanh qua đuờng về phía đó, tay bắt mặt mừng, ôm chầm 
nguời bạn. “Thôi, đi kiếm chỗ nào ngồi uống trà hay cà-fê 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 93 


nghen, lâu quá mình phải ngôi với nhau đê tôi còn hỏi thăm 
anh lâu nay sống ra làm sao chứ...Tôi trễ hẹn không quan 
trọng”. Thiền cũng giống nhu nguời bạn cổ tri mà bạn luôn 
dành thời gian để gặp. Bạn có thể muốn bỏ tất cả những thứ 
khác để đuợc ngồi bên nguời bạn yêu quý đó. Nếu bạn nghe 
thấy nguời bạn [thiền] cách đó cả cây số, bạn hãy chạy đến, 
ôm chầm lấy anh bạn “thiền”, mời “thiền” một ly cà-fê ở 
đâu đó để ngồi nói chuyện với nhau. 

Và đối với đổi tuợng thiền là hơi-thở, bạn cũng nên trân 
quý nhu nguời bạn, hơn nữa hơi-thở chính là của bạn, là sự 
sống của bạn. Chúng ta và hơi-thở của ta là đôi bạn thân 
thiết nhất. Nếu bạn biết trân quý hơi-thở của mình, thì bạn 
sẽ thấy việc thiền chú tâm vào hơi-thở sẽ thật dễ dàng. 
Nguợc lại, nếu bạn thấy mình không thích hơi-thở chán ngắt 
này, thì bạn sẽ thấy khó khăn khi thiền về đối tuợng hơi-thở. 
Giống nhu bạn nhìn thấy một nguời bạn ghét bên kia 
đuờng, bạn nói rằng: “Gì nữa đây, gặp lại thứ này nữa rồi”, 
và bạn “né” vào cột đèn để cho ‘thứ bạn đó’ không nhìn 
thấy bạn. Bạn chẳng muốn gặp nó. Nhu vậy là khó rồi, khi 
bạn không thích thì rất khó. Tình trạng này cũng giống nhu 
ở phòng tập thể dục. Bạn phải cổ sức, nghiến răng, nhăn 
mặt để cử tạ cho đến khi đau không nâng tạ đuợc nữa. Bạn 
“khổ” tập nhu vậy chỉ vì trông đợi kết quả cơ bắp sẽ săn 
chắc lên sau thời gian chịu đựng khổ luyện. Điều này có thể 
đúng với sự tập thể dục. Nhung điều này không đúng với 
thiền. Nếu bạn ngồi thiền về hơi-thở với thái độ cố chịu 
đựng nó để đuợc thành công, thì bạn chẳng còn hy vọng gì 
đâu. Vì vậy, bạn cần phải tu duỡng thiện-cảm đối với đối 
tuợng thiền. (Cũng đổi với nhu thức ăn đạm bạc, bạn phải 



_ A ^ r 

94 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


nghĩ đúng nó là lành mạnh và tôt cho sức khỏe, thì bạn ăn sẽ 
thấy ngon lành. Chứ khi ăn cái gì mà bạn không ưa thích nó 
thì làm sao mà bạn ăn thấy ngon được). Hãy “lập trình” bản 
thân mình yêu thích thiền. Nghĩ rằng: “À, tuyệt vời!. Tất cả 
chỉ là ngồi xuống và không làm gì khác—không vướng bận 
thứ gì, không cần viết thư, không cần gọi điện thoại cho ai. 
Chỉ ngồi xuống, với người bạn thân quý lâu năm, đó là '"Hơi 
Thở”. Nếu bạn chỉ làm như vậy, bạn sẽ dẹp bỏ được chướng 
ngại ác cảm đối với hơi-thở, và bạn tu tập được tâm từ yêu 
mến dành cho hơi-thở của chính mình. 

Tôi dùng phương pháp sau đây để đối trị bất kỳ ác cảm 

nào đối với hơi thở của tôi. Tôi nhìn vào hơi-thở như một 

♦ 

đứa con mới sinh ra. Bạn có thể nào bỏ rơi một đứa con ở 
siêu thị?. Bạn có bao giờ bỏ rơi đứa con trên đường đi hay 
không?. Bạn có bao giờ bỏ lơ hay không canh chừng nó một 
lúc lâu hay không?. Vậy thì sao chúng ta không thể chú ý 
đến hơi-thở của chúng ta?. (Hơi thở của chúng ta thuộc về ta 
trong từng giây phút, còn hơn cả con của chúng ta). Nếu 
chúng ta không thể để ý đến hơi-thở thì chắc bởi vì ta không 
có lòng tốt với nó, chúng ta không thích thú về nó, và chúng 
ta không trân trọng nó. Bạn nên coi trọng hơi-thở nhu một 
đứa con trẻ, hay một người thân yêu của bạn, bởi vì nó rất 
hữu cơ với bạn, và nó rất dễ bị tổn thương; do vậy, bạn sẽ 
không bao giờ buông lơ, bỏ quên hay buông bỏ nó. Bạn sẽ 
luôn chú tâm [chánh niệm] về nó. Ngược lại, nếu bạn có ác 
cảm với nó bạn sẽ thấy mình cứ lăng xăng, lan man khỏi nó 
và quên mất nó. Bạn sẽ luôn luôn cổ lạc khỏi nó, bởi vì bạn 
không ưa thích nó. Và vì vậy bạn mất đối tượng thiền của 
mình. 



_ A 

Thiên sưAịahn Brahm • 95 


Để tóm tắt lại, ác-ý hay ác-cảm là một chướng ngại, và 
bạn đối-trị chướng ngại đó bằng lòng Bi-mẫn cảm thông đối 
với tất cả những người khác, bằng tâm-Từ vị tha cho chính 
bản thân mình, bằng tâm-Từ dành cho đối tượng thiền của 
mình, bằng thiện-chí đối với thiền, và bằng thiện-cảm thân 
mến đối với hơi-thở. Bạn có thể có tâm Từ yêu quỷ đổi với 
“sự im lặng ” và “giây phút hiện tại Khi bạn biết chăm lo 
cho những “người bạn” đang ở bên-trong tâm bạn [những 
đối tượng thiền] thì bạn sẽ vượt qua mọi ác cảm đối với 
chúng trong khi ngồi thiền. Khi bạn có tâm Từ quỷ mến đổi 
với đổi tượng thiền, thì bạn không cần phải tổn nhiều nỗ lực 
để nẳm giữ nó. Bạn không cần phải cổ sức mới sổng được 
với nó. 



_ A 

96 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ 


đi đến giải thoát 



_ > _ 

Thiên sư Ạịahn Brahm • 97 


Chương 4 

NHỮNG CHƯỚNG NGẠI 
ĐỐI VỚI THIỀN - II 


Bây giờ chúng ta còn lại ba chướng ngại nữa, đó là: 
Buồn ngủ và đờ đẫn (thina-middha), Bất an và lo lắng 
{uddhaccakukkucca), và Nghi ngờ (vicikiccha )—và chúng 
ta sẽ xem xét cách để đối trị chúng, và tìm xem điều gì sẽ 
xảy ra khi chúng ta đã đối trị được chúng. 


Chướng Ngại thử ba—BUỒN NGỦ VÀ ĐỜ ĐẪN 

Chướng ngại thứ ba là “buồn ngủ và đờ đẫn”. Tôi không 
cần phải mô tả nhiều về chướng ngại này, bởi vì tất cả 
chúng ta đều biết quá rành về nó qua kinh nghiệm thiền của 
chúng ta. Khi chúng ta đang ngồi thiền nhưng chúng ta 
không thực sự biết mình đang quan sát cái gì: giây phút hiện 
tại?, sự im lặng?, hơi thở? hay cái gì?. Điều này xảy ra là do 
tâm bị ngu-mờ. Nó giống như không có ảnh sáng được “bật 
lên” ở bên trong. Tối mờ như căn phòng không có đèn. Tất 
cả đều xám xịt và lờ mờ. 


Làm Hòa Với Sự Buồn Ngủ và Đờ Đần 




98 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Cách sâu săc và hiệu quả nhât đê đôi trị với sự buôn ngủ 
và đờ đẫn là làm hòa, làm thân với sợ ngu mờ đó, và không 

nên chiến đấu với nó!. Thời tôi còn là một tu sĩ trẻ ở các tu 

♦ 

viện trong rừng ở Thái Lan, tôi cũng thuờng bị buồn ngủ 
khi phiên thiền lúc 3:15 sáng. Tôi cố tranh đấu và chống chế 
đến chết để vuợt qua trạng thái ngu mờ đó. Nhung thuờng 
thì tôi thất bại. Nhung có khi nào tôi vuợt qua đuợc sự 
buồn-ngủ thì sự bất-an lại xuất hiện thay thế nó. Khi tôi làm 
bất-an lắng xuống thì lại bị buồn-ngủ trở lại. Sự thiền của 
tôi lúc đó cứ nhu con lắc đồng hồ, chuyển qua chuyển lại 
giữa hai cực và chẳng thể nào tìm đuợc điểm dung hòa ở 
giữa. Phải mất nhiều năm sau tôi mới hiểu ra điều gì là 
nguyên nhân. 

Đức Phật chủ truơng việc điều tra, tìm hiểu, chứ không 
chủ truơng việc kháng cự. Tôi suy xét lại xem sự buồn ngủ 
và đờ đẫn của tôi xuất phát từ đâu. Dạo đó, tôi luôn thiền 
vào lúc 3:15 sáng, ngủ rất ít, tôi bị suy dinh duỡng, một tu sĩ 
nguời Anh trong một khu rừng nhiệt đới—bạn nghĩ sẽ nhu 
thế nào!. Đó là lẽ tự nhiên thôi. Sự đờ đẫn là kết quả của 
những nguyên nhân tự nhiên. Tôi buông bỏ và bắt đầu “làm 
thân” với sự buồn ngủ. Tôi không còn kháng cự lại sự buồn 
ngủ và cứ để đầu tôi gục xuống. Tôi để mình ngồi ngủ gục. 
Ai biết đuợc, thậm chí tôi có thể ngáy luôn. Khi tôi không 
kháng cự sự buồn ngủ và đờ đẫn nữa thì nó lại không kéo 
dài nữa. Hơn nữa, sau khi sự buồn ngủ biến mất, thì tôi 
cũng trở nên bình an và không còn bất an luôn. Tôi đã tìm 
ra đuợc điểm dung hòa ở giữa của con lắc đồng hồ, và tôi dễ 
dàng quan sát hơi thở từ đó. 



_ A 

Thiên sưAịahn Brahm • 99 


Sự ngu mờ trong thiền là kết quả của cái tâm mệt mỏi, 
thuờng là cái tâm đã làm việc quá nhiều. Càng kháng cự với 
sự ngu mờ đó, bạn càng thêm kiệt sức. Nghỉ ngơi sẽ giúp tái 
tạo năng luợng cho bạn. Bây giờ, để hiểu đuợc tiến trình 
này, tôi sẽ giới thiệu về hai nửa phần của tâm: phần '"người 
bỉếr và phần "người làm”. (Hai khái niệm này đã dùng 
trong những chuơng truớc đây). "Người biết” là nửa thụ- 
động của tâm, nó chỉ đơn giản nhận thông tin. "Người làm” 
là nửa chủ-động của tâm, nó luôn phản ứng, luôn luôn đánh 
giá, suy nghĩ, và kiểm soát. "Người biết” và "người làm” 
cùng chia sẻ một nguồn năng luợng của tâm. Nhu vậy, khi 
bạn đang làm nhiều, khi bạn có lối sống bận rộn và luôn 
xoay sở hết sức thì phần "người làm” sẽ tiêu xài hầu hết 
năng luợng của tâm, chỉ để lại một phần ít đủ cấp duỡng 
cho "người biết” mà thôi. Khi "người biết” đói năng luợng, 
thì bạn bị ngu mờ (nhu não hết pin vậy). 

Trong một khóa thiền tôi huớng dẫn ở Sydney cách đây 
vài năm, một nguời tu trong khóa đến trễ sau nhiều ngày 
làm việc căng thẳng trong thành phố. Khi cô ta vừa ngồi 
xuống thì tâm trí của cô ấy đã đuối nhu chết. Vì vậy, tôi mới 
huớng dẫn cho cô ta cách để vuợt qua trạng thái buồn ngủ 
và đờ đẫn đó: Tôi bảo cô ta về nghỉ ngơi đi. Ba ngày tiếp 
theo, cô ta ngủ cho đến sáng, ăn sáng xong lại quay vào 
giuờng ngủ, và ăn trua xong ngủ thêm một giấc dài nữa. 
Đúng là một thiền sinh thông minh!. Sau ba ngày không 
chống đối với sự buồn ngủ, không chu cấp chút năng luợng 
nào cho bên "người làm”, để năng luợng dồn cho bên 
"người biết”. Tâm của cô ta bừng sáng lên. Trong ba ngày 
sau, cô ta đã theo kịp cả nhóm và đã tu tiến qua các giai 



100 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đoạn thiền tập. Cuối khóa thiền, cô ta vượt qua cả nhóm và 
trở thảnh ngôi sao thành tựu nhất trong khóa thiền đó. 

► Cách sâu sẳc và hiệu quả nhất để vượt qua sự buồn 
ngủ và đờ đẫn là ngừng kháng cự với tâm. Không cố gắng 
thay đổi trạng thái và cứ để trạng thái đó như vậy. Làm hòa, 
'"không gây chiến’’’ với sự buồn ngủ và đờ đẫn. Cứ làm vậy 
thì năng lượng tâm sẽ được tự do và chảy về phía "người 
biếf\ và trạng thái buồn ngủ và đờ đẫn sẽ biến mất. 


Đê Cao Sự Tỉnh Giác 

Một cách khác để đối-trị chướng ngại “buồn ngủ và đờ 
đẫn” là đề cao giá trị của sự tỉnh-giác. Tất cả mọi truyền 
thống Phật giáo đều nói rằng cuộc sống con người là giá trị 
và quý báu, đặc biệt là cuộc sống khi đang được tiếp xúc 
với những giáo lý của Đức Phật. Lúc này, bạn có được cơ 
duyên để tu tập. Bạn không biết được rằng bạn đã trải qua 
bao nhiêu kiếp sống và tích lũy bao nhiêu công đức thì bạn 
mới có được cơ duyên may mắn và phúc lành trong kiếp 
này khi gặp được Giáo Pháp cao quý của Đức Phật. Bạn đã 
“đầu tư” quá nhiều kiếp sổng tạo nghiệp tốt mới có mặt ở 
đây trong kiếp này và có cơ hội tiếp cận gần gũi với Giáo 
Pháp của Phật. 


(Tôi có hàng trăm người bạn gần xa trong suốt cuộc đời 
tôi, và những người bạn đang ở gần tôi; họ có đủ trình độ 
học vấn khá và cao trong cuộc sống đời thường, nhưng 
chẳng ai trong họ muốn nghe thêm câu thứ hai về đề tài 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 101 


“Phật giáo”, và chăng ai trong sô họ thực sự đọc vài trang 
trong những quyển sách Phật giáo mà tôi đã tặng họ. Chắc 
chắn là vậy, vì họ chưa bao giờ nhắc lại hay thảo luận một 
điều gì về giáo lý của Phật được ghi trong những quyển 
sách đó. Thái độ của họ là...cứ như họ đã biết rành hết rồi, 
rằng đạo Phật chỉ là việc đi chùa, cúng bàn thò Phật, bố thí 
cho các sư sãi, và cầu nguyện là xong. Sự hiểu biết của họ 
về giáo lý Phật thực là nông cạn. Nhưng nếu chúng ta gợi ý 
thêm cho họ quan tâm, thì họ có thể bực tức và cho rằng 
chúng ta là đạo đức giả hay sợ chết nên cứ dựa vào đạo Phật 
và cứ hay nói về đạo Phật!. Thậm chí họ đã không hề bỏ ra 
chút ít thời gian để thử đọc hiểu về đạo Phật là gì.) 

Quay lại các bạn đọc đang tu thiền, khi bạn suy xét lại cơ 
duyên và phước lành hiện tại của mình, bạn sẽ tự nhiên 
“ngồi thẳng dạy”: bạn sẽ ít bị buồn ngủ hơn, và sự tỉnh giác 
sẽ sáng bừng hơn. 

Con đường thiền tập đôi lúc đi đến những ngã ba đường. 
Rẽ trái dẫn đến sự buồn ngủ và đờ đẫn; rẽ phải thì dẫn đến 
sự tỉnh giác sáng tỏ. Từ kinh nghiệm thực tập, bạn sẽ nhận 
ra ngã ba này. Đó là lúc bạn phải chọn lựa giữa việc đi vào 
ngõ hẹp của sự buồn ngủ và đờ đẫn, hoặc chọn đi lên đường 
xa lộ dẫn đến sự tĩnh lặng đầy tỉnh giác và chánh niệm. Rẽ 
trái, ta từ bỏ luôn cả '"người làm"’’ và "người biết”. Rẽ phải, 
bạn từ biệt "người làm” và giữ lại "người biết”. Khi bạn đề 
cao giá trị đúng của sự tỉnh giác [người biết] thì bạn sẽ tự 
động chọn hướng rẽ phải theo con đường tỉnh giác sáng tỏ. 



102 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Buồn Ngủ và Đờ Đan liên quan đến Ac Ỷ 

Đôi khi sự buồn ngủ và đờ đẫn là kết quả của sự ác ý, 
hay ác cảm [chuớng ngại thứ hai]. 

Tôi đã từng đến thăm một trại tù nhân ở úc và dạy cách 
thiền cho họ, tôi thuờng nghe câu “ngạn ngữ” của giới tù 
nhân là: “Ngủ thêm một tiếng là bớt thời gian ở tù một 
tiếng”. Những nguời đó không thích nơi tù đầy của họ cho 
nên họ cứ cổ trốn tránh vào sự ngủ vùi trong sự ngu mờ, 
biếng nhác. Đối với nguời thiền cũng vậy, khi nguời thiền 
không suy nghĩ tích cực về thiền, không có nhiều nhiệt 
thành và thiện chí với thiền, [nói chúng là không thích 
thiền], thì họ dễ sinh buồn ngủ và mơ màng. Ác cảm chí nh 
là vấn đề ở đây. ở thiền viện của chúng tôi ở Thái Lan, mỗi 
tuần chúng tôi có một ngày thiền nguyên đêm. Trong phiên 
thiền suốt-đêm đó, sự buồn ngủ và đờ đẫn thuờng quật ngã 
tôi vào lúc sau nửa đêm, khoảng 1:00 hay 2:00 giờ sáng. Vì 
đó là năm đầu tiên tôi xuất gia tu thiền, tôi quán chiếu lại 
những đêm trong vòng chua đầy một năm truớc đó ở Anh. 
Lúc đó, tôi có thể thức nguyên đêm trong những buổi tiệc, 
những quán nhạc rock, và những hộp đêm. Tôi nhớ rằng 
những đêm đó mình đâu có bị buồn ngủ hay dật dờ khi nghe 
nhạc ở hộp đêm tên “Doors” lúc 2:00 sáng ở London. Vì 
sao?. Sau khi quán chiểu lại, tôi nhận ra rằng: khi chúng ta 
thích thú điều gì mình đang làm thì chúng ta không dễ bị 
buồn ngủ, dật dờ, hay biếng nhác. Nguợc lại, khi chúng ta 
không thích việc đang làm, thì chúng ta rất dễ rơi vào trạng 
thái buồn ngủ, dật dờ, và biếng nhác. Lúc đó, tôi không ưa 
cái phiên ngồi thiền nguyên đêm nhu vậy. Tôi nghĩ rằng đó 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 103 


là một ý tưởng ngu ngôc. Tôi làm vì tôi phải làm mà thôi, 
đó là kỷ luật của tự viện. Tôi có sự ác cảm, và đó là nguyên 
nhân dẫn đến sự buồn ngủ và đờ đẫn. Khi tôi thay đổi thái 
độ và đưa thêm niềm vui thích vào những phiên ngồi thiền 
suốt-đêm sau đó, biến nó thành một việc đáng làm, thì dần 
dần sự buồn ngủ và đờ đẫn ít khi nào xảy đến nữa (vì không 
còn lý do ác cảm nữa). 

Vì vậy, bạn cần nên điều tra bản thân để xem liệu có 
phải sự “buồn ngủ và đờ đẫn” là kết quả của vấn đề thái độ 
hay không—thái độ ác-cảm. 


Dùng Sự Sợ-Sệt Là Không Tôt 

Khi tôi còn là một Phật tử, tôi có tham dự một khóa thiền 
của các thầy bên Thiền Tông (Zen) ở vùng bắc nước Anh. 
Những buổi sáng tinh mơ trời ở nước Anh là rất lạnh, và 
thiền đường thì lạnh cóng như đóng băng. Mọi người quấn 
mền xung quanh người. Khi thiền mà có cái mền êm ấm bên 
cạnh thì bạn rất dễ cảm thấy buồn ngủ (vì cảm giác buồn 
ngủ giữa trời lạnh và mền ấm cũng thật là dễ thương). Vị 
thiền sư đi lên đi xuống với cây gậy, và một người ngồi sát 
bên tôi mới gục cái đầu xuống thì đánh một phát. Lúc đó 
mọi người cũng giựt mình theo và sự buồn ngủ của họ cũng 
biến mất. Chỉ cần một người bị đánh là đủ. Chính sự sợ-sệt 
bị đánh đã làm tôi phải cố thức tỉ nh . ►Nhưng thực ra sự sợ- 
sệt đó chỉ ngăn cản sự tu tiến trong tâm về thiền. Kinh 
nghiệm dạy chúng ta rằng chúng ta không thể tạo ra những 
trạng thái lành mạnh bằng cách dùng những phương pháp 



104 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


không lành mạnh. Nghĩa là: chúng ta không thê tạo ra được 
sự bình-an và giải-thoát trong tâm thiền bằng cách dùng sự 
sợ-sệt [như sự đánh, đập, la, hét]. 

Trong truyền thống cổ xưa của dòng “Thiền-trong-rừng” 
ở miền đông bắc Thái Lan, các Tỳ kheo phải thiền ở những 
nơi nguy hiểm như ở trên chòi trên cây cao, trên mõm đá 
bên cạnh những vách núi, hay trong rừng già đầy beo cọp. 
Những người còn sổng thì nói họ đã thiền rất tốt, 
nhưng...chẳng ai biết được những người không còn sống sót 
thì đã thiền ra sao?!. 


Chướng Ngại thử tư—BẤT AN VÀ LO LẮNG 

Chướng ngại tiếp theo, sự bất an và lo lắng {uddhacca- 
kukkucca) là một trong những chướng ngại vi tế nhất trong 
các chướng ngại. Thành phần chính của chướng ngại này 
chính là sự “bất an” của tâm. Nhưng trước tiên, chúng ta 
hãy xem xét sơ qua trước về thảnh phần “lo lắng” của nó. 


Sự Lo Lẳng 

Nói đúng ra, sự lo-lắng ở đây chính là kết quả của những 
hà nh động hay lời nói sai trái mà ta đã làm. Có thể gọi là 
cảm giác hối hận, hay cắn rứt, cứ bám riết lấy ta như cái rờ- 
moóc của chiếc xe kéo. Nói cách khác, nó là hậu quả của 
hành vi xấu ác. Nếu có cảm giác lo lắng hay day dứt khởi 
si nh trong tâm khi đang ngồi thiền, thay vì cứ suy nghĩ về 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 105 


nó, bạn hãy nên tha-thứ cho mình. Ai cũng đã từng măc 
nhiều lỗi lầm. (Nhân vô thập toàn). Người trí tuệ không phải 
là những người không mắc phải lỗi lầm, nhưng họ trí tuệ vì 

họ biết tha thứ cho bản thân và học được cách sửa đổi từ 

♦ ♦ ♦ 

những lỗi lầm đó. Một số người có nhiều điều cắn rứt lương 
tâm [mặc cảm tội lỗi] luôn nghĩ rằng mình khó mà chứng 
đắc được sự giác ngộ và giải thoát. 

Câu chuyện về Angulimala là câu chuyện nổi tiếng được 
ghi chép lại trong kinh Angulimala (MN 86). Angulimala là 
một kẻ sát nhân hàng loạt vào thời Đức Phật. ‘Hắn’ đã giết 
999 người và cắt lấy ngón tay để xâu thành một tràng đeo 
lên cổ. Người thứ 1.000 mà hắn canh giết chính là Đức 
Phật, nhưng, dĩ nhiên, hắn không thể giết được một vị Phật. 
Thay vì vậy, chính Đức phật đã ‘giết được hắn’, giết cái thói 
ác của hắn, giết sạch những ô nhiễm trong con người hắn. 
Angulimala quy y theo Phật và trở thành một Tỳ kheo trong 
Tăng Đoàn. Và sau cùng, ngay cả một kẻ giết người hàng 
loạt như ‘hắn’ cũng đã tu tập và chứng đắc được các tầng 
thiền và giác ngộ hoàn toàn. Vậy thì, bạn đã từng giết người 
chưa?. Bạn có từng là tay giết người hàng loạt không?. Có 
lẽ bạn cũng chưa hề làm một chuyện xấu ác nào đến như 
vậy. Những người từng xấu ác đến mức độ khủng bố như 
vậy còn tu tâm giác ngộ được, vậy chắc chắn bạn cũng có 
thể làm được. Bạn có thể vượt qua những điều xấu ác mình 
đã lỡ làm trước kia, hoặc những điều mà bạn cứ bị day dứt 
và cắn rứt trong tâm. Mỗi lần bị vậy, bạn hãy nên nhớ đến 
tấm gương ngài A-la-hán Angulimala lịch sử vào thời Đức 
Phật. Nếu nghĩ đến tấm gương của ngài, bạn sẽ không còn 



106 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Sự tha-thứ, sự buông-bỏ 
quá khứ, chính là cách vuợt qua những lo lắng và hối hận. 


Sự Bât An 

Sự bất-an khởi sinh bởi vì chúng ta không biết chấp nhận 
và hài lòng với thực trạng hiện tại. Chúng ta thuờng không 
biết đến vẻ đẹp của sự hài lòng. Chúng ta không nhận ra sự 
dễ-chịu sâu sắc của việc '"không làm gì”. (Đó là trạng thái 
tâm yên nghỉ, không làm gì, không cần lăng xăng phản ứng, 
không cần làm này làm nọ. Đó là trạng thái dễ-chịu sâu sắc 
của tâm. Vẻ đẹp của nó là ở đó). Chúng ta có cái tâm luôn 
luôn dò tìm lỗi phải chứ không phải là cái tâm biết trân 
trọng những gì đã có. Sự bẩt-an trong thiền luôn luôn là dấu 
hiệu của sự không tìm thấy niềm vui về cái đang có trước 
mẳt. Việc bạn có được niềm vui hay không là phụ thuộc vào 
cách nhận thức của mình. Nó nằm trong khả năng của 
chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cách chúng ta 
nhìn vào mọi thứ. Bạn có thể nhìn vào ly nuớc và nhận thức 
nó là rất đẹp, hoặc chúng ta có thể nghĩ nó là bình thuờng. 
Trong thiền, chúng ta có thể nhìn thấy hoi-thở là mờ nhạt và 
nhàm chán, hoặc chúng ta có thể thấy nó đẹp và độc đáo. 
Nếu chúng ta nhìn hơi-thở nhu một thứ gì có giá trị cao quý, 
thì chúng ta sẽ không bị bất an. Bạn sẽ không còn nhìn này 
nhìn nọ và tìm kiếm những thứ khác. Bất an chính là chỗ 
đó. Bất an chí nh là cứ lăng xăng đi tìm thứ gì khác để làm, 
thứ gì đó để nghĩ, noi nào đó để đi—lăng xăng đến bất cứ 
nơi nào, thay vì chỉ nên sổng và chú tâm vào cái "ngay-đây 
và bây-giờ”. Bất an là một chuông ngại chính và lớn, ngang 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 107 


tầm với tham dục. Bất an làm cho ta khó mà có thể ngồi yên 
và tĩnh tại trong một lúc lâu. 

Tôi bắt đầu tập thiền bằng '"sự tỉnh giác vào giây phút- 
hiện tại” chỉ để đối trị phần thô tế của bất an; tâm bất an cứ 
lăng xăng “Tôi muốn chỗ khác hơn là ở đây và bây giờ”. Dù 
nơi này có là gì, dù nơi này có dễ chịu đến đâu đi nữa, thì sự 
bất-an vẫn nói là chua tốt, chua đủ tốt, và nó cứ lăng xăng, 
bồn chồn, nôn nao đi tìm cái khác. Bất an thể hiện rất buồn 
cuời và tinh xảo, nó nhìn cái gối ngồi thiền và cho là quá 
nhỏ hay quá lớn, hơi cứng hay hơi mềm, hơi cao hay hơi 
thấp. (Bấy nhiêu đó cũng ám ảnh thiền sinh ngay khi ngồi 
xuống thiền). Bất-an lại nhìn xem trung tâm thiền tập của 
bạn, và nó lại cho là chua đủ tốt, chua đủ yên tịnh, chua đẹp 
lắm. Nó lại nghĩ chỗ thiền của mình nên đuợc ăn cơm ngày 
ba bữa, nên có nguời giúp dọn dẹp và lo trà nuớc tận phòng 
nghỉ. (Bấy nhiêu đó cũng khiến thiền sinh nghĩ ngợi lung 
tung, lấy đâu ra cái tâm yên tịnh để tu thiền.) 

Sự hài-lòng là đối nghịch với cái tâm hay tìm lỗi này nọ. 
Bạn phải tu tập tính biết hài lòng với những gì bạn có, hài 
lòng với nơi bạn ở, càng nhiều càng tốt. 

Hãy cẩn thận với cái tật soi mói [tìm kiếm khuyết điểm] 
trong việc thiền của bạn. Đôi lúc bạn nghĩ: “Tôi chua thiền 
đủ sâu. Tôi đã quan sát giây phút hiện tại quá lâu nhung 
chẳng thấy điều gì hay ho xảy ra”. Cái ý nghĩ đó chính là 
nguyên nhân của sự bất an. Thiền chẳng liên quan gì đến ý 
kiến của bạn cả. Bạn hãy hài lòng tuyệt đối với sự thiền của 
mình, và rồi thiền sẽ trở nên sâu sắc hơn, kết quả sẽ tốt hơn. 



108 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Nếu bạn không hài lòng với sự tiến bộ của mình, thì bạn chỉ 
đang làm cho nó tệ hơn mà thôi. Hãy quên nghĩ về những 
trạng thái tầng thiền cao xa, chỉ cần biết hài lòng với thực 
trạng bây giờ và ở đây, trong giây phút hiện tại này. Khi sự 
hài lòng sâu sắc hơn: lúc nào bạn cũng bình an hài lòng với 
chính mình: thì đích thực nó sẽ giúp dẫn bạn đi đến chứng 
đắc tầng thiền định jhãna. 

Bạn quan sát sự im-lặng và bằng lòng đuợc im-lặng, hài 
lòng với sự im-lặng. Nếu bạn thực sự hài lòng, bạn không 
cần nói gì cả. Thông thuờng thì những đối thoại bên trong 
luôn là những ý so đo, phàn nàn, lăng xăng, muốn thay đổi 
mọi thứ, muốn thực trạng khác đi, hay muốn làm điều gì 
khác; đúng vậy không?. Hoặc tâm ý cứ muốn từ bỏ thực tại 
và trốn chạy vào thế giới của những ý nghĩ và ý tuởng?. Sự 
(luôn) suy nghĩ là biểu hiện của sự thiếu hài lòng!. Nếu bạn 
thực sự hài lòng thì bạn luôn luôn tĩnh lặng và im lặng. Hãy 
xem và cố gắng tu tập sự hài lòng của mình cho đuợc sâu 
sắc, vì đó chính là thuốc giải độc đối với sự bất an. 

Ngay cả khi bạn bị đau đớn trong thân và rất khó ở, bạn 
cũng có thể thay đổi cách nhận thức: xem nó nhu một điều 
hoàn toàn dễ chịu, thậm chí đẹp đẽ. (Xin nói lại, bạn thay 
đổi nhận thức của tâm nhu vậy để có-lợi cho mình, chứ 
không ép bạn phải bóp méo sự thật đau đớn thành đẹp đẽ. 
Sự khổ tâm chỉ là do cách nghĩ, là do cách nhận thức của 
mình mà thôi). Bạn cổ xem liệu mình có thể nào hài lòng 
với sự đau hay chỗ đau đó hay không. Liệu bạn có thể làm 
ngơ với sự đau đó hay không. Trong đời tu của tôi, đã có vài 
lần tôi bị đau đớn dữ dội. Thay vì tìm cách trốn chạy, tức là 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 109 


luôn tìm cách và luôn bât an, tôi lại tập luyện tâm mình 
quay lại và chấp nhận hoàn toàn con đau đớn và bằng lòng 
với nó. Tôi đã nhận ra rằng, con nguời chúng ta có thể hoàn 
toàn hài lòng với sự đau đớn tột cùng. Nếu chúng ta làm 
đuợc nhu vậy: hài lòng đuợc với sự đau đớn: thì phần tồi tệ 
nhất của cơn đau đớn sẽ tự nhiên biến mất cùng với sự bất 
an về nó. Bạn không còn ý muốn loại bỏ nó. Bạn hoàn toàn 
tĩnh tại với cảm giác đó. Sự bất an mà đi kèm với đau đớn 
có thể là phần tệ nhất. Loại bỏ sự bất-an bằng cách bằng 
lòng với sự đau đớn, rồi bạn sẽ có đuợc sự nhẹ nhàng với sự 
đau đớn đó. 

Tu tập sự hài lòng với mọi thứ bạn có—giây phút hiện 
tại, sự im-lặng, hơi-thở. Dù bạn đang ở đâu, hãy phát triển 
tính biết hài lòng, và từ tính biết hài lòng đó [từ chính tâm- 
điểm của sự hài lòng đó] bạn sẽ thấy việc thiền của bạn sẽ 
trở nên đuợc sâu sắc hơn và có lợi lạc hơn. Như vậy, nếu 
bạn thấy có sự hẩt-an trong tâm, hãy nhớ đến chữ hài- 
lòngỉ. Sự hài-lòng giúp bạn tìm ra điều gì là phải, là đúng, 
và nó có thể giữ cho bạn đuợc tĩnh tại. Nguợc lại, sự bất-an 
thì chỉ luôn khiến bạn nhu là một nô lệ của nó. Có một ví dụ 
Đức Phật đã dùng (MN 39,14). Sự bất an giống nhu có một 
ông chủ hay bà chủ độc đoán cứ ra giọng: “Đi lấy cái này”, 
“Đi làm cái kia”, “Chùi rửa cho sạch hơn”...liên tục, không 
chừa một phút giây nào cho bạn đuợc nghỉ ngơi. Kẻ độc 
đoán đó chính là cái tâm luôn soi mói, luôn dò tìm lỗi phải. 
Hãy chế ngự kẻ độc đoán đó bằng sự hài-lòng. 

Sau khi bạn đã đối trị đuợc những dạng chung chung và 
thô-tế của sự bất-an, thì phần vi-tế của nó sẽ xuất hiện ở 



110 * Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


những giai đoạn thiền thâm sâu hoTi. Giai đoạn thiền thâm 
sâu tôi đang muốn nói đến là giai đoạn lần đầu nguời thiền 
nhìn thấy dấu hiệu nimitta. Vì sự bất an có mặt, cho nên bạn 
không thể để yên [giữ yên] nimitta. Bạn cứ lăng xăng bồn 
chồn với nó. Bạn không hài lòng với nimitta mà bạn đang 
có. Bạn muốn có thêm nhiều nữa. Bạn bị kích động. Bất an 
là một trong những chuông ngại làm biến mất [bị mất] dấu 
hiệu nimitta. Thực ra, bạn phải biết rằng khi bạn có nimitta 
là bạn đã đến đuợc rồi. Bạn không cần phải làm gì nữa. Hãy 
để yên nó. Hãy hài lòng với nó và nó sẽ tự phát triển. Đó 
chính là sự hài-lòng— đó là hoàn toàn không làm gì hết, chỉ 
ngồi đó và quan sát một nimitta đang khai hoa nở nhụy 
thành một tầng thiền định jhãna. Điều đó có xảy ra trong 
một giờ, năm giò, hay không bao giờ xảy ra thì bạn vẫn cứ 
hài lòng, không cần bất mãn với nó. ►£)ó chính là cách bạn 
tiến vào tầng thiền định jhãna!. Nếu nimitta đến rồi mất thì 
đó là dấu hiệu của sự bất-an đang có mặt trong tâm bạn. 
Nếu bạn cứ giữ [duy trì] sự chú-tâm một cách không cố 
gắng, một cách thảnh thơi và nhẹ nhàng, thì có nghĩa là sự 
bất-an đã đuợc đối-trị. 


Chướng Ngại thử năm—NGHI NGỜ 

Chuông ngại cuối cùng đuợc gọi là “sự nghi ngờ” 
(ỵicikicchã). Nghi ngờ có thể là sự nghi ngờ về giáo lý, về 
nguời thầy, hoặc về bản thân mình. 


Đổi với sự nghi ngờ về giáo lý: ngay bây giờ bạn cần 
phải tin tuởng rằng việc thiền tập chắc chắc mang lại những 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 111 


kết quả tốt đẹp. Bạn có thể đã trải nghiệm nhiều trạng thái 
tốt đẹp của thiền rồi, thậm chí sau vài lần đầu tiên ngồi im 
lặng và tĩnh tâm. Hãy để những kinh nghiệm tích cực đó 
củng cổ niềm tin của bạn rằng thiền tập là việc đáng quý 
nên làm. Khi ngồi thiền, bạn phát triển tâm trong sự tĩnh 
lặng. Và đặc biệt việc phát triển tâm trong trạng thái các 
tầng thiền định jhãna là cực kỳ đáng quý, vì việc đó sẽ 
mang lại cho bạn sự minh-mẫn, niềm an-lạc và sự hiểu-biết 
về giáo lý của Đức Phật. 

Đối với sự nghi ngờ về những người thầy, bạn hãy nghĩ 
đến họ nhu những huấn luyện viên của những đội banh. 
Công việc của họ là dạy cho các cầu thủ bằng những kinh 
nghiệm trận mạc, chiến thuật và chiến luợc của mình; và 
làm tăng niềm cảm hứng tập luyện cho các cầu thủ bằng 
những lời nói và hành động của mình. Nhung truớc khi bạn 
tin tuởng vào một nguời thầy, bạn hãy nên kiểm tra rõ. Hãy 
xem những người thầy có thực sự thực hành những gì họ đã 
giảng dạy hay không. Nếu họ trải nghiệm và biết rõ những 
gì họ đã nói, thì họ là những nguời có đạo đức, có giới 
hạnh, và là tấm guong cho bạn phấn đấu. Chỉ có những 
nguời thầy biết làm guơng—guơng tốt—thì bạn mới nên tin 
tuởng vào họ. 


Đôi với sự nghỉ ngờ vê bản thân mình —kiêu ý nghĩ nhu 
“Tôi thật là vô vọng, tôi không thể làm đuợc việc này, tôi 
vô dụng, tôi chắc ai thiền cũng có thể chứng đắc các tầng 
thiền và giác ngộ, ngoại trừ tôi”. Muốn vuợt qua ý nghĩ tự ti 
và nghi ngờ về bản thân mình, bạn cần có một nguời thầy 
truyền niềm cảm hứng và khích lệ bạn. Công việc của các vị 



112 * Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thầy là nói với bạn: “Không phải vậy, bạn hoàn toàn có thể 
tu tập thành công những điều đó. Nhiều nguời đã tu thành, 
tại sao bạn không thể tu thành?”. Hãy khích lệ mình. Hãy 
tin vào mình có thể tu thành những mục tiêu mình muốn. 
Thực ra, bạn có đầy đủ sự quyết tâm và lòng tin, vấn đề chỉ 
là thời gian, tu không thành sớm là chắc còn một số lý do 
nào đó, nhung rồi bạn cũng sẽ thành công. Bạn phải tin 
mình nhu vậy: sự tin tuởng vậy là hoàn toàn có lý. Người ta 
chỉ thất bại khi họ từ bỏ. 

Sự nghi-ngờ thuờng cũng xảy ra khi bạn đang trải 
nghiệm một điều gì đó: “Cái gì đây?. Đây có phải là jhãna 
hay không?. Đây có đúng là '"sự tỉnh giác vào giây phút 
hiện tạr hay không?. Những nghi ngờ nhu vậy là những 
chuông ngại. Những nghi ngờ trong lúc thiền là không thích 
hợp, không đúng lúc, và bất lợi. Hãy giữ cho tâm càng bình 
an càng tốt, Hãy buông bỏ và thuởng thức sự bình an và 
hạnh phúc. Sau đó bạn có thể suy xét lại [ôn nhớ lại]^ sự 
thiền của mình và tự hỏi rằng: “Cái gì vậy?. Cái gì mà hấp 
dẫn vậy?. Cái gì đã xảy ra lúc đó?”. Sau khi hỏi và suy xét 
nhu vậy, bạn mới biết đuợc đó có phải đúng là tầng thiền 
định jhãna hay không, hay đó chỉ là do tuởng tuợng. Nhung 
nếu trong-khi thiền mà bạn có ý nghĩ “Đây có phải là jhãna 


^ Như đã nói trong chương trước, sự “ôn nhớ lại”, “suy xét lại”, hay “quán 
chiếu lại” là rất quan ữọng trong thiền, và người thiền phải thực hiện thao tác 
này ngay sau khi kết thúc giờ ngồi thiền. Đó là cách tìm hiếu và kiếm soát 
việc thiền tập của bạn. 

Nhân tiện, sau này, sau khi bạn thoát ra khỏi một tầng thiền định mà mình đã 
vừa chứng đắc [chứng nhập] được, bạn cũng phải lập tức “ôn nhớ” [suy xét, 
quán chiếu] lại các yếu tố và trạng thái của tầng thiền định đó. Đó là một trong 
năm bước kiếm soát tầng thiền định (ịhãna). 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 113 


không?” thì chắc chắn đó không phải là jhãna\. Ụhãna là 
trạng thái không còn bất kỳ ý nghĩ suy lý nào cả. Nếu bạn 
đang nhập định jhana thực sự thì bạn không còn ý nghĩ nào 
trong lúc đó!). Những ý nghĩ nhu vậy không thể còn xuất 
hiện trong trạng thái định sâu và tĩnh tại nhu vậy đuợc. Chỉ 
có sau đó, sau khi thoát ra khỏi thiền và bạn suy xét lại 
những trạng thái đó, thì bạn có thể nhìn lại và nói rằng: “Àh, 
đó đúng là jhãna rồi. Mình vừa chứng đắc tầng thiền định”. 

Nếu bạn gặp phải khó khăn nào trong khi thiền, hãy 
ngừng lại và tự hỏi: '"Chướng ngại nào đang có mặt ở 
đây?'\ Tìm xem nguyên nhân của nó. Một khi bạn biết đuợc 
nguyên nhân, thì bạn sẽ nhớ đến giải pháp [thủ thuật] mình 
đã học để đối trị nó. Để ôn lại: 


- Ví dụ, nêu chướng ngại là "tham-dục”, cứ hướng sự 
chú tâm ra khỏi năm giác quan từng chút, từng bước 
một, và hãy hướng sự chú tâm vào hơi thở hay tâm. 

- Ví dụ, nếu chướng ngại là sự “ác-ý” [ác cảm], hãy 
chánh niệm về tâm từ. 

- Ví dụ, đổi với sự "buồn-ngủ và đờ-đẫn”, hãy nhớ "đề- 
cao” giá trị của sự tỉnh-giác. 

- Vỉ dụ, nếu chướng ngại là sự "bất an và lo lẳng”, hãy 
nhớ đến “sự hài-lòng, sự hài-lòng, sự hài-lòng”, hoặc 
nếu đó là sự day dứt [mặc cảm lỗi lầm] thì hãy tu tập 
lòng vị-tha đổi với bản thân mình. 

- Và vỉ dụ, nếu chướng ngại đó là sự “nghi-ngờ”, hãy tự 
tin mình và tin tưởng vào Phật pháp, luôn cảm hứng với 
Giáo Pháp. 



114 * Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bất cứ khi nào bạn thiền, hãy ứng dụng những giải pháp 
một cách có phương pháp và bài bản, như mình đã được 
hướng dẫn. Làm theo cách đó, thì những chướng ngại bạn 
gặp phải sẽ không tạo nên những rào cản lâu dài đối với 
việc thiền tập của bạn. 

Thực ra, chướng-ngại là những thứ mà bạn có thể nhận 
biết, có thể đối trị, và có thể vượt qua...để tu tiến đi lên. 


Noi Hoạt Động Của Các Chướng Ngại 

Chúng ta đã thảo luận từng chướng ngại một cách riêng 
biệt, bây giờ tôi muốn chỉ ra rằng những chướng ngại đó 
thực ra cùng xuất phát từ một nguồn gốc duy nhất. Chúng là 
từ một lò. Chúng được tạo ra bởi cái “tật quái dị” bên trong 
bạn luôn muốn kiểm soát và không chịu buông bỏ mọi thứ. 

Những thiền sinh thường không đối trị được những 
chướng ngại bởi vì họ tìm kiếm chúng không đúng nơi. 
► Điều quan trọng nhất là phải hiểu rằng: Ta chỉ nhìn thấy 
những chướng ngại đang hoạt động ở nơi không-gian giữa 
cái '"người bỉếr và "cái được biếf \ Nguồn-gổc của những 
chướng ngại là từ chỗ "người làm”, nhưng thực sự “xưởng 
hoạt động” của chúng là chỗ cái không-gian nằm giữa tâm 
và đối tượng thiền của tâm. về bản chất, năm chướng ngại 
là một khó khăn và trở ngại về vấn đề quan hệ. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 115 


Những thiên sinh khéo léo khi quan sát hơi-thở cũng chú 
tâm luôn vào cái “cách” họ quan sát hơi-thở của họ: 

Nếu có sự kỳ vọng [dự đoán, canh trước] nằm giữa bạn 
và hơi thở, thì có nghĩa là bạn đang quan sát hơi thở với ỷ 
tham muốn—đó là một phần của tham-dục [chướng ngại thứ 
nhất]. 

Nếu bạn nhận thấy có sự lẩn át [mạnh bạo] ngay nơi cái 
không-gian giữa bạn và hơi thở, thì bạn đang quan sát hơi 
thở với sự ác-ỷ [chướng ngại thứ hai]. 

Hay nếu sự sợ sệt có mặt trong chỗ không-gian giữa bạn 
và hơi thở, có thể đó là sự lo lẳng sợ mất đi sự tỉnh giác vào 
hơi thở, thì bạn đang quan sát hơi thở với sự kết hợp của 
nhiều chướng ngại. 

Trong một lúc, bạn có vẻ nhu đang thiền đuợc, đang 
thành công, đang có thể duy trì đối tuợng '"Hơi Thở” trong 
tâm đuợc nhiều phút, nhung rồi sau đó thì bạn cảm thấy bị 
cản bí, không thể thiền sâu thêm đuợc nữa. (Bị xao lãng 
ngay). Nhu vậy là bạn đã quan sát không đúng đối tuợng. 
Nhiệm vụ của bạn trong thiền là nhận biết những chuông 
ngại và loại bỏ chúng ra khỏi tâm. Bằng cách đó, bạn mới 
có thể tu thành công từng giai đoạn thiền, chứ không nên cổ 
đạt đuợc sự thành công của mỗi giai đoạn bằng hành vi của 
ý chí. 



116 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trong mỗi giai đoạn thiền, bạn cần phải đưa vào sự 
bình-an hoặc sự hiền-từ^® vào chỗ không gian giữa bạn và 
hơi thở. Bình-an và sự hiền-từ lúc nào cũng an toàn. Chẳng 
hạn, khi mơ tưởng ái dục đang có mặt, hãy đưa yếu tố bình- 
an vào không gian đó và sự mơ tưởng đó sẽ “lặn” đi ngay. 
Hãy “làm hiền”, hãy tạo sự bình an hơn là gây chiến với sự 
ngu mờ của tâm. Đặt sự hiền-từ vào giữa người quan sát và 
cái thân đang đau nhức. Và đồng ý đi đến thỏa hiệp đình 
chiến trong trận chiến giữa bạn và cái tâm lăng xăng. Hãy 
ngừng kiểm soát và bắt đầu buông bỏ. Cũng giống như một 
ngôi nhà được xây nên bằng hàng ngàn viên gạch, từng viên 
một được lắp đặt. Tương tự như vậy, ngôi nhà bình-an 
[trạng thái thiền định jhãna] cũng được xây nên bằng hàng 
ngàn ngàn khoảng-khắc bình-an. Nấu trong từng khoảng 
khắc bạn đưa vào sự bình an [và sự nhẹ nhàng và sự hiền 
từ] vào không gian giữa bạn và hơi thở, thì những vọng 
tưởng về ái dục không còn nữa, sự đau đớn phai biến đi, sự 
ngu mờ trở thành sáng tỏ, sự bất an không còn sức lực nữa, 
và lẽ nhiên lúc đó trạng thái đạt định jhãna sẽ xuất hiện. 

Tóm lại, bạn cần phải nhận biết năm chướng ngại xảy ra 
ở chỗ không-gian giữa '"người quan sáf' và "đối tượng được 
quan sáf' [người biết và cái được biếi\. Vì vậy, hãy đưa sự 
bình-an và hiền-từ vào không gian đó. Không phải chỉ đơn 
thuần là chú tâm chánh niệm mà phải phát triển cái mà tôi 
gọi là "sự chánh niệm vô điều kiện'\ đó là sự tỉnh giác 


Nguyên vãn thiền sư dùng chữ “sự tử tế”, “lòng tốt”: đó chính là tâm hiền, 
sự hiền từ, lòng hiền từ, sự hiền lành, sự bất bạo động, phi kháng cự, phi phản 
ứng. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 117 


không hề có kiểm soát hay can thiệp bằng những gì nó thấy 
biết. Nếu chúng ta làm được như vậy, tất cả những chướng 
ngại sẽ bị suy yếu và phai biến. 


Ví Dụ Vê Con Rẳn 

Nhiều thiền sinh than phiền về một loại chướng ngại 
giống như con vật mà mình cứ gặp nó thường xuyên. Đó là 
chướng ngại thường xuyên tái xuất hiện trong khi thiền. 
Loại chướng ngại lặp đi lặp lại này được đổi trị bằng 
phương pháp giống như phương pháp tránh rắn trong ví dụ 
sau. 

Trong những năm đầu tu ở Thái Lan, tôi thường đi quay 
lại cốc [thất] của mình vào đêm muộn và đi bằng chân 
không chứ ở đó không có giày dép gì cả, và tôi thường canh 
đường theo ánh sáng của các vì sao, nhất là những lúc đèn 
pin không còn pin. Mặc dù trên các lối mòn trong rừng có 
rất nhiều rắn, nhưng tôi chưa bao giờ bị cắn. Tôi biết chúng 
nó có ở đó rất nhiều và rất nguy hiểm vì vậy tôi thường 
bước cẩn thận, canh chừng bên trái, bên phải, đằng trước để 
tránh rắn (không đạp trúng rắn). Nếu tôi thấy một vệt tối 
nằm trên đường, mặc dù đó có thể chỉ là một cành cây, tôi 
sẽ nhảy qua hoặc bước trái hay phải để né nó. Nhờ đó, tôi 
né được nhiều hiểm nguy. 

Cũng tương tự, trên đường tu tập, có nhiều chướng ngại 
nguy hiểm đang rình rập tóm lấy bạn và bít ngang đường tu 
tiến của bạn. Nếu bạn đã biết trước chúng đang rình mồi và 



118 * Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


chúng là nguy hiêm, thì bạn sẽ chủ động tránh né chúng, và 
như vậy sẽ không bị chúng “bắt”. Loại chướng ngại bạn 
thường gặp đi gặp lại thì giống như những loài rắn sống 
đông đúc trong khu rừng đó. Vì vậy, khi vừa ngồi xuống 
thiền, bạn phải nhắc mình nhớ đến loại chướng ngại giống 
loài vật đó. Tự cảnh báo mình về tính nguy hiểm của nó. 
Rồi bạn bắt đầu canh chừng, ngay ở chỗ không-gian giữa 
'"người bỉếr và "đổi tượng được biếf\ trong suốt thời gian 
ngồi thiền. (Cứ canh chừng và tránh né chướng ngại khi nó 
khởi sinh lên ở chỗ đó). Cứ dùng phương pháp canh phòng 
này, thì bạn sẽ khó bị mắc phải chúng. 


Chiên Lược Nalagiri 

Một số thiền sinh thường nói rằng họ gặp phải tất cả năm 
chướng ngại cùng lúc và chúng rất mạnh bạo!. Khi họ nghĩ 
đến đó, họ muốn phát điên lên, vì không một giây nào tập 
trung được, không một giây thiền được. Để giúp các thiền 
sinh bị tấn công bởi nhiều chướng ngại cấp tính và dữ dội, 
tôi thường dạy các thiền sinh dùng chiến lược Nãlãgiri, dựa 
vào một câu chuyện xảy ra trong cuộc đời của Đức Phật. 
Những kẻ đối nghịch với Phật đã đầu độc con voi Nãlãgiri 
bằng rượu, làm voi trở nên điên dại, và họ xua voi ra con 
đường nhỏ nơi Đức Phật đang đi khất thực ngang qua đó. 
Những người nhìn thấy voi say đều hảng hốt bỏ chạy. Chỉ 
có Ngài Ananda, người thị giả trung kiên của Đức Phật đã 
liều mạng xông lên voi dữ để cứu Phật. Đức Phật nhẹ nhàng 
kéo Ngài Ananda qua một bên và tiến đến đối mặt với voi 
điên. Tôi tin chắc rằng Đức Phật có được những năng lực 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •119 


thần thông, và Người có thể nâng con voi lên quay ba vòng 
trên không, hoặc có thể quăng con voi qua bên kia sông 
Hằng!. Nhưng đó không phải là cách của Phật. Đức Phật 
chắc chắn dùng cách phóng tâm từ đến con voi, và Phật có 
thể đã nghĩ: ‘Wày voi Nãlãgiri, cánh cửa trái tim ta luôn mở 
rộng chào đón ngươi cho dù ngươi có làm chuyện gì đổi với 
ta. Dù ngươi có đè bẹp ta bằng thân hay giày nát ta dưới 
chân ngươi, ta vẫn cam lòng và không bao giờ ác cảm với 
ngươi. Ta vẫn thương yêu ngươi một cách vô điều kiện.'^ 
Đức Phật đã nhẹ nhàng đặt sự thanh-bình nằm giữa mình và 
con voi dữ. Chính đó là sức mạnh bất khuất của tâm-từ đích 
thực/sự buông-bỏ đích thực, vì vậy chỉ sau vài giây sự điên 
tiết của voi điên đã lắng xuống và voi Nãlãgiri đã ngoan 
ngoãn quỳ xuống trước vị Phật Đại Bi, và nó lắng nghe 
tiếng vỗ về: '"Như vậy đó, này Nãlãgiri”. 

Nhiều lúc khi đang thiền, tâm của các thiền sinh trở nên 
điên khùng như voi bị đầu độc, cứ phát điên phát khóc lên 
về mọi thứ. Trong trường hợp đó, xin các bạn hãy nhớ đến 
"Chiến Lược Voi NãlãgirC này. Đừng dùng bạo lực để 
khống chế con voi điên trong tâm bạn. Hãy sử dụng tâm- 
từ/sự buông-bỏ: "Này tâm điên của ta, cánh cửa trái tim ta 
luôn mở rộng chào đón ngươi cho dù ngươi có tiêu diệt ta 
hay nghiền nát ta, ta cũng cam lòng và không hề có ác cảm 
với ngươi”. Hãy tạo thanh bình với tâm đang điên rối, đừng 
chống cự với nó. Đó chính là sức mạnh của tâm-từ/sự 
buông-bỏ đích thực, và đáng ngạc nhiên, chỉ sau một 
khoảnh khắc ngắn, tâm sẽ giải tỏa mọi bức xúc và ngoan 
ngoãn phủ phục trước bạn, và sau đó sự chánh niệm nhẹ 
nhàng sẽ vỗ về nó: "Như vậy đó, này tâm...”. 



120 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Khi Nào Các Chướng Ngại Bị Không Chê? 

Câu hỏi này có nghĩa: “Những chướng ngại bị khổng 
chế/loại bỏ trong bao lâu?”. Khi chúng đã được đối trị, thì 
chúng sẽ được loại bỏ mãi mãi, hay chỉ trong lúc thiền 
thôi?. 

Bước đầu thì bạn chỉ đối trị/vượt qua chúng một cách 
tạm thời. Khi bạn thoát ra khỏi giờ thiền định sâu, bạn sẽ 
suy xét lại và biết được những chướng ngại đó đã biến mất 
trong một thời gian lâu. Tâm lúc này rất sắc xảo, rất tĩ nh tại. 
Bạn có thể chú tâm vào một thứ gì đó trong một thời gian 
lâu, và bạn không còn sự ác ý nào cả. Bạn trở nên “hiền từ”, 
không còn tức giận ai, ngay cả khi họ đánh lên đầu bạn. Bạn 
không còn tham thích những nhục dục, như ái dục. Đó là kết 
quả của sự thiền tập tốt. Nhưng sau chốc lát, tùy theo sự 
thâm sâu và thời gian lâu của phiên thiền đó, các chướng 
ngại đó quay trở lại. Điều đó giống như cảnh trên võ đài 
quyền Anh vậy, chúng vừa bị đánh nốc-ao. Chúng đã “bất 
tỉnh” được chốc lát. Nhưng chúng lại trở dậy và tiếp tục trò 
tả xông hữu đột của chúng. Nhưng tối thiểu thì bạn cũng đã 
[từng] biết được việc đã đối trị/ vượt qua/ hạ gục các 
chướng ngại là như thế nào. 

► Bạn càng thâm nhập lại những giai đoạn thiền sâu 
đó—thì những chướng ngại đó càng bị hạ gục thêm nhiều 
lần—và chúng càng lúc càng bị thương và suy yếu. Rồi, rồi 
chính là công việc của những trí tuệ giác ngộ sẽ tiêu diệt 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 121 


những chướng ngại đã suy yếu đó một lần và mãi mãi. Đây 
chính là cách con đường đạo Phật tự cổ xưa. Bạn hạ gục 
những chướng ngại nhiều lần thông qua thiền tập để tạo cơ 

hội phát sinh ra trí tuệ. Sau đó trí tuệ sẽ soi rọi và nhìn thấu 

• ^ • • • 

những chướng ngại đã bị suy yếu đó, và tiêu diệt chúng 
luôn. Khi những chướng ngại đã hoàn toàn bị trừ bỏ, thì 
bạn được bừng sáng và giác ngộ. (Nguyên lý tu tập là vậy). 
Và khi bạn đã được giác ngộ thì không còn khó khăn gì để 
tiến vào các tầng thiền định jhãna, bởi vì những trở ngại đã 
không còn. Những thứ đứng ngán giữa bạn và các tầng thiền 
định ịhãna đã bị diệt sạch. 




_ > _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 123 


Chương 5 

TÍNH CHẤT CỦA CHÁNH NIỆM 


Chánh niệm là một trong năm căn tâm linh (indriya) 
giúp tạo nên sự thành công của thiền. Nếu chánh niệm 
không được hiểu biết một cách đầy đủ và thực hành một 
cách đầy đủ, thì bạn có thể lãng phí rất nhiều thời gian trong 
việc thiền tập của mình. 


Thiết Lập Ngưòi Gác cổng 

Chánh-niệm không phải chỉ là biết, biết được, tỉnh thức, 
tỉnh giác, hoàn toàn ý thức được cái gì đang xảy ra xung 
quanh bạn. Chánh niệm còn (i) hướng dẫn sự ý thức hay 
tỉnh giác đến những vấn đề cụ thể, (ii) nhớ những điều 
hướng dẫn, và (iii) đưa ra ứng phó. Trong một ví dụ, Đức 
Phật đã mô tả sự chánh-niệm giống như một người gác cổng 
(AN VII, 63). 

Giả sử bạn là một người giàu có thuê người gác cổng 
nhà của bạn. Một chiều nọ, trước khi đi đến chùa để thiền 
tập, bạn nói với người gác gian hãy chú tâm để ý đến những 
tay trộm cắp. Khi bạn trở về, lòng từ bi của bạn biến mất khi 
bạn thấy nhà mình đã bị dọn sạch. “Tôi đã dặn anh phải chú 
tâm canh gác mà!”, bạn la người gác cổng. Người gác cổng 
đáp lại: “Dạ thưa, tôi đã luôn chú tâm quan sát, tôi chú tâm 


124 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


vào đám ăn trộm từ khi chúng đột nhập vào, và tôi cũng chú 
tâm quan sát chúng lần lượt mang TV màu màn hình phẳng 
và giàn máy âm thanh ra khỏi nhà. Tôi cũng chú tâm quan 
sát chúng đi vào nhiều lần, và tâm tôi không bao giờ ngừng 
quan sát, không xao lãng khỏi từng tên trộm, tôi cũng quan 
sát kỹ chúng mang đi những bộ đồ cổ và những chỗ vàng 
bạc của ngài”. 

Bạn nghe vậy bạn có thấy vui với lời giải thích về sự chú 
tâm [chánh niệm, tỉnh giác] là như vậy không?. Một người 
gác cổng khôn ngoan thì phải biết việc chú tâm chánh niệm 
không phải chỉ là sự chú tâm thuần túy, không phải chỉ xem 
ai làm gì thì làm. Một người gác cổng phải nhớ lời dặn 
(hướng dẫn) và thực hiện nhiệm vụ một cách siêng năng. 
Nếu anh ta thấy ăn trộm đang đột nhập vào nhà thì anh ta 
phải ngăn chặn hoặc ít nhất cũng kêu cảnh sát đến chứ. 

Tương tự vậy, người tu thiền không chỉ ngồi đơn thuần 
chú tâm vào bất cứ điều gì đến và đi khỏi tâm. Người thiền 
khéo léo thì nhớ đến những lời hướng dẫn và thực tập chúng 
một cách chuyên cần. Chẳng hạn, Đức Phật đã từng hướng 
dẫn về sự “nỗ lực đúng đắn” [chánh tinh tấn] là chi phần thứ 
sáu của Bát Chánh Đạo. Người thiền khôn khéo khi thực 
hành chánh niệm quan sát trạng thái bất thiện nào đang đột 
nhập vào tâm, thì người ấy phải ngăn chặn nó. Và khi có bất 
cứ trạng thái bất thiện hay không lành mạnh nào đã lọt vào 
trong tâm, thì người ấy phải tìm cách tống đuổi nó ra. 
Những trạng thái không lành mạnh, như ái dục hay sân giận, 
giống như những tên trộm hay những kẻ dụ dỗ, chúng sẽ 



_ A _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 125 


cướp đi sự bình an, trí tuệ, và hạnh phúc. Bởi vậy, chánh 
niệm có hai chức năng: tỉnh giác và nhớ lời hướng dẫn. 

(Tỉnh-giác là chú tâm, luôn ý thức, luôn thấy biết cái gì 
đang xảy ra. Nhớ (niệm) là nhớ bài, nhớ những hướng dẫn 
và phương pháp để đối ứng và tu tập đúng đắn để phát triển 
tâm.) 

Trong kinh điển Phật giáo, tiếng Pali là được dùng 

với hai nghĩa là tỉnh giác và nhớ. Người có sự chánh niệm 
tốt là người có trí nhớ tốt. Khi bạn chú tâm hoàn toàn vào 
cái mình đang làm, thì sự tỉnh giác sẽ khắc ghi trong tâm 
bạn; để cho bạn dễ dàng nhớ lại. Ví dụ, giả sử đã có một 
tình huống bạn sắp bị tông xe. Vì sự hiểm nguy này, sự chú 
tâm của bạn trở nên cực kỳ sắc bén. Và bởi vì cường độ chú 
tâm lúc đó quá mạnh, nên bạn nhớ rõ sự kiện đó một cách 
rõ rệt. Ngay cả khi đi ngủ, bạn cũng khó mà quên được nó. 
Điều này cho thấy mối liên hệ của sự chú-tâm (tỉnh giác) và 
sự-nhớ (niệm). Khi bạn càng chú tâm vào những gì bạn 
đang làm, bạn càng nhớ nó rõ rệt hơn. Xin nhắc lại, hai 
hà nh vi này luôn đi chung với nhau: sự chú tâm (tỉnh giác) 
và sự nhớ (niệm). 


Nếu những người gác gian tập được sự chú tâm, họ sẽ 
chú tâm cẩn thận vào những lời hướng dẫn mà người chủ 
(hay chỉ huy của họ) đã nói. Nếu họ đã chú tâm hoàn toàn 
vào những lời hướng dẫn, thì họ sẽ nhớ rõ chúng và thực 
hiện một cách siêng năng. Như vậy, chúng ta nên dặn dò 
[hướng dẫn] mình chú tâm hoàn toàn thì chúng ta sẽ nhớ rõ 
những gì mình cần phải làm. Cũng vậy, công việc của người 



126 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thầy là đưa ra những hướng dẫn rõ ràng để giúp chúng ta 
dẫn dắt tâm của mình. Khi việc truyền dạy và tu tập trong 
thiền được thực hiện một cách bài bản, có phương pháp, và 
mỗi giai đoạn thiền tập phải được định nghĩa rõ ràng, thì 
người gác cổng [sự chánh niệm] của chúng ta sẽ có được sự 
rõ-ràng để thực hiện nhiệm vụ. 


Hướng Dân Ngưòi Gác Công 

Khi bắt đầu thiền tập, bạn nên nhớ rằng có một người 
gác cổng ở bên trong—một cái gì đó có thể (i) biết hay ý 
thức được những gì đang diễn ra và (ii) nhớ những điều 
hướng dẫn.^^ Ví dụ, khi bạn thiền tập giai đoạn chú tâm vào 
giây phut hiện tại, bạn hãy bảo người gác cổng đại khái như 
vầy: '"Đây là lúc phải chú tâm (tỉnh giác) vào giây phút hiện 
tại”. Nói với người gác cổng ba lần. Nếu bạn nhắc lại điều 
gì nhiều lần, bạn sẽ nhớ nó rõ rệt hơn. Lúc nhỏ khi đi học, ta 
không đánh vần được một chữ khó, ta phải viết và đọc nó cả 
trăm lần, rồi sau đó mới thuộc được nó. Lúc đó ta phải nỗ 
lực và chú tâm chánh niệm mới được làm được. Những gì 
dễ làm thì không cần nhiều sự chú tâm. Vì vậy, phải “làm 
khó” bản thân mình một chút bằng cách lặp lại hướng dẫn: 
"Ta sẽ chú tâm (tỉnh giác) vào giãy phút hiện tại. Ta sẽ chú 
tâm (tỉnh giác) vào giây phút hiện tại. Ta sẽ chú tâm (tỉnh 
giác) vào giây phút hiện tại.” (Ba lần). 


Hòa thượng Thích Thanh Từ của Thiền Tông Việt Nam thường gọi cái này 
“cái biết” hay “người biết”. Đây không phải là cái “ta” hay “ngã” vốn chỉ là 
giả danh. 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 127 


Đôi với người gác công, cùng những “người ỉàm” khác, 
bạn đừng nhắc lại nhắc lại một hướng dẫn sau một vài giây 
hay phút. Chỉ cần đưa ra và nhấn mạnh ba lần vào lúc đầu, 
rồi để người gác cổng tự làm nhiệm vụ của mình. Hãy tin là 
người gác cổng sẽ nhớ rõ công việc. 

Nếu cứ nhắc đi nhắc lại hướng dẫn cho người gác cổng 
thì chẳng khác nào bạn ngồi ghế sau mà cứ chỉ chỏ người tài 
xế taxi. Bạn chỉ cần nói rõ từ đầu địa chỉ mình cần đến, và 
ngồi ngả lưng ở ghế sau, và để cho tài xế tự tìm đường đúng 
nhất để chở bạn đến đó. Bạn cần tin tưởng tài xế biết đường 
nào tốt nhất đi đến đó. Nhưng nếu tưởng tượng bạn cứ liên 
tục chỉ thị tài xế “quẹo trái..., quẹo phải..., nhanh lên..., 
chậm lại..., trả lại số ba..., nhìn kính chiếu hậu..., giữ làn bên 
phải...”, thì chắc chắn rằng chỉ sau một vài trăm thước, 
người tài xế đó sẽ “tổng’ bạn ra khỏi xe ngay. Tương tự 
vậy, nếu người thiền cứ liên tục chỉ thị này nọ với người gác 
cổng [sự chánh niệm] thì tâm sẽ nổi điên lên và từ chối hợp 
tác. 


Hãy đê yên cho tâm làm công việc của mình trong 
khoảng khắc hiện tại. Đừng xía vào nó liên tục. Hãy bàn 
giao sự hướng-dẫn rõ ràng cho tâm, và sau đó buông ra và 
chỉ quan sát. Nếu bạn thiết lập sự chánh niệm theo cách này, 
bạn sẽ thấy rằng tâm sẽ làm theo đúng những gì được hướng 
dẫn. Tâm vẫn còn vấp phải nhiều thứ, và cần phải tu tập 
thêm nữa. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là: Một khi bạn đã 
giao hướng-dẫn cho sự chánh niệm, thì ngay khỉ tâm xao 
lãng về quá khứ hay tương lai, chánh niệm sẽ nhớ quay trở 



128 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


lại giây phút hiện tại. Đôi với bạn, như một người quan sát, 
đó là điều diễn ra một cách tự động. Bạn chỉ cần ngồi quan 
sát “người gác cổng” làm công việc của anh ta mà không 
cần phải chỉ thị thêm này nọ. Đó chính là sự hiểu-biết về 

tâm và làm-việc với bản tính của nó. 

♦ 

Tôi khuyến khích các bạn chơi những trò chơi với tâm 
để thử biết những năng lực của nó. Ngày xưa khi tôi bắt đầu 
khóa thiền đầu tiên, tôi được dạy là không cần để đồng hồ 
báo thức. Ví dụ bạn chỉ cần tự nói với mình là sẽ thức dạy 5 
giờ sáng, thì bạn sẽ dạy trước năm giờ sáng 5-10 phút. Tâm 
làm được như vậy. Tôi không biết tâm nhớ như thế nào, 
những nó đánh thức ta dậy đúng giờ. (Điều này xảy ra bình 
thường đối với rất nhiều người, ngay từ lúc nhỏ khi chúng ta 
có tâm ý trước khi đi ngủ là sẽ dậy mấy giờ sáng mai để đi 
đâu hay làm gì, thì thường tâm “đánh thức” ta dậy đúng vào 
giờ đó). Như vậy, bây giờ bạn hãy lập-trình tâm mình: “ổậy 
giờ là lúc quan sát giây phút hiện tại. Hãy ở trong giãy phút 
hiện tại. Hãy ở trong giây phút hiện tạr\ Đó là tất cả những 
gì bạn cần làm. Rồi bạn để cho tâm tự làm việc. 

Thêm một điều quan trọng là bạn phải hướng-dẫn rõ 
ràng với người gác cổng rằng ai thì cho vào, ai thì không 
cho vào. Nếu chỉ đưa danh sách khách mời chung chung thì 
chưa đủ. Nếu người gác cổng [sự chánh niệm] không có 
danh sách những ai không được vào, thì anh ta dễ bị lầm 
lẫn. 


Người Gác Cồng ở Giai Đoạn 1 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 129 


Giai Đoạn 1 của thiên [5'M’ tỉnh giác vào giây phút-hiện 
tại] thì danh sách khách mời—ai được vào—chính là bất cứ 
thứ gì đang diễn ra ngay-bây-giờ. Nó có thể là tiếng xe từ 
xa. Nó có thể là tiếng gió. Nó có thể là tiếng ho hoặc tiếng 
đập cửa. Là cái gì không quan trọng. Nếu cái gì đang diễn ra 
bây-giờ thì nó là một khách của giây-phút-hiện-tại. Nó có 
thể là ''hơi-thở”. Nó có thể là một dấu hiệu '"nimitta”. Nó có 
thể là một “jhãna”. Tất cả đều là phần của giây-phút-hiện- 
tại. Vì vậy, phải chỉ dẫn rõ ràng ai là người sẽ được vào và 
cần được chào đón. 


Bạn cũng cần phải rõ ràng về những ai không được vào. 
Ai là những “khách không mời”, là kẻ phá rối '"sự tỉnh giác 
vào giây phút-hỉện tại” của bạn?. Những kẻ thù đó chính là 
những ý nghĩ, hay nhận thức, hay vọng tưởng về quá khứ 
hay tương lai. Đó là những cái nghĩ tới, nghĩ lui; nghĩ trước, 
nghĩ sau; hồi nhớ quá khứ, vọng tưởng tương lai. Điều quan 
trọng là phải biết được những “khách không mời” đó và chỉ 
tên nó rõ ràng cho người gác cổng. Khi bắt đầu ngồi vào 
thiền, bạn hãy tự nói với mình ba lần: "Ta sẽ chú tâm vào 
giây phút hiện tại, và ta sẽ dẹp bỏ mọi xao lãng vào quá khứ 
hay về tương lai!”. Bạn nên thông báo cho người gác cổng 
rõ ràng về những nguy hại cũng như những mục tiêu, giúp 
cho sự chánh niệm làm nhiệm vụ của mình. Khi một “khách 
không mời” hay một kẻ trộm xuất hiện, sự chánh niệm biết 
“Đó không phải là việc mình được giao”. (Vì vậy không cho 
nó vào, không tiếp đón nó). Tương tự, chánh niệm biết rõ 
những ý nghĩ hay nhận thức thì không phải "sự chú tâm vào 



130 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


giây phút-hiện tạf \ nên chánh niệm dẹp bỏ ngay những ý 
nghĩ hay nhận thức đó về quá khứ hoặc tương lai. 


Người Gác Công ở Giai Đoạn 2 

Giai Đoạn 2 [sự tỉnh giác im lặng vào giây phút-hiện 
tạí\, với mục tiêu là sự im-lặng, và những khách-không-mời 
là những sự đối-thoại bên-trong. Vì vậy, bạn phải nói với 
tâm ngay từ lúc bắt đầu giai đoạn này: ‘Tữ sẽ chú tâm một 
cách im-lặng vào giây phút-hiện tại và sẽ dẹp-bỏ tất cả đổỉ- 
thoại bên-trongr. Lặp lại câu này hai hay ba lần. Bằng cách 
đó, bạn thiết lập sự chánh niệm. Bạn tạo cho thiền khả năng 
để thảnh công bởi vì bạn đã hướng dẫn người gác cổng một 
cách rõ ràng. 


Người Gác Cồng ở Giai Đoạn 3 

Giai Đoạn 3 của thiền [str tỉnh giác im lặng vào khoảng- 
khẳc-hiện-tại của hơi-thở] thì người khách duy-nhất được 
mời là "'Hơi-Thở’’’ có mặt trong khoảng-khắc hiện-tại. Còn 
ai là những khách không mời?. Đó là tất-cả những thứ khác 
ngoại trừ “Aơ/ thở”, dù đó là những âm thanh bên ngoài, hay 
những cảm giác bên trong, hay những ý nghĩ về bữa ăn trưa, 
hay về bữa ăn tối, hay bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì [ngoài 
“Aơ/ thở”] thì đều là khách-không-mời ở giai đoạn này. Vì 
vậy, bạn cần phải nói với mình ba lần: “Tữ sẽ chú tâm vào 
hơi-thở trong khoảng khắc hiện tại và sẽ dẹp bỏ tất cả mọi ỷ 
nghĩ và nhận thức!”. Một lần nữa, bạn nên nói một cách rõ 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 131 


ràng với tâm vê cái cân làm và cái không được làm, rôi đê 
yên cho tâm tự làm công việc đã được chỉ dẫn. Bạn chỉ việc 
ngồi nhìn. Khi có một ý nghĩ khởi sinh, chẳng hạn như khi 
nghe tiếng người cắt cỏ ngoài vườn, thì tâm lập tức biết đó 
không phải việc của mình cần làm, và nó tự động quay lưng 
làm ngơ với âm thanh đó. Đây là cách huấn luyện tâm trong 
chánh niệm. Thật là thú vị khi bạn quan sát tâm khi nó được 
huấn luyện tốt. Khi tâm đã được chỉ dẫn một cách rõ ràng, 
nó sẽ nhớ cái gì cần làm, nó biết cái gì nó đang làm, và 
thiền sẽ trở nên trôi chảy và nhẹ nhàng. 

Tuy nhiên, thiền không phải là hoàn toàn nhẹ nhàng và 
dễ dàng. Bạn phải đưa vào nỗ lực, nhưng phải đúng lúc, khi 
đó nó sẽ có hiệu quả. Giống như việc trồng cây. Có những 
lúc bạn cần nỗ lực chăm sóc, có lúc bạn cứ để yên cho cây 
tự lớn. Bạn gieo hạt, bón phân, tưới nước. Nhưng phần lớn 
thời gian trồng cây là canh chừng, bảo đảm không có gì cản 
trở tiến trình lớn lên của cây. Hạt giống đã nhận được 
hướng dẫn; nó chỉ cần cơ hội. Tương tự vậy, đừng can thiệp 
nhiều vào tâm. Đừng luôn kích chọt vào nó, thúc đẩy nó, 
hay nói nó phải làm này làm nọ, vì nếu cứ can thiệp như vậy 
nó sẽ điên lên: “Để yên cho tôi. Này, tôi đang cố làm công 
việc của tôi. Trá nh xa ra giùm”. (Giống như cảnh mình là 
khách ngồi ghế sau mà cứ liên tục chỉ chỏ, ra lệnh cho tài xế 
đủ điều, tài xế đó sẽ không lái được và sẽ tổng vị khách đó 
ra khỏi xe ngay sau đó). Và nếu bạn không để yên cho tâm, 
việc thiền của bạn coi như bỏ đi!. 


Người Gác Cồng Giai Đoạn 4 



132 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Giai Đoạn 4 của thiên [Duy trì sự chú tâm trọn vẹn vào 
hơi thở\ thì người gác cổng được dặn là phải tỉnh-giác chú- 
tâm hoàn toàn vào hơi-thở trong từng khoảng khắc, và 
không để cho thứ gì xen vào sự chú tâm liên-tục và êm-dịu 
đó: '"Ta sẽ chú tâm trọn vẹn vào hơi-thở một cách liên tục 
và sẽ dẹp bỏ qua tất cả những thứ khác ngoài hơi-thởr. 
Bằng cách hướng dẫn cho người gác cổng một cách kỹ càng 
và rõ ràng, bạn đã tạo cơ hội cho chánh-niệm thành công. 
Bạn chỉ cần nói ra chỉ thị đó với bản thân mình ba lần trước 

4 4 

lúc bắt đầu thiền, rồi khi ngồi thiền và sau đó bạn sẽ thấy 
được điều đó diễn ra đúng như thế nào. 


Nêu bạn đã chỉ thị rõ với tâm như vậy, nhưng sau một 
hai phút bạn thấy mình bị xao lãng khỏi mục tiêu “hơi thở”, 
thì có lẽ là do một trong hai lý do. Có thể bạn đã không 
hướng dẫn tâm một cách kỹ càng và rõ ràng, hoặc là sự 
chánh niệm của bạn còn quá yếu. Nếu sự chánh niệm còn 
yểu, bạn nên nhắc lại lời hướng dẫn trên sau mỗi ba hay bốn 
phút. (Điều này sẽ khắc thêm trong tâm về nhiệm vụ mình 
cần làm). Tuy nhiên, không được nhắc lại lời hướng dẫn sau 
mỗi mười hay mười lăm giây. Nếu nhắc lại liên tục thì đó 
không phải là nhắc nhớ mà là quấy nhiễu, làm cho tâm càng 
thêm rối bời trong khi thiền, và do vậy sẽ không cho thiền 
cơ hội để thành công, và càng làm khởi sinh sự bất an và 
thất vọng. 


Còn nếu bạn đã hướng dẫn bản thân mình một cách cẩn 
thận và rõ rệt, thì bạn sẽ luôn nhớ những điều đó. Thông 
qua từng giai đoạn, sự chánh niệm của bạn sẽ càng thêm sâu 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 133 


sắc. Bạn sẽ nhận thấy rằng sự chánh niệm bắt đầu với một 
lãnh địa rộng lớn—“giây phút-hiện tại”—để nó dạo chơi 
trong đó. Dần dần, (i) khu vực dành cho chánh niệm đuợc 
thu hẹp lại từ từ. Sau đó, (ii) chánh niệm tập trung vào ""sự 
im lặng” của giây phút-hiện tại, dẹp bỏ tất cả những thứ 
thuộc về các đối thoại bên trong. Tiếp theo, (iii) dẹp bỏ luôn 
sự im lặng và tất cả những thứ khác, chỉ còn chú tâm vào 
""sự tỉnh giác im lặng vào hơi-thở trong giây phút hiện tại”. 
Rồi tiếp nữa, (iv) chỉ còn chú tâm vào ""sự tỉnh giác trọn vẹn 
vào hơi thở”, từ lúc bắt đầu hơi thở-vào cho đến kết thúc hơi 
thở-vào, từ ngay lúc bắt đầu hơi thở-ra cho đến lúc kết thúc 
hơi thở-ra. 


Qua mỗi giai đoạn, chánh niệm thu-hẹp tầm trải rộng 
của nó, và gom-tụ thêm sức mạnh. 

(Nguyên lý là vậy!. Giống nhu các lực luợng tản rộng 
trong một miền rộng lớn đuợc gom tụ lại để tăng sức mạnh 
của một huớng. Giống nhu (những) tầm nhìn bao quát đuợc 
thu hẹp dần lại bằng một tầm nhìn vào một cứ điểm rõ rệt 
và chuyên nhứt hơn.) 


Samadhỉ—Sự Tĩnh Lặng Có Chú Tâm 

Samãdhi thuờng đuợc dịch là ""định”, nhung ở đây tôi 
gọi [định nghĩa] đầy đủ là ""sự tĩnh lặng có chú tâm”. 

Bây giờ nói lại về Giai Đoạn 3, đó là giai đoạn ""sự chú 
tâm vào hơi thở”', lúc này bạn chỉ cần nhận biết một phần 



134 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


của mỗi hơi thở-vào và một phần của mỗi hơi thở-ra. Một 
khi bạn đã nhận biết phần của hơi thở-vào, thì tâm bị xao 
lãng qua chỗ khác, nhưng nó phải quay “về nhà” ngay đúng 
lúc để bắt kịp hơi thở-ra kế tiếp. Rồi khi nó quan sát hơi 
thở-ra, nó lại (bị) xao lãng và quan sát qua những thứ khác 
cho đến khi nó phải quay “về nhà” để bắt kịp hơi thở-vào kế 
tiếp. (Tình huống này chắc chắn xảy ra thông thường đối 
với tất cả các thiền sinh đang thực tập ở giai đoạn này). Lúc 
này, chánh niệm còn có thể đi lại qua chỗ khác. Nó đã bị 
trói vào hơi thở, nhưng bằng một sợi xích dài. (Giống như 
bạn xích con chó nhà bạn ở trong nhà, nhưng nó vẫn có thể 
chạy qua chạy lại các nơi trong phạm vi bán kính dây xích 
đó). Nhưng đến Giai Đoạn 4: '"Sự chú tâm trọn vẹn vào hơi 
thở’\ bạn cần phải “khóa” sự chú tâm tỉnh giác vào duy nhất 
hơi-thở, không cho nó chạy qua bất cứ chỗ nào khác. Giai 
Đoạn 4 này là rất quan trọng trong thiền, bởi vì lúc này là 
lần đầu tiên bạn nắm chắc được đối tượng thiền của mình!. 
Chánh niệm lúc này được quy tụ lại ở một phần nhỏ của sự 
sổng—đó là "Hơi-Thở'^ của bạn. Bây giờ bạn đang tập trung 
sự chú tâm, hội tụ nó lại, thay vì để nó đi tỏa ra khắp nơi. 
Khi sự chánh niệm được quy tụ, nó sẽ trở nên mạnh mẽ. 
Điều này giống như dùng kính lúp để đốt cháy một tờ 
giấy—bạn hội tụ tất cả tia sáng năng lượng vào kính thành 
một tia sáng rực có thể đốt thủng tờ giấy. (Đây chính là cách 
miêu tả và định nghĩa về sự "hội tụ” của tâm [sự định-tẳm] 
mà chúng ta hay gọi. Giống như hàng tỷ tỷ hơi sương, hơi 
nước, mạch nước ngầm, suối nhỏ, suối lớn, phụ lưu...trên 
một miền rộng lớn giờ đây đều được gom tụ và đổ vào một 
dòng sông lớn, tạo nên một luồng chảy siêu mạnh của một 
dòng sông lớn). Đây là sự "tĩnh lặng có chú tâm” [định], nó 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 135 


có thê duy trì sự chú tâm vào một đôi tượng, nó được gọi là 
'"samãdhi”. Không cần dịch chữ này thảnh “sự tập trung”, 
“sự hội tụ” của tâm, hay “sự định tâm” (định), bởi vì cách 
dịch đó không bao giờ dịch được hết ý nghĩa quan trọng của 
chữ "^samãdhf'’ mà Đức Phật đã cố giảng dạy. 

Samãdhi là '"sự tĩnh lặng có chú tâm”: nó có thể duy trì 
sự chú tâm vào một đối tượng, và nó không phải là dễ làm. 
Chúng ta hãy lấy ví dụ về một bác sĩ đang tiến hành việc 
giải phẫu. Các bác sĩ này nhiều khi phải đứng nhiều giờ để 
thực hiện một ca mổ. Họ đứng rất lâu, nhưng họ không cảm 
thấy mệt vì họ phải duy trì sự chú tâm vào mũi của dao mổ. 
Chỉ cần một sơ xuất nhỏ, một mảy may không chú tâm, thì 
bệnh nhân có thể chết. Những bác sĩ giải phẩu thực hiện 
những ca mổ phải thực tập một dạng định-tâm "samãdhi”. 
Họ không cảm giác đau mỏi hai chân bởi vì họ dồn tất cả sự 
chú tâm vào mũi dao. Các bác sĩ giải phẫu đạt được mức độ 
samãdhi (định tâm) rất cao như vậy, bởi vì họ cần phải có 
trình độ như vậy thì mới mổ được. Lúc mổ, chỉ có một điều 
trên đời họ quan tâm—đó là ca mổ mà họ đang mổ. Ví dụ 
này muốn gửi cho các bạn một thông điệp về samãdhi [thiền 
định]: Nếu cái gì là hệ trọng, chúng ta có thể làm được nó!. 

(Nghĩa là, khi một đối tượng hay việc làm nào là rất 
quan trọng, thì chúng ta thường tập trung/chú tâm cao độ và 
nó có thể làm được. Thường những thứ mà chúng ta không 
coi trọng thì chúng ta thiếu chú tâm, và thì chúng ta không 
làm được, hoặc làm chẳng tới đâu.) 



136 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Khỏi Tạo Năng Lượng 

Một yếu tổ khác cần thiết cho sự chánh niệm là năng- 
lượng. Bạn cần có năng lượng trong mỗi giai đoạn thiền, và 
năng lượng đó được khởi tạo bằng tất cả mọi thứ bạn đưa 
vào cái bạn đang làm. Đừng giữ lại chút nào cho khoảnh 
khắc tiếp theo. Một trong những lỗi sai mà người ta thường 
mắc phải—đặc biệt đối với năng lượng của tâm—là suy 
nghĩ rằng: “Nếu tôi dồn hết nỗ lực vào khoảng khắc hiện tại, 
tôi sẽ chẳng còn năng lượng cho khoảnh khác tiếp theo”. 
Nhưng cách nghĩ này là không đúng đối với tâm. Nếu bạn 
càng đưa nỗ lực vào khoảng khắc hiện tại, thì bạn sẽ càng 
có thêm nhiều năng lượng trong khoảnh khắc tiếp theo. 


Có một cả kho vô hạn năng lượng tâm, và nêu bạn đưa 
nhiều năng lượng vào trong việc bạn đang làm trong khoảng 
khắc hiện tại, bạn sẽ thấy rằng trong khoảnh khắc kế tiếp, 
trong năm phút kế tiếp, hay trong một giờ kế tiếp, bạn sẽ 
thực sự tỉnh thức và tỉnh giác. Chính thiền sư Ajahn Chah, 
người thầy của tôi, thường nói rằng: '"Khi bạn đang làm việc 
gì, hãy dồn tất cả tâm trí vào đó. Như vậy bạn sẽ làm tăng 
thêm năng lượng”. Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng: “ồ, tôi 
không cần phải dồn hết nỗ lực vào giây phút hiện tại”, thì 
như vậy bạn sẽ trở nên ngu-mờ và chẳng thưởng thức được 
điều gì trong cuộc sống. 

Khi ăn, hãy dồn hết tâm trí vào từng miếng ăn đưa vào 
miệng. Bạn sẽ thấy mình nhận biết rõ việc đó. Như vậy bạn 
thưởng thức được nó nhiều hơn!. Vị khách-không-mời phá 
rối sự chánh niệm là khi bạn đang ăn bạn lại nghĩ đến 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘137 


chuyện khác. Nhiều lúc và nhiều nguời thậm chí không biết 
đuợc mình đang đút thức ăn gì vô miệng. Vì vậy chẳng mấy 
ngạc nhiên khi có rất nhiều nguời không tiêu hóa tốt thức 
ăn, hoặc thuờng bị rối loạn tiêu hóa!. (Có rất nhiều nguời 
vừa ăn bữa sáng quan trọng vừa đọc báo, vừa nói chuyện 
điện thoại, vừa ngắm trời mây sông nuớc, vừa toan tính về 
nhiều thứ. Không hiểu là họ đang ăn hay đang làm gì?). Bất 
cứ khi nào bạn đang làm việc gì, hãy biết rõ mình đang làm 
cái gì, và nhu vậy năng luợng sẽ đuợc khởi tạo một cách tự 
nhiên. 


Thăp Lên Những Ngọn Đèn 

Khi bạn xây dựng sự chánh niệm và nó càng trở nên sắc 
xảo hơn, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang thoát ra từ một thế 
giới rất u tối và đầy lan man. Và khi bạn càng lúc càng trở 
nên chánh niệm hơn, thì điều đó giống nhu có ai đã thắp 
sáng những ngọn đèn trong căn phòng, hoặc giống nhu mặt 
trời đã xuất hiện, đang chiểu sáng khắp nơi. Nhu vậy, bạn 
thấy đuợc rất nhiều thứ hơn ở xung quanh. Nó cũng giống 
nhu rọi ảnh “đèn chiếu” vào hiện-thực, và bạn bắt đầu nhìn 
thấy vẻ đẹp vi tế của những màu sắc phong phú, những hình 
tuớng hình dạng thú vị, và những kết cấu sâu sắc. Tất cả đều 
thể hiện rất đẹp đẽ và tuyệt vời. Khi chánh niệm trở nên 
mạnh mẽ, nó không chỉ tạo ra trí tuệ minh sát, mà còn tạo 
ra cả niềm hỷ lạc chân phúc. 

Khi bạn đã phát triển đuợc sự chánh niệm mạnh mẽ, thì 
giống nhu bạn buớc ra một khu vuờn đẹp trong ánh nắng 



138 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


rạng ngời. Nó làm tăng năng lượng và tăng cảm hứng. Khi 
có được sự chánh niệm mạnh mẽ [tức sự sáng tỏ của tâm] 
và nếu bạn tập trung/ hội tụ/ chiếu rọi nó vào một phần nhỏ 
của thế giới, thì bạn sẽ nhìn thấy sâu sắc bên trong bản chất 
của phần đó. Sự trải nghiệm sự tỉnh giác được hội tụ và 
sáng tỏ là kỳ diệu và tuyệt vời!. Bạn thấy được thêm rất 
nhiều vẻ đẹp và sự thật, hơn và hon xa mức bạn đã từng 
tưởng tượng. 

Như vậy, việc phát triển chánh niệm cũng giống như 
thắp sáng lên những ngọn đèn của tâm. Khi bạn duy trì sự 
chánh niệm vào một đổi tượng, thay vì để nó lăng xăng 
khắp nơi, chánh niệm sẽ tự tích tạo năng lượng cho mình. 
Bạn bắt đầu nhìn thấy mọi sự thể một cách sâu sắc và kỳ 
diệu. 


Tăng Cường Sửc Mạnh Của Trí Tuệ Minh Sát 

Sự chánh niệm đang mạnh mẽ lên sẽ tăng cường “cơ 
bắp” của trí tuệ minh sát. Hãy lấy một đối tượng, ví dụ một 
chiếc lá của một bụi cây và duy trì sự chú tâm vào chiếc lá. 
Để cho sự chánh niệm trở nên tĩnh lặng cho đến khi bạn 
không chỉ nhìn thấy một chiếc lá xanh, mà là cả một thế giới 
trong đó. Lúc đó bạn mới hiểu được sức mạnh của chánh 
niệm. Khi bạn có thể duy trì sự chánh niệm lên một đối 
tượng, bạn sẽ biết cách nó chiếu sáng và làm lộ ra vẻ đẹp 
của đổi tượng đó. Thật kỳ diệu khi bạn nhìn thấy được 
nhiều thứ, những chi tiết, màu sắc, và kết cấu có trong chiếc 
lá nhỏ bé đó!. Đây là lúc chánh niệm hòa vào đối tượng của 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘139 


nó một cách thú vị, nó chưa từng nhìn thây loại trí tuệ minh 
sát nhìn sâu vào bản-tính của sự vật đến như vậy. Nhưng, 
nếu ngay lúc đó bạn lại có một ý nghĩ khác, ví dụ không biết 
bữa trưa nay ăn món gì, thì bạn không còn nhìn sâu sắc vào 
chiếc lá nữa. Chánh niệm không còn sâu sắc. Hoặc nó bắt 
đầu ngu mờ, hoặc nếu bạn bắt đầu phân vân “Có ai đang 
nhìn ta không?. Chắc họ nghĩ ta hơi lập dị vì ta cứ nhìn vào 
chiếc lá?”— thì ngay lúc đó sự chánh niệm bị cắt ngang, 
khoảnh khắc chánh niệm bị đứt đoạn. Bởi vậy, điều quan 
trọng là bạn cần phải duy trì sự chánh niệm mạnh mẽ, liên 
tục và miên mật vào một đổi tượng thì bạn mới thực sự nhìn 
thấu và thực sự ngỡ ngàng với những gì mình nhìn thấy. 

Nếu bạn tu tập được '"sự tĩnh lặng đầy chú tâm” 
[samãdhi, định ]—đó là khả năng duy trì sự chánh niệm vào 
một đổi tượng được lâu, thì bạn sẽ có được khả năng lặn sâu 
vào đổi tượng bằng trí tuệ minh sát và nhìn thấy một cách 
sâu sắc vào bản-chất của đối tượng đó. Nếu bạn muốn tự 
mình khám phá những sự thật sâu sắc của sự sống, thì đây 
chính là cách bạn tìm ra sự thật mà không cần phải tin theo 
sách vở hay cố hiểu lời của những người thầy. Đây chính là 
cách có được những trải nghiệm giác ngộ. Bạn tu tập một sự 
chánh niệm hùng-mạnh và hướng nó vào nơi là nguồn trí 

tuệ tốt lành—đặc biệt là ở tâm. Nếu bạn duy trì sự chú-tâm 

♦ « ♦ « ^ ♦ 

vào tâm mình và lặn sâu vào nó, thì bạn sẽ tìm thấy được 
cái rương đầy ngọc báu mà bậc chân tu nhà Phật thường hay 
gọi là "trí tuệ minh sát thâm sâu”. 

Đến đây, để chúng ta tóm tắt lại, đây là cách thức của 

chánh niệm: 

♦ 



140 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


(i) chánh niệm đích thực là gì; 

(ii) cách để tu tập phát triển nó, và đặc biệt: 

(iii) cách để thiết lập sự chánh niệm trong mỗi Giai Đoạn 
thiền của bạn. Phải hướng dẫn “người gác cổng” [tâm 
chánh niệm] một cách rõ ràng để tâm chánh niệm biết rõ 
những gì nó cần làm. Rồi bạn cứ ngồi xuống và quan sát 
tâm làm công việc của nó. Đó là tất cả những gì bạn cần 
làm. 


Những Mửc Chánh Niệm Khác Nhau: 

Đến Rồi Đi, Mất Rồi Có 

Một trong những điều kỳ diệu trong thiền là khi bạn tu 
tập chánh niệm, bạn nhận thấy nhiều mức độ chánh niệm 
khác nhau. Bạn nhận thấy sự chánh niệm bình thường của 
bạn còn quá u mờ và vô dụng, không thể có được trí tuệ; nó 
còn quá yểu và ít sắc bén. Khi bạn càng tu tiến trong thiền, 
sự chánh niệm của bạn trở nên sắc bén hơn và mạnh mẽ 
hơn. Nhờ đó, bạn có thể duy trì sự chú tâm vào những chỗ 
rất tinh vi tinh tế, và lúc đó sự chánh niệm là rất sáng tỏ. Và 
khi bạn càng thiền thâm sâu hơn, sự chánh niệm lại tiếp trở 
nên mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, và sắc bén hơn. 


Có đôi lúc người thiên bị mât đôi-tượng thiên. (“Mdf ’ ở 
đây là không còn thấy, chứ không phải là bị trượt mất, 
không phải bị mất sự chú tâm hay bị xao lãng khỏi đối 
tượng thiền. “Mất là do đối tượng tự biến mất, chứ không 
phải người thiền bị lạc mất khỏi đối tượng). Ví dụ, nếu đối 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •141 


tượng thiền là “hơi-thở”, bạn mất “hơi-thở”. Điều gì đã xảy 
ra vậy?. Đó là “hơi-thở” đã trở nên rất vi-tế, nhưng sự chánh 
niệm thì vẫn còn ở mức thô-tế. Chánh niệm không còn khả 
năng theo kịp với sự phát triển của “hơi-thở”. Lúc này bạn 
phải làm gì?: Bạn phải quay lại Giai Đoạn thiền trước. Hiện 
tượng này thường luôn xảy ra, đặc biệt luôn xảy ra trong 
Giai Đoạn 4: “í?My trì sự chú tâm trọng vẹn vào hơi thở”, và 
bạn cần phải lập tức quay lại thực tập Giai Đoạn 3. 

Có đôi lúc ‘‘"hơi-thở” biến mất và một dấu hiệu nimitta có 
thể xuất hiện, nhưng bạn không thể duy trì được nimitta. 
Điều này là tại sao?. Bởi vì nimitta là rất vi tế (còn vi tế hơn 
hơi-thở-đẹp rất nhiều) cho nên sự chánh niệm cần phải có 
đủ sự tinh-khiết thì mới có thể duy trì được nimitta. Nhưng 
bạn chưa tu tập và xây dựng chánh niệm đến trình độ này. 
Cho nên, bạn phải quay lại Giai Đoạn thiền trước đó, trước 
khi nimitta xuất hiện, về thực hành, có nghĩa bạn phải quay 
lại Giai Đoạn 3: chú tâm trọn vẹn vào hơi thở đẹp”', 

'''hơi thở đẹp” là một đổi tượng vi-tế, nhưng vẫn còn thô-tế 
hơn nimitta, và bạn có thể thực tập lại sự chú-tâm vào đối 
tượng hơi-thở cho được thuần thục và sự chánh niệm sẽ 
được tu tập một cách mạnh mẽ và chín muồi trước khi bước 
qua giai đoạn nimitta. Sau khi sự chánh niệm đã hoàn toàn 
được phát triển chín muồi ở Giai Đoạn 5, lúc đó nó sẽ có đủ 
sức mạnh để xử lý được cái đối tượng nimitta vi-tế và tinh- 
tế hơn. Nguyên lý là bạn phải tu tập cách duy trì sự chú-tâm 
đối tượng thô-tế một cách nhuần nhuyễn và mạnh mẽ trước 
khi chuyển qua thiền chú-tâm vào đối tượng vi tế hơn. Sau 
mỗi Giai Đoạn thiền, sự chánh niệm càng có chất lượng cao 
hơn, nhanh nhẹn và sắc bén hơn nhiều so với giai đoạn 



142 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


trước. Trình độ chánh niệm cân có đê duy trì được dâu hiệu 
nimitta cũng giống như kỹ năng cầm dao của một bác sĩ giải 
phẩu não người, còn trình độ chánh niệm cần có để duy trì 
sự chú tâm vào hơi-thở thì giống như kỹ năng cầm dao gọt 
vỏ khoai tây vậy. Bạn cần phải có trình độ cao hon cho giai 
đoạn xử lý tinh vi hơn. Nếu bạn nhảy một cái từ bước gọt 
vỏ khoai tây lên mổ não người, chắc chắc bạn sẽ ‘giết chết’ 
bệnh nhân ngay. Tương tự, nếu bạn nhảy thẳng từ giai đoạn 
đối tượng “Aơỉ-tÃỞ” lên đối tượng “nỉmữto” thì chắc chắn là 
hư bột hư đường ngay. Bạn sẽ mất ngay nimitta, bởi vì bạn 
chưa có đủ trình độ để giữ [duy trì, phát triển] nimitta đó. 

Khi đã tu tiến, bạn có thể trải nghiệm được một sự chánh 
niệm bất động, bất lay chuyển, đó là sự chánh niệm vào một 
đối tượng một cách trọn vẹn—rất trong sáng, rất sắc bén. 
Đức Phật nói rằng chúng ta có thể đạt được sự chánh niệm 
cao nhất ở tầng thiền định thứ tư [Tứ Thiền]. Đó là đỉnh cao 
của sự chánh niệm, là khi bạn có được sự buông-xả hoàn 
toàn. Bạn chỉ hoàn toàn tỉnh giác và bất động. Đó là trạng 
thái hùng mạnh nhất của chánh niệm mà người tu có thể trải 
nghiệm được. Khi nào bạn trải nghiệm được mức độ chánh 
niệm đó, thì bạn sẽ hiểu được rằng: thật là buồn cười khi có 
ai nghĩ rằng mình có thể giác ngộ mà không cần chứng đắc 
tầng thiền định jhãna!. Vì sao?. Vì lý ở đây là: nếu không 
đạt được sự chánh niệm hùng mạnh như vậy, làm sao bạn có 
thể đạt được những trí tuệ minh sát hùng mạnh?. Như vậy, 
bạn bắt đầu nhận ra loại chánh-niệm nào và trình-độ chánh 
niệm nào bạn cần phải có để đạt đến sự giác ngộ. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 143 


Như bạn đã thấy, chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày 
là một chuyện, và chánh niệm trong thiền sâu là một chuyện 
khác. Chánh niệm có nhiều mức độ khác nhau về sức mạnh, 
về sự tinh tế, và khả năng thâm nhập hiểu biết. Cũng như có 
nhiều loại dao khác nhau—những dao cùn và những dao 
bén, dao gọt vỏ khoai tây và dao giải phẫu—chánh niệm 
cũng vậy, cũng có nhiều loại: yếu, thường, khá, tốt, và hùng 
mạnh nhất. 

Vì vậy, nếu phát triển được sự chánh niệm sắc bén và 
hùng mạnh, bạn có thể đào sâu vào trong bản chất của tâm 
và khám phá những kho báu tuyệt đẹp là lẽ-thật của vô 
thường {annica), khổ (dukkha), và vô ngã (anattã). 

Khi tôi nói đây là những kho báu đẹp đẽ, nhiều người đã 
phản đối: Làm sao khổ có thể là một kho báu?. Làm sao vô 
thường và vô ngã lại là những kho báu?. Đơn giản vì người 
đời thường chỉ ưa thích những thứ trông có vẻ kỳ diệu và 
bay bổng ví dụ như sắc đẹp, cái gì nghe siêu việt, cái tâm 
thức trên cõi tiên [tu tiên, thảnh tiên, sự sổng trên cõi tiên], 
hoặc cái bản thể của tất cả sự sổng [như đại ngã...]. Chính 
cái tâm tưởng đó là lý do tại sao họ không tìm thấy được 
kho báu đích thực. Họ không biết họ đang tìm cái gì. 




_ > _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 145 


Chương 6 

DÙNG NHỮNG CÁCH THIỀN 
KHÁC NHAU ĐỂ LÀM TƯƠI MỚI 

Sự TU THIỀN CỦA BẠN 


Trong chưoTig này, tôi sẽ trình bày những loại thiên khác 
nhau: thiền về tâm từ, thiền buông bỏ, và thiền hành. Trong 
ba loại thiền này, phương pháp cũng gần như giống hệt như 
thiền về hơi-thở, chỉ khác nhau ở chỗ đối-tượng chú tâm. 
Bạn sẽ thấy những phương pháp này là hữu ích vì chúng 
góp phần vào sự đa dạng cho việc tu thiền của bạn. 

Nấu bạn chỉ chọn thực hành một loại thiền duy nhất, bạn 
có thể bị nhàm chán và như vậy có thể bị trôi dạt vào trạng 
thái u mờ, hoặc bạn có thể mất hết mọi cảm hứng và bỏ 
cuộc luôn. Bạn cần có hạnh phúc trong việc thiền tập của 
mình, nó không chỉ như là cái lớp keo dán sự chánh niệm 
vào đối tượng của nó, mà nó còn là yếu tố “giải trí” [theo 
đúng nghĩa gốc của từ này] lôi cuốn bạn quay lại với việc 
thiền tập. Câu châm ngôn trong môn tập thể lực hay võ công 
là “không đau—không thành”, nhưng câu châm ngôn trong 
thiền có thể là '"không có hỷ lạc—không có chánh niệm”. 


Thiền về Tâm Từ 




_ A ^ r 

146 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


Chữ tâm từ của Đức Phật dùng là mettã. Nó chỉ vê một 
loại tình cảm, về một cảm giác thiện ý có thể duy trì những 
ý nghĩ mong muốn nguời khác đuợc hạnh phúc, và đó là ý 
muốn vị tha cho bất kỳ lỗi lầm nào của ai. Cách diễn đạt mà 
tôi thích nhất về tâm từ là: “CáwÃ cửa trái tim của tôi mở 
rộng cho bạn, mãi mãi, dù bạn là ai và dù bạn đã làm gì”. 
Mettã là tình thuơng yêu không có cái ‘to’, không vị kỷ, nó 
khởi sinh từ tâm nguyện không cần phải đuợc đền đáp, và 
không cần bất cứ điều kiện nào. Đức Phật đã so sánh tâm từ 
nhu tình thuơng của nguòi mẹ dành cho con (Sn 149). Một 
nguời mẹ không phải luôn yêu thích con trong từng giây và 
đồng ý với bất cứ điều gì con muốn, nhung nguời mẹ luôn 
lo lắng cho con và luôn mong muốn con chỉ gặp toàn hạnh 
phúc. Tấm lòng rộng mở, không phân biệt và mang tính giải 
thoát nhu vậy chính là tâm từ. 

Thiền về tâm từ là bạn chú tâm vào cảm nhận của tâm 

4 4 

từ, phát triển tình cảm đó cho đến khi nó tràn đầy trong tâm 
bạn. Muốn tu tập cách này, bạn hãy làm nhu cách chúng ta 
nhóm lửa trại. Bạn nên bắt đầu những tờ giấy hay bất cứ vật 
liệu gì dễ bắt cháy. Sau đó, dùng những que ngo, những que 
củi nhỏ, hay vỏ cây khô. Khi lửa đã mồi lên kha khá, bạn 
bắt đầu bỏ vào những khúc củi lớn, và sau đó là những thân 
củi lớn. Khi đóng lửa đã cháy rực lên, bạn thậm chí có thể 
đua vào những khúc cây uớt, cây tuơi, và chúng cũng bắt 
cháy và sáng cả khu trại. 

Tâm từ cũng giống nhu những tia lửa ấm áp tỏa ra từ trái 
tim của bạn. Bạn không nên thắp mồi đóng lửa tâm từ bằng 
những vật liệu khó cháy, điều đó chẳng khác nào bạn nhóm 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 147 


lửa trại băng cách quẹt một que diêm vào khúc củi to. Lửa 
không thể đuợc nhóm bằng kiểu đó đuợc. Vì vậy, không 
nên bắt đầu thiền tâm từ bằng cách rải tâm từ cho chính 
mình hay cho nguời thù ghét mình. Thay vì vậy, hãy bắt đầu 
thực tập tâm từ về một thứ gì đó dễ làm hơn nhiều. 

(a) Phuơng pháp thiền tâm từ của tôi bắt đầu bằng việc 
thiết lập sự chánh niệm vào giây phút hiện tại, thiết lập Giai 
Đoạn 1 nhu đã đuợc huớng dẫn trong Chuơng 1. Rồi sau 
đó, tôi bắt thiền tâm từ bằng cách tuởng tuợng ra một con 
vật đáng yêu, ví dụ đối với tôi là con mèo nhỏ. Đối với bạn 
có thể là một chú chó dễ thuơng và trung thảnh. Tôi thích 
mèo, cho nên con mèo tuởng tuợng của tôi đối với tâm từ 
giống nhu là gas bắt lửa rất nhanh. Tôi chỉ cần nghĩ đến 
hình ảnh chú mèo con là trái tim tôi thắp sáng lên tâm từ. 
Sau đó tôi thử hình dung về một chú mèo tuởng tuợng: sự 
thật về kiếp mèo, kiếp sống ngắn ngủi luôn chịu những hất 
hủi, kinh khi, đánh đập; hoặc nếu không đuợc chăm sóc bởi 
nguời, có thể bị bỏ rỏi, bỏ đói, uớt lạnh, cô đơn, lang thang 
trở thảnh mèo hoang. Tôi luôn nhìn thẳng vào mắt nó, sự 
giao tiếp bằng mắt là sự giao tiếp trực tiếp, cảm thông, hiểu 
biết và nói lên đuợc nhiều điều. Tôi thuờng nhẹ nhàng bế 
chú mèo lên, ôm vào ngực nhu để sủi ấm thêm cho nó, xua 
tan sự sợ hãi trong mắt nó. Tôi luôn muốn thấy nó đuợc 
khỏe mạnh, thu giãn, và nằm thở khè khè một cách hạnh 
phúc. 

Đây là buớc đầu tôi chọn để thực tập lòng thuơng mến 
[tâm từ]. Tôi thuờng dùng sự tuởng tuợng hình ảnh và 
những đối thoại bên trong để vẽ nên cảnh nơi ngọn lửa tâm 



148 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


từ bắt đầu phát sinh trong tim mình. Sau lúc thực tập nhu 
vậy, tôi nhắm mắt lại, sự chú tâm về vùng chỗ trái tim, và 
cảm nhận đuợc những tia ấm áp của tâm từ phát ra từ đó. 

Tôi chọn chú mèo, bạn có thể chọn bất kỳ thứ gì bạn 
muốn để bắt đầu nhóm lên ngọn lửa tâm từ. Lúc này, đối 
tuợng chúng ta chọn giống nhu một '"miếng giấy"’ để mồi 
ngọn lửa tâm từ. ►Nhung dù bạn chọn đối tuợng nào thì đó 
nên là đối tuợng tuởng tuợng, không cần là đổi tuợng thật. 
Bởi vì khi bạn thực tập tâm từ về một sinh vật tuởng tuợng 
thì bạn có nhiều tự do để khởi tạo tâm từ, vì những cảnh ngộ 
hoàn toàn có thể xảy ra đối với sinh vật đó thì bạn có thể 
hình dung đuợc, nhung đối sinh vật thực truớc mắt bạn đã 
đuợc chăm sóc thì bạn không thấy đuợc những hoàn cảnh 
khác. Ví dụ, bạn tuởng-tuợng cảnh những con mèo bị bỏ rơi 
thì sẽ thấy ngay cảnh ngộ đáng thuơng đó, chứ thể phải chờ 
đến lúc bạn thấy một con mèo nằm chết đói ngoài đuờng thì 
mới có thể khởi tâm từ bi. Dùng sức mạnh tuởng tuợng 
[quán tuởng] của mình để khởi tạo lòng từ, và từ đó bạn sẽ 
khởi tạo đuợc lòng từ cho những chúng sinh khác nhau. Đây 
là một cách thực tập mới, mang lại niềm thú vị cho bạn khi 
thiền về tâm từ. 

Cách đây vài năm, một thiền sinh nói với tôi cô ta không 
thích chó mèo và cũng không thích những trẻ em la khóc, 
dọc phá đất cát. Vì vậy, cô ta bị “bí”, không thể thực tập 
tâm từ. Tôi gợi ý cô ta nên bắt đầu thực tập tâm từ vào 
những cây hoa mà cô ta trồng và chăm sóc hằng ngày ở 
trong nhà cô. Hãy tuởng tuợng những mầm cây non yếu, 
những nhánh mới mọc cần sự chăm sóc thực sự của con 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 149 


người thì mới mọc lên được. Và bạn biết không, điều đó đã 
có kết quả. Tâm từ của cô ấy được nhóm lên từ đó. 

(b) Sau khi đã nhóm lên ngọn lửa từ tâm dành cho những 
sinh vật nhỏ bé, chúng ta bắt đầu chuyển ngọn lửa đó sang 
đối tượng là người thật. Có thể đó là người mà mình thân 
mến, gần gũi, hay một người bạn thân nhất, dễ cho mình 
khởi sinh tâm từ thực sự. Trong ví dụ đốt lửa trại, thì đối 
tượng thứ hai này giống như những '"que củi nhố’’’ tiếp theo 
miếng giấy mồi lửa. Một lần nữa, bạn cũng dùng sự quán 
tưởng và đổi thoại bên trong để hình dung ra hình ảnh người 
thân trong tâm mình. Họ cũng là những người cần có hạnh 
phúc và muốn trá nh được mọi đau khổ. Nhưng ở đời mấy ai 
tránh được những khổ đau và bất hạnh. Bạn có thể nói trong 
tâm như vầy: 

"Này anh/chị/bạn thân mến, tôi thành tâm cầu mong cho 
anh được hạnh phúc, cầu cho thân thể không bị đau 
thương, bệnh tật, và tâm đầy những sự an lòng. Tôi san 
sẻ tình thương mến vổ tư đến với anh/chị/bạn. 
Anh/chị/bạn luôn có mặt trong trái tim của tôi. Tôi thật 
sự quan tâm đến anh/chị/bạn”. 

Hoặc bạn có thể dùng những ngôn từ khác theo cách 
bạn. Bất cứ ngôn từ hay cách nói nào làm khởi sinh tâm từ 
ấm áp của bạn dành cho họ. Hãy giữ người đó trong tâm 
mình. Tưởng tượng mình đang nhìn thấy người đó ngay 
trước mặt mình, cho đến khi tâm từ của bạn đã tỏa sáng ấm 
áp, bao trùm lấy họ, bao trùm lấy bạn. Rồi sau đó bạn hãy 
chú tâm vào vùng tim của mình, bạn sẽ thấy một cảm giác 



150 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


của thân rất ấm áp nơi đó. Bạn sẽ thấy điều đó thật thú vị và 
đáng có. 

(c) Bây giờ, bạn bắt đầu chuyển qua đối tuợng là những 
người thân thuộc trong gia đình. Cha, mẹ, con cái, anh, chị, 
em, dì, cậu...Bạn cũng dùng cách tuơng tự, và có thể tâm 
nguyện: “CaM mong cho cha/mẹ/chị/em....sổng hạnh phúc. 
Cầu mong [người ẩy] luôn được may mẳn, tránh được bất 
hạnh và đau kho’\^^ Hãy tuởng tuợng họ đang ở truớc mặt 
mình cho đến khi tâm từ của bạn đã chiếu sáng và bao trùm 
lấy họ. 

(d) Buớc tiếp theo là bạn thực tập tâm từ trên cả một 
nhóm người, có lẽ là những nguời trong gia đình mình. 
Cũng thực hiện nhu vậy, và đọc những lời tâm nguyện nhu 
vậy. Đến lúc này, đối tuợng nguời thân gia đình là giống 
nhu giai đoạn bạn bắt cháy '"những thân củi to’’’’ nơi lửa trại 
rồi. 


(e) Bây giờ, bạn tuởng tuợng tâm từ giông nhu tia sáng 
vàng từ bông hoa sen trắng đẹp đẽ ngay giữa tim bạn. Hãy 
để tia sáng tâm từ mở rộng ra khắp mọi phuơng, bao trùm 
lấy nhiều hơn các chúng sinh khác cho đến khi tia sáng tâm 
từ trải rộng đến vô biên, tràn đầy trong trái tim bạn (nhu 
cách Đức Phật đã nói trong bài kinh “Tâm Từ”). 


Nếu bạn bắt đầu thực tập tâm từ một cách nghiêm túc, bạn có thể đọc thêm 
sách hướng dẫn riêng về Thiền Tâm Từ của vị thầy này hay các vị thầy khác, 
trong đó sẽ có hướng dẫn rất nhiều câu tâm nguyện mà bạn có thế đọc, cảm 
giác, và chọn cho mình những câu tâm nguyện hợp với tâm trạng của mình 
nhất. 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 151 


Nguyện tât cả chúng sinh, 
được hạnh phúc an bình, 

Nguyện cho tâm chúng sinh, 
được vui lòng như ỷ. 

Chúng sinh dù yếu mạnh, 
dài cao hoặc trung bình, 
thấp, nhỏ hay to lớn, 
có mặt hay khuất mặt, 
dù ở gần ở xa, 
chưa sinh và đã sinh 

Không trừ chúng sinh nào, 

Nguyện cho tâm tất cả, 
được tràn đầy hạnh phúc! 

Hãy rải chiếu tâm từ khắp thế giới. Bạn ở đó một lúc để 
cảm nhận hết. Bạn cứ thực tập rồi sẽ hiểu thấy đuợc những 
từ ngữ mà chúng ta vừa diễn tả về tâm từ bao trùm thế giới. 

(f) Quay lại ví dụ đống lửa trại, ngọn lửa bây giờ đã rực 
cháy, sáng tỏa cả một khu vực, bắt cháy đuợc cả những thân 
củi uớt củi tuơi vốn rất khó bắt cháy đuợc vào những giao 
đoạn đầu. Nghĩ về những người thù ghét mình hay kẻ thù 
của mình. Nghĩ đến những nguời đã làm hại bạn, làm tổn 
thuơng bạn rất nhiều. Có thể bạn khó tin, nhung đến lúc này 
thì tâm từ của bạn đã rất mạnh mẽ đủ để bạn tha thứ cho họ, 
và cầu mong cho họ hạnh phúc. Lúc này, tia sáng tâm từ của 
bạn cũng đến đuợc trái tim họ: 



152 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


‘Wạy anh, dù cho những gì anh đã làm với tôi trước đây, 
hận thù chẳng mang lại điều gì tổt cho tôi hay anh, tôi 
xin cầu chúc anh luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi 
thành tâm mong anh không còn khổ đau của quá khứ và 
luôn được niềm vui trong hiện tại và tương lai. cầu 
mong cho vẻ đẹp của tâm từ vô điều kiện này đến được 
với anh”. 

(g) Kế tiếp và khó nhất, đó là những khúc củi ướt củi 
tươi cuối cùng bạn đưa vào để bắt cháy bằng ngọn lửa tâm 
từ. Đó là bản thân mình. Hầu hết các thiền sinh đều thấy 
người khó nh ất để họ thực hành tâm từ chính là...bản thân 
mình. 

Ví như bạn đang nhìn mình trong gương. Tự nói với 
mình bằng tất cả sự chân thành với nội dung tương tự như: 

“Tổ/ muốn bản thân mình được khỏe mạnh. Tôi muốn 
tặng cho bản thân mình món quà hạnh phúc. Đã từ lâu 
cánh cửa trái tim tôi đã đóng cửa với tôi; bây giờ tôi mở 
ra. Dù tôi đã làm gì, hay sẽ làm gì sai, cánh cửa tình 
thương và sự trân trọng chính mình luôn mở ra cho tôi. 
Tôi tha thứ một cách không điều kiện cho tất cả những 
lỗi lầm và sự cẳn rứt mà tôi đã tạo ra. Hãy quay về nhà. 
Tôi trao tặng tình thương yêu mà không hề phán xét. Tôi 
luôn quan tâm đến một ‘người ’ gọi là ‘tôi ’. Tôi ôm lẩy 
bản thân mình với tất cả tâm từ ái”. 



_ A _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 153 


Bạn có thê dùng những ngôn từ riêng của mình đê giúp 
cho hơi ấm của tâm từ được thấm sâu vào trong lòng mình, 
thấm sâu vào nơi mình sợ hãi nhất. Hãy để tâm từ tha thứ, 
yêu thương, trân trọng, ban tặng, và quan tâm đến bản thân 
mình. Có như vậy, bạn mới có thể thực hành tâm từ cho 
chính bản thân mình. 

• Trước khi kết thúc buổi thiền về tâm từ, hãy dừng một 
hai phút để suy xét lại bạn cảm thấy trong mình thế nào. 
Nhận biết tác dụng của việc thiền này đối với bạn. Thực ra, 
thiền về tâm từ có thể tạo ra những niềm hạnh phúc thần 
tiên. 

Để kết thúc buổi thiền về tâm từ một cách đẹp đẽ, một 
lần nữa tưởng tượng ánh hoàng kim của tâm từ đang chiếu 
rọi từ bông sen trắng là trái tim của bạn. Quán tưởng những 
tia sáng đang thu lại vào trong bông hoa sen, để lại vùng ấm 
áp xung quanh. Khi ánh sáng tâm từ hội tụ về lại bên bông 
sen trắng, những cánh sen khép lại, như ôm giữ lấy hạt 
giống tâm từ trong tim bạn, sẵn sàng tỏa sáng ra trong lần 
thiền tâm từ tiếp theo. Rồi bạn mở mắt ra, từ từ đứng dậy 
khỏi gối ngồi thiền. 

Bạn hãy thực tập tâm từ, và tự thân mình sẽ biết rằng 
những điều xảy ra như sự hướng dẫn và cách diễn tả ở trên 
là “thực” và bạn hoàn toàn có thể thực hiện được nó để phát 
triển tâm từ. Tâm-từ rất có ích cho việc tu-thỉền nói chung, 
và sau này bạn sẽ biết được rằng: bạn có thể mang trạng thái 
tâm từ sâu sắc vào trong những tầng thiền định. 



_ A ^ r 

154 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đì đên giải thoát 


Làm Dịu Tâm Chúng Ta 

Thiền tâm từ làm mềm dịu tâm và hướng tâm về sự quan 
tâm, thiện ý, và chấp nhận. Tâm trở nên “hiền từ”. Dễ hiểu 
rằng bạn sẽ trở nên ít ích kỷ hcm, ít lo toan những quyền lợi 
và nhu cầu cá nhân của mình hơn, và có nhiều thiện ý giao 
lưu tương tác một cách thanh bình với mọi người khác, về 
mặt tình cảm, tâm từ cảm giác rất thú vị và thanh tịnh. Nếu 
bạn thực tập tâm từ thường xuyên, tâm từ sẽ luôn luôn ngự 
trị bên trong trái tim bạn. Bạn trở thành một người bi mẫn, 
đầy cảm thông, và lòng tốt của bạn là nguồn vui đối với tất 
cả chúng sinh và đối với chính mình. (Xin nói lại, khi bạn 
thực tập tâm từ thành công, bạn sẽ tự thân thấy được những 
lời giảng này là cách tả đúng “thực” với trạng thái tâm từ 
của bạn). 

Tâm từ giúp bạn ôm lấy những chúng sinh khác, dù họ là 
gì cũng vậy. Nhiều người thấy điều đó là không thể, chỉ bởi 
vì cái tâm của họ vốn luôn luôn đối đãi, luôn tìm lỗi phải 
nơi người khác. Tâm họ chỉ nhìn thấy được một mặt xấu, 
phần khuyết điểm của người khác. Nhưng tâm từ nếu phát 
triển được thì nó lại ôm chầm lấy toàn bộ đối tượng người 
hay vật, và chấp nhận họ đúng như họ là, không còn phân 
biệt hay đối đãi. Thông qua quá trình thực tập tâm từ (mời 
bạn hãy thực hiện!) thì bạn sẽ thấy bản thân mình không 
còn để ý hay ý thức về những sai lỗi của chính mình và 
những khuyết điểm của người khác [và tất cả chúng sinh 
khác]. Và từ đó, bạn có thể yêu mến, ôm lấy họ, không còn 



_ A _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 155 


đánh giá này nọ vê họ nữa. [Được như vậy thì mình đâu còn 
nhiều sân si này nọ về họ và về bản thân mình nữa]. 

Ví dụ, trong Giai Đoạn thiền “cAú tâm vào giây phút 
hiện tạr, bạn phải biết chẩp nhận cách mọi sự thể đang 
diễn ra, cho dù chúng là gì, bạn chỉ cần chú tâm vô tư vào 
mỗi sự thể đó, ôm lấy giây phút hiện tại, và không cần ý 
kiến hay phê bình. Nhưng nếu bạn cứ tìm lỗi, cứ ý kiến này 
nọ trong giây phút hiện tại, thì bạn không thể đang ở trong 
hiện-tại, bạn không còn chú tâm thuần khiết và an trú vào 
hiện-tại. 

♦ 4 

CÓ thể kết hợp thiền tâm-từ với thiền hơi-thở. Khi bạn 
thực tập Giai Đoạn 3 “sự tỉnh giác vào hơi thở”, bạn quan 
sát hơi-thở bằng tâm-từ. Bạn nghĩ có thể nghĩ như vầy: 
“Này hơi-thở, cánh cửa của trái tim ta đang mở rộng đổi 
với bạn, cho dù bạn cảm thấy thế nào, cho dù bạn làm gì”. 
Ngay khi nghĩ vậy, bạn sẽ nhanh chóng thấy mình đang 
nhìn vào hơi-thở với tâm bi mẫn, ôm lấy nó thay vì ý kiến 
về nó hay tìm lỗi ở nó. Khi đã thêm tâm từ vào tiến trình 
tỉnh giác, bạn không còn mong đợi gì nữa, bởi vì hơi thở đã 
quá đủ tốt đẹp rồi. Nhờ có tâm từ, bạn sẽ cảm thấy sự ấm áp 
rất lôi cuốn đang truyền vào hơi-thở, mang lại niềm hoan hỷ 
trong mỗi hơi-thở-vào và hơi-thở-ra. 

Sẽ rất tuyệt khi quan sát hơi-thở trong một thời gian 
ngắn và hơi-thở biến thành “hơi thở đẹp”\ điều đó có nghĩa 
là bạn đang tiến bộ lên Giai Đoạn 5 của thiền (như đã giảng 
giải trong các chương đầu). 



_ A ^ r 

156 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đì đên giải thoát 


Mang Tâm-Từ Vào Trong Tâng Thiên Định 

Jhãna hay các tầng thiền định là đỉnh cao thuộc về cảm- 
xúc, chứ không phải những đỉnh cao thuộc về lý trí. Bạn 
không thể ‘nghĩ’ về cách bạn tiến vào một tầng thiền định, 
mà bạn chỉ có thể “cảm-giác” cách bạn tiến vào đó. Để 
thành công, bạn cần có sự quen thuộc với thế giới cảm xúc 
của bạn, đủ để bạn tin tuởng vào nó một cách im-lặng mà 
không hề điều khiển gì cả. Có lẽ vì lý do này mà những 
thiền sinh nữ có vẻ buớc vào những tầng thiền định một 
cách dễ dàng hơn là các thiền sinh nam. Thiền về tâm từ tập 
cho mọi nguời trở nên dễ dàng hơn với sức mạnh của những 
xúc cảm. Đôi lúc bạn có thể khóc trong lúc thiền tập về tâm 
từ, nhiều lúc nuớc mắt tuôn trào không ngăn nỗi. Nếu xảy ra 
nhu vậy, bạn cứ để nó tự nhiên. Trên con đuờng đi đến niết- 
bàn giải thoát, tất cả chúng ta đều phải học hiểu về cuờng 
độ của những cảm xúc tinh khiết nhất—Và những tầng thiền 
định (Jhãnà) là tinh khiết nhất trong tất cả. Do vậy, thiền về 
tâm-từ giúp cho chúng ta dễ tiếp cận tới những trạng thái 
tầng thiền định jhãna. 

Thậm chí, chúng ta có thể dùng thiền về tâm-từ để tiến 
thẳng vào tầng thiền định jhãna. Khi bạn tu tập tâm-từ đến 
giai đoạn đuợc mô tả ở trên, đó là lúc những tia sáng hoàng 
kim của tâm từ có thể chiếu rọi vô biên khắp thế gian, bao 
trùm tất cả chúng sinh hữu tình bằng năng lực bao la của 
tâm từ thuơng mến; đến lúc này, bạn tiến qua buớc tiếp 
theo. Buớc tiếp theo là bạn hãy quên-hết tất cả chúng sinh 
và không còn để ý đến năng lực tâm từ đến từ đâu. Thay vì 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 157 


vậy, bạn chỉ tập trung sự chú tâm vào ''sự trảỉ-nghiệm của 
tâm từ’’’ mà thôi. Bước này thường xảy ra một cách tự nh iên 
chứ không phải từ quyết định của bạn. Đối tượng thiền đã 
được tinh giản, không còn sự nhận thức về những chúng 
si nh khác nhau. Tất cả những gì còn lại trong tâm bạn chỉ là 
cái "tâm từ thoát thân”, như tôi hay gọi, nó tương tự như 
hậu-ảnh của cái miệng cười thoát thân của chú Mèo 
Cheshire trong ví dụ ở Chương 2. Bạn trải nghiệm điều này 
trong “con mắt của tâm” với một bầu ánh sáng hoàng kim. 
Đó là hậu-ảnh của tâm từ. Đó là dấu hiệu nimitta. Đó là 
nimitta tâm-từ. Metta nimitta. 

Một nimitta được khởi tạo nên từ việc thiền tâm-từ thì 
luôn luôn cực kỳ đẹp đẽ, chỉ có điều là đôi lúc nó không ổn 
định. Không ổn định là do yểu tố phấn-khích trong đó. Tuy 
nhiên, bản chất nimitta này là vô cùng lôi cuốn đến nỗi bạn 
không thể nào cưỡng được việc vui thú với niềm hạnh phúc 
lớn lao đó. Như vậy, sau một chốc lát, nimitta tâm-từ hoàng 
kim sáng tỏ đó trở nên tĩnh lặng và nó lướt vào jhãna. Đây 
là cách thiền tâm-từ đưa bạn vào trạng thái tầng thiền định 
jhãna. 

► Như vậy, nếu bạn thực hành thiền tâm từ đến mức độ 
bao trùm vô biên, và sau đó chỉ còn hội tụ sự chú-tâm vào 
cái cảm-nhận của tâm-từ một cách miên mật và tĩnh lặng, 
thì sẽ tự nhiên xuất hiện hậu-ảnh tâm từ [nimitta tâm từ], và 
chính nimitta hoàng kim đẹp đẽ này sẽ dẫn dắt bạn đi vào và 
chứng đắc tầng thiền định jhãna. 



158 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trải Rộng Tâm Từ sau khi Đạt Định Thâm Sâu 

Nhiều năm trước đây ở tu viện của chúng tôi ở Perth, 
chúng tôi đọc tụng những vần kệ của Đức Phật để trải rộng 
tâm từ. Bài kinh tụng chỉ kéo dài năm phút. Trước lúc đó, 
tôi đã thiền tập tâm từ một cách sâu sắc, và khi bắt đầu đọc 
tụng thì tâm của tôi đã hoàn toàn thắm đẫm tâm từ nên tôi 
không thể tiếp tục đọc tụng được câu nào nữa. Tâm từ vô 
biên ùa ra như dòng suối lan tỏa khắp mọi hướng. Tôi chưa 
bao giờ đọc hết những vần kệ đó. Tâm của tôi đã được làm 
mềm dịu [hiền từ] bởi nhờ sự thiền tập tâm từ trước đó, vì 
vậy những lời dạy nguyên thủy [lời kinh] của Đức Phật về 
cách trải rộng tâm từ đã làm tâm từ của tôi tuôn trào không 

thể kiềm nén được. 

♦ 

Từ những kinh nghiệm như vậy, tôi học được bài học 
rằng: trước tiên bạn nên tu tập tâm đạt đến chánh định 
samadhi—sự tĩnh lặng có chú tâm —để sau đó bạn mới có 
thể trải rộng tâm từ một cách mạnh mẽ được. Nói ngược 
lại, để người tu có thể phóng rải tâm-từ một cách mạnh mẽ, 
người tu cần phải tu tập tâm đạt đến chánh-định thâm sâu 
trước. Sau khi đã đạt được chánh-định sâu, bạn có thể "tóm" 
được bất cứ đối tượng nào đang ở bất cứ đâu bằng cái tâm- 
từ siêu mạnh mẽ đó!. 

Vào cuối một khóa thiền mà tôi đã hướng dẫn, tôi đã 
mời các thiền sinh thử làm một việc như sau. Tôi biết nhiều 
thiền sinh có tâm [đạt định] rất mạnh mẽ vào cuối khóa 
thiền. Tôi hướng họ vào thiền tâm-từ, và khi tôi cảm thấy 
năng lực của họ đã đủ mạnh mẽ, tôi mời họ ‘tóm lấy’ một 



_ A _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 159 


người bạn ở cách xa băng tâm từ mạnh mẽ đó. Tôi khuyên 
họ nên chọn một người bạn [hay người thân] đang ở cách xa 
nơi khóa thiền. Sau đó tôi nhìn đồng hồ và ghi nhận thời 
gian. Vào cuối giờ thiền về tâm từ, tôi báo cho các thiền 
si nh biết khoảng thời gian đó, và nói họ hãy liên lạc với 
người bạn ở xa của mình và hỏi xem người ấy đã đang làm 
gì trong khoảng thời gian đó, và hỏi xem người ấy cảm thấy 
cảm thấy như thế nào trong khoảng thời gian đó. Nhiều 
thiền sinh gọi điện thoại cho tôi trong mấy ngày sau và nói 
rằng: "Điều đó linh ứng thiệt!". Bạn của họ đã nhận được và 
cảm thấy tâm-từ ấm áp được truyền đến họ. Khi bạn gửi 
tâm-từ từ cái tâm mạnh mẽ đang được chánh-định thâm sâu, 
đối tượng có thể cảm nhận được tâm-từ đó. Bạn hãy tu tập 
và hãy thử làm để tự mình thấy được điều đó. 


Thiền Để-Yên (Buông Bỏ) 

Những lúc khác, thay vì chọn hơi-thở hay tâm-từ làm đối 
tượng thiền, tôi chọn sự để-mặc: sự buông-bỏ. Tôi chỉ nhìn 
tâm mình và nhận ra rằng điều tốt nhất cần làm vào lúc này 
là cứ để mọi thứ như đang vậy. về căn bản thực hành, thiền 
buông-bỏ chính là Giai Đoạn 2 của thiền về hơi-thở: đó là 
'"sự tỉnh giác im lặng vào giây phút hiện tại”. Nó cần phải 
im-lặng, bởi vì để-yên cho mọi sự có nghĩa là bạn không xía 
vào, không chỉ thị, không ý kiến, không phàn nàn; bạn 
không có gì để nói, không cần nói gì. Sự để-yên diễn ra 
trong giây phút hiện tại. Bạn chú tâm, tỉnh giác, ý thức về 
mọi sự khi chúng diễn ra trong khoảng khắc hiện tại, và bạn 
cứ để mặc chúng tự đến, tự ở, tự đi, bất cứ lúc nào chúng 



160 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


như vậy. Thiên đê-yên cũng giông việc ngôi trong một căn 
phòng, ai đến, ai vào, bạn cứ để họ vào. Họ muốn ở bao lâu 
tùy họ. Ngay cả họ là quỷ sứ kinh khủng, bạn vẫn cứ ngồi 
yên, để họ vào ngồi. Bạn chẳng hề lúng túng. Ngay cả có 
Đức Phật với đầy hào quang rạng rỡ bước vào, thì bạn cũng 
cứ ngồi yên, hoàn toàn buông-xả. "Cứ vào, nếu muốn". "Cứ 
đi, nếu muốn". Bất cứ thứ gì khởi sinh trong tâm bạn, dù dó 
là đẹp đẽ hay thô tể, bạn cứ đứng lùi lại, và để mặc mọi thứ 
diễn ra, không hề phản ứng gì—cứ im lặng quan sát và thực 
tập và duy trì tỉnh giác im lặng vào giây phút hiện tại”. 
Đây chính là “thiền để-yên”. 


Ví Dụ Khu Vườn 

Nhiều người ở những xứ “đất rộng người thưa” như ở 
bên Mỹ thường có vườn rộng trong khuôn viên nhà, noi mà 
họ thường bỏ ít nhiều thời gian để làm vườn, chăm sóc cây 
cối cho đẹp mắt. Nhưng ý nghĩ ban đầu là vườn để thưởng 
ngoạn chứ không phải để làm việc. Nghề làm vườn hay 
nông trại là ở chỗ khác. Vì vậy, tôi thường nói các thiền 
sinh nên thường xuyên ra ngồi ngoài vườn nhà của họ để 
thưởng thức vẻ đẹp của nó. 


Những học trò ít sâu sắc thì cho rằng họ cần phải cắt cỏ, 
tỉa cành, tưới hoa, cào lá khô, và làm cho khu vườn hoàn 
hảo tinh tế trước khi có thể ngồi ngắm nhìn nó. Dĩ nhiên, 
chẳng có khu vườn nào là hoàn hảo, dù cho họ có cố gắng 
làm hết sức. Và vì vậy, họ chẳng bao giò chịu nghỉ ngơi, 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘lói 


chăng bao giờ chịu ngôi yên, cứ làm này làm nọ mà không 
chịu ngồi ngắm khu vuờn. 

Những học trò trung bình thì, nguợc lại, không làm gì 
hết. Thay vì làm, họ chỉ ngồi trong khu vuờn và nghĩ: "Cỏ 
cần phải đuợc cắt. Các cây cần phải đuợc tỉa cành. Các 
bông hoa đã khô héo, và nhiều lá rụng cần phải đuợc cào 
dọn cho sạch, vì các cây nhà bên cạnh nhìn xanh tốt và đẹp 
đẽ hơn nhiều", và vân vân. Họ cứ ngồi nghĩ này nghĩ nọ về 
những thứ cần làm để khu vuờn đuợc hoàn hảo, chứ họ 
không hề để tâm thuởng thức khu vuờn. Họ cũng chẳng tìm 
thấy niềm an lạc nào cả. 

Loại thứ ba là những thiền sinh khôn khéo. Họ đã làm 
nhiều việc để làm đẹp khu vuờn, và bây giờ thì họ nghỉ ngơi 
và ngồi thuởng thức vẻ đẹp của nó. Họ nói rằng: "Cỏ có thể 
cần phải đuợc cắt. Các cây có thể cần phải đuợc tỉa cành. Lá 
có thể cần phải đuợc cào dọn cho sạch—nhung không phải 
lúc này!. Khu vuờn bây giờ cũng đủ tốt rồi". Và họ thảnh 
thơi nghỉ ngơi, không cảm thấy áy náy hay khó chịu về việc 
chua làm cho khu vuờn hoàn hảo. 

“Thiền để-yên” cũng giống nhu vậy. Đừng có cố tạo thứ 
gì cho hoàn hảo, đừng cầu toàn, đừng cố kết đan hết đổng 
sợi len thành áo rồi mới chịu buông nghỉ. Cuộc sổng là 
không bao giờ hoàn hảo và những bổn phận là không bao 
giờ làm hết được!. "Cứ để-yên" là cách tạo sự khuyến khích 
để bạn ngồi xuống một cách im lặng và để tâm yên nghỉ 
thảnh thơi ngay giữa những thứ không hoàn hảo. 



162 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Đây là một phương pháp thiên nên được dùng đê bạn giữ 
sự bình-an và bình-tâm của tâm, dùng để xen kẻ cho những 
lúc bạn không thiền về hơi-thở hay thiền về tâm-từ. 


Thiên Đê-Yên Có Thê Trở Nên Rãt Mạnh Mẽ 

Thiền để-yên có thể trở nên rất mạnh mẽ. Nếu việc thiền 
về hơi-thở, hay thiền về tâm-từ, hay một loại thiền nào của 
bạn là không làm được thì chắc là do “nền tảng” thiền của 
bạn là không đúng đắn—vậy thì bạn hãy áp dụng "thiền để- 
yên" là tốt nhất. (Nền tảng ở đây có thể là chỗ ngồi, không 
khí, môi trường xung quanh, thời tiết, tư thế ngồi, sức 
khỏe...). Bạn có thể ra ngồi ở ngoài vườn và để mặc mọi sự 
diễn ra như chúng diễn ra. Mọi sự diễn ra thế nào cũng 
bình-tâm và hài-lòng hết. Dù bạn có đang trải nghiệm điều 
gì tốt đẹp thì cũng để mặc nó như vậy—không thích, không 
chọn, không nghĩ xấu, không nghĩ tốt, không vấn đáp, 
không bình luận. Hãy để cho mọi sự tự nhiên như chúng 
đang là. Bạn có thể vẫn có một ít đối thoại trong tâm, nhưng 
đó chỉ là lưu-ý về sự "để-yên" mà thôi. Cứ ở yên với hiện 
thực trước mắt. Chỉ ngồi với ý nghĩ liên quan đến đối tượng 
thiền, chứ không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Bằng cách 
như vậy, thiền sẽ đi đến '"sự tỉnh giác hoàn toàn im lặng vào 
giãy phút hiện tại”. Đó là Giai Đoạn 2. 

Nếu tôi bị đau, nếu bị nhức đầu, bị đau bao tử, hay dạng 
đau khác, hay nếu bị muỗi đang cắn, tôi nói rằng: “Cứ để 
yên vậy”. Tôi không cãi vả, không bực mình về những điều 
đó. Tôi chỉ quan sát cảm giác của thân khi muỗi đang cắn 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 163 


tôi và cảm giác ngứa ngáy sau đó. "Cứ đê yên vậy". Nêu 
bạn nằm trên giuờng suốt đêm nhung không ngủ đuợc: "Cứ 
để mặc nhu vậy". Nếu ccm đau chỗ nào không bớt, cứ để 
mặc nó nhu vậy. Cứ sổng với nó. Đừng cổ trốn chạy khỏi 
nó. Nếu có yêu quái nào vào phòng của bạn, cứ để mặc nó, 
không đuổi nó ra, cũng không mời nó ở lại. Bạn cứ để nó tự 


nhiên. Để-yên cho mọi sự diễn ra là cách tập luyện một cái 
tâm buông-xả. 


Thiến Hành (Đi Thiến) 

Đi-thiền là rất tuyệt vòi, nhất là trong buổi sáng sớm. 
Thuờng thì khi bạn thức quá sớm, sớm hơn những lúc bạn 
thuờng thức dậy, thì bạn hay bị mệt mỏi, nhu kiểu ngủ chua 
đã giấc, và tâm không minh mẫn. ►Một lợi thế của việc đi 
thiền là bạn không bao giờ ngủ gục khi đang đi. Vì vậy, nếu 
bạn đang mỏi mệt, cách thiền tổt nhất là đi thiền, vì ngồi 
thiền bạn sẽ dễ bị ngủ gục. Đi thiền cũng sẽ tạo ra ít nhiều 
năng luợng và bạn sẽ cảm thấy đuợc bình an và thu thái hơn 
nhiều. 

Đi thiền đuợc khuyến khích và thực hành bởi Đức Phật. 
Nếu bạn đọc các bài kinh trong kinh tạng Pali, bạn sẽ biết 
rằng Đức Phật thuờng đi thiền vào buổi sáng sớm. Phật 
thường không ngồi thiền trong buổi sáng sớm; Phật thường 
đi thiền vào buổi sáng. 

Nhiều Tăng và Ni đã đạt đuợc giác ngộ ngay khi đang đi 
thiền. Đi-thiền là một cách hiệu quả để phát triển sự tĩnh- 



_ A ^ r 

164 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


lặng (định) và trí-tuệ minh sát (tuệ)—[nhưng không dễ đạt 
đến mức độ có thể chứng đắc tầng thiền định jhãna]. Đối 
với nhiều tu sĩ ở Thái Lan mà tôi quen biết, họ chủ yếu thực 
hành đi thiền. Họ rất ít ngồi thiền. Họ thực hành đi thiền rất 
nhiều, nhiều người trong họ chứng đạt trí tuệ minh sát rất 
hùng mạnh trong khi đang đi thiền. 

Một lợi thế khác của việc đi thiền là nó thích hợp cho 
những ai không thể ngồi thiền được lâu, vì lý do nào đó về 
thân. Nếu bạn thấy rằng việc ngồi thiền gây cho bạn nhiều 
đau đớn hay khó thân, thì đi thiền có lẽ là cách thay thế rất 
hiệu quả. 

Đừng bao giờ coi việc đi thiền là cách thiền “loại hai”. 
Nếu bạn thực sự muốn đi thiền phần lớn thòi gian tu thiền 
của mình, bạn cứ tự nhiên chọn lấy. Nhưng bạn phải làm 
cho tốt, hãy thực tập một cách kỹ càng, thực tập một cách 
đúng đắn để tạo được hiệu quả. Bạn sẽ thấy mình sẽ có 
được niềm an-lạc được sinh ra từ sự tĩnh-lặng (định) khi bạn 
bước đi lên và xuống trên lối đi thiền hành. 


Thiết Lập Sự Đi Thiền 

Chọn một lối đi thẳng, thông thoáng, tầm 20-30 bước 
chân. Lối đi có thể là một hành lan trong một ngôi nhà, một 
lối đi trong vườn, hay một lối mòn trên cỏ. Sử dụng bất cứ 
lối nào có thể, thậm chí là một đoạn đi ngắn hơn 20 bước 
chân cũng được. Nếu lối đi sạch sẽ, thoải mái, bạn nên đi 
chân trần, cảm thụ sự tiếp xúc giữa bàn chân và nền lối đi. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 165 


Đứng ở một đâu lôi đi. Chuân bị tâm. Thư giãn thân và 
bắt đầu bước đi. Đi đến đầu kia, và quay lại, theo nhịp bước 
mà bạn thấy tự nhiên. Khi đang đi, bạn chấp hai bàn tay một 
cách thoải mái phía trước, và đặt tầm nhìn của bạn lên lối 
đi, khoảng hai mét phía trước. Hãy cẩn thận, đừng nhìn trái, 
nhìn phải, hay nhìn xung quanh. Nếu khi bạn đang đi thiền 
mà cứ nhìn thấy thứ này thứ nọ, thì sự đi thiền là vô ích, bởi 
vì sự chú-tâm vào bước chân sẽ bị xao lãng. 


Những Giai Đoạn Thiên Cũng Được 
Ảp Dụng Vào Đi-Thiền 

Bốn Giai Đoạn thiền đầu tiên đã được giảng giải trong 
hai Chương 1 và 2 cũng được áp dụng vào việc đi thiền ở 
đây. Chỉ có một sự khác biệt là: đối với đi thiền thì sự chú- 
tâm hướng vào chỗ hai bàn-chân chứ không phải vào hơi- 
thở. 


Trước tiên, bạn cân tu tập (1) tỉnh giác vào giây phút 
hiện tạT’ của Giai Đoạn 1. Dùng những kỹ thuật đã được 
dạy ở Giai Đoạn 1 để đạt đến trạng thái chỉ bước đi, nhẹ 
nhàng, ngay tại đây và bây giờ. Khi bạn cảm thấy mì nh đã 
an trú được vào giây phút-hiện tại, khi những ý nghĩ về quá 
khứ và tương lai không còn trong tâm nữa, thì bạn nhắm tới 
việc tu tập (2) '"sự bước đi im lặng trong giây phút hiện tại”. 
Như đã giảng giải rõ ở Giai Đoạn 2, bạn từ từ tập dẹp-bỏ 
luôn tất cả mọi ý nghĩ. Bước đi mà không hề có sự đối-thoại 
bên-trong nào. Bạn phải biết ứng dụng những kỹ thuật đã 



_ A ^ r 

166 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


được chỉ trong Chưcmg 1 đê đạt đên giai đoạn (3) '"bước đi 
im lặng”. 

Đen khi những ý nghĩ này nọ trong tâm không còn nữa, 
bạn chủ động hướng sự chú tâm vào những chuyển động 
của hai bàn-chân và phần chân-dưới [từ đầu gối trở xuống]. 
Cứ làm như vậy cho đến khi nào bạn nhận biết được rõ rệt 
mỗi bước chân trên lối đi. Biết rõ từng bước chân trái, từng 
bước chân phải—lần lượt từng bước chân, không bỏ sót một 
bước nào. Như vậy, bạn chỉ cần tỉnh giác ý thức một cách 
im lặng vào từng “bước một”, và buông bỏ mọi sự khác. 
Khi bạn đã hoàn thành 10 vòng lên xuống lối đi mà không 
bỏ sót một bước trái hay bước phải nào, thì bạn đã hoàn 
thành được Giai Đoạn 3 của phương pháp đi thiền, và bạn 
có thể bắt đầu bước qua giai đoạn tiếp theo. 

Bây giờ, bạn phải tăng cường sự chú-tâm để bạn có thể 
nhận biết từng cảm-giác về chuyển-động của bước chân- 
trái, ngay từ khi bàn chân-trái bắt đầu chuyển động và nhấc 
lên khỏi mặt đất. Nhận biết khi nó nhấc lên, đưa tới, hạ 
xuống và đặt lên mặt đất trở lại, trụ lấy trọng lượng của cơ 
thể. Tu tập liên tục sự tỉnh-giác chú-tâm vào bước chân-trái. 
Sau đó, tiếp tục tỉnh-giác chú-tâm liên tục đều đặn y hệt như 
vậy vào bước chân-phải. Thực tập như vậy trên từng mỗi 
bước chân cho đến hết đoạn đường. Và đến hết lối đi bạn 
quay đầu lại, bạn hãy chú tâm đến từng cảm giác trong thao 
tác bước quay lại, không bỏ sót một động tác nào. 

Khi bạn đã bước đi được khoảng 15 phút một cách thoải 
mái và duy trì được sự chú tâm vào mỗi khoảng khắc bước 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 167 


chân, không một nhịp ngăt, không bị gián đoạn, thì bạn đã 
đạt đến Giai Đoạn 4 của việc đi thiền: (4) '"duy trì sự chú 
tâm trọn vẹn vào bước chân”. Vào lúc này, tiến trình bước 
chân đã hoàn toàn chiếm ngự sự chú tâm, vì vậy tâm không 
còn khoảng trổng nào để bị xao lãng. Bạn biết rõ điều này 
xảy ra là bởi vì tâm đang đi vào trạng thái đạt đị nh 
samadhi—sự tĩnh lặng có chú tâm —và tâm trở nên rất an 
bình. 


Chánh Định [Samadhỉ] Trên Lối Đi Thiền 

Ngay cả tiếng chim hót cũng biến mất khi sự chú-tâm 
của bạn đã hoàn-toàn tập trung vào trải nghiệm của bước 
chân. Sự chú tâm của bạn được an trụ một cách dễ dàng, hài 
lòng, và duy trì vào một đổi tượng. Bạn sẽ nhận thấy đây 
thực sự là một trải nghiệm dễ chịu. Thực đúng vậy. 

Khi sự chánh niệm của bạn tăng cao, bạn càng biết rõ 
thêm những cảm nhận của bước chân. Rồi bạn sẽ thấy bước 
chân đi thiền có vẻ đẹp và sự bình an trong nó. (Giống như 
trước kia bạn có thể thấy được hơi-thở-đẹp trong phương 
pháp ngồi thiền). Mỗi bước chân trở thành một “bước chân 
đẹp”. Và nó rất dễ thu-hút toàn bộ sự chú-tâm của bạn, và 
bạn chỉ còn cảm thấy kỳ diệu với sự bước đi. Bạn có thể có 
được rất nhiều sự chánh-định {samadhi) bằng cách đi thiền 
theo cách này. Sự chánh định được cảm nhận bằng trạng 
thái thanh bình, một cảm nhận của sự tĩnh-lặng, một cảm 
nhận của tâm đang rất thư thái và rất hạnh phúc trong thế 
giới riêng của nó. 



_ A ^ r 

168 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đì đên giải thoát 


Tôi bắt đầu thực tập đi-thiền khi tôi vừa mới được thọ 
giới thành một Tỳ kheo ở một ngôi chùa ở Bangkok. Tôi 
chọn một lối đi, và hoàn toàn một cách tự nhiên, không hề 
gắng gượng, tôi bước đi một cách chậm rãi. [Bạn không cần 
phải đi nhanh, và bạn cũng không cần phải đi quá chậm. Cứ 
bước đi theo nhịp mà mình thấy thoải mái]. Tôi thường đạt 
đến những trạng thái định [samadhi] đẹp đẽ trong khi đi 
thiền. Tôi nhớ lại có một lần trạng thái định bị cắt ngang do 
một sư huynh tôi đến gọi tôi; vì đã đi thiền quá lâu mà 
không biết thời gian trôi qua. Hôm đó, tôi phải tham dự một 
buổi lễ quan trọng trong chùa. Vị Tỳ kheo đó được phái đi 
tìm tôi. Tôi còn nhớ vị Tỳ kheo đó đến và gọi: 
“Brahmavamso, thầy cần phải đến dự lễ dana” (có Phật tử 
bố thí thức ăn và vật dụng). [Tôi nghĩ lại] tôi đã vẫn đang 
nhìn xuống lối đi, khoảng hai mét phía trước. Hai tay chấp 
phía trước. Tôi nghe tiếng gọi của vị Tỳ kheo đó như cách 
đó hàng ngàn dặm, bởi vì tâm tôi đang chìm đắm vào trạng 
thái đạt định của việc đi thiền. Vị Tỳ kheo đó gọi lại: 
“Brahmavamso, thầy cần phải vào dự lễ ngay bây giờ”. Phải 
mất hơn một phút mắt tôi mới rời khỏi mặt đất và mới 
ngước nhìn lên về phía vị thầy đó. Khi tôi nhìn thấy ánh mắt 
của thầy đó, tôi chợt nghĩ “Ụa, chuyện gì vậy?”. Phải mất 
một lúc như vậy tôi mới thoát ra khỏi trạng thái định 
samadhi, và ứng xử lại theo nhịp sống bình thường. Tâm lúc 
đó thật là mát dịu, và thật an bình và thật tĩnh lặng. 

Tôi mong rằng các bạn cũng tự trải nghiệm sự thanh 
bình này khi thực hành đi thiền. Nhiều người thực tập đi- 
thiền lần đầu đều nói rằng: “Việc này thật kỳ diệu. Đẹp”. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 169 


Chỉ cần chậm rãi lại sẽ mang lại cho bản cảm giác thanh 
bình. Bạn trở nên tĩ nh lặng chỉ bằng cách quan sát những 
cảm nhận khi bước đi. 

Vì vậy, đi thiền là một loại thiền khác mà tôi muốn đề 
nghị các bạn nên thực hành và trải nghiệm. 


Chọn Loại Thiên Phù Họp Vói Thòi Gian 

Khi bạn có nhiều chọn lựa, thì bạn cũng ngập ngừng, 
không biết chọn loại thiền nào cho đúng nhất. Bây giờ, bạn 
đã đọc qua mấy phương pháp thiền, vậy loại nào là thích 
hợp cho bạn nhất?. Ví dụ sau đây có thể trả lời câu hỏi của 
bạn. 

Trong nghề mộc, một người học việc bắt đầu học cách 
làm quen và sử dụng những dụng cụ khác nhau. Những 
người thợ chính thì xem xét loại gỗ nào trước khi họ bắt đầu 
làm một loại đồ gỗ nào đó. Một cây gỗ lớn ở ngoài sân phải 
được cưa thẳng thành những kích cỡ khác nhau. Sau đó, họ 
cần phải loại bỏ những bề mặt bị cưa sần sùi. Họ dùng giấy 
nhám cát, trước tiên là loại giấy nhám thô, sau đó là giấy 
nhám thô-vừa, và đến giấy nhám mịn. Sau cùng, họ dùng 
dầu vẹc-ni hoặc sáp để đánh bóng mặt gỗ bằng vải mềm. 
Như vậy, từ một khúc gỗ to thô ráp người thợ mộc đã biến 
nó thành những miếng gỗ láng đẹp với những kích cỡ cho 
các công dụng khác nhau, và đóng thành một loại đồ gỗ đẹp 
mắt. 



170 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


CÓ những mặt gỗ của miếng gỗ, người thợ mộc không 
cần cho đánh giấy nhám (như những mặt giấu bên trong đồ 
gỗ). Có những mặt gỗ người thợ mộc cho đánh giấy nhám 
và vẹc-ni để làm bóng. Đó là kỹ năng của người thợ mộc, 
họ biết được chỗ nào cần phải được làm như thế nào. 

► ►Tương tự, người mới học thiền thì nên bẳt đầu học 
để biết cách sử dụng những phương pháp thiền khác nhau 
cho đến khỉ người ẩy quen thuộc được với từng loại thiền!. 
Còn những người thiền đã giỏi thì trước tiên xem xét trạng 
thái của tâm như thế nào trước khi chọn loại thiền nào để 
thiền lúc đó. Nếu người ấy bước vào thiền từ một trạng thái 
tâm rất bận rộn, người ấy biết rằng mình sẽ bắt đầu thiền 
bằng một cái tâm thô tế. Như vậy, tốt nhất người ấy nên bắt 
đầu bằng kiểu 'dhiền để-yên’’^ đơn giản, tức là cứ để mặc 
mọi sự cho tâm lắng lặng xuống lại. Nhưng nếu người ấy 
cảm thấy thân thể mỏi mệt hay cứng nhắc, họ nên chọn kiểu 
“í?/ thiền’’'. Khi người ấy thấy tâm mình không còn thô tế 
lắm, thì họ sẽ thực tập '"sự tỉnh giác vào giây phút-hiện tại", 
và sau đó thực tập lên "sự tỉnh giác im lặng về giây phút 
hiện tại". Những người thiền có kinh nghiệm thì luôn biết 
được khi nào tâm họ có thể thực hành "thiền về hơỉ-thở", 
hay khi nào cần thực hành "thiền về tâm-từ". Họ biết được 
khi nào họ có thể áp dụng những công cụ tinh tế hơn, ví dụ 
như "duy trì sự chú tâm trọn vẹn vào hơi thở", hoặc "duy trì 
sự chú tâm trọn vẹn vào hơi thở đẹp". Cũng như người thợ 
cả thông thạo việc làm ra sản phẩm bàn ghế, và biết cách 
đánh vẹc-ni cho nó thành thành phẩm đẹp mắt. Những thiền 
sư và thiền sinh giỏi thì thông thạo kinh nghiệm, họ biết lúc 
nào là phù hợp để chuyển qua đối tượng nimitta vi tế, và 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm •171 


biết cách để duy trì nó một cách thiện xảo cho đến khi tâm 
lướt vào [chứng đắc] trạng thái tầng thiền định jhana. 

Như vậy, một cái tâm thô tế từ nơi công sở hay chốn chợ 
đời bận rộn đã được chuyển hóa bởi một thiền sinh giỏi trở 
thành một cái tâm đẹp nhất, êm dịu nhất, và tỏ sáng nhất. 

► ►Nhiều lúc, những thiền sư bắt đầu thiền từ một cái 
tâm đã mát dịu và chánh niệm. Họ xem xét trạng thái tâm và 
nhanh chóng biết được họ có thể bỏ qua Giai Đoạn 1 '"sự 
tỉnh giác vào giay phút-hiện tại” và Giai Đoạn 2 "sự tỉnh 
giác im lặng vào giây phút-hiện tại”, và đi thẳng vào "thiền 
về hơi-thở” hay "thiền về tâm-từ”. Đôi khi họ có thể thấy 
ngay tâm mình đang trong trạng thái an lạc một cách hoan 
hỷ, họ có thể bắt đầu thiền ngay vào Giai Đoạn 5 "sự tỉnh 
giác vào hơi thở đẹp”. 

Trong những trường hợp hiểm hơn, những thiền sư có 
thể nhận thấy mình đã có một cái tâm cân-bằng và mạnh-mẽ 
đủ để họ khởi tạo dấu hiệu nimitta trong vài giây và nhanh 
chóng chứng nhập vào tầng thiền định jhana. Đó là kỹ năng 
của những bậc thiền sư. 

Những người thợ non nớt, còn vội vàng hấp tấp, chọn 
lấy miếng gỗ thô ráp và đánh vẹc-ni bằng cải mềm lên đó!. 
Họ chỉ lãng phí thời gian và làm hư rách những miếng vải 
mềm. (Lẽ ra họ phải bào trơn hoặc phải đánh bằng giấy 
nhám thô nhiều lần cho trơn láng mặt gỗ, rồi tới giấy nhảm 
mịn, rồi mới đánh vẹc-ni dầu bóng). Tương tự vậy, những 
thiền sinh non nớt, vội vàng tự tin tự đại, thậm chí cũng 



172 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


chăng dành thời gian đê nhận biêt phân thô-tê của tâm mì nh 
và nhảy vào cổ thực hành thiền chánh niệm về hơi-thở ngay 
từ ban đầu. Họ chỉ làm lãng phí thời gian và tạo ra khá 
nhiều khó khăn cho chính mình. 

Vì vậy, các bạn hãy vui lòng thực tập và làm quen với 
những loại thiền khác nhau cho đến khi các bạn biết khi nào 
mình dùng loại thiền nào và cách dùng nó ra sao. ►Rồi kể 
từ đó, mỗi lần bạn chuẩn bị thiền tập, hãy nhận biết tâm 
mình đang nhu thế nào, và nhờ vậy bạn biết đuợc phuơng 
pháp thiền nào thích hợp để ứng dụng truớc. Bạn sẽ trở 
thành một bác sĩ về thiền, chẩn đoán tình trạng một cách 
chính xác truớc khi điều trị một cách hiệu quả. 



_ > _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 173 


Chương 7 

HƠI THỞ ĐẸP 


cổt lõi của đạo Phật nằm ở chẽ sự giác ngộ của Đức 
Phật lịch sử!. Hơn 25 thế kỷ trước đây, một tu sĩ lang thang 
tên Gotama (Cồ-đàm) bỗng nhớ lại kinh nghiệm thời ấu thơ 
của mình về trạng thái tầng thiền định jhãna thứ nhất và 
nhận ra rằng thiền định jhãna chính là con đường dẫn đến 
sự giác ngộ (MN 36). Người đi đến một cánh rừng nằm bên 
bờ một dòng sông lớn, ngồi trên đệm cỏ dưới bóng một cây 
Bồ-đề và thiền. Phương pháp thiền Người đã thiền lúc đó là 
Chánh Niệm về Hơi-Thở (ãnãpãna-sati), tức là chú tâm 
chánh niệm vào hơi thở-vào và hơi thở-ra. Thông qua cách 
thiền này, Người đã lần lượt chứng đắc những tầng thiền 
định jhãna, thoát ra khỏi jhãna, và nhanh chóng chứng đắc 
những trí tuệ giác ngộ. Kể từ sau đó, người được gọi là một 
vị Phật, có nghĩa là một người giác-ngộ. 

Đức Phật tiếp tục giảng dạy phương pháp thiền '"Chánh 
niệm về hơi-thở^’’ (ãnãpãna-sati) cho đến cuối cuộc đời của 
mình ở trần gian này. Đó là phương pháp thiền đã mang lại 
cho Đức Phật lịch sử sự giác ngộ, đó là cách thiền tập siêu 
xuẩt, và Phật đã truyền dạy lại cho cả những đệ tử xuất gia 
trong tu viện và những người Phật tử tại gia ngoài phố chợ. 
Phương pháp thiền hàng-đầu này đã được truyền thừa cho 
chúng ta đến tận hôm nay thông qua những ghi chép từng 
phần trong nhiều bài kinh, và đặc biệt bằng sự ghi chép đầy 


174 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đủ nhất trong bài kinh Anapanasati Sutta {kinh Chánh Niệm 
Hơi Thớ) thuộc Trung Bộ Kinh (MN 118). 

Trong đó, Đức Phật đã giảng giải việc thiền chánh niệm 
về hơi-thở bao gồm những buớc chuẩn bị khởi-đầu, và sau 
đó là 16 buớc thực-tập. Trong đó, 12 buớc thực-tập đầu tiên 
là những huớng dẫn để tu tập chứng đắc các tầng thiền định 
jhãna. Còn 4 buớc thực-tập cuối cùng là những huớng dẫn 
về những thao tác cần phải làm sau khi thoát ra khỏi tầng 
thiền định. 


Như đã được nói trong quyển sách này, và những sách hướng dẫn thực hành 
khác: sau khi người tu thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền định (ịhãna) mà họ đã 
chứng nhập, người tu được dạy là phải ôn nhớ lại [suy xét lại, quán chiếu lại] 
những tính chất và đặc điếm của tầng thiền định đó. Đây cũng chính là các 
bước thực-hành đế kiếm-soát các tầng thiền định đế từ đó tiếp tục rút ra kinh 
nghiệm, và chánh niệm, và tu tiến hơn trong những lần thiền sau đó. 



_ > _ _ _ 

Thiên sư Ájahn Brahm • 175 


Mưòi Sáu Bước Tu Tập 
Thiền Chánh Niệm về Hoi-Thở Của Đức Phật 

{theo giảng giải Ajahn Brahm) 

■ Bước 1: 

“//ơ/ thở-vào dài; hơi thở-ra dài” 
m Bước 2: 

“//cr/ thở-vào ngắn; hơi thở-ra ngẳn” 

■ Bước 3: 

^'Trảỉ nghiệm toàn-bộ hơi thớ” 

■ Bước 4: 

'^Làm tĩnh lặng hơi thở” 

■ Bước 5: 

‘‘"Trải nghiệm sự hoan-hỷ [hỷ] cùng hơi thờ” 

■ Bước 6: 

""Trải nghiệm sự hạnh phúc [lạc] cùng hơi thở” 

■ Bước 7: 

"‘‘Trải nghiệm về hơi-thở như một Đổi Tượng Của Tâm” 

■ Bước 7; 

""Trải nghiệm về hơi-thở như một Đổi Tượng Của Tâm” 

■ Bước 8: 

""Làm tĩnh lặng sự trải nghiệm của tâm” 

■ Bước 9: 



176 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


''Trải nghiệm tâm'" 

■ Bước 10: 

"Làm sáng tỏ nỉmỉttâ" 

■ Bước 11: 

"Duy trì nimitta” 

m Bước 12: 

"Giải thoát tâm'" 

■ bước 13: 

"Suy xét về vô-thường" 
m bước 14: 

"Suy xét về sựphai-biển của mọi sự thể'" [mọi pháp] 

■ bước 15: 

"Suy xét về sự chẩm dứt'" [sự ngừng diệt] 

■ bước 16: 

"Suy xét về sự buông-bỏ, về sự từ-bỏ" 




_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 177 


(A) Những Bước Khỏi Đâu 
Một Nơi Yên Tĩnh, Một Chỗ Ngồi Thoải Mái 

Đầu tiên, Đức Phật dạy rằng, đi đến một nơi yên tĩnh, ở 
đó bạn không bị quấy rầy bởi nguời khác, bởi những tiếng 
ồn, hay bởi những thứ khác [chẳng hạn nhu muỗi cắn]. Một 
số nguời thầy cho rằng bạn có thể thiền ở nơi ồn ào phố chợ 
hay trong xe hơi đậu ngoài đuờng, nhung thực sự mà nói 
những kiểu thiền hời hợt đó chẳng bao giờ mang lại trí tuệ 
hay sự giác ngộ nào cả. Đức Phật đã truớc sau khuyên dạy 
là chúng ta cần phải có một nơi-yên-tĩnh để thiền. Một số 
nguời lại muốn ngồi thiền giữa rừng rậm nơi có muỗi bay 
dày đặc hoặc ngay giữa lối đi của cọp beo, nhung điều đó 
chỉ giống nhu sự thử thách sức chịu đựng, chứ không phải 
là sự dễ chịu thu thái của thiền định. Đức Phật đặc biệt 
khuyên chọn những nơi nhu khu vuờn hay vuờn cây ăn trái, 
giống nhu khu Bodhi Gaya {Bồ Đề Đạo Tràng) nơi mà Đức 
Phật chứng đắc sự giác ngộ hoàn toàn. 


Kế tiếp là ngồi xuống một chỗ-ngồi thoải-mái. Bạn có 
thể ngồi trên một gối ngồi thiền, trên một ghế dài, hay một 
ghế dựa, chỗ nào bạn thấy thoải mái thì đuợc. Sự thoải mái 
là cần thiết cho việc thiền về hơi-thở, sao cho cơ thể luôn 
luôn cảm thấy thoải mái đuợc lâu trong khi ngồi. Những 
nguời tu thiền Phật giáo thì không ngồi trên mớ miểng chai, 
hay trên bàn đinh. Đức Phật cũng đã dùng đệm cỏ để ngồi 



178 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


dưới gốc cây Bồ-đề lịch Bạn cũng không bắt buộc phải 
ngồi tréo chân kiểu kiết già hoặc ngồi giữ lưng thẳng đơ 
như cán cuốc. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi, tôi cho rằng 
bạn có thể ngồi thiền thành công bằng bất kỳ tư thế không 
chính thống nào, miễn là nó phù hợp với bạn. Thực ra 
không hợp lý khi bắt các thiền sinh phải ngồi theo một vài 
tư thế cổ truyền nào đó. Mục đích của các tư thế ngồi chỉ là 
giúp bạn khỏi những khó chịu và như vậy có thể giúp bạn 
buông-bỏ phần thân càng sớm càng tốt. (Tức là nếu tư thế 
ngồi không tạo ra những khó chịu cho thân, thì bạn chỉ còn 
tập trung vào việc thiền, không còn bị vướng bận bởi thân 
nữa.) 

Toàn bộ 16 bước tu tập thiền '"chánh niệm về hơi-thở” 
(ãnãpãna-sati) được thực hiện tốt nhất bằng tư-thế-ngồi, 
giống như Đức Phật cũng đã ngồi thiền dưới gốc cây Bồ-đề. 
Trong phương pháp đi-thiền thì sự chú tâm của bạn đặt vào 
nơi các bước chân, chứ không phải vào hơi-thở. Đứng-thiền 
cũng vậy, cũng tập trung sự chú tâm vào chân. Những thiền 
sinh chưa giác ngộ cổ gắng thiền quán sát hơi-thở trong tư 
thế nằm-thiền thì cũng dễ bị buồn ngủ ngay sau đó. ►Như 
vậy, các bạn hãy học và thực tập thiền "chánh niệm về hơi 
thớ’’’ trong tư thế ngồi. Đó là tư thế đúng và hiệu-quả nhất. 


Thiết Lập Chánh Niệm 


Theo lịch sử Phật giáo, trong ngày của đêm Giác Ngộ, Đức Phật đã đến làng 
Senani. ơ đó, Người đã được cồ Sujata dâng cúng một bát cháo sữa, và một 
người căt cỏ dâng một mớ cỏ kusa đê làm đệm lót nơi Đức Phật ngôi thiên. 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 179 


Rồi Đức Phật đã yêu cầu chúng ta phải thiết lập sự chánh 
niệm “ngụy trước mặf\ Khi Đức Phật nói ""ngay trước 
mặt”, ý Phật không phải nói chúng ta phải tạo lập sự chánh 
niệm ngay chóp mũi, hay ngay điểm giữa của môi trên, hay 
một chỗ nào đó truớc mắt chúng ta. về mặt ý nghĩa, khi đặt 
cái gì ra truớc-mặt có nghĩa là điều đó quan trọng và cần 
phải làm truớc. Nhu vậy, huớng dẫn quan trọng của buớc so 
khởi là thiết lập sự chánh niệm truớc-tiên. (Vì nếu bạn 
không có sự chánh niệm thì bạn không thể thực tập việc 
“chánh niệm” về hơi-thở.) 

Sự chánh niệm ở đây đuợc thiết lập bằng cách thực hiện 
theo hai giai đoạn, đó là Giai Đoạn 1 và 2 nhu đã đuợc 
huớng dẫn trong Chuơng 1: điều đó có nghĩa rằng bạn phải 
thiết lập sự chánh niệm bằng ""sự tỉnh giác vào giây phút- 
hiện tại” và ""sự tỉnh giác im lặng vào giây phút-hiện tại”. 
Từ những giảng giải truớc đây, chúng ta thấy rõ ràng rằng 
nếu sự chú tâm của bạn cứ lăng xăng lang man vào những ý 
nghĩ về quá khứ hay vọng tuởng về tuơng lai, thì bạn đang 
không có chánh niệm vào thứ đang diễn ra trong giây phút- 
hỉện tại. Cũng vậy, khi bạn đang nghĩ, hoặc đơn giản là 
đang có tâm ý, thì sự chú tâm lúc đó chỉ là chú tâm vào 
ngôn từ ý tứ, chứ không phải chú tâm vào sự trải nghiệm 
thuần túy của khoảng khẳc-hiện tại. >Nhưng khi bạn đang 
tỉnh-giác và ỷ-thức một cách im-lặng về bất cứ điều gì đang 
diễn ra ngay trong hiện tại [ngay “trước mặt” tâm của bạn] 
thì lúc đó bạn đã thiết lập được một mức độ chánh niệm cần 
có để có thể bẳt đầu thiền “chánh niệm về hơi thở”. 



180 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


► Điều luôn luôn hữu ích để nhắc lại là: Có rất nhiều 
thiền sinh vội vã nhảy vào thiền chánh niệm về hơi-thở, bỏ 
qua giai đoạn khởi đầu rất quan trọng [đó là giai đoạn thiết 
lập sự chánh niệm một cách đúng đắn và tới một mức cần 
thiết] thì họ luôn gặp khó khăn trở ngại. (Nếu bạn là thiền 
si nh sơ cơ thì đừng cố ‘đi tắt’ nhu vậy. Điều đó không chỉ 
lãng phí thời gian, mà còn đua bạn vào những rắc rối). Rắc 
rối là họ không thể giữ đuợc sự chú tâm theo hơi-thở; và tệ 
hơn, họ cứ ngoan cố bám lấy hơi-thở bằng ý chí, nên một 
lúc sau họ cảm thấy căng thẳng, căng thẳng còn hơn truớc 
khi bắt đầu thiền. Chính hành vi ‘đi tắt’ một cách chủ quan 
và bất cẩn nhu vậy đã khiến cho môn '"Thiền về hơi thở” của 
Phật giáo bị mang tiếng xấu là không đúng và không tu 
đuợc. 


(B) Mưòi Sáu Bước Thực Hành 
■ Bước 1 và Bước 2: 

Mặc dù Đức Phật đã dạy trước tiên trải nghiệm những 
hơi thở dài, rồi tới những hơi thở ngắn, nhưng điều đó 
không có nghĩa là bạn phải kiểm soát hơi thở của mình để 
thực thi hướng dẫn đó. Việc kiểm soát hơi thở chỉ tạo ra sự 
khó chịu. Lời hướng dẫn đó có nghĩa là bạn chỉ đơn thuần 
quan sát hơi thở đủ để biết là hơi thở đó dài hay ngắn. Mặc 
dù trong kinh Phật không nói, nhưng lời hướng dẫn đó cũng 
có nghĩa là bạn cũng quan sát cả những hơi thở không-dài 
không-ngắn, tức là những hơi thở nằm giữa hơi thở dài và 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 181 


hơi thở ngăn. (Không phải chỉ quan sát hơi thở dài và hơi 
thở ngắn, và bỏ qua những hơi thở khác.) 


Lý do của những lời huớng dẫn này là giúp cho bạn có 
thêm điều để quan sát (dài, ngắn), để giảm bớt sự nhàm- 
chán khi bạn chỉ quan sát những hơi thở-vào và hơi thở-ra. 
Điều này giúp cho việc chánh niệm về hơi thở trở nên hứng 
thú hơn. Cũng lý do này nên đôi lúc tôi khuyên các học trò 
của mình hãy quan sát xem hơi thở nào dài hơn, hơi thở-vào 
hay hơi thở-ra?. Hoặc quan sát xem thử khoảng khắc giữa 
hơi thở-vào và hơi thở-ra có dài bằng khoảng khắc giữa hơi 
thở-ra và hơi thở-vào tiếp theo?. Xem những cảm nhận về 
hơi thở-vào có giống với những cảm nhận về hơi thở-ra hay 
không?. Điều này cũng có mục đích giống những huớng dẫn 
của Phật về sự cảm nhận hơi thở-dài và hơi thở-ngắn. Mục 
đích là tạo thêm nhiều chi tiết để sự chánh niệm quan sát 
hơi thở khỏi bị nhàm-chán. 

Một phuơng pháp khác thuộc giai đoạn này là tạo ra câu 
chuyện đẹp xung quanh hơi thở vào và hơi thở ra. Tôi gợi ý 
những thiền sinh của tôi hãy nhớ duỡng khí 02 mà chúng ta 
thở vào là đuợc các cây cối xung quanh thải ra. Và khí C02 
mà chúng ta thở ra là duỡng khí cho những cây cối đó. Nhu 
vậy, bạn hãy tuợng chúng ta hít thở và sống nhờ vào món 
quà quý giá của những bông hoa và cây cối ban tặng; và cái 
chúng ta thở ra là món quà băn tặng lại cho cây xanh và 
thiên nhiên xung quanh ta. Thật là hữu cơ. Hơi thở của bạn 
kết nối một cách mật thiết với cây cỏ sinh động xung quanh. 
Cách nâng cao nhận thức về hơi thở và sự thở của bạn làm 
cho việc theo dõi hơi thở càng dễ chịu hơn. 



182 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trong tmyên thông “Thiên Trong Rừng” của Thái Lan, 
họ thêm một kiểu niệm chú (mantra) vào sự-thở. Đó là, 
ngay khi bạn thở vào, bạn nghĩ/ niệm và ngay khi 

bạn thở ra, bạn niệm '"Dho”. Đó là hai vần tạo ra chữ 
''"Budho” [Phật-Đà hay Đức-Phật]. (Thiền sinh Việt nam có 
thể ứng dụng cách này, và có thể niệm vần “Đức’" khi thở 
vào, và vần ''"Phật” khi thở ra. Thở-vào: Đức, thở-ra: Phật). 
Một lần nữa, việc này cũng chỉ tạo cho việc theo dõi hơi thở 
được dễ dàng và dễ chịu hơn trong giai đoạn ban đầu này. 
(Và khi niệm Đức-Phật, thiền sinh sẽ trở nên nghiêm túc 
hơn, dễ chú tâm hơn, vì niệm này cũng nhắc mình nhớ 
phương pháp thiền này là do chính Đức Phật giảng dạy, và 
những người tu thiền là đang thực hành theo con đường đạo 
của Phật). 


■ Bước 3: Cảm Nhận Toàn Bộ Hoi Thở 

(Thực ra, theo bài kinh và theo tác giả là “trải nghiệm 
toàn bộ hơi thở”, nhưng người dịch tạm dùng chữ “cảm 
nhận” cho dễ...cảm nhận hơn, mặc dù chữ “trải nghiệm” hay 
“kinh nghiệm” mang ý nghĩa sâu sắc và toàn diện hơn.) 

Bước thứ ba này được gọi trong tiếng Pali là ""sabba- 
kãya-patisamvedi”: ""Cảm nhận toàn bộ tiến trình hơi thở”. 
Một số người hiểu lầm từ Pali kãya ở đây vẫn có nghĩa là 
thân, thân-thể, và vì vậy họ cho rằng điều này có nghĩa là 
chú tâm vào mọi cảm nhận của toàn bộ sắc-thân của bạn. 
Hiểu như vậy là sai. Đức Phật đã chỉ ra rất rõ trong Kinh 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘183 


Chánh Niệm về Hơi Thở (Ẵnãpãna-sati Sutta, MN 118) 
rằng Phật coi tiến-trình hơi-thở là một cái thân (kãya) trong 
các thân. Nên ở đây chúng ta có thể gọi là “thân hơi-thớ’\ 
Hơn nữa, mục đích của 12 bước thực tập đầu tiên là dần dần 
đơn giản hóa đổi tượng thiền, chứ không mở rộng hay làm 
cho nó phức tạp hơn. Như vậy, ba bước đầu tiên là thời gian 
để tăng trưởng mức độ nhạy bén của sự chánh niệm đến 
mức đủ để bạn quan sát từng mỗi cảm nhận trong tiến-trình 
hơi thở. 

Bạn (i) tỉnh giác chú tâm vào hơi thở-vào ngay lúc nó 
bắt đầu khởi sinh từ trong sự tĩnh lặng. Bạn (ii) thấy được 
những cảm nhận về hơi thở-vào diễn tiến trong từng khoảng 
khắc, lên cao và phai biến dần đến khi lặn mất. Bạn có được 
mức độ rõ rệt đến nỗi bạn (iii) nhận thấy được cái khoảng 
trổng [khoảng dừng] giữa hơi thở-vào và hơi thở-ra kế tiếp. 
Tâm của bạn chú tâm như “con mèo đang canh một con 
chuột” ngay khi bạn đang chờ hơi thở-ra kế tiếp bắt đầu. 
(iv) Rồi bạn bắt đầu quan sát những rung động đầu tiên của 
hơi thở-ra. Bạn (v) quan sát những cảm nhận của hơi thở 
diễn tiến, thay đổi với từng khoảng khắc, cho đến khi nó 
cũng lên cao, và rồi phai biến dần đến khi lặn mất trở lại 
vào khoảng trống không. Rồi bạn (vi) lại quan sát khoảng 
trống [khoảng dừng] giữa hơi thở-ra và hơi thở-vào kế tiếp. 

Cho đến khi tiến trình quan sát và cảm nhận như trên 
được lặp lại qua từng hơi thở này đến hơi thở khác, thì bạn 
đã hoàn thành bước thực tập thứ ba: “Cảm nhận toàn bộ hơi 
thở vào và ra'”. 



184 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trong bộ sử thi cổ điển Ấn Độ Mahabharata có câu 
chuyện về một vị thầy và ba nguời học trò, tôi muốn dùng 
câu chuyện này để giải thích thêm về buớc thứ ba này của 
phuơng pháp thiền chánh niệm hơi thở. Vị thầy dạy các học 
trò về thiền định, đua cho họ cung tên làm phuơng tiện để 
kiểm tra khả năng trình độ của họ sau thời gian tu học. Vị 
thầy cầm một con chim, chỉ là con chim giả, và gắn nó đậu 
trên cành một cây ở tầm cách xa chỗ ba học trò đang đứng. 
Cần phải có một trình độ cực kỳ thiện xạ mới có thể bắn 
xuyên con chim ở khoảng cách đó. Nhung nguời thầy còn 
chỉ thị cho ba học trò một bài thi hầu nhu bất khả thi: “Ta 
không muốn các anh bắn trúng vào bất cứ chỗ nào trên thân 
chim. Muốn vuợt qua bài thi này, các anh cần phải bắn đúng 
ngay mắt trái của con chim. Đó là mục-tiêu”. 

Vị thầy đua cung tên cho học trò và dặn rằng họ nên 
thiền định truớc, làm cho tâm hợp-nhất thảnh một với mục- 
tiêu, và chỉ khi nào làm đuợc nhu vậy thì mới bắn. Học trò 
có quyền thiền và nhắm trong thời gian bao lâu cũng đuợc, 
nhung ngay truớc khi bắn phải ra hiệu cho nguời thầy biết. 
Ba muơi phút sau, thí sinh đầu tiên ra dấu cho thầy là mình 
sắp bắn. Vị thầy bảo hãy chờ vài giây, và hỏi học trò: “Anh 
có thấy con chim trên cây không?”. Không rời mắt nhắm 
khỏi mục tiêu, học trò trả lời: “Dạ có”. Ngay lúc đó, nguời 
thầy đuổi nguời học trò đó ra, lấy lại cung tên và bảo: “Anh 
là đứa học trò ngu!, về học lại về thiền đi”. 

Vị thầy đua cung tên cho học trò tiếp theo. Mất hơn một 
tiếng đồng hồ thiền định và chú tâm, nguời thứ hai ra hiệu 
cho thầy rằng mình chuẩn bị bắn. Vị thầy hỏi: “Anh có thấy 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘185 


con chim trên cái cây không?. Học trò đáp lại: “Cây nào?”. 
Người thầy mừng thầm và hỏi tiếp: “Thế anh có thấy con 
chim không?”. Người trò trả lời: “Dạ có”. Vậy là người thầy 
thất vọng và đuổi người thứ hai ra luôn, lấy lại cung tên và 
bảo rằng: “Anh hãy về học lại cách thiền một cách đúng 
đắn”. 

Cuối cùng, vị thầy giao lại cung tên cho người học trò 
thứ ba. Người này tập trung thiền suốt hai giờ, hợp-nhất tâm 
mình thành một với mục-tiêu: con mắt-trái của chim. Rồi 
anh ta ra dấu cho thầy rằng mình sắp bắn. Vị thầy hỏi: “Anh 
có thấy con chim trên cây không?”. Học trò đáp: “Cây 
nào?”. Người thầy hỏi tiếp: “Anh có thấy con chim 
không?”. Học trò trả lời: “Chim nào?”. Vị thầy mỉm cười và 
tiếp tục hỏi: “Vậy anh thấy gì?”. Không rời mắt khỏi mục 
tiêu, học trò đáp ngay: “Thưa thầy, tất cả những gì con thấy 
là tròng mắt-trái của con chim, chỉ vậy thôi”. Người thầy hô 
lên: “Tuyệt lắm!. Bắn!”. Và dĩ nhiên, mũi tên xuyên thẳng 
vào mục tiêu duy nhất nằm trong sự chú tâm tỉnh giác của 
người học trò đó. 

Câu chuyện minh họa cho bước thứ ba của thiền chánh 
niệm về hơi thở: “cảm nhận toàn bộ hơi thở’\ Đối với người 
học trò thứ ba, anh ta đã chú tâm hoàn toàn vào mục-tiêu là 
mắt trái của chim; cũng giống hệt khi bạn chú-tâm toàn-bộ 
vào bước thứ ba của thiền “chánh niệm về hơi thở”, đó là 
chú tâm vào cảm nhận toàn-bộ hơi-thở ra-vào. Khi bạn hoàn 
thành bước thứ ba này, bạn có thể tự hỏi chính mình: 

“Anh có nghe những âm thanh không?”, bạn sẽ trả lời: 

“Âm thanh nào?”. 



186 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


“Anh có cảm giác vê thân không?”, trả lời: 

“Thân nào?”. 

“Vậy anh nhìn thấy cái gì?”, trả lời: 

“Chỉ thấy duy nhất “hơi-thở” đang diễn ra tại đây”. 
“Tuyệt lắm!”. 


■ Bước 4: Làm Tĩnh Lặng Hoi Thở 

Khi bạn đã hợp-nhất với hơi thở thành một, thì hơi thở sẽ 
tự động lắng xuống. Chỉ còn một chút hơi huớng nào đó có 
thể phá nhiễu tiến trình lắng dịu này. Bạn sẽ tự nhiên trải 
nghiệm những cảm nhận êm dịu hơn trong từng khoảng 
khắc, giống như một mảnh vải bông thô chuyển thảnh vải 
sa-tanh mịn màng và mát dịu. Hoặc bạn có thể trợ giúp cho 
tiến trình chuyển hóa này (chỉ) bằng cách “ngắt” sự im-lặng 
bên-trong trong một vài giây khắc và tự nói với mình: "dĩnh 
lặng, tĩnh lặng, tĩnh lặng!”. Rồi sau đó quay lại chú tâm vào 
hơi thở một cách im lặng. Bạn làm như vậy giống như bạn 
đã hướng-dẫn rõ rệt cho “người gác cổng”, như cách đã 
được giảng giải trong Chương 5. 

Nếu bạn nhảy tắt lên thực tập Bước 4 này quá sớm, thì 
bạn sẽ bị dính bẫy vào chướng ngại “buồn ngủ và đờ đẫn”. 
Bạn phải bắt giữ con ngựa hoang trước khi bạn có thể thuần 
phục nó. Tương tự, bạn phải nắm bắt được toàn-bộ hơi-thở, 
phải hoàn thảnh xong Bước 3, trước khi bạn có thể làm lắng 
dịu hơi thở. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 187 


Những thiền sinh hoàn thảnh Bước 3 bằng cách dùng nỗ 
lực ý chí một cách gượng ép, thì họ sẽ không thể nào làm 
lắng dịu hơi-thở ở Bước 4 được. Họ đã cổ-tâm, thay vì phải 
buông-bỏ. Họ đã làm ngược lại hướng dẫn, và đến đây họ sẽ 
bị bế tắt. Khi bạn cầm một bông hoa, bạn phải cầm một 
cách nhẹ nhàng, nếu nắm chặt nó sẽ bị gãy hư, trở thành đồ 
bỏ. Những đối tượng tế nhị cần có sự tiếp xúc tinh tế. Để 
giữ được hơi-thở giữa sự chánh niệm trong nhiều phút, bạn 

cần có một cái tâm đã thanh lọc và tinh khiết. Sự chú tâm 

♦ ♦ « 

chỉ được thanh lọc thông qua sự buông-bỏ nhẹ nhàng và 
kiên trì; sự cố tâm hay ép uổng bằng ý chí thì không bao giờ 
làm được. Sự cố ý làm cho “được” là thất bại. Chỉ có sự 
buông-bỏ thì mới “được”. 


Khi người thợ mộc bắt đầu cưa tấm gỗ, ông ta có thể 
ngắm toàn bộ lưỡi cưa từ cán cho đến đầu lưỡi cưa. Khi ông 
ta tập trung vào lưỡi cưa, sự chú tâm dần-dần dồn vào chỗ 
[điểm] tiếp-xúc của lưỡi cưa và tấm gỗ. Cán và đầu lưỡi cưa 
đã biển mất khỏi sự chú tâm của ông ta. Sau một lúc, tất cả 
những gì ông ta thấy là một cái răng cưa “ngạy chỗ tiếp-xúc 
với tẩm gỗ” Những răng cưa trái, răng cưa phải đều hoàn 
toàn ra khỏi tầm nhận thức của ông ta. ông ta không biết, và 
ông ta cũng không cần biết, rằng cái răng cưa đó nằm ở 
khúc đầu, giữa, hay cuối của lưỡi cưa. Những khái niệm đó 
đã không còn. Đây là ví dụ về lưỡi cưa. 

Tương tự như vậy, trong Bước 4 này, bạn chỉ còn biết 
một “chút” này của hơi-thở '"đang diễn ra ngay tại đây”. 
Đơn giản là bạn không còn biết nó là hơi thở-vào hay hơi 
thở-ra, hay nó là khúc bắt đầu, khúc giữa, hay khúc cuối của 



_ A ^ r 

188 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


hơi thở. Ngay khi hơi thở lắng xuống thì sự chú tâm của bạn 
cũng trở nên thật vi tế, bạn chỉ còn biết đây là một-khoảng- 
khắc của hơi thở. 


■ Bước 5 và Bước 6: 

Trải Nghiệm niềm Hỷ-Lạc cùng Hơi Thở 

Trong Bước 5 của thiền '"chánh niệm hơi thở’'’ (anapana- 
sati), bạn đã trải nghiệm sự hoan-hỷ (pữi, hỷ) cùng với hơi 
thở; và trong Bước 6 bạn trải nghiệm sự hạnh-phúc (sukkha, 
lạc) cùng với hơi thở. Bởi vì niềm vui và sướng [hỷ và lạc] 
khó mà tách biệt ra, và chúng thường khởi sinh gần như 
cùng lúc với nhau, cho nên tôi coi chúng như là một, gọi 
chung là niềm hỷ-lạc. 

Khi sự chánh niệm miên mật không gián đoạn của bạn 
làm hơi thở lắng xuống, thì yếu tố hỷ và lạc khởi lên một 
cách tự nhiên giống như những tia sáng bình minh bừng 
chiếu từ chân trời phía đông. Hỷ-lạc khởi sinh dần dần, một 
cách tự động, bởi vì lúc này toàn bộ năng lượng của tâm đều 
đổ dồn vào chỗ "người biết\ chứ không còn ở chỗ "người 
ỉàm”. Nói khác đi, bạn đang không làm gì cả, bạn chỉ đang 
quan sát mà thôi. Dấu hiệu chắc chắn rằng bạn đang không 
làm gì cả chính là sự tĩnh-lặng của hơi thở. Hiện tượng này 
giống như buổi sáng sớm, rồi sớm muộn gì những tia sáng 
bình minh cũng bừng chiếu ở đằng đông: vấn dề chỉ là thời 
gian mà thôi. Tương tự, khi bạn vẫn giữ được hơi thở tĩ nh 
lặng, thì sớm muộn gì sự hỷ và lạc cũng sẽ khởi sinh trong 
tâm, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay chậm một chút mà thôi. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •189 


Năng lượng tâm đổ dồn vào chỗ '"người bỉếr [sự chánh 
niệm] làm cho sự chánh niệm có đầy nguồn năng lực. Và sự 
chánh niệm đầy năng lượng đó được ta trải nghiệm và cảm 
thụ như một dạng hỷ-lạc {pĩti-sukkha). 

Nếu bạn đã tu tập đến Bước 4 và tiếp tục chánh niệm 
miên mật vào từng mỗi hơi thở rất tĩnh lặng nhưng bạn 
không thấy các yếu tố hỷ-lạc xuất hiện, thì lời khuyên của 
tôi là: “Đừng lo ngại gì cả!”. Đừng để cho sự thiếu kiên 
nhẫn của bạn phá nhiễu cái tiến trình tự nhiên đang diễn ra. 
Nếu bạn làm bất cứ điều gì vào lúc này thì điều đó chỉ làm 
chậm trễ, hoặc thậm chí ngăn chặn yếu tố hỷ và lạc khởi 
sinh. Tốt nhất là bạn cứ tiếp tục thiền sâu vào sự trải nghiệm 
không gián đoạn và liên tục đó vào hơi thở. vấn đề là: Bạn 
có thực sự hoàn toàn tỉnh giác chú tâm vào hơi thở thanh 
bình đó một cách liên tục hay không, hay bạn bị những gián 
đoạn xen vào, hay có một khắc nào bị đứt quãng?. Đôi khi, 
bạn không tiến triển lúc này là do bạn đang không chánh 
niệm một cách không gián đoạn và liên tục vào duy-nhẩt 
hơi-thở. Có phải hơi thở của bạn không tiếp tục lắng xuống 
nữa không?. Nếu vậy thì có lẽ hơi thở chưa đủ thanh bình. 
Nếu như vậy, bạn phải cho nó thêm thời gian. Chỉ cần có 
thêm thời gian, bởi vì đây là một tiến trình tự nhiên không 
tùy thuộc vào ý chí của bạn. Khi sự chánh niệm an trụ một 
cách thư thái và dễ dàng vào hơi thở mà không bị sự gián 
đoạn nào, và cảm nhận về hơi thở càng trở nên tĩnh lặng và 
tĩnh lặng hơn, thì lúc đó yếu tố hỷ và lạc chắc chắn xuất 
hiện. 



190 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Sẽ tôt hơn nêu bạn có thê nhận ra yêu tô hỷ-lạc sớm 
hơn. Để làm đuợc điều này, bạn cần phải làm quen với cái 
bạn đang tìm kiếm. Niềm hoan hỷ và hạnh phúc, hỷ và lạc, 
bắt nguồn từ sự tĩ nh lặng thì thuờng xuất hiện một cách cực 
kỳ tinh vi. Điều này giống nhu một nguời mê thích loại 
nhạc rock ầm ĩ đang ngồi nghe một buổi hòa nhạc cổ điển 
nhẹ nhàng của nhạc sĩ Mahler, và đang không thể hiểu nổi 
tại sao nguời ta bỏ tiền mua vé vào nghe loại nhạc du duơng 
này. Đơn giản là họ không thể hiểu đuợc nó. Hoặc cũng 
giống nhu những nguời thuờng hay ăn ở những quán ăn 
bình dân, và đang lần đầu tiên đến dự một bữa ăn ở một nhà 
hàng năm sao sang trọng, và đang không thích những đồ ăn 
sang trọng ở đó, đơn giản chỉ vì khẩu vị của họ lâu nay rất 
thô sơ, chỉ biết những món ăn bình dân. (Giống nhu nh ân 
vật “Thằng Bờm” trong truyện cổ tích Việt Nam, nó không 
thích những thứ quý giá hơn, đơn giản chỉ vì nó không biết 
những thứ đó, mà chỉ biết về sự ngon của một nắm xôi). 

Nhung nếu bạn tiếp tụ tu tập thiền nhiều hơn nữa, dần 
dần bạn sẽ trở thành “nguời sành điệu” với những trạng thái 
hỷ-lạc đó của tâm, và tự nhiên bạn sẽ nhận ra yếu tố hỷ và 
lạc vi tể có mặt từ những giai đoạn sớm hơn, và rồi sau đó 
chúng mới có mặt rõ rệt hơn trong những giai đoạn sau. 

Việc tu tập hoàn thành Buớc 5 và Buớc 6 của thiền 
'"chánh niệm về hơi thớ’" rõ ràng là giống hệt Giai Đoạn đạt 
đến sự "duy trì sự chú tâm trọn vẹn vào hơi thở đẹp ’’’’—đó là 
Giai Đoạn 5 của phuơng pháp thiền tập căn bản của tôi 
trong Chuơng 1 và 2. vẻ đẹp của hơi thở ở mức độ đó chính 
là cách của tôi dùng để mô tả sự trải nghiệm về hỷ-lạc ngay 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •191 


lúc này. Hơi thở trong giai đoạn này thê hiện rât tĩnh lặng và 
đẹp đẽ, đẹp kỳ diệu hơn cả khu vuờn mùa xuân hay buổi 
hoàng hôn của mùa hè. Và bạn sẽ tự hỏi mình có còn muốn 
nhìn điều gì khác nữa không. Nó thật là tuyệt đẹp. 


■ Bước 7: 

Trải Nghiệm về Hoi Thở như một Đối Tượng Của Tâm 

Khi hơi thở càng trở nên đẹp đẽ chưa từng có trước đó, 
yếu tố hỷ và lạc tăng trưởng mạnh mẽ, và rồi...hơi thở đang 
có mặt có thể biển mất hoàn toàn. Trong Chương 2, tôi đã 
mô tả cách hơi thở đẹp biển mất, chỉ để lại hình bóng vẻ đẹp 
của nó. Cũng giống như trong ví dụ về chuyện xứ thần tiên, 
chú Mèo Cheshire đã từ từ biển mất, chỉ còn lại hình dáng 
mặt cười của chú trong tâm ảnh của nhân vật Alice. Ví dụ 
này là một cách miêu tả dễ hình dung nhất về sự chuyển tiến 
từ Giai Đoạn 5 và Giai Đoạn 6, đó là sự trải nghiệm niềm 
hỷ-lạc cùng với hơi thở, sang Giai Đoạn 7, đó là lúc hơi thở 
chỉ còn được nhận biết đến như một đối tượng thiền của 
tâm. 

Để làm rõ sự chuyển tiến này, tôi xin thỉnh dẫn ý của 
Đức Phật về việc phân tích những trải nghiệm tâm thức dựa 
trên sáu cơ sở giác quan (SN 35): sự nhìn (mắt), sự nghe 
(tai), sự ngửi (mũi), sự nếm (lưỡi), sự chạm xúc (thân), và 
sự biết (tâm): 

Trong những giai đoạn thiền ban đầu, thiền sinh tập 

buông-bỏ sự nhìn, nghe, ngửi, và nếm đến một mức độ 



192 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bôn cơ sở giác quan đâu tiên (măt, tai, mũi, luỡi) hoàn 
toàn bị tắt bặt trong một khoảng thời gian. Rồi sau đó 
thiền sinh tiếp tục buông-bỏ hầu hết những hoạt động 
của giác quan thứ năm [xúc giác] và thiền sinh chỉ còn 
chú tâm duy nhất vào một sự chạm-xúc của hơi thở (với 
thân) mà thôi; không còn chú tâm vào bất kỳ sự chạm 
xúc và cảm nhận nào khác của thân. 

4 


Giác quan thứ sáu [tâm] thì vẫn hoạt động xuyên suốt từ 
đầu đến cuối của quá trình thiền tập. (Tâm là nhân vật 
chính của việc tu thiền). Khi bạn chuyển qua Buớc 7, tức 
là giác quan thứ năm [xúc giác], thì bạn phải tắt bặt nó 
luôn, chỉ còn lại một giác quan thứ sáu [tâm] đang nhận 
biết về hơi-thở. Từ đây, bạn trải nghiệm hơi thở bằng 
một giác quan mới—đó là tâm. 

Hãy tuởng tuợng một nguời bạn cũ, tóc xoăn và râu rậm, 
thuờng đi lại trong những bộ đồ cũ kỹ giản dị, bây giờ 
nguời ấy đã xuất gia thành một thầy tu Phật giáo. Khi bạn 
mới gặp lại anh ta ở tu viện, bạn có thể không kịp nhận ra 
với cái đầu trọc và y cà sa. Nhung đó chính là nguời bạn 
của bạn. Anh ta chỉ xuất hiện khác trong tuớng mạo bề 
ngoài khác, chỉ vậy thôi. Tuơng tự nhu vậy, nguời bạn cũ là 
“hơi-thở” truớc kia ta thuờng gặp và nhận biết bằng sự 
chạm-xúc bởi giác quan thứ năm [xúc giác]. (Chúng ta luôn 
nhận biết hơi thở thông qua sự chạm-xúc của nó với thân, ví 
dụ chạm xúc nơi đầu mũi, nơi bên trong mũi, hoặc sự chạm 
ép bên trong bụng...). Đen Buớc 5 này của thiền '"Chánh 
niệm hơi thơ’’’ thì hơi thở đã vuợt lên trên khỏi cái thế giới 
của thân, vuợt trên giác quan thứ năm, và lúc này nguời bạn 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 193 


“hơi-thở” chỉ còn được nhận biêt thông qua giác quan thứ 
sáu [là tâm]—lúc này hơi-thở trở thành đối-tượng của tâm. 
Chính vì điều này mà Đức Phật đã gọi đây là bước trải 
nghiệm về tâm-hành (citta-sankhara), đối-tượng của tâm. 

Như vậy, nếu hơi thở gần như biến mất trong giai đoạn 
này, thì bạn hãy tin rằng điều này là lẽ-thường, và bạn đang 
đi đúng đường; Vì vậy, bạn không nên phá nhiễu tiến trình 
bằng cách “nhìn ngang nhìn dọc” để tìm lại cái nhận thức cũ 
về hơi thở (tức là cái nhận thức bằng xúc-giác trước kia). 
Thay vì vậy, bạn hãy làm như vầy: khi nào thấy hơi thở gần 
như biến mất, bạn hãy tự hỏi rằng: Cái gì còn lại?. Nếu bạn 
cẩn thận làm theo đúng như hướng dẫn thì hơi thở chỉ như 
biến mất sau khi yếu tố lạc và hỷ đã được có mặt. Do vậy 
cho nên sau khi hơi thở biến mất, chỉ còn lại hỷ và lạc. Tâm 
bạn lúc này phải thực sự tinh khiết và tĩnh tại để nhận ra đối 
tượng hỷ-lạc khá vi tế này trước tiên. Nhưng, cũng nhờ có 
sự quen thuộc đã có được từ việc tu tập lâu ngày, trí tuệ 
minh sát sẽ khởi sinh trong bạn và bạn biết được rằng thực 
ra yếu tố hỷ và lạc chỉ là người bạn cũ “hơi-thở” của bạn mà 
thôi, chỉ có khác là bây giờ “hơi-thở” đã thay đổi thành một 
đối tượng của tâm (bằng tướng mạo khác mà thôi). 

Nếu bạn không duy trì được đối-tượng mới này của tâm 
thì đó là do hai yếu tố hỷ và lạc đã không có mặt đầy đủ ở 
Bước 5 và Bước 6. Bạn cần phải tu tập cho được mức độ 
hơi-thở rất đẹp thì mới tạo ra nhiều mức độ hỷ-lạc trước khi 
bạn tắt bặt giác quan thứ năm [xúc giác]. Làm được vậy bạn 
sẽ có được một đối tượng của tâm mạnh mẽ và rõ rệt hơn để 



194 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bạn có thể quan sát và duy trì dễ dàng hcm. (Đây là một 
cách diễn ra.) 

Tuy nhiên, nếu thực tập thiền nhiều, bạn sẽ biết đuợc 
mình đang tìm kiếm điều gì ở Buớc 7, thì sự chánh niệm 
của bạn trở nên sắc xảo hcm để duy trì đuợc những mức độ 
vi tế của hỷ-lạc, và lúc đó bạn càng dễ dàng buông bỏ giác 
quan thứ năm [xúc giác] sớm hcm; và nhờ đó bạn càng thêm 
tĩnh-tại để có thể duy trì cái đối tuợng của tâm đang còn 
yếu. (Đây là một cách khác có thể diễn ra.) 


■ Bước 8: 

Làm Tĩnh Lặng Sự Trải Nghiệm Của Tâm 

Có một điều thuờng vẫn xảy ra: ở những giai đoạn tiếp 
theo của tiến trình thiền tập này, yếu tố hỷ và lạc có thể trở 
nên phấn-khích, và vì vậy nó sẽ làm cho làm phá-nhiễu sự 
tĩnh lặng của tâm. Vì lý do này, Đức Phật đã dạy Bước 8, đó 
là: “Làm tĩnh lặng sự trải nhiệm của tâm về hơi thở”. 

Khi những thiền sinh mới, đôi khi có cả những thiền sinh 
cũ, vừa bắt đầu có được vài niềm hỷ-lạc thì họ đã vội vui 
mừng “Ồ!”, nó đây rồi, cuối cùng nó cũng đến! Kỳ diệu 
quá!”—và ngay lập tức, niềm hỷ-lạc khăn gói ra đi. Họ bị 
phấn-khích quá nhiều. Động nhiều phá tĩnh!. (Đó là một 
cách diễn ra.) 


Cách diễn ra khác là khi họ bị phấn-khích quá, niềm sợ 
hãi lại khởi sinh theo niềm hỷ-lạc: “Sao nhiều hỷ-lạc kỳ 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 195 


diệu đối với ta quá!. Ta thấy sợ, vì ta đâu xứng đáng có 
đuợc những điều kỳ diệu này!”—và ngay lúc này thì niềm 
hỷ-lạc cũng biến ra khỏi nhà. Sự sợ hãi tiêu diệt sự tĩnh 
lặng!. 

Hãy cẩn thận với hai kẻ thù đó, sự phấn-khích và sự sợ- 
hãi, cả hai đều là “động phá tĩnh”. Nhung cả hai có thể biển 
mất trong giai đoạn này. Hãy nhớ giữ cho sự trải nghiệm 
của tâm về hơi thở đuợc tĩnh lặng. Niềm hỷ lạc, hoan hỷ và 
hạnh phúc, đuợc sinh ra từ sự thanh bình, từ sự im lặng. 
Hãy duy trì những yếu tố tạo ra hỷ-lạc đó. Duy trì sự thanh 
bình và im lặng. Hãy duy trì sự tĩnh lặng, nếu không hỷ lạc 
sẽ biến mất. 

Ví dụ nổi tiếng của thiền su Ajahn Chah về cái “hồ nuớc 
tĩnh lặng trong rừng” giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều gì đang 
diễn ra ngay lúc này. Những nguời khác đã từng giảng và 
viết về hình ảnh này, nhung không đầy đủ cho lắm. Đây là 
cách tôi nhớ lại cách giảng giải của thiền su Ajahn Chah. 
Khi vị thầy này đi qua các khu rừng lớn nhỏ, đó là cách tu 
hành trong rừng mà tiếng Thái Lan gọi là 'dudong”, thì ngài 
thuờng tìm chỗ có nuớc khi buổi chiều đang xuống dần. 
Ngài cần chỗ nuớc để tắm gội. Cả ngày du hành trong rừng 
trong khí hậu nóng, mồ hôi ra nhiều, nên nếu không tắm 
sạch buổi chiều thì buổi tối sẽ rất khó chịu. Ngài cũng cần 
nuớc để uống. Vì vậy, ngài luôn cố tìm cho ra một con suối 
hay một hồ nuớc trong rừng truớc khi trời tối. Khi tìm đuợc 
một nơi, ngài dựng lều và ở đó qua đêm. 



196 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Nhiều lúc sau khi tắm và uống nuớc, ngài thuờng ngồi 
thiền sát bên hồ nuớc. Ngài ngồi một cách thật tĩnh tại và 
mở mắt để nhìn xem những con vật trong rừng từ trong 
rừng rậm buớc ra. Những con vật cũng có nhu cầu uống 
nuớc và tắm mát nhu nguời. Ngài kể rằng ngài phải ngồi 
rất-rất là tĩnh lặng, bởi vì những con vật rất nhúc nhát và sợ 
nguời hon sợ những con vật khác. Khi chúng từ trong các 
bụi cây buớc ra, chúng hay nhìn quanh dáo dác xem có an 
toàn hay không. Nếu chúng phát hiện ra ngài, chúng sẽ bỏ 
chạy ngay. Nhung nếu ngài ngồi thật yên tĩnh, chúng sẽ 
không phát hiện ra ngài, không nghe thấy ngài, chúng sẽ ra 
hồ uống nuớc và tắm mát. Một số chúng còn nô đùa duới 
nuớc cứ nhu ngài là vô hình. Ngài kể rằng, sau khi những 
con thú mình biết tên đã biến vào rừng, thì lại xuất hiện một 
con vật khác, rất lạ, ngài chua từng thấy truớc đó; ngài cũng 
chua nghe tả, cha mẹ ngài cũng chua bao giờ kể về loại sinh 
vật đó. Nhung sinh vật đó chỉ xuất hiện uống nuớc chỉ khi 
nào ngài tuyệt đổi tĩnh lặng. 

Đây là một ví dụ khá phù hợp với điều diễn ra trong lúc 
thiền sâu. Cái ao nuớc hay hồ nuớc tuợng trung cho cái 
tâm. Trong Buớc 8 của thiền '"chánh niệm hơi thở”, bạn chỉ 
cần ngồi truớc nó và quan sát nó. Nếu bạn chỉ can thiệp hay 
khởi tâm này nọ một chút, thì bạn không còn tĩnh lặng. 
Những sinh vật đẹp đẽ—tuợng trung cho những dấu hiệu 
nimitta và những tầng thiền định jhãna —chỉ xuất hiện cho 
bạn khi bạn đã tuyệt đổi tĩnh lặng. Nếu bạn còn “động”, hay 
một chút phấn khích “ồ!”, thì chúng ‘đánh hơi’ thấy ngay 
và biển mất ngay vô rừng sâu và không bao giờ quay lại. 
Ngay cả bạn có ngồi thật tĩnh tại, nhung khi bạn đua ánh 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 197 


mắt nhìn chúng, thì chúng cũng nhận thấy ngay, và biến mất 
vô rừng. Nếu bạn hoàn toàn tĩnh lặng tuyệt đối thì chúng sẽ 
không nhận thấy, và chúng sẽ xuất hiện uống nuớc và an 
nhàn ngay truớc mặt bạn. Nhu vậy, nếu bạn muốn những 
sinh vật đó xuất hiện, bạn phải thật tĩnh yên, không động 
một chút nào. Khi bạn tuyệt đối tĩnh lặng—không kiểm 
soát, không làm gì, không động thân, không động tâm, 
không bất kỳ thứ gì—thì những nimitta sẽ hiện ra. Chúng 
cũng nhìn quanh và ‘đánh hơi’ động tĩnh. Nếu chúng nghĩ 
không có ai, thì chúng sẽ hiện ra ngay truớc mặt bạn. 
Nhung nếu bạn chỉ cần chuyển động tròng mắt, chúng sẽ 
biến mất ngay. Chỉ khi nào bạn còn tuyệt đổi tĩnh lặng thì 
chúng sẽ còn đó. Ban đầu là nimitta bình thuờng xuất hiện. 
Sau đó tới những nimitta rất đẹp đẽ, và cuối cũng là những 
nimitta rất kỳ lạ và kỳ diệu. Những nimitta kỳ lạ và kỳ diệu 
sau cùng là thứ bạn không biết tên, chua hề biết đến, là 
những thứ mà bạn chua bao giờ tuởng tuợng là có thật, bởi 
vì chúng rất là kỳ lạ, rất là hỷ lạc, rất là tinh khiết. Và đó 
chính là những tầng thiền định jhãna. 

Ví dụ tuyệt vời của thiền su Ajahn Chah là một mức đo 
về trí tuệ của ngài, về sự hiểu biết sâu sắc về tâm của ngài. 
Chính đó là cách tâm hoạt động và cách tâm có đuợc trí tuệ 
đó, điều đó thực là hùng mạnh. Những tầng thiền định jhãna 
siêu xuất có thể xuất hiện nếu có ba điều kiện: (i) nếu bạn 
khởi tạo đuợc những niềm vui và hạnh phúc (hỷ-lạc), (ii) 
nếu bạn hiểu đuợc những niềm hỷ-lạc chính là cái tâm đang 
trải nghiệm hơi thở, và (iii) nếu bạn làm tĩnh lặng hoàn toàn 
cả tiến trình quan sát của mình. 



198 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


■ Bước 9: Trải Nghiệm Tâm 

Bước 9 của pháp thiền ""Chánh niệm về hơi ịhở’’’ 
ianapana-satĩ) của Đức Phật miêu tả về một sinh vật rất 
quan trọng đến viếng thăm cái tâm tĩ nh lặng và im lặng— 
si nh vật kỳ lạ đó là nỉmỉtta. Bước thứ chín này được gọi là 
bước ""trải nghiệm tâm''' {citta-patisamvedí). Chỉ có đến giai 
đoạn này thì bạn mới có thể nói là mình biết về tầm!. 

Nhiều người có những lý thuyết, học thuyết, và những ý 
tưởng về tâm là gì, và họ thậm chí còn cổ kiểm nghiệm 
những lý lẽ đó bằng những thiết bị khoa học. Họ thậm chí 
viết nhiều sách về tâm. Nhưng thực sự thì chỉ những ai tu 
tập và trải nghiệm bước thứ chỉn này thì mới có thể hiểu 
được tâm là gì !. 

Cách bạn trải nghiệm tâm là thông qua một tâm-ảnh 
nimitta. Nimitta thực ra là hình-ảnh phản-chiểu của tâm. Ta 
nhớ rằng tâm là cái-biết; tâm là ""người-biếc. Nhưng liệu 
""người biết" có thể biết được chính bản thân mình không?. 
Con mắt là cái nhìn thấy, nhưng nó cũng có thể nhìn thấy 
chính nó khi nó nhìn vào gưong: nó nhìn thấy hình-ảnh 
phản-chiểu của nó trong gương. Còn hình-ảnh phản-chiểu 
bạn nhìn thấy trong bước thiền tập này chính là tâm-ảnh 
nimitta: nimitta là hình-ảnh phản-chiếu của tâm. Nếu bạn 


Xin nhắc lại, chữ “người biết” [tâm, sự chánh niệm, sự tỉnh giác] là cách 
diễn tả của thiền sư tác giả đế phân biệt với “người làm” [ý hành, hành vi tạo 
tác] trong tiến trình tu tập thiền, như chúng đã học qua trong các chương 
trước. Không phải là “người biết” theo nghĩa thông thường khác. 




_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 199 


nhìn vào một tâm gưoTig trong sạch, không còn dính bụi 
bặm ô nhiễm, thì bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình 
một cách rõ ràng. Cũng như vậy, người tu chỉ có thể nhìn 
thấy tâm mình thông qua một hình ảnh nimitta, hoặc một 
tầng thiền định jhãna!. 

Khi một nimitta xuất hiện, nó hầu như là không thể miêu 
tả được. Ngôn ngữ miêu tả bình thường được tạo ra từ 
những khái niệm, ví dụ, so sánh. Chúng ta tả một thứ gì đó 
cứng như gạch đá hay mềm như bún. Nhưng thế giới của 
tâm là hoàn toàn khác biệt, và ngôn ngữ không thể nào tả 
được. Sau khi bạn trải nghiệm một nimitta đầu tiên, bạn 
nghĩ rằng: '"Trên đời này làm gì có thứ như vậy?. Nó là gì 
vậy?”. Bạn tự mình thừa biết đó là một trải nghiệm thực thụ, 
nhưng bạn nghĩ nát óc cũng không thể nào tìm ra cách để tả 
thực về nó cho đúng. Vì vậy, bạn đành phải dùng những ví 
dụ so sánh ‘bất-đắc-dĩ’ và ‘không hoàn toàn đúng’. Ví dụ 
bạn tả nó như một ánh-sáng, như một cảm-giác hỷ lạc, như 
một sự khoái-cảm siêu phàm; hay nó giống tựa cái này; 

giống tựa cái kia; “ô! nó là như vậy như vậy đó”. nhưng 

chẳng có cách mô tả nào là chính xác cả. Bạn thừa biết nó 
chẳng hề giống những trải nghiệm vốn có trước kia của bạn, 
nó là khác hẳn, nhưng bạn phải tìm cách nào đó để tả thực 
về nó cho chính bản thân mình. Chính vì vậy nên tôi luôn 
nói rằng đôi lúc bạn trải-nghiệm nimitta như một ánh-sáng, 
đôi lúc như một cảm-giác, đôi lúc như một cái-gì-đó mà chỉ 
có bạn mới biết nó như thế nào; hoặc có như bất kỳ thứ gì, 
tùy theo mỗi người. Thực sự tất cả chúng chỉ là một sự trải 
nghiệm giống nhau, nhưng chúng ta mô tả bằng những 




200 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


ngôn từ và cách tả khác nhau mà thôi. Thực ra tât cả chúng 
ta đều trải nghiệm những nimitta giống nhau!. 

Tuy nhiên, đến bước này, đổi với rất nhiều thiền sinh, 
tâm nhấp nhá rất nhanh và những nimitta biến mất nha nh . 
Điều đó cũng giống như những con vật xuất hiện từ trong 
rừng. Nếu chúng ‘đánh hơi’ thấy động, chúng sẽ biến mất 
ngay, 

Còn một số thiền sinh khác thì hầu như rất khó thấy 
được những nimitta. Họ tu tập đạt đến giai đoạn “ỉàm tĩnh 
lặng hơi thở đẹp’’’ rồi nhưng chẳng có nimitta nào xuất hiện. 
Chẳng có ánh sáng nào xuất hiện trong tâm. Rồi họ băn 
khoăn không biết mình tu tập có đúng cách hay không. Ví 
dụ sau đây sẽ giúp giải tỏa tâm lý băn khoăn phổ biến này: 

Vào một đêm khuya, tôi ra khỏi căn chòi [thất] của mình 
và bước vào trong bóng đêm dày đặc của khu rừng. Tôi 
không có đèn pin. Tối quá, tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi 
vẫn điềm tĩnh và kiên nhẫn. Tí sau thì mắt tôi quen dần với 
bóng tối. Rồi tôi có thể nhìn ra được hình dáng các thân cây, 
và tôi có thể ngước lên nhìn thấy những vì sao trên trời, 
thậm chí cả dãi Ngân Hà trên trời đang lấp lánh tỏ sáng trên 
trời đêm. 

Sự trải nghiệm nimitta thì cũng giống như vầy. Trong 
một sự tĩnh lặng vô sắc, hơi thở dường như biến mất. Ngay 
sau đó, sự chánh niệm dần quen với “bóng tối” mới mẻ, 
khác hẳn với chỗ sáng sủa quen thuộc (như trong thất có 
năm giác quan thắp sáng), và sự chánh niệm bắt dầu nhìn ra 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘201 


những hình dáng mờ mờ đâu tiên. Một lúc sau, thì những 
nimitta đẹp sáng như những ngôi sao có thể hiện ra, và, nếu 
người tu giữ được tĩnh-lặng lâu thì tất cả những nimitta kỳ 
diệu nhất đều lần lượt hiện ra, giống như một vầng trăng 
rằm sáng bưng đang hiện ra từ trong những đám mây mù 
của bầu trời đêm. 


■ Bước 10: Làm Sáng Tỏ Nimitta 

Có hai nhược điểm của nimitta có thể làm ngăn trở tiến 
trình tu tiến lên cao. (i) Nhược điểm thứ nhất là nimitta xuất 
hiện quá “mờ-nhạf\ và (ii) nhược điểm thứ hai là nimitta 
xuất hiện '"không-ổn-định’'. Đây là hai khó khăn có thể xảy 
ra khi người tu bắt đầu trải nghiệm hình ảnh nimitta. Để xử 
lý hai nhược-điểm này, Đức Phật đã dạy thêm hai bước tiếp 
theo của môn thiền "Chánh niệm về hơi thở”. Đó là: Bước 
10: "Làm sáng tỏ nimitta” và Bước 11: "Duy trì nimitta”. 

Chữ “chiếu sáng” là cách diễn dịch của tôi theo thuật 
ngữ "abhippamodayam cittam”, có nghĩa gốc là "đưa yếu tổ 
hoan hỷ vào tâm”, hay "tạo niềm vui cho tâm”. Nếu tâm 
càng có nhiều hoan hỷ, thì nó càng làm sáng tỏ nimitta. (Đối 
tượng nỉmỉtta càng rõ-rệt thì bạn càng dễ chú tâm chánh 
niệm). Để tiến vào trạng thái tầng thiền định jhãna, nimitta 
phải là một thứ sáng-tỏ-nhất mà bạn đã từng nhìn thấy, và là 
một thứ đẹp-đẽ siêu-trần. 

Trước hết chúng ta cần xem xét tại sao nimitta có thể 
xuất hiện mờ nhạt, thậm chí còn bị ô nhiễm, còn vết dơ. Bạn 



202 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nên khắc nhớ rằng: nimitta chính là hình-ảnh phản-chiếu 
của tâm. Nếu nimitta mờ nhạt, thì có nghĩa tâm của bạn vẫn 
còn ngu mờ và si mê. Nếu nimitta không trong sạch, thì có 
nghĩa tâm của bạn còn ô nhiễm, bất tịnh. Chỗ này là chỗ 
nhìn nhận chính-xác, không thể có sự chối cãi bất-chánh- 
trực ở đây, bởi vì bạn đổi diện trực tiếp [mặt-đối-mặt] với 
trạng thái đích-thực của tâm bạn. 

(Mặt mũi thế nào thì xuất hiện trong guơng trong nhu 
vậy. Mặt có tì vết thì hình ảnh trong guơng cũng phản chiếu 
đúng vậy. Mặt buồn hay vui thì hình ảnh phản chiếu trog 
guơng cũng buồn hay vui nhu vậy. Không thể chối cãi 
đuợc. Chúng ta không thể chối cãi hay bào chữa rằng: hình 
ảnh phản chiếu của tâm [nimitta] còn lu mờ và không sạch 
là do những nguyên nhân nào khác bên ngoài, chứ tâm của 
mình là trong sáng và vô-nhiễm. Điều đó là không đúng lý 
và định nghĩa của một nimitta.) 

• Đen buớc này, tầm quan trọng của Giới Hạnh đạo đức 
{silà) trở nên thật rõ ràng. Nếu tâm bị ô nhiễm bởi những 
hành động, lời nói, và ý nghĩ không trong sạch và bất thiện, 
thì thuờng nimitta không xuất hiện; và nếu nó có xuất hiện 
thì cũng rất mờ nhạt và đầy vết nhơ. Nếu đây là vấn đề bạn 
gặp phải, bạn nên dành thời gian tu tập nhiều về đao đức, 
làm trong sạch đức hạnh của mình truớc khi ngồi vào thiền. 
Luôn giữ cho sự giới-hạnh không bị tỳ vết. Luôn để đến ý 
lời nói của mình. Đức Phật đã từng dạy đại ý rằng: ‘WéM 
không làm trong sạch đức hạnh thì không có “cửa ” nào làm 
tinh khiết sự chánh định (samadhi).'’ (AN VII, 61). 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 203 


Những người tôt bụng, thương người, và có lòng tin 
thành tin thì họ được gọi là người có ''trái tỉm trong sạch"’’ 
hay "tẩm lòng thanh tịnh”. Theo kinh nghiệm của tôi trong 
giảng dạy tu thiền, tôi thấy nguyên tắc chung là những thiền 
sinh có "trái tỉm trong sạch” như vậy là những người tu có 
được [trải nghiệm được] những nimỉtta sáng tỏ. (Đơn giản 
vì tâm họ trong sạch thì nỉmỉtta cũng trong sạch và sáng tỏ). 
Vì vậy, ngoài việc giữ cho sự giới-hạnh đạo đức của mình 
không bị ô nhiễm, các bạn cũng nên phát triển một "tẩm 
lòng thanh tịnh” như đã nói trên. 


• Tuy nhiên, ngay cả một sô người có tâm lòng tôt lả nh 
như vậy cũng gặp những nỉmỉtta mờ nhạt, xám xịt. Thông 
thường, đối với dạng người này, thì nguyên nhân là do 
năng-lượng tâm của họ còn quá thấp, có thể do sức khỏe 
yểu hay do làm việc quá sức, giống đang như trạng thái ‘hết 
pin’. Phương cách khéo léo để tránh loại khó khăn này là 
các bạn nên tu tập một số giai đoạn thiền để tăng niềm cảm- 
hứng thiền tập. Ví dụ: (i) bạn có thể tu tập thiền chánh niệm 
về Tam-Bảo [Đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn]. Bạn cần 
tập chánh niệm về Tam Bảo cho đến khi tâm có đầy niềm 
vui hoan hỷ. Hoặc (ii) nếu bạn là một người có lòng rộng 
lượng [bổ-thí] bạn có thể chánh niệm về những việc làm bố 
thí và công đức trước đây mà bạn đã từng làm; và điều đó sẽ 
làm tâm và tim bạn trở nên đẹp đẽ hơn, tăng thêm niềm 
cảm-hứng cho con đường tu tập của bạn. Đức Phật gọi sự 
chánh niệm về những ý nghĩ bổ thí là "caga-anussati” [sự 
quán niệm về bổ thí, tùy niệm về bổ thí]. Hoặc (iii) bạn có 
thể thực tập thiền về tâm-từ (metta). 



204 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thực tập những cách thiên-niệm trên sẽ giúp tâm bạn 
đẹp đẽ, thư thái và tăng thêm nhiều năng lượng. Khi năng- 
lượng tâm đã được khởi sinh đến một mức sáng tỏ đầy hoan 
hỷ nào đó, bạn có thể quay tro lại việc thiền '"Chánh niệm về 
hơi thở”. 

• Như vậy cho đến lúc này, tôi đã hướng dẫn cho các bạn 
những kỹ-thuật làm sáng tỏ nimitta [mang lại niềm hoan hỷ 
và năng lượng cho nimitta] ngay cả trước khi bạn bắt đầu 
thực tập thiền "Chánh niệm về hơi thở”. Thực vậy, đó là 
những kỹ thuật hiệu-dụng nhất. (Đó chính là sự thiền-tập và 
chuẩn-bị vững chắc trước khi có nimitta). 

Tuy nhiên, khi bạn gặp phải những nimitta xuất hiện mờ 
nhạt trong khi ngồi thiền, thì các bạn cần phải sử dụng bốn 
cách xử lý như sau: 

Cách 1: Tập trung vào ngay-giữa hình ảnh Nimitta: 

Nên nhớ rằng, ngay cả một nimitta mờ nhạt, thì phần tâm- 
đỉểm của nó vẫn sáng hơn phần ngoài rìa. Bằng cách nhẹ 
nhàng nhắc mình tập trung vào tâm-điểm của nimitta, thì 
sự-sáng ở khu tâm-điểm sẽ lan rộng ra ngoại vi. Sau đó bạn 
tiếp tục chú tâm vào tâm-điểm, bạn sẽ thấy phần tâm-điểm 
lại tiếp tục sáng hơn phần rìa xung quanh. ►Phương pháp ở 
đây là: cứ chú-tâm vào phần tâm-điểm, rồi lại chú-tâm vào 
tâm-điểm, và lại chú-tâm vào phần tâm-điểm của nimitta, 
cứ như vậy...thì nimitta mờ nhạt ban đầu sẽ càng lúc sáng 
tỏ vô cùng. Và thường thì nó tiếp tục “bùng nổ” và chiếu 
sáng xuyên suốt chặng đường dẫn đến tầng thiền định 
jhãna. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 205 


Cách 2: Làm cho “sự chú tâm vào giây phút hiện tại’’ 
càng thêm sắc xảo hơn: Mặc dù “sự chú tâm tỉnh giác vào 
giây phút hiện tại” đã là một phần của những giai đoạn 
chuẩn-bị ban đầu trước khi bước vào thiền “Chánh niệm về 
hơi thở”, nhưng ngay trước bước này sự chú-tâm thường 
vẫn còn ‘vờn-quanh’ giây phút-hiện tại. Theo cá nhân tôi, ta 
cần một sự nhắc nhở nhẹ nhàng để tâm tập trung [soi rọi] 
một cách sắc bén hơn vào giây phút-hiện tại để làm cho sự 
chánh niệm sáng tỏ hơn, và nhờ đó làm sáng tỏ nỉmỉtta, chùi 
sạch những vết mờ tối của nimitta. 

Cách 3: Mỉm cười với nimitta: Nói lại, nimitta chính là 
hình-ảnh phản-chiếu của tâm bạn. Vì vậy, nếu tâm mỉm 
cười với nimitta, nó sẽ mỉm cười lại!. Nó sẽ sáng tỏ lên. Bởi 
vì một chút hơi hướng còn lại của sự ác-ý [chướng-ngại thứ 
hai] cũng có thể là nguyên nhân làm cho nimitta bị lu mờ. 
Sự mỉm cười vui tươi là đủ nhẹ nhàng, và đủ mạnh mẽ để 
đối-trị với dạng vi-tế của chướng ngại này. Nếu bạn không 
hiểu sự mỉm cười với nimitta như tôi nói là như thế nào, thì 
bạn hãy nhìn vào mình trong gương mỉm cười, và giữ tâm 
trạng đó và lặp lại trạng thái mỉm-cười [chào mừng] đó 
trước mặt nimitta. 

(Thực vậy, ngay khi các bạn có nhìn vào gương cười 
tươi, hoặc nếu cười không nỗi thì ‘chủ động’ dùng hai ngón 
tay trỏ đẩy nhẹ hai gốc môi trên để miệng cười lên. Làm vậy 
thì bạn cũng tự nhiên cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhàng một 
cách gì đó!. Bạn hãy thử đi, ngay cả khi bạn không thiền tập 
gì cả. Người thông minh bình thường cũng bắt đầu một 



206 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


ngày mới và trước khi đi ngủ băng cách cười với mình thật 
vui tươi trong gương. Vậy tại sao người tu thiền không làm 
được như vậy!). 

(ỉv) Quay trở lại giai đoạn hơi-thở-đẹp: Như đã nói 
trước đây, đôi khi chỉ vì nóng-vội, hay sự quá tự-tin mà một 
người thiền đã không hoàn thành một cách chín muồi các 
giai đoạn chuẩn bị của thiền. Kết quả là họ đến quá sớm với 
nimitta, hoặc nimitta trong một mảy may nào đó xuất hiện 
quá sớm đối với họ; cho nên nimitta bị mờ-nhạt và không- 
ổn-định, và họ cũng không duy trì được hay phát triển được 
nimitta đó bằng bất cứ kỹ thuật nào. Lúc này cách tốt nhất 
là quay lại tu tập Giai Đoạn ‘‘^Hơi-thở-đẹp’'’ lâu hơn và chín 
chắn hơn. Lúc này, ngay cả khi có nimitta xuất hiện thì bạn 
cứ phớt lờ nó, và quay lại tập trung vào sự trải nghiệm về 
hơi-thở-đẹp. (Mục đích là làm cho sự chánh-niệm của bạn 
được vững vàng hơn). Thông thường, sau khi tôi thực hiện 
như vậy được một ít lâu thì nimitta xuất hiện sáng-hơn và 
rõ-rệt-hơn một chút. Tôi tiếp tục phớt lờ nó, và quay lại hơi- 
thở-đẹp. Nimitta tiếp tục xuất hiện sáng-hơn và rõ-hơn nữa, 
nhưng tôi vẫn tiếp tục phớt lờ nó, và quay lại chú tâm hơi- 
thở-đẹp...Tôi cứ kiên nhẫn thực hành như vậy cho đến khi 
có một nimitta thực sự đẹp rực rỡ xuất hiện!. Đến lúc đó, tôi 
mới chuyển hướng sự chú-tâm tỉnh-giác và sự chánh-niệm 
vào nimitta đó, và phát triển nó!. 

Như vậy, bổn cách trên là bốn cách '"Làm sáng tỏ 
nimitta”, là bốn cách chùi cho nó sạch bóng...như nó-vổn-là; 
cho đến khi nó sáng lên, đẹp lộng lẫy và chiếu sáng hào 
quang. Đó là Bước 10 của thiền "Chánh niệm về hơi thớ’\ 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 207 


■ Bước 11: Duy Trì Nimitta 

Nhược điểm thứ hai của nimitta là sự '"khóng-ổn-định” 
của nó. Đây là vấn đề khó khăn cho tiến trình thiền định cao 
sâu hon để tiến về phía tầng thiền định jhana. Nó không 
được tĩ nh tại, nó chỉ chớp-nhá và biến-mất nhanh chóng. Để 
xử lý nhược điểm này, Đức Phật đã dạy Bước 11 của thiền 
'"Chánh niệm hơi thở”. Bước này được gọi là "samãdam 
cittam”, có nghĩa gốc là: "làm tĩnh tâm một cách có chú 
tâm”, và về kỹ thuật ở đây có nghĩa là "duy trì sự chú tâm 
vào nimitta”. 

Thông thường, trong những lần đầu, hình ảnh nimitta 
đầu tiên xuất hiện một cách chớp nhá, rồi biến mất; hoặc 
nếu khác thì nó cũng chớp nhá lòng vòng trong thị trường 
(tầm nhìn) của tâm mà thôi. Nó không ổn định. (Xin được 
nhắc lại, hì nh ảnh nimitta là được nhìn-thấy bởi “con mắt” 
của giác quan tâm, chứ không phải bằng mắt thường của thị 
giác của chúng ta. Chỉ có tâm hoạt động, tất cả các giác 
quan khác đều đã tắt bặt). Thông thường những nimitta sáng 
tỏ, mạnh mẽ thì có mặt lâu hơn những nimitta mờ nhạt, yếu 
ớt—Chính vì lẽ này mà Đức Phật đã chỉ dạy bước "Làm 
sáng tỏ nimitta” (Bước 10) trước khi qua bước "Duy trì 
nimitta” (Bước 11). Đôi lúc, việc chiếu sáng hay làm sáng 
nimitta cũng đủ để duy trì nó —nimitta trở nên sáng-tỏ thật 
là tuyệt đẹp nên nó có thể nẳm-giữ [thu hút] sự chú-tâm của 
trong một thời gian lâu. Tuy nhiên, lưu ý rằng ngay cả 
những nimitta sáng tỏ cũng có thể không-ổn-định, vì vậy 



208 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bạn phải áp dụng những phương pháp sau đây đê có thê duy 
trì sự chú tâm vào nimitta. 

Trí tuệ minh sát giúp tôi duy trì nỉmỉtta chính là sự nhận 
biết rằng: nimitta mà tôi đang nhìn thấy trong tâm chỉ là 
hình-ảnh phản-chiếu của cái '"người bỉểf\ của người đang 
quan sát. Nếu "người biếf^ chuyển động thì hình ảnh phản 
chiếu [tức nimitta] cũng chuyển động. Hãy nhìn vào gương. 
Nếu bạn chuyển động thì hình ảnh trong gương cũng 
chuyển động. Khi nào bạn còn động thì đừng hy vọng giữ 
cho ảnh không động bằng cách giữ chặt cái gương. Cách đó 
không ăn nhập gì. Thực tế người động là ảnh động, cho dù 
gương có tĩnh tại một chỗ. Thay vì vậy, bạn hãy tập trung 
vào cái "người biếf\ người trải nghiệm điều này, và làm 
cho "người biếf'’ tĩnh tại. Khi "người biết'’ tĩnh tại thì ảnh 
của "người biết’ [tức nimittã] cũng sẽ ổn-định và tĩnh-tại, 
và vững-yên liên tục một cách huy hoàng. 

Xin lưu ý bạn lại một lần nữa, thường thì sự sợ-hãi hay 
sự phấn-khích có thể tạo ra sự không-ổn-định của nimitta. 
Bạn đang phản ứng nhiều quá, thay vì bạn chỉ nên ngồi 
quan sát một cách thụ động. Trải nghiệm nimitta lần đầu 
tiên giống như gặp phải người hoàn toàn lạ hoắc. Bạn chẳng 
biết những loại người đó là ai, và họ sẽ cư xử ra sao. 
Nhưng, sau khi quen biết họ, bạn thấy thoải mái nhu bạn bè. 
Họ là những người bạn tốt, và bạn cảm thấy thoải mái với 
họ. Sự phản ứng thái quá lúc đầu đã biến mất. 

Hoặc có thể so sánh nhu lúc còn nhỏ bạn bắt đầu tập đi 
xe đạp. Những lần tập đầu tiên, bạn có lẽ giống như tôi hồi 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 209 


nhỏ, cứ nắm chặt cứng tay lái, đến nỗi hai bàn tay mở ra 
trắng bệt. Và bởi vì tôi bị căng thẳng quá, nên tôi té ngã liên 
tục. Sau khi đã bị nhiều vết trầy, xuớc, bầm vì té ngã, tôi 
mới nhanh chóng nhận ra rằng: khi mình càng thu giãn thì 
mình càng giữ thăng bằng dễ dàng hơn. Tuơng tự, bạn phải 
học cách thôi nắm chặt nimitta. Bạn thu giãn và khám phá 
ra rằng khi bạn càng buông lõng sự kiểm soát thì bạn càng 
dễ dàng duy trì nimitta. 

Một phuơng pháp khôn khéo khác tôi đã tập để ngung sự 
kiểm soát là dùng hình ảnh của việc lái xe hơi. Khi một 
nimitta sáng tỏ xuất hiện, tôi trao cho nó chìa khóa xe và nói 
“Bạn lái từ đây”. Tôi trao cho nó toàn bộ sự tin tuởng, sự tự 
tin hoàn toàn. Đích thực là tôi cổ hình dung (quán tuởng) sự 
tin tuởng của tôi và trao cho nỉmitta sáng tỏ đó. Vì tôi ngộ 
ra rằng: ngay cả còn một chút hơi huớng cuối cùng của 
'"người ỉàm” [tác nhân, bản năng kiểm soát] thì nó vẫn còn 
muốn xía vào hay phá nhiễu mọi thứ. Vì vậy, tôi dùng ví dụ 
này để giúp mình buông-bỏ tất cả mọi sự kiểm soát và sự 
tác động vào tiến trình. Đây chính là nơi tôi ngung. Và khi 
tôi ngung, nimitta cũng dừng lại với tôi. (Nó không chuyển 
động, không biến mất). 

Sau khi bạn đã duy trì nỉmỉtta đuợc một lúc thì nó thậm 
chí càng trở nên sáng tỏ hơn và mạnh mẽ hơn. Dấu hiệu của 
những nimitta tốt là chúng có những màu sắc đẹp huy hoàng 
nhất mà bạn mới từng thấy trong đời. Ví dụ, khi bạn nhìn 
thấy một nimitta màu xanh duơng, thì màu xanh đó là “thắm 
nhất”, là “xanh nhất”, là đẹp nhất mà bạn thấy đuợc; chứ 
không phải là thứ màu xanh bình thuờng mà bạn đã từng 



210 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thấy trong đời. Những nimitta tốt [tôi nên gọi là những 
'"nimitta hữu-dụng”] thì rất ổn định, hầu như là bất động. 
Khi bạn đang trải nghiệm được một nimitta ổn-định và đẹp- 
đẽ như vậy, thì bạn đang đứng gần ngưỡng-cửa bước vào 
thể giới tầng thiền định jhãna, đang nhìn vào đó. 


■ Bước 12: Giải Thoát Tâm 

Bước 12 của thiền '"Chánh niệm hơi thơ’’’ được gọi là 
bước "giải thoát tâm” (vimocayam cittam). Ngay lúc này 
bạn có một sự trải-nghiệm mà bạn có thể tả lại sau này theo 
hai cách khác nhau, tùy theo cách nhìn của bạn. Một là, bạn 
có thể thấy mình đang chìm-đắm hay đang lặn-sâu vào 
nỉmitta', Hoặc, hai là, nimitta với ánh sáng rạng ngời của nó, 
và cảm giác ngây ngất đã hoàn toàn bao-trùm lấy bạn. Bạn 
không làm việc đó. Nó chỉ diễn ra như kết quả tự nhiên của 
việc buông-bỏ tất cả mọi sự làm, mọi sự tạo tác, mọi ý- 
hành. 

Bạn tiến vào tầng thiền định jhãna thông qua việc giải 
thoát tâm. Như Đức Phật đã nói, những tầng thiền định 
"jhãna” là những tầng giải-thoát (yimokkha) (DN 15,35). 
Vimokkha là cũng là từ dùng để chỉ một người mới được 
giải thoát khỏi nhà tù và đi lại tự do. Từ đồng nghĩa trong 
tiếng Phạn là moksha. Tâm bây giờ được tự do. Đó là tự do 
khỏi sắc thân và năm giác quan thân. Ý tôi không phải là 
tâm bây giờ trôi dạt ở đâu bên ngoài sự trải nghiệm của 
thân. Bạn không còn ở đâu ngoài không gian nữa, bởi vì tất 
cả cảm nhận về không gian đều nhờ vào năm giác quan. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •211 


Nhưng năm giác quan bây giờ đã tăt bặt. Lúc này tâm đã 
hoàn toàn tự do khỏi tất cả những thứ đó. Bạn không còn 
cảm nhận một chút nào về cái đang xảy ra với thân. Bạn 
không thể nghe bất cứ thứ gì, không thể nói bất cứ điều gì. 
Bạn hạnh phúc trong sự chánh niệm hoàn toàn; và tĩnh tại, 
vững vàng như một khối đá. Đó là những dấu-hiệu của tâm 
đang được giải thoát. Trải nghiệm này là một trong những 
trải nghiệm mạnh mẽ nhất, có thể nó chính là trải nghiệm 
mạnh-mẽ-nhất trong cuộc đời của bạn. 

Nếu bạn mà “biết trước” được vài điều như vậy về tầng 
thiền định jhãna thì chắc bạn sẽ muốn đi tu theo Phật ngay. 
Thế giới phàm trần không còn nhiều hấp dẫn đối với bạn 
nữa. Những mối quan hệ, những nghệ thuật, âm nhạc, phim 
ảnh, tình dục, của cải, danh lợi,...vân vân..., tất cả không còn 
quan trọng và hấp dẫn so với những tầng thiền định jhãna 
và niềm chân phúc của cái tâm được giải thoát. Nó vượt xa 
hon, chứ không phải chỉ là khái niệm hạnh phúc mà bạn có 
thể hiểu được khi còn là một kẻ phàm phu. Khi bạn ở trong 
tầng thiền định jhãna một vài giờ, bạn có thể gọi mình là 
một người huyền-bí, nếu bạn muốn. Bạn đã có được sự trải 
nghiệm mà trong các truyền thống tôn giáo thường gọi là sự 
trải nghiệm huyền-bí—khác xa với những thứ thông 
thường. Đức Phật gọi trạng thái này là “uttari-manussa- 
dhamma” (MN 31,10), có nghĩa là ''trạng thái của người 
cao thượng”, hay được gọi là "pháp thượng nhân”^^. Đó là 


uttari-manussa-dhamma'. uttari là cao siêu, cao thượng; manussa là người; 
dhamma là pháp, trạng thái. Pháp thượng nhân chỉ chung cho các ữạng thái 
tầng thiền định (từ Nhất Thiền...) và các tầng thánh quả (từ Nhập lưu...) mà 



212 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


trạng thái vượt trên mọi trải nghiệm của người thường. Phật 
cũng gọi trạng thái tâm này là tâm “ífã đi về sự vĩ đại” 
(maha-ggata). Đức Phật cũng có lúc coi niềm hạnh-phúc 
[phúc-lành] của tầng thiền định jhãna là gần giống hệt với 
niềm hạnh-phúc của sự giác ngộ, vì vậy Phật đã gọi nó là 
‘‘"sam-bodhi sukkha”, có nghĩa là '"niềm hạnh phúc chánh 
giác” hay "chánh giác lạc” (MN 66,21). Đó là nơi mà 
những ô nhiễm bất tịnh không thể với tới. Như vậy, đây 
cũng chính là nơi Ma Vương (Mara )—ma phá rối các Phật 
tử—không thể với tới được. Bạn tỉnh thức và tự do trong 
suốt thời gian ở Irong Jhãna. 

— Để tóm tắt tại đây: nếu bạn tu tập thành công những 
giai đoạn này, thì Bước 1-12 của thiền "Chánh niệm hơi 
thở” {anapana-satỉ) sẽ dẫn dắt bạn tiến vào các tầng thiền 
định jhãna. 


Thoát Ra Khỏi Jhana 

Bốn bước còn lại của thiền "Chánh niệm hơi thở” trong 
bài kinh Chánh Niệm Hơi Thở (Anapana-sati Sutta) là dành 
cho những thiền sinh vừa thoát-ra khỏi trạng thái một tầng 
thiền định jhãna. 

Đầu tiên, sau khi bạn thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền 
định thứ nhất của mình, bạn không thể làm gì ngoài việc 


người tu đã đạt đến được. Lúc đó, họ có được những phẩm chất của bậc thánh 
cao thượng. 




_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •213 


nghĩ rằng: “ồ hay, đó là gì vậy?”. Vì vậy, việc đầu-tiên bạn 
cần làm là ôn nhớ lại [xem xét lại] trạng thái jhãna đó. Bạn 
điều tra và suy xét lại trải nghiệm đó, mặc dù bạn có ‘nát 
óc’ cũng không tìm ra ngôn từ để tả về nó. Việc nên làm là 
hãy tự hỏi mình: Nó khởi sinh thế nào?. Ta đã làm điều gì 
đặc biệt để có nó?. Ta cảm giác giống ra sao khi ta ở trong 
jhãnal. Tại sao cảm giác đó giống nhu vậy?. Bây giờ mình 
cảm thấy thế nào?. Tại sao nó thật là hạnh phúc ngây ngất 
nhu vậy?...Những cách ôn nhớ và suy xét lại [quán chiếu, 
điều tra] nhu vậy sẽ làm khởi sinh những trí-tuệ minh sát 
sâu sắc. 

Bạn sẽ đồng ý có một chữ tốt nhất có thể miêu tả 
nguyên-nhân tại sao trạng thái jhãna xuất hiện là chữ 
'"buóng-bỏ’\ Lúc này bạn mới thực sự buông-bỏ lần đầu 
tiên. Không phải buông-bỏ những thứ bạn dính mắc và ràng 
buộc, mà là buông-bỏ cái làm nên sự dính mẳc và ràng 
buộc. Nghĩa là bạn buông-bỏ cái ""người làm"’’ [tác nhân, ý 
hành]. Bạn đã buông-bỏ đuợc cái ""ta”. Đó là một điều khó 
khăn để một cái ""ta” buông-bỏ đuợc cái ""ta ”—nhung nhò 
thực tập qua những Giai Đoạn thiền có phuơng pháp bài bản 
nhu vậy, bạn đã thực sự làm đuợc việc đó. Và đó là niềm 
chân-phúc. 

► Cho đến lúc này, sau khi suy xét [quán chiếu] về sự 
trải nghiệm trong tầng thiền định jhãna, nguời tu có thể 
chọn một trong hai con đuờng để đi tiếp. Hoặc là [1] chuyển 
qua thiền về ""Bổn nền tảng chánh niệm” (sati-patthana), 
hoặc [2] tiếp tục đi thẳng vào bổn buớc còn lại của thiền 
""Chánh niệm hơi thở” (anapana-sati). 



214 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


m Bước 13: Suy Xét về Vô-Thường 

Lúc đầu, khi mới suy xét chữ '"annica”, chúng ta thường 
dịch nó là sự “không thường hằng”, nhưng thực sự ý nghĩa 
của chữ đó nhiều hơn và rộng hơn nhiều. Chữ đối nghĩa với 
nó là “nicca” trong tiếng Pali dùng để chỉ những cái gì 
thường xuyên và liên tục. Ví dụ trong Luật Tạng (Vinayà), 
nguồn thức ăn cúng dường của một Phật tử vào mỗi ngày 
thứ Ba thì được gọi là thức ăn nicca (Vin 11,4,4,6). Nhưng 
nếu có sự ngưng, hay ngắt quãng, hay chuyển đổi ngày cúng 
dường cơm, thì đó là annica. Điều quan trọng ở đây là suy 
xét lại trải nghiệm trạng thái định sâu trong jhãna, xem thử 
cái mà chúng ta hay gọi là thường-hằng là cái '"ta” \bản 
ngã\ là có-mặt trong trạng thái tầng thiền định jhãna hay 
không. Trong trạng thái jhãna, cái "ta” đã biến mất!. Hãy 
ghi nhận điều này. Sự ghi nhận này thuyết phục bạn một 
cách sâu sắc rằng: sự thật là không có một cái "ta” cổ định 
thường hằng nào cả, đó là lẽ thật vô-ngã (anattã); và sự 
nhận biết sâu sắc này [về vô-ngã] rất có thể đưa bạn nhảy 
luôn vào tầng thánh đạo Nhập Lưu. 


■ Bước 14: 

Suy Xét về Sự Phai-Biến Của Mọi Sự Thể (Mọi Pháp) 


Nếu việc suy xét về vô-thường không thành công, thì 
bạn nên thực tập suy xét về "virãga”: sựphai-biến. Từ này 
có hai nghĩa: có lúc được gọi là sự “không-dính”, sự 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 215 


“không-còn-dính-mắc” vào thứ gì. Nhưng tôi vẫn thường 
thích dùng nghĩa '"sự phai-biển”. Đó là lúc mọi sự thể vừa 
biến mất. Bạn đã chứng kiến nhiều thứ biến mất khi bạn tiến 
vào tầng thiền định jhãna —trong số đó có những thứ thật là 
mật thiết đối với bạn mà trước đó bạn cho rằng chúng là 
một phần không thể thiếu được của danh tá nh của mình. 
Nhưng chúng đã biến mất trong trạng thái jhãna. Lúc đó, 
bạn đã chứng kiến và trải nghiệm sự phai-biến của cái "ta” 
của mình. Đó không phải là danh tánh của ta. Danh tánh cái 
"ta” không có thực. 


■ Bước 15: 

Suy Xét về Sự Chấm Dứt (Sự Ngừng Diệt) 

Sự suy xét thứ ba sau khi thoát ra khỏi một tầng thiền 
jhãna nên là sự suy xét về "nirodha”: sự chẩm dứt, sự diệt. 
Thứ đã từng có mặt ở đó bây giờ đã hoàn toàn biển mất. Nó 
đã chấm dứt, đã mất đi, và chỗ của nó bây giờ trống-rỗng!. 
Sự trổng-rỗng [tánh không] đó chỉ có thể được thấy biết 
bằng thiền định thâm sâu. Rất nhiều thứ của thế giới mà bạn 
đã từng nghĩ là cốt-lõi, là căn-bản, thì nay chúng đã bị chấm 
dứt, và bạn đang ở trong một không gian hoàn toàn khác. 

Sự chấm-dứt ở đây cũng chính là bước "Chấm dứt khổ” 
[Khổ Diệt] của Tứ Diệu Để. Sự hết khổ gọi là khổ-diệt. Sự 
chấm-dứt-khổ có được là do sự buông-bỏ. Bạn đã đích thực 
buông-bỏ. Sự khổ (dukkha) đã chấm dứt—hay gần như 99% 
của nó đã chấm dứt. Vậy thì còn lại gì?. Ngược lại với 
dukkha là gì?. Đó là sukkha: lạc, sung sướng, hạnh phúc. Sự 



216 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


châm-dứt-khô là hạnh-phúc. Đó là lý do tại sao bạn cân 
phải suy xét [quán chiếu] cho đuợc rằng: những tầng thiền 
định jhãna là trải nghiệm hạnh phúc nhất mà bạn đã từng có 
trong kiếp sống này. Và nếu bạn đã có đuợc ít nhiều trí tuệ 
hiểu biết, bạn sẽ thấy rằng niềm hạnh-phúc đó có đuợc là do 
rất rất nhiều sự khổ (dukkha) đã đuợc chấm-dứt. 

Bạn trải nghiệm chân hạnh phúc và bạn biết rõ nguyên- 
nhân tại sao có đuợc nó. Hãy tuởng tuợng bạn bị đau nửa 
đầu đã lâu. Một nguời đua cho bạn viên thuốc mới phát 
minh ra để chuyên trị chứng đau nửa đầu của bạn. Bạn uống 
vào, chứng nhức đầu chấm dứt!. Bạn cảm thấy thế nào?. 
Chắc bạn sẽ cảm giác nhẹ bổng lên cao như con diều trên 
gió. Bạn vui sướng ra mặt!. Thậm chí có khi bạn phát khóc 
lên vì hạnh phúc. Sự chấm dứt đau khổ chính là hạnh phúc. 
Vì sao những học trò nhỏ đều nhảy tưng lên sung sướng 
ngay khi kết thúc mùa thi?. Bởi vì chúng vừa trút được áp 
lực và sự khổ sở phải ôn tập các môn học cho mùa thi, bây 
giờ sự khổ cực vừa được chấm dứt. Lẽ thường, niềm hạnh- 
phúc trong đời chỉ là mức độ tương-đối của sự đau-khổ 
trước nó mà thôi. Tất cả chỉ là tương-đối, là đối-đãi. Giống 
như khi bạn vừa trả xong sổ tiền trả góp ngôi nhà, bạn cảm 
thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm khôn tả được, sự cực-khổ của 
bao năm tháng làm việc kiếm tiền vừa mới được chấm-dứt. 


■ Bước 16: 

Suy Xét về Sự Buông-BỎ, về Sự Từ-BỎ 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 217 


Sự suy xét thứ tư và cuôi cùng trong kinh '"Chánh Niệm 
Hơi Thở” (Anapana-sati Sutta) là sự suy xét về một chữ 
tuyệt-đẹp— đó là chữ "patinissagga”: sự buông-bỏ, sự từ- 
bỏ. Trong ngữ cảnh thực hành này thì chữ "patinissagga” 
không phải là buông-bỏ những thứ “ngoài kia”, mà là 
buông-bỏ những thứ "trong-này”. Nhiều lúc người ta coi 
đạo Phật là buông-bỏ những thứ bên ngoài. Nhưng 
“patinissagga” có nghĩa là buông-bỏ cái thế giới bên-trong, 
là sự buông-bỏ cái "người làm” [tác nhân, ý hành tạo 
nghiệp], và thậm chí buông-bỏ cả cái "người biết” [tâm, tâm 
thức]. Nếu bạn quan sát một cách kỹ càng thì bạn sẽ thấy 
rằng: điều xảy ra trong trạng thái tầng thiền định jhãna 
không chỉ là sự buông-bỏ thế giới bên-ngoài, mà còn cả sự 
buông-bỏ thế giới bên-trong, đặc biệt là sự buông-bỏ cái 
"người làm” [cái 'ta\ ý chí, người kiểm soát, người tạo tác]. 
Trí tuệ (của sự buông-bỏ) này làm khởi sinh rất nhiều hạnh- 
phúc, rất nhiều sự tinh-khiết, rất nhiều sự tự-do, rất nhiều 
niềm chân-phúc. Bạn đã tìm ra con đường đi đến chấm dứt 
mọi khổ đau. 


—Tóm tắt Chương 7 “Chánh niệm về hoi-thở-đẹp” như 
sau: 


Những bước trên đây là cách Đức Phật đã diễn tả trong 
kinh "Chánh Niệm Hơi Thở” (Anapana-sati Suttà). Đó là 
một giáo trình thực hành toàn-bộ, bắt đầu chỉ bằng việc ngồi 
ở một nơi yên-tĩnh ở một chỗ-ngồi thoải-mái, đặt [thiết lập] 
sự chánh-niệm vào cái đang trước mặt, và chỉ đơn-thuần 
quan sát hơi-thở. Từng bước, từng bước một— bạn biết 



218 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


những bước đó là đêu có thê thực hiện được với khả năng 
của mình— và trong những bước đó, bạn đạt đến những 
trạng thái sâu sắc và hạnh phúc được gọi là jhãna [những 
tầng thiền định]. 

Ngay sau khi bạn thoát ra khỏi những tầng thiền định 
jhãna đó, bạn sẽ có bổn (4) thứ để suy xét và chánh niệm về 
chúng, đó là: 

(i) annica: sự vô-thường, sự không thường hằng, sự 
không chẳc chắn của mọi sự thể: 

(ii) virãga: sự không còn, sựphai-biến của những sự 

thể; 

(Ui) nỉrodha: sự chẩm-dứt của cái “ta ”, sự diệt-ngã; và 

(iv) patỉnỉssagga: sự buông-bỏ tất cả mọi thứ của thế 
giới “bên-trong”. 

Và nếu bạn cứ suy xét lại [quán chiếu] về những đặc 
điểm đó ngay sau khi trải nghiệm [chứng đắc, chứng nhập] 
tầng thiền định jhãna, thì những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục diễn 
ra. Tôi thường nói rằng trạng thái tầng thiền định jhãna 
giống như thuốc súng, và sự xem xét lại [quán chiếu] thì 
giống như là diêm quẹt. Nếu bạn kết hợp hai thứ với nhau 
thì sẽ xảy ra một sự bùng nổ ở đâu đó. Chỉ là vấn đề thời 
gian mà thôi. 

Cầu chúc cho tất cả các bạn trải nghiệm được những sự 
bùng-nổ tuyệt vời đó—đó gọi là sự Giác-Ngộ!. 



_ > _ 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘219 


Chương 8 


BỐN NÈN TẢNG CHÁNH NIỆM 

(Tứ Niệm Xử) 


Trong chương này, tôi giảng giải vê Bôn Nên Tảng 
Chánh Niệm (sati-patthãna), và những cách thực hành dựa 
vào những hướng dẫn của Đức Phật được ghi lại trong bài 
kinh cùng tên. 

Trước hết, việc thực hành Bốn Nền Tảng Chánh Niệm 
không phải là con đường duy nhất để đạt đến sự giác ngộ, 
như một số học giả và dịch giả quá nhiệt thảnh đã tuyên bố. 
Theo Đức Phật thì con đường duy nhất dẫn đến sự giác ngộ 
chính là con đường Bát Chánh Đạo (Dhp 273-274). Bổn 
Nen Tảng Chánh Niệm là thuộc về chi phần thứ bảy trong 
Bát Chánh Đạo. Nếu ai thực hành con đường “một phần”, ví 
dụ như chỉ tu tập Bổn Nền Tảng Chánh Niệm mà không tu 
tập bảy phần khác của Bát Chánh Đạo, thì người đó sẽ 
không thể nào đạt đến sự giác ngộ. Điều đó giống như 
người muốn làm một cái bánh mà chỉ sử dụng duy nhất một 
thành phần, ví dụ chỉ có bột, thì sẽ không tạo ra được một 
cái bánh thơm ngon với nhiều hương vị ngon lành. 

Vì lý do trên, việc giảng giải về Bổn Nền Tảng Chánh 
Niệm trong quyến sách này là dựa vào bổi-cảnh của con 
đường Bát Chánh Đạo, hướng dẫn về cách bảy chi phần kia 


220 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


làm điều kiện tiên quyết và hỗ trợ cho việc tu tập thiền về 
Bổn Nền Tảng Chánh Niệm. 

Một số học giả cũng tuyên bố rằng “phucmg-cách” thiền 
về Bổn Nền Tảng Chánh Niệm [tức sự chú-tâm chánh-niệm] 
là nguyên thủy của Phật giáo, và đó là phát minh riêng của 
Đức Phật, nhờ đó Phật và những A-la-hán sau đó đã tu 
chứng đến giác ngộ. Tuy nhiên điều đó không đúng lý. 
Thiền về Bổn Nền Tảng Chánh Niệm, nhu tôi giải thích 
trong chuơng này, là sự chú tâm chánh niệm vào những đối 
tuợng thuộc về thân, về những cảm giác, về những trạng 
thái tâm, và về những đối tuợng của tâm. Tự cổ xua, những 
nguời thông minh và thích tìm hiểu thì luôn huớng sự chú- 
tâm của họ vào những vấn đề khác nhau của tự nhiên để tìm 
hiểu ý nghĩa của chúng. Sự điều-tra tìm-hiểu không phải là 
tính cách riêng của Phật giáo. Đó là tính-cách của nhân loại 
và chúng sinh trong những cuộc muu sinh từ ngàn xua. 

Thực ra, thiền nguyên thủy của Phật giáo bắt nguồn từ 
việc tu tập jhãna, mà chúng ta ngày nay gọi là thiền-định. 
Việc chứng đắc một tầng thiền định jhãna đòi hỏi nguời 
thiền phải có đuợc một sự cân-bằng rất tinh tế trong cách 
sống của chúng ta. Sự cân bằng đó đuợc gọi là con đuờng 
“Trung-Đạo” (xem kinh Mahãsaccaka Sutta, MN 36,31- 
33). Triết lý Trung-Đạo đã không đuợc tán thành bởi những 
tu sĩ khổ hạnh và những nguời khác vào thời đó. Ví dụ, năm 
nguời bạn tu khổ hạnh của Phật đã kinh rẻ Nguời khi Nguời 
buớc sang tu tập theo lý trung-đạo. Nguyên thủy cách tu của 
Đức Phật là dùng sự trải nghiệm thiền-định jhãna để làm 
mạnh-mẽ sự điều tra suy xét, để giúp cho sự chú-tâm chánh- 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 221 


niệm được tăng cường mạnh-mẽ. (Chánh-định hỗ trợ cho 
chánh-niệm). 


Chuẩn Bị Cho Việc Thiền 
‘‘‘‘Bốn Nen Tảng Chánh Nỉệm^^ 

“Sati-patthãna” được dịch là ‘"Bốn nền tảng chánh 
niệm”. Tuy nhiên, cách dịch chính xác và ý nghĩa hơn có lẽ 
là “Những mục tiêu (để) chánh niệm”^^. Bởi vì kinh Bổn 
Nen Tảng Chánh Niệm hướng dẫn về những “nơi” mà người 
tu đặt sự chánh niệm vào đó. Nếu chúng ta nghĩ sự chánh 
niệm giống như một tia đèn chiếu, thì thiền quán về Bổn 
Nền Tảng Chánh Niệm chỉ cho thiền sinh “nơi” để chiếu 
luồng tia sáng đó vào để khai sáng ra những sự thật để giác 
ngộ. 

Theo ghi chép của cả hai bản kinh Bổn Nền Tảng Chánh 
Niệm được truyền thừa cho đến thế hệ chúng ta, một bản 
thuộc Trường Bộ Kinh (DN 22), một bản thuộc Trung Bộ 
Kinh (MN 10), Đức Phật đã nói rằng: “...nếu ai tu tập 
(thiền) Bổn Nen Tảng Chánh Niệm theo cách thức như vậy 
[tức là theo đúng cách Đức Phật đã hướng dẫn trong bài 


Thiền sư học giả dịch giả Bhikkhu Bodhi thì cho rằng cách dịch đúng nhất 
của tên kinh là ‘"Sự thiết lập chánh niệm^\ bởi vì điều quan trọng là sự thiết- 
lập chánh niệm. 

Người dịch thường dịch là “Bốn nền tảng chánh nỉệnC\ gần nghĩa với “Tứ 
Niệm Xứ’^ (HV). Bốn nền tảng là thân, cảm giác, tâm và các đối tượng của 
tâm. Mỗi nền tảng có nhiều mục-tiêu đế chánh niệm. Nen tảng chánh niệm là 
“nơi” đế sự chánh niệm được thiết lập trên đó và chiếu rọi vào đó. 

• • • • X • 



222 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


kinh] trong vòng bảy ngày, thì họ có thê đạt đên sự giác ngộ 
hoàn toàn, hoặc nếu không thì cũng chứng ngộ tầng thánh 
quả thứ ba [Bất lai].” Rất nhiều Phật tử xuất gia và tại gia 
đã tu tập từ rất lâu, đã hoàn thành nhiều khóa tu thiền rất 
nhiều hơn bảy ngày, thậm chí hơn bảy năm, hoặc cả đời 
nguời, mà vẫn không đạt đến sự giác ngộ nào. Xin các bạn 
đừng đổ thừa cho Đức Phật!. Thay vì vậy, các bạn nên xem 
kỹ lại lời hứa của Đức Phật: ‘WéM ai tu tập Bổn Nền Tảng 
Chánh Niệm theo cách thức như vậy...”. Việc tu tập của đại 
đa số Phật tử không dẫn đến sự giác ngộ nhu Phật đã nói là 
bởi vì ít ai thực hành một cách đúng đắn như cách mà Phật 
đã hướng dẫn trong bài kinh quan trọng đó. 

Hầu hết chúng ta hay thực hành giống kiểu nhu một 
nguời mua một thiết bị gia dụng công nghệ cao đắt tiền về 
nhà, mở bao bì ra, lắp ráp gì đó, và cấm điện. Bùm!. Vậy là 
sai ở đâu rồi!. Bị nhu vậy rồi họ mới bắt đầu đọc quyển 
huớng dẫn sử dụng. Tại sao họ không chịu khó đọc huớng- 
dẫn một cách kỹ càng và cẩn thận truớc khi làm?. Tuơng tự 
vậy, hầu hết các Phật tử không đi đến sự giác ngộ nào là bởi 
vì họ không thực hành Bổn Nền Tảng Chánh Niệm theo 
đúng huớng-dẫn trong bài kinh của Phật. 

► Đức Phật đã dạy về hai loại thiền “5Ổ« Nền Tảng 
Chánh Niệm”. Loại thứ nhất [1] đi kèm với sự hỗ trợ của 
thiền-định jhãna và dẫn đến sự giác ngộ trong một thời gian 
ngắn. Loại thứ hai [2] thì không có thiền-định jhãna, nhung 
vẫn tạo ra những trí tuệ minh sát quý giá, đặc biệt là những 
trí tuệ giúp nguời tu buông-bỏ và đển-gần hơn các tầng 
thiền định jhãna, nhưng loại này không dẫn đến sự giác 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 223 


ngộ.^* Cả hai loại thiền này được tìm thấy trong nhiều bài 
kinh, ở đây, tôi chỉ tập trung vào loại thiền Bổn Nền Tảng 
Chánh Niệm loại thứ nhất [1]. 


Tâm Quan Trọng của Thiên Định 
đổi với Thiền Quán “Bốn Nền Tảng Chánh Niệm ” 

Hai bài kinh đều nói rằng: một người thực hành thiền 
quán Bổn Nền Tảng Chánh Niệm thì cần phải “dẹp bỏ xong 
những thèm-muổn và phiền-não đổi với thế giớC. Đây là 
cách dịch cụm từ “vineyya loke abhijjhã-domanassam” của 
kinh văn Pali, nhưng đó là cách diễn dịch không thực sự 
chính xác. Đó là cách diễn dịch đầu tiên của Giáo sư Rhyds 
Davids cách đây hơn 100 năm và nó bị kẹt luôn ở đó.^^ 
Cách diễn dịch đó vừa sai nghĩa và vừa vô nghĩa về mặt 
thực hành. Sự dịch này đã làm cho các Phật tự hiện đại, nhất 
là phương Tây, đã hiểu sai về bài kinh hướng dẫn và họ 
thấy rằng thiền về Bốn Nền Tảng Chánh Niệm là khó mà 
thực hiện được đối với họ.^® 


Chỗ này, ý thiền sư tác giả muốn nói: Loại 1 là thiền quán (về bốn nền tảng 
chánh niệm) + thiền định (jhãna). Loại 2 chỉ gồm có thiền quán, tức thiền 
minh sát ‘khô’ (‘dry’-vipassana). Trong quyến sách này, tác giả đề cao cách 
thiền Loại 1 và muốn chỉ ra rằng: thiền-định Ợhana) là phần không thế thiếu 
được đế hỗ trợ tu tập thiền tuệ minh sát (vipassana) đế đi đến trí tuệ giải-thoát. 

Các thiền sư lỗi lạc thời hiện đại như Bhante Gunarantana, Analayo, Bhikkhu 
Bodhi, Ajahn Chah...đều có cùng kết luận và cách tu Loại 1 như ữên. 

Cụm từ này là bản dịch của Giáo sư Rhyds Davids của Hội Kinh Điển Pali 
(PTS) qua tiếng Anh: “having put away covetousness and grief for the world” 

Chỗ này rất là thú vị và đáng để chúng ta học hỏi thêm: vì cụm từ này có 
nhiều nghĩa sâu rộng, và nó đã được dịch bởi các thiền sư và học giả nói trên 
(xem thêm chú thích kế tiếp sau) bằng nhiều cách như: ^"dẹp bỏ tham muốn và 



224 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Theo như những luận giảng khác, cụm từ này đích thực 
có nghĩa là '^sau khi đã tạm thời dẹp bỏ năm chướng ngại”. 
Cách giải thích này là phù hợp với cách dùng những từ ngữ 
Pali đó ở những chỗ-khác của hai bản ki nh . Điều này có 
nghĩa rằng, điều kiện cần-có để thực hành thiền Bổn Nền 
Tảng Chánh Niệm là trước tiên phải dẹp bỏ (tạm thời) năm 
chướng ngại!. Đây là phần hướng dẫn quan-trọng trong bài 
kinh mà hầu hết các Phật tử thường không làm theo đúng, 
và điều đó khiến cho việc thiền Bổn Nền Tảng Chánh Niệm 
của họ không mang lại kết quả.^^ 


bẩt mãn đổi với thể giới'' (Anãlayo), “vượt qua thèm muốn và xung khắc đổi 
với thế giới (của thânỵ' (W. Rahula)”, ^^dẹp bỏ thèm muốn và phiền não đoi 
với thế giới (Soma Thera, giống Ryds Davids), ""không thích muốn cũng không 
chối chê mọi sự thế của thế giớV' (Bhikkhu Bodhi)... Nghĩa các từ khác nhau ít 
nhiều, tùy theo nghiên cứu và cách hiếu của mỗi người từ kinh vãn Pali. 

Nhưng tựu chung, người tu cần phải dẹp bỏ [dẹp qua một bên, gác lại] những 
sự ""thỉch^' và sự ""không thỉch^' đối với mọi sự ữong thế giới thân tâm của 
mình, trước khi bắt đầu thiền chánh niệm. Đây cũng là một cách hướng dẫn về 
sự buông-bỏ. 

Từ nhiều ý nghĩa về ngôn ngữ và thực hành, theo người dịch, cụm từ này có 
thể dịch ra tiếng Việt là: “bỏ qua/dẹp qua một bên tham muốn và phỉền 
khổ đối vói thế giói”. Bởi vì: [1] nghĩa đen của lời dịch là: chúng ta chỉ tạm 
dẹp bỏ qua một bên những sự tham thích và ghét chán đối với thế giới sống; 

[2] chữ “tham muốn” bao gồm được cả tham dục (thân) và ý thích, ý muốn 
(tâm); còn “phiền khố” bao gồm được cả phiền não, bất mãn, không hài lòng 
(tâm) và khổ, không dễ chịu, khó chịu (thân). Như vậy, chúng ta cần phải dẹp 
qua một bên những tham muốn và phiền khố đối với thế giới sống của thân- 
tâm trước khi thiết lập sự chánh niệm. 

về cụm từ này, bạn có thể đọc phần nghiên cứu và diễn dịch rất chi tiết về 
mặt ngôn ngữ và về thực hành ở Chương IV, quyến sách ""Bon Nen Tảng 
Chánh Niệm—Con Đường Trực Chỉ Đen Giác của thiền sư tiến sĩ 
Anãlayo. Theo thiền sư này, cụm từ đó không phải chỉ nói về sự “dẹp bỏ năm 
chướng ngại trước khi thực tập chánh niệm”, đơn giản bởi vì “năm chướng 
ngại” là không đồng nghĩa với sự “tham muốn và bất mãn”. (Quyến sách 
hàn lâm này cũng đang được dịch Việt bởi cùng người dịch). 




_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 225 


Ngay đây, thiên định jhãna có chức năng dẹp bỏ (tạm 
thời) các chướng ngại. Trong kinh Nalakapãna Sutta (MN 
68,6) có ghi rằng: '"Nếu không chứng đẳc một tầng thiền 
định (ihãna), thì năm chướng ngại xâm lẩn vào tâm và ở 
trong đó. Nếu chứng đẳc một tầng thiền định, thì năm 
chướng ngại không thể xâm lẩn vào tâm và ở trong đó.”. 
Bất cứ ai từng chứng đắc tầng thiền định thì sau khi thoát ra 
khỏi nó, sự chánh niệm của người đó sẽ rất mạnh mẽ và dễ 
được duy trì lâu. Đây là kết quả của việc “năm chướng ngại 
đã không còn”. 

(Lý thiền ở đây là: khi còn năm chướng ngại phá nhiễu 
thì sự chánh niệm không được mạnh mẽ và sáng tỏ. Khi 
năm chướng ngại đã bị khống chế hoặc dẹp mất thì chánh 


Còn theo thiền sư tác giả Ạịahn Brahm trong quyển sách này: nếu muốn dẹp 
bỏ ^"tham muốn và bất mãn đoi với thế giới thân tâm’’' thì phải dẹp bỏ năm 
chướng ngại, như thế năm chướng ngại là nằm trong phạm vi những “tham 
muốn và bất mãn”. Và bằng cách tạm thời dẹp bỏ hay khống chế năm chướng 
ngại, tâm sẽ được an, thì thiền đạt định. Thiền đạt chánh định sẽ hỗ trợ cho 
chánh niệm, ớ đây thiền sư giảng giải theo cách thiền ‘^Bốn nền tảng chánh 
niệm ''’—Loại 1, tức là cách dựa ữên bối cảnh có yếu tố thiền-định jhana. 

Tuy nhiên, theo các học giả khác và Anãlayo thì không nhất thiết phải dẹp bỏ 
được xong các chướng ngại (dù là tạm thời) rồi mới bắt đầu tu tập chánh niệm 
được. Theo họ, ý nghĩa chỗ này chỉ đơn giãn là “gác lại những tham muốn và 
bất mãn với thế giới thân tâm của mình^\ và bắt tay vào thực tập chánh niệm. 

-Chúng ta cũng nên tạm gác lại những phân tích quý giá của các thiền sư và 
học giả qua một bên. Chỗ này của quyển sách (quý vị đang đọc) đang tập 
trung về hướng dẫn “thực hành”: cần dẹp bỏ [khống chế] năm chướng ngại 
trước khi thiền chánh niệm về “Bốn nền tảng chánh niệm”. Và đế dẹp bỏ 
[khống chế] năm chướng ngại thì người tu phải dùng [thực hành] thiền-định. 

Chúng ta hãy tiếp tục xem thiền sư Ajahn Brahm dẫn dắt chúng ta theo các 
bước “thực hành” mà thiền sư cho rằng đó là cách mà Phật đã chỉ dạy. Và 
quý vị sẽ tự “thấy” rõ hơn. 




226 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


niệm sẽ mạnh mẽ và sáng tỏ. Lúc đó, việc thực hành thiên 
chánh niệm sẽ hiệu quả hơn.) 

Tôi nhớ lại thời tôi còn trẻ và chua đi tu, tôi thuờng đi 
chơi với cô bạn gái trẻ ở truờng đại học ở Anh. Tất cả các 
nơi có tiệc thì những ánh đèn thuờng mờ mờ. Những nơi ăn 
tối nguời ta cũng thắp nến để ngồi ăn. Khi chúng tôi đi dạo 
dọc bờ sông, chỉ có ánh trăng mờ bàng bạc. 

Sự chánh niệm yếu kém cũng giống nhu đi ban đêm, bạn 
không nhìn thấy rõ rệt. Có chăng chỉ nhìn thấy những cái 
bóng đen. Một số nguời giống nhu sự chánh niệm mờ yểu. 
Họ không muốn nhìn thấy những sự-thật đúng nhu chúng 
là, bởi vì sự chú tâm chánh niệm sẽ làm lộ ra một số lẽ-thật 
về cuộc đời và sự sống mà họ không muốn đối diện. Nhiều 
nguời chỉ thích trốn chạy vào những mộng tuởng, men ruợu 
và ma túy. Một số khác trốn chạy khỏi sự chánh niệm bằng 
cách chôn vùi vào công việc bận rộn. Chỉ có một số ít nguời 
đủ can đảm và chân thật để chánh niệm. 

4 ♦ 


Sức Mạnh Của Chánh Niệm 

Nếu chánh niệm nhu là ánh đèn, thì thiền làm thắp sáng 
lên ánh đèn. Khi tôi còn là một Tỳ kheo trẻ ở chùa Wat Pa 
Nanachat ở vùng đông bắc Thái lan, tôi trở nên rất bình an 
bằng việc đi thiền trong sảnh đuờng. Tôi đi thiền với hai 
mắt luôn nhìn xuống điểm trên nền nhà cách khoảng hai mét 
truớc mặt. Rồi tôi bỗng dừng lại, vì không thể tin vào mắt 
mình. Nền nhà xi-măng xám xịt bỗng trở thành một bức 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 227 


tranh đẹp huy hoàng. Rất nhiều ánh và bóng màu xám và 
đuờng nét xuất hiện tạo thảnh một bức tranh đẹp mà tôi 
chua từng thấy. Giống nhu khi nguời tu chánh niệm thấu 
suốt vào ngọn cỏ, ngọn cỏ chiếu sáng một thứ màu xanh của 
đèn huỳnh quang. Một cành nhỏ biến hình thành một thế 
giới vô biên của hình dáng, màu sắc, và cấu trúc. (Rất khó tả 
bằng ngôn ngữ bình thuờng). Vật nhỏ mọn trở thảnh sâu 
sắc, và thứ buồn tẻ trở thành thiên đàng với một năng luợng 
của sự chánh niệm hùng mạnh. 

Dong dài với các bạn một chút, nhung điều đã đang xảy 
ra nhu vậy là do năm chuông ngại đã đang bị dẹp bỏ. Các 
bài kinh nói rằng năm chuông ngại “làm suy yếu trí tuệ”. 
Khi chuông ngại không còn, sự trải nghiệm giống nhu sự 
nhìn qua cái kính xe mới đuợc lau chùi một cách sạch trong, 
hoặc giống nhu sự nghe với cái tai bị bịt sáp vừa mới móc 
ra, hoặc nhu sự nghĩ với cái tâm vừa đuợc thoát ra khỏi lớp 
suong ngu-mờ đã từng che bám nó. Một khi bạn biết đuợc 
sự khác nhau giữa chánh niệm mạnh mẽ và chánh niệm yểu 
kém bằng chính trải nghiệm của bản thân mình chứ không 
phải chỉ là ý tuởng, thì bạn sẽ hiểu đuợc sự cần thiết phải có 
thiền-định jhãna trước khỉ bạn thiền tập chánh-niệm về 
những mục tiêu [đề mục] của '"Bổn nền tảng chánh niệm'\ 

Trạng thái chánh-định sâu của jhãna tạo ra sự chánh 
niệm “siêu-mạnh”. Nếu ta ví sự chánh niệm hùng-mạnh 
giống nhu ánh đèn chiếu công suất hàng mega-watt [nhu ở 
trên sân khấu hay trên các sân banh] thì sự chánh niệm siêu- 
mạnh do tầng thiền định jhãna tạo ra sẽ giống nhu một mặt 
trời chiếu luồng năng luợng hàng tera-watt. [mega-watt = 



228 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


10^watt, tera-watt = 10^^]. Nếu sự giác-ngộ là mục tiêu tu 
hành của bạn, thì bạn cần phải có sự chánh-niệm siêu-mạnh 
như cách miêu tả đó. Bất cứ ai đã từng trải nghiệm tầng 
thiền định jhãna thì sẽ tự hiểu được vì sao như vậy. Hoặc 
chúng ta ví như vầy: chánh niệm yếu kém giống như đào đất 
bằng cái muỗng trà; chánh niệm mạnh giống như đào đất 
bằng cái cuốc; chánh niệm siêu-mạnh thì giống như đào đất 
bằng máy đào, một cú đào của nó bằng một năm ngồi đào 
liên tục bằng cái muỗng. 


Hoa Sen Ngàn Cánh 

Tôi muốn giảng giải cách duy-trì sự chánh niệm vào một 
đối tượng duy nhất để khám phá ra bản chất của chính bạn: 
bản chất của thân và tâm bạn. Tôi làm việc này bằng cách 
dùng lại ví dụ hoa sen ngàn cánh. 

Nhớ lại hoa sen ngàn cánh đó đóng các cánh lại vào ban 
đêm. Vào buổi sáng, ánh nắng đầu tiên sẽ làm ấm hoa sen. 
Đây là xúc tác tự nhiên làm hoa sen mở cánh ra. Phải mất 
nhiều thời gian, nhiều phút, thì ánh nắng làm ấm và lớp 
cánh sen đầu tiên bên ngoài mới mở ra. Nếu buổi sáng ít 
nắng thì càng phải mất nhiều thời gian hơn nữa thì cánh sen 
mới mở ra. Khi lớp cánh đầu đã mở ra, ánh nắng liên tục 
sưởi ấm lớp cánh sen kế tiếp, và sau vài phút lớp cánh này 
sẽ mở ra. Khi lớp này mở ra nó tạo ra khoảng trống cho ảnh 
nắng chiếu rọi vào lớp cánh kế tiếp bên trong. Những hoa 
sen có nhiều lớp cánh cần có nhiều thời gian để ánh nắng 
chiểu rọi vào từng lớp đến khi các lớp cánh mở ra hết. Như 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 229 


vậy, hoa sen ngàn cánh phải cân có mặt trời chiêu thật rât 
mạnh và duy trì ánh sáng chiếu rọi liên tục trong một thời 
gian rất lâu thì mới có thể làm mở hết ngàn cánh sen và để 
lộ ra viên ngọc quý bên trong lõi sen. 

Trong thiền “ổổn Nền Tảng Chánh Niệni’', hoa sen ngàn 
cánh tuợng trung cho thân-tâm này, tức là cái “con người 
năm uẩn” này của bạn—là cái chúng ta thuờng gọi là một 
"thực thể’’ hay một cái ‘m’—đó chính là "mình’’ đang ngồi 
đọc quyển sách này. Mặt trời tuợng trung cho sự chánh 
niệm. Bạn cần phải duy trì [chiếu rọi] sự chánh niệm mạnh 
mẽ vào thân và tâm này trong một thời gian rất lâu thì mới 
làm cho những lớp cánh sen [sự-thật] bên ngoài đuợc mở ra. 
Nếu các chuớng-ngại đang có mặt ở đây thì trí tuệ sẽ không 
xảy ra, giống nhu khi có suơng mù hoặc mây che khuất mặt 
trời thì mặt trời không thể làm ấm và không thể mở ra 
những lớp cánh sen. 

Nếu bạn không thể duy trì sự chánh niệm mạnh mẽ đuợc 
lâu trên thân và tâm, thì sự hiểu biết của bạn chỉ nhu những 
lớp cánh sen bên-ngoài. Nhung nếu bạn tạo ra đuợc sự 
chánh niệm hùng mạnh và duy trì nó trên thân-tâm một cách 
liên tục, thì bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những lóp cánh bên- 
trong duới một luồng ánh sáng mới mẻ. Truớc kia ta cứ 
nghĩ ta đã biết ‘m’ là gì, thì giờ đây ta mới nhận ra mình chỉ 
là ngu si và thực tế mình đã hiểu biết rất ít về "mình\ Bằng 
cách duy trì sự chánh niệm hùng mạnh chiếu rọi vào thân- 
tâm, những sự-thật bắt đầu hé mở ra cho bạn nhìn thấy. 



230 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Khi bạn thực hành thiền theo cách này, tất cả những 
danh tánh ‘của bạn’ trước đây đều biến mất. Tất cả những ý 
tưởng cũ— như bạn là ai như bạn đã từng nghĩ, hoặc bạn là 
ai như người ta đã từng nói, và bạn là ai theo cách bạn đã 
tin; là A, là B, là linh hồn A, là bản ngã B— đều chỉ là 
những lớp cánh bề-ngoài của hoa sen. Chúng cần phải mở 
ra để làm hiển lộ những lớp sự thật sâu-sắc-hơn ở bên-trong. 
Những danh tánh và ý tưởng là những điều tạo tác trước kia. 
Chúng là những mô tả nông cạn bề ngoài vốn luôn che 
khuất sự-thật nằm ở bên-trong. Khi những lớp cánh sen bề- 
ngoài đã mở ra, chúng ta nhìn thấy được những điều chúng 
ta chưa từng thấy trước đó. Bạn sẽ trải nghiệm được những 
thứ mà bạn không thể đặt tên dán nhãn cho chúng được 
bằng danh tánh danh từ; những sự-thật [mới] đó là vượt trên 
những nhận thức học hiểu thông thường của bạn. Hầu hết 
những nhận thức của chúng ta chỉ là sự lặp đi lặp lại của 
những gì chúng ta đã được dạy ở trường học hay ở nhà. 
“Con bò”, “con chó”, “thầy tu”, “cao nhân”... chỉ là những 
danh từ mà chúng ta áp đặt cho những đối tượng và sự vật 
trong thể giới sống. “Ý nghĩ’, “cảm giác”, “tâm thức” và cái 
“ta” là ví dụ rõ rệt của cách đặt tên [khái niệm] một cách sai 
lầm mà chúng ta đã được dạy để gắn chúng vào trong tâm 
chúng ta. Tất cả chúng chỉ là một đống những nhận thức 
được dạy và học, và chúng luôn che-khuất những sự-thật 
đích-thực nằm ở bên trong. 

Ví dụ hoa sen ngàn cánh, vì sao phải dùng ví dụ đến 
ngàn cánh?. Bởi vì có hàng ngàn lớp [mức độ] hiện-thực 
cần phải được mở ra. Việc hành thiền cũng tốn rất nhiều 
thòi gian để ngồi và lột mở những lớp ngu mờ [si mê, vô 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘231 


minh] và những ý tưởng sai lầm về bản thân bạn và thế giới 
[tà kiến]. Khi Đức Phật dạy rằng nguyên nhân gốc-rễ của 
khổ chính là “avị//ã” [vô minh], Phật đã không hề nói vô 
minh là dễ dàng được lột bỏ. Vô minh cần phải được lột mở 
theo từng-lớp, giống như sự mở ra từng lớp cánh hoa sen 
ngàn cánh. 

Mối nguy hiểm mà bạn cần lo lắng trên con đường tu tập 
của mình là bạn thường đánh giá quá cao sự chứng đắc của 
mình. Như là: đôi lúc sự chánh niệm của bạn đã mạnh mẽ, 
và nó có thể duy trì được lâu, và một số trí tuệ minh sát đã 
xuất hiện. Điều đó có thể giống như mặt trời đã làm ấm hoa 
sen rất tốt cho nên có 49 cánh sen đã mở ra một cách đẹp 
đẽ, và bạn đang nhìn thấy cánh sen thứ 50 của 1.000 cánh 
sen. Cánh sen thứ 50 cũng rất đủ đẹp và sâu sắc để bạn phải 
nghĩ rằng: “ồ!. Nó đây rồi. Cuối cùng tôi đã thấy được lõi 
sen”. Nhưng rất tiếc, thưa đạo hữu, bạn còn đến 950 cánh 
sen cần phải được mở ra bằng ánh sáng chánh niệm hùng- 
mạnh và miên-mật hơn nữa. Bạn chưa giác ngộ hoàn toàn 
đâu. 

Khi cánh sen thứ 1.000 mở ra, thật là tuyệt đẹp và kỳ 
diệu, thì bạn sẽ nhìn thấy được viên-ngọc danh tiếng quý giá 
ở ngay giữa lõi hoa sen. Bạn có biết viên-ngọc đó là gì 
không?— Kim cương? trân châu? hồng ngọc?. Không, đó là 
sự trống-không!. Bạn nhìn thấy viên ngọc vô giá “tánh- 
không” nằm ngay giữa “lõi” của thân-tâm; và đó là thứ bạn 
chưa bao giờ và chưa bao giờ trông đợi có được. Cái bạn đã 
kỳ vọng chỉ là nhìn thấy thêm một cánh sen đẹp đẽ kể tiếp 
mà thôi. Sự trống-không là cái gì đó thuộc về một bản chất 



232 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


hoàn toàn khác biệt đôi với mọi cánh sen, khác biệt đôi với 
mọi sự thể khác. Không có gì cả!!!. Để đạt được đến nơi 
""không có gì cảnr thì đòi hỏi người tu phải có một trình độ 
chánh niệm siêu-mạnh được duy-trì trên mục-tiêu của nó 
một cách miên-mật trong một thời gian rất lâu. 


Mục Đích của Thiên vê Bôn Nên Tảng 
Chánh Niệm Là Đe Nhìn Thấy Lẽ Thật Vô-Ngãĩ 

Một yêu cầu căn bản trước khi bắt đầu thiền về Bốn Nền 
Tảng Chánh Niệm là các bạn phải hoàn toàn hiểu rõ mục- 
đích của phương pháp thiền này. Mục-đích của bất cứ việc 
thực hành nào cũng giúp chỉ ra cách-thức mà nó được thực 
hiện. Khi bạn biết rõ được mục-đích tiêu thì bạn càng dễ 
dàng đi đến mục-tiêu. 

Vậy mục-đích của thiền Bổn Nền Tảng Chánh Niệm là 
gì?. Mục đích là nhìn thấy sự vô-ngã (anattã): đó là sự 
không-có-ngã, sự không có cái ""ta”, cũng không có cái gì 
thuộc về một cái ""tá”. Như điều này đã được ghi rõ trong 

kinh văn: ""Sự chánh niệm được thiết lập đủ để nhận rõ chỉ 

• • • • ^ • 

có thân, những cảm giác, tâm, và những đổi tượng của 
tâm”', và đó không phải là cái ‘‘ta ”, ‘‘của ta ” hay một ‘‘bản 
ngã” nào cả [câu sau là lời tôi (tác giả) diễn dịch câu tiếp 
theo của lời kinh đó]. 

Khi bạn đã khắc nhớ trong tâm trí rằng mục đích của 
thiền Bổn Nền Tảng Chánh Niệm là để lột bỏ lớp màn ngu si 
[vô minh] về cái ""ta”, ""của ta”, ""bản ngã” để chúng ta nhìn 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 233 


thấy sự vô-ngã: tức “5'M’ trổng-không nằm bên trong lõi hoa 
sen”, thì lúc đó cách thực hành của chúng ta sẽ trở nên rõ 
ràng và rõ rệt. Đặc biệt bạn sẽ kính phục vì sao Đức Phật 
chỉ giảng dạy về bốn loại mục tiêu chánh niệm: thân, cảm 
giác, tâm, và những đối tượng của tâm [thân, thọ, tâm, 
pháp]. Phật dạy về bốn nhóm mục tiêu này bởi vì đó là 
những lĩnh vực chính, là bốn phần chính mà sự sống đã giả 
lập nên một cái “to”, cái ""của ta”, cái ""ta-là” 

Như vậy, thiền Bổn Nền Tảng Chánh Niệm duy trì sự 
chánh niệm siêu-mạnh vào từng mỗi đối tượng của bốn 
nhóm mục tiêu đó nhằm mục đích phá bỏ cái tưởng về cái 
“to”. Nếu bạn đã bị vô-minh che mờ từ rất lâu nên nhận lầm 
thân thể là “to”, coi những cảm giác là ""của ta” (và vì vậy 
do ta kiểm soát), cho rằng tâm [tiến trình hiểu biết] là ""bản 
ngã” của ta, và dính mắc vào những đối tượng của tâm như 
là những thứ liên quan đến cái “to”. 


■ Tóm Tăt Những Bước Chuãn Bị 

Đây là những bước chuẩn bị cho việc tu tập thiền Bổn 
Nần Tảng Chánh Niệm được thành công. Các bước như 
trong bảng dưới đây: 


1. vineyya loke abhỉjjhã-domanassam —trước tiên dẹp- 
bỏ năm chướng-ngại thông qua việc tu tập và trải 
nghiệm trạng thái tầng thiền định jhãna. 

2. satimã —có được sự chánh-niệm siêu-mạnh được tạo 
ra bởi trạng thái tầng thiền định jhãna. 





234 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


3. Atãpi —duy-trì sự chánh niệm siêu-mạnh một cách 
chuyên chú vào mục tiêu/ đề mục/ đối tuợng của 

chánh niệm. 

♦ 

4. sampajãno —ghi-nhớ trong tâm mục-đích của thiền 
Bốn Nền Tảng Chánh Niệm: Đó là để nhìn thấy/chứng 
ngộ lẽ thực vô-ngã. 


Và bây giờ, tôi sẽ diễn tả cách thực hành thiền về Bổn 
Nền Tảng Chánh Niệm trên từng mục tiêu đối tuợng lần 
luợt theo thứ tự. 


(I) Quán Niệm vê Thân 

^^Trong kinh “ổổn Nền Tảng Chánh Niệm’’'’ có muời bốn 
nơi thuộc thân để tập trung [chiếu rọi, duy trì] sự chánh 
niệm vào đó. Mỗi chỗ hay mỗi bộ phận đuợc xếp theo các 
nhóm nhu sau: 

1. Hơi thở 

2. Những tu thể của thân 

3. Những hành vi của thân 

4. Những bộ phận của thân 

5. Bốn yếu tố tứ đại của thân 


“Quán niệm” là chừ đã được dịch và dùng từ trước. Nói đầy đủ là “quán sát 
và chánh niệm”. Nhiều sư thầy khác chỉ đơn giản gọi là “chánh niệm” về thân, 
về cảm giác, về tâm... vì về mặt thực hành thì không khác nhau ít nhiều, bởi vì 
“chánh niệm” đã bao gồm sự chú tâm, tỉnh giác, quan sát, cộng với sự nhớ- 
được những kỹ thuật tu tập và kỹ thuật ứng phó để phát triển tâm. 






_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 235 


6. Chín loại tử thi. 

ở đây, tôi sẽ thảo luận ngắn gọn tất cả những nhóm đối 
tượng trên, ngoại trừ nhóm thứ (5).^^ 


1. Hơi Thở 

Trong triết lý Ấn Độ, hơi thở (tiếng Phạn là prãna) là 
một thứ xem như là cốt lõi hay sự sống của một con người. 
Thực vậy, trong tiếng Pali, từ động vật là pãna, cũng có 
nghĩa là hơi thở. Cũng giống vậy, trong tiếng Anh từ động 
vật (animal) cũng bắt nguồn từ tiếng La Tinh là animalis, 
nghĩa là “có hơi thở’\ Chắc chắc một điều là người xưa đã 
coi hơi thở là phần quan trọng nhất của sự sống, thậm chí họ 
còn cho rằng hơi thở là giống như linh hồn [bản ngã] của 
một con người, của một sinh vật. 

Bằng cách tập trung sự chánh niệm siêu-mạnh vào hơi- 
thở, chúng ta có thể trải nghiệm được hơi-thở là một tiến 
trình trống không, hoàn toàn phụ thuộc vào các điều kiện 
nhân duyên, chẳng có ai ở trong đó điều khiển sự thở cả. 
Hơn nữa, trong trạng thái các tầng thiền định jhãna thâm 


ở đây thiền sư tác giả chỉ hướng dẫn về những ý nghĩa quan ữọng của việc 
thiền quán về các đối tượng chánh niệm, hướng đến tạo ra trí tuệ giải thoát. 
Còn những thao tác (kỹ thuật) quán niệm thì chúng ta có thế đọc thêm trong 
một quyến sách hướng dẫn chi tiết về các thao tác này của tác giả. Ngoài ra, 
bạn có thế đọc quyến ^^Bon Nen Tảng Chánh Niệm qua ngôn ngữ thông 
thường’’^ của thiền sư Henepola Gunaratana. 



236 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


sâu, chúng ta có thể trải nghiệm hơi-thở biến mất (trong Tứ 
Thiền) mà không gây nguy hiểm gì đến sự sổng. 

Khi su phụ của tôi là thiền su Ajahn Chah lâm bệnh lâu 
ngày, ngài thuờng ngung thở. Một anh y tá mới trong một 
lần trực đã sửng sốt nghĩ là đã ngừng thở rồi (thông qua 
điện tâm đồ). Anh ta biết rằng ngài Ajahn Chah cũng đang 
nằm chờ đến lúc chết, nhung anh ấy chỉ không muốn điều 
đó xảy ra trong ca trực của mình!. Một vị su thầy trực chung 
ở đó đã chắc chắn rằng thầy mình đang thiền định sâu, nhu 
nhiều lần truớc đó, chứ không phải vừa tắt thở và chết. 
Nguời y tá vẫn còn lo lắng cho nên anh ta liên tục trích máu 
nhiều lần trong nhiều giờ để xem máu có đủ duỡng khí ô-xy 
nhu trong hơi thở của nguời bình thuờng hay không. Sau 
cùng thì luợng ô-xy trong máu vẫn đầy đủ để tiếp tục duy trì 
sự sống của cơ thể, cho dù dấu hiệu hơi thở đã biến mất. 
Nguời y tá cũng thấy vậy, cho dù thầy Ajahn Chah không 
thở trong một thời gian lâu, mức ô-xy vẫn đủ để cơ thể 
sống. Trong thiền định, sự trao đổi chất diễn ra rất rất chậm, 
bạn gần nhu không dùng một chút năng luợng nào. Bạn 
không cần thở. 


Vậy tại sao nguời thuờng vẫn hay cố hớp thở khi bị kích 
động, hồi hợp, hoặc cố hớp lấy hơi thở truớc khi chết?. Có 
lẽ là do sự dính mắc và phụ thuộc của họ vào hơi thở là quá 
sâu nặng, nhung họ không biết. Nên nhớ rằng thiền Bổn 
Nền Tảng Chánh Niệm đã mở ra cho ta thấy những ràng 
buộc với hơi thở là hoàn toàn không nhu chúng ta tuởng. 
Trong thiền định sâu, khi bạn trải nghiệm sự chấm dứt của 
hơi thở, thì bạn sẽ thấy rõ ràng nó không phải là gì của ta cả. 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 237 


Từ trí tuệ hiêu biêt đó, sự ràng buộc lệ thuộc vào hơi thở đã 
đuợc tháo gỡ. 


2 & 3. Những Tư Thê & Những Hành Vi của Thân 

Có hai cách để chúng ta hiểu biết về một điều gì: (i) suy 
xét vấn đề có từ đâu và (ii) suy xét những gì nó làm. ở đây 
chúng ta đang phân tích thân bằng cách suy xét nó làm 
những gì. Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đi, đang 
đứng, đang nằm, đang ngồi, đang duỗi tay, và vân vân, thì ý 
nghĩ đó chỉ là ảo tuởng. Sự thật là không có cái thân nào 
hay một cái “to” nào đang làm việc đó cả. 

Nhiều cao thủ trong các môn thể thao, nghệ thuật, và 
thậm chí trong thiền tập, đã diễn tả một trạng thái vô-ngã 
đuợc gọi là sự “đang tiến vào vùng” hay sự “nhập cuộc”. 
Khi tôi gặp một vũ công cổ điển nổi tiếng Ấn Độ mà tôi 
biết, khi đuợc hỏi làm thế nào chị có thể biểu diễn ở một 
trình độ cao nhu vậy, chị trả lời là chị chỉ khổ luyện và tập 
luyện liên tục hằng ngày, nhung khi bắt đầu diễn, chị quyết 
định quên đi tất cả những gì mình đã học và tập. Chị “tách 
cái mình ra khỏi sự diễn” và để cho sự khiêu vũ tự nó cất 
buớc. Đây là một cách miêu tả về sự “tiến vào vùng”. Khi 
chị ta đã nhập-cuộc, chị ta có thể di chuyển một cách không 
khó khăn, một cách duyên dáng, và không bị mắc lỗi. Khi 
nguời thiền đã nhập-cuộc, nguời ấy có thể quan sát sự định 
sâu [samadhí] một cách đẹp đẽ, liền mạch và vô ngôn. Rõ 
ràng bạn chỉ đang trải nghiệm tiến trình mà thôi, chứ không 
điều khiển hay tạo tác tiến trình đó. Đó là anattã, vô-ngã. 



238 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bạn quan sát những tư thê và những hành vi của thân với 
sự chánh niệm siêu-mạnh, và nhanh chóng “nhập cuộc vào 
vùng” nơi mà tất cả những tư thế và hành vi của thân được 
thấy chỉ là một tiến-trình nhân-quả, chứ không phải là một 
tiến trình do tác nhân hay một cái “to” nào điều khiển. Bạn 
trở thành một người không còn kiểm soát nhiều đến thân 
này nữa. Bạn không còn ràng buộc, và sống một cách thư 
thả. 

Nhiều vị thầy cho rằng sự chánh niệm phải luôn luôn tập 
trung vào những hành vi trong giây phút hiện tại. Điều đó là 
không đúng. Thực sự, chữ chánh niệm trong tiếng Pali là 
satỉ, có nghĩa là sự “nhớ” [niệm]. Sự chánh niệm siêu mạnh 
có thể chiếu rọi vào một đối tượng của những khoảng khắc 
cũ, đào sâu vào bên trong nó mà không làm phai biến nó, và 
khám phá ra sự-thật bên trong. 

Ví dụ, trong kinh Bổn Nền Tảng Chánh Niệm, người tu 
được yêu cầu thực tập chánh niệm về sự-ngủ. Ngay cả một 
bậc A-la-hán cũng không thể ý thức được khi họ đang ngủ, 
vậy làm sao họ ý thức được về sự-ngủ?. Điều này nghĩa là 
gì?. Một số dịch giả ngày trước đã cố tình giải quyết vấn đề 
này bằng cách thay đổi ý nghĩa thành bài tập chánh niệm về 
‘sự buồn ngủ’ hay ‘sự chìm vào sự ngủ’ hay ‘sự đang ngủ 
gục’. Điều này là sai. Trong bài kinh ghi rõ từ “sự-ngủ” 
[trạng thái giấc ngủ] bằng tiếng Pali, chứ cụm từ niddam 
okkammati không hề có nghĩa là ‘ sự buồn ngủ’ hay ‘ sự ngủ 
gục’. Khi thực hành chánh niệm vào sự-ngủ có người tu 
dùng sự trải nghiệm đã qua [giấc ngủ mình đã ngủ trước đó] 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 239 


làm mục-tiêu đê chiêu sự chánh niệm siêu mạnh vào đó. Đó 
là sự chánh niệm lấy đối-tượng là một trải nghiệm quá-khứ. 
Điều này có vẻ như thách thức bạn, nhưng nó rất là quan 
trọng và diệu dụng, rồi bạn sẽ thấy, như tôi sẽ mô tả thêm 
trong phần tập trung chánh niệm về tâm-thức (citta) ở các 
trang phía sau. 


4. Chánh Niệm vê Thân 

Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, cả nhà chúng tôi đang coi 
chương trình trên TV trắng đen đang chiếu về một cuộc giải 
phẩu đang được tiến hành chi tiết. Cha mẹ và anh tôi đi ra 
khỏi phòng sau khi cho rằng chương trình là thuộc về giáo 
dục khoa học. Tôi thấy rất hay khi nhìn thấy những bộ phận 
bên trong của cơ thể người. 

Nhiều năm sau khi đi tu ở Thái Lan và úc tôi cũng muốn 
xem thực những thi thể đẫm máu. Điều làm tôi ngạc nhiên 
là tại sao nhiều người phải hoảng lên với cái ý nghĩ nhìn 
thấy thi thể đầy máu, và thường không dám coi. Mặc dù 
chúng ta đã học môn sinh học ở nhà trường, nhưng hầu hết 
chúng ta không muốn nhìn thấy bản chất thực sự của cơ thể 
chúng ta. Tại sao chúng ta phải sợ hãi hay la toáng lên khi 
nhìn thấy ruột gan lòi ra?. Tại sao? 

Bởi vì chúng ta còn rất nhiều ràng buộc và mê đắm vào 
cơ thể, đó chính là một sự ngu-si, là nguyên nhân gây ra 
nhiều đau khổ cho chúng ta. Bằng cách dùng sự chánh niệm 
mạnh mẽ của chúng ta soi rọi vào những thành phần của cơ 



240 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thể, chúng ta sẽ phá vỡ cái thói tâm không-muốn nhìn-nhận, 
thói tâm sợ-hãi khi nhìn thấy cơ thể bên trong chúng ta. Và 
sau khi đã phá vỡ được cái thói tâm đó, chúng ta nhìn thấy 
được đích thực nó là gì, như nó đích thực là. Nó chỉ là một 
thân. Những bộ phận hay những cái nhỏ gắn kết với nhau 
tạo thành thân khi sống, và tan rã khi chết, chẳng xấu chẳng 
đẹp, chẳng mạnh chẳng yếu. Đơn giản nó chỉ là một hiện 
tượng của tự nhiên, không phải của bạn. Bạn có thể giữ nó 
khỏe mạnh mãi mãi hay không?. Bạn có thể ngăn không cho 
nó chết hay không?. Nếu không, vậy thì ai sở hữu cơ thể của 
bạn?. Chắc chắc và rõ ràng rằng tự nhiên sở hữu sắc thân 
của chúng ta. 

Dấu hiệu cho thấy bạn đã thấu hiểu về sự thật của sắc 
thân chí nh là: bạn hoàn toàn không còn sợ hãi về cái chết 

của mình nữa. Một bài kiểm tra xem thử bạn đã có được trí 

♦ « ♦ 

tuệ minh sát này chưa: hãy coi bạn phản ứng thế nào khi 
một người thân yêu của mình chết đi. Nếu bạn nhận được cú 
điện thoại báo rằng một người thân của bạn vừa bị tai nạn 
và chết, bạn trả lời rằng: “Cảm ơn, tôi đã biết. Thế nào rồi 
cái ngày chết cũng đến”, thì có lẽ lúc đó bạn đã hết mê đắm 
vào thân thể của mình, không còn dính mắc vào nó nữa. 


, Thien ve Tử Thi 

Thiền về một xác chết là suy xét [quán niệm, quán 
chiểu] về vấn đề: Thân thể là cái gì và thân thể làm cái gì. 
Cách này tạo ra giải-pháp trị liệu từ đầu, tạo ra trí-tuệ sinh 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘241 


ra ở giữa, và sau cùng là sự giải-thoát. Cách thiền này rất 
mạnh mẽ và hiệu quả. 

Xác chết từ tai nạn nhanh chóng đuợc bao bọc và chở về 
nhà, và đuợc tắm rửa, tẩm liệm và trang hoàng cho tuoi tắn. 
Họ trang sức đôi chút sao cho nguời mất trông có vẻ nhu 
đang ngủ một cách hạnh phúc, chứ không phải là một xác 
chết nằm xuôi tay. Thuờng thì chúng ta không muốn nhìn 
xác chết nhu-nó-đích-thực-là. Thói thuờng chúng ta chỉ 
thích những ảo tuởng [mê lầm, vọng tuởng] do chúng ta tạo 
ra. Thật tệ hại, và nguợc lại, sự ngu-si bắt chúng ta trả giá 
đắt hon nhiều. Chúng ta càng chậm hiểu biết về sắc-thân và 
cái-chết, thì chúng ta còn phải chịu đựng những khổ đau vì 
nó. 


Khi sự chánh niệm siêu-mạnh đuợc tập trung [soi rọi] 
vào một xác chết, hoặc vào ký ức về một xác chết, thì xác 
chết đó sẽ mở ra giống nhu hoa sen ngàn cánh, và hiển lộ ra 
sự thật nằm khuất bên duới lớp vỏ bọc bề ngoài. Xác chết 
chỉ dạy cho bạn đây là cách mà một cái thân làm: nó già đi, 
tan rã, và chết. Sinh, già, hoại, diệt. Đó là số phận của thân 
ta, và cũng nhu thân thể của tất cả nguời khác. Trí tuệ này 
giúp chúng ta không còn tham đắm vào cái thân này của ta, 
và không còn tham thích vào sắc thân (hay sắc đẹp) của 
nguời khác nữa. Sự mê đắm và trân quý cái thân mình giờ 
đây đã phai biến, và sự mê đắm nhục dục về thân sắc của 
nguời khác cũng không còn. Nhìn thấy thân xác tan rã và 
trở về lại cát bụi càng chứng minh một lần nữa rằng ta 
chẳng phải là chủ của thân mình. Nó thuộc về tự nhiên, sinh 
ra từ tự nhiên, và tan rã về lại với tự nhiên. Khi đã biết rằng 



242 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thể giới tự nhiên mới là chủ của thân ta thì ta thoát khỏi sự 
ràng buộc vào thân, ta không còn mê đắm sắc dục, và ta 
không còn sợ chết nữa. Và nếu trí-tuệ này đạt đến cốt lõi 
bên trong cùng, thì bạn sẽ không bao giờ còn đi tái sinh vào 

một sắc thân khác nữa. Chấm dứt tái sinh!. 

♦ 


(II) Quán Niệm vê Cảm Giác 

Mục tiêu chánh niệm thứ hai là cảm giác (vedanã). Chữ 
này cần đuợc giải thích thêm, vì nó sâu sắc hơn, vì chữ 
“cảm giác” dịch chua hoàn toàn hết ý nghĩa của nó. Ngay cả 
trong ngôn ngữ khác nhu tiếng Anh và tiếng Việt, chữ “cảm 
giác” cũng có nhiều nghĩa khác nhau. (Truớc đây chữ 
vedanã thuờng đuợc dịch (HV) là thọ, cảm thọ, hay cảm 
thụ). Đúng thực, vedanã bao gồm hai nghĩa: (i) những cảm 
nhận của thân và (ii) những cảm xúc của tâm. Chữ “vedanã” 
trong tiếng Pali có nghĩa: 'Hinh chất của một trải nghiệm có 
ỷ thức” — thông qua cảnh nhìn, âm thanh, mùi huơng, mùi 
vị, chạm xúc, hay tâm— nó có thể là dễ chịu (suớng), 
không dễ chịu (khổ), hoặc mức độ nào đó ở giữa (trung 
tính). 

Trong các ngôn ngữ giàu từ vựng nhu tiếng Anh, tiếng 
Việt, nguời ta dùng nhiều từ ngữ khác nhau để chuyển tải ý 
nghĩa của sự dễ chịu, sự không dễ chịu của từng mỗi giác 
quan khác nhau. Ví dụ, khi chúng ta nói về sự dễ-chịu của 
cảnh nhìn, chúng ta gọi vedanã bằng những tính từ “đẹp”, 
“xấu”, hoặc “trung bình”. Khi chúng ta diễn tả chữ vedanã 
về âm thanh ta nghe, chúng ta có thể dùng các từ “hay”, 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 243 


“khó nghe”, hoặc “không hay không dở”. Nếu chúng ta diễn 
tả sự dễ-chịu và không-dễ-chịu của những cảm nhận về 
thân, chúng ta dùng các tính từ “đau”, “suớng”, hoặc “trơ, 
chẳng có gì”. Những tính chất mà chúng ta thích nhu là 
“đẹp”, “hay”, “suớng”, “dễ chịu”... thì đuợc gọi chung là 
“cảm giác suớng” [lạc thọ], tiếng Pali là ""sukha vedanã”. 
Còn những tính chất mà chúng ta không thích và chối bỏ 
nhu là “xấu”, “dở”, “khổ”, “đau”... thì đuợc gọi chung là 
“cảm giác khổ” [khổ thọ], tiếng Pali là “dukkha vedanã”. 
Còn những cảm giác không suớng cũng không khổ, hay 
thuộc tầm giữa hai tính chất trên, thì đuợc gọi chung là 
“cảm giác trung tính” [xả thọ, vô ký thọ]. 

Nên nhớ rằng những tính chất mà chúng ta nhận thức là 
“đẹp, xấu, suớng, khổ, hay, dở, tốt, xấu...” không phải nằm 
bên trong đối tuợng sự vật. Tất cả đó chỉ những cách nhận 
thức của tâm chúng ta!. Những tính chất thuộc suớng, khổ, 
hay trung tính là những điều chúng ta “đua” vào thực tại 
bằng cách nhận thức của cái tâm hữu vi tạo tác của chúng 
ta. Nói lại cách khác, cảm giác (vedanã) có nghĩa là tính 
chất chúng ta thêm vào mỗi trải nghiệm có ý thức mà chúng 
ta cảm giác là dễ chịu, không dễ chịu, hoặc giữa hai tính 
chất đó. (Bởi vậy cũng cùng một đối tuợng sự vật mà có 
nguời cho là tốt, có nguời cho là xấu. xấu hay tốt...đều là 
do nhận thức của con nguời, của mỗi nguời, tùy mỗi nguời). 

Khi sự chánh niệm của bạn là mạnh mẽ và ổn định, bạn 
có thể suy xét về những cảm giác [thuộc hiện tại và thuộc 
quá khứ] theo một cách khách quan, chứ không phải suy xét 
những cảm giác theo ý mình thích hay ghét, mình muốn hay 



244 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


chê, mình chịu hay không chịu. Khi tâm còn yêu định 
(samadhi) và năm chuớng ngại còn có mặt, thì tâm phản 
ứng nhu vầy: Tâm cảm thấy khó chịu (khổ) với những thứ 
mình ghét, không thích, không chịu [sân]; và tâm cảm giác 
suớng (lạc) đối với những thứ mình ua, thích, tham muốn 
[tham]. Cách phản ứng đó kích-giục cái tâm và làm-sai-lệch 
sự thật; giống nhu những cơn gió làm dậy sóng mặt hồ và 
làm sai méo hình ảnh những con cá đang bơi lặn bên duới 
mặt nuớc. (Sự thật bị bóp méo bởi sự cảm nhận của một cái 
tâm chua đạt chánh định và chánh niệm chững chạc. Đó là 
cái tâm bình thuờng của chúng ta). 

Điều này một lần nữa đề-cao vai trò của thiền-định. Việc 
trải nghiệm [chứng đắc] đuợc trạng thái tầng thiền định 
jhãna là để khống chế những chuớng ngại truớc khi thực 
hành thiền-quán về Bổn Nền Tảng Chánh Niệm [đặc biệt là 
khống chế các chuớng ngại tham-dục và ác-ý] để có đuợc 
khả năng nhìn xem những cảm giác (vedanã) với một sự 
khách quan, hoàn toàn không dính mắc, không thiên vị, và 
chỉ xem xét cảm giác một cách đúng đắn nhu-đích-thực-nó- 
là. 


Sự Sinh & Diệt của Cảm Giác (Vedana) 

Khi tâm đuợc tĩnh lặng và không còn cả hai thứ tham 
dục và ác cảm [tham và sân, thích và không thích] thì tâm sẽ 
nhìn thấy đuợc rằng: cảm giác suớng (sukha vedanã) chẳng 
qua chỉ là một điểm dừng nằm giữa hai cảm giác khổ 
{dukkha vedanã). (Suớng chỉ là cảm giác nằm giữa những 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 245 


cảm giác khô. Sướng chăng qua là so với khô mà thôi). 
Thực vậy, sự vui sướng chỉ là cảm giác tương đối so với 
những cảm giác khổ đau. Bạn thấy vui vì là so với buồn. 
Bạn cảm giác sướng là do đối đãi với khổ mà thôi. Thực 
vậy, mức độ của cảm giác vui sướng chỉ là tương quan đến 
mức độ của sự khổ đau trước đó mà thôi; và mức độ của 
cảm giác đau khổ/bất hạnh thì chỉ là do đo lường theo mức 
độ vui sướng/hạnh phúc trước đó mà giờ đây bạn đã mất. 

Không biết bạn đã từng đọc chưa quyển sách của Jacobo 
Timerman mang tên '"Người tù không tên, Xà lim không số” 
kể về cuộc sống bị tù đày của một người tù ở Argentina. Sự 
tra tấn, máy chích điện, sự đày đọa dã man là những cực 
hình tạo ra biết bao cảm giác khổ đau cho người tù trong 
những tháng năm tù đày bất tận. Những cảm giác khổ đau 
đó dường như là không ai có thể chịu đựng được. Tuy 
nhiên, những cảm giác như địa ngục đó vẫn chưa phải là sự 
cùng cực ghê gớm nhất. Khi ông nhận được lá thư của 
người vợ, vì muốn an ủi ông, bà viết rất nhiều về những thời 
gian và kỷ niệm hạnh phúc và sung sướng nhất của họ. 
Những ký ức đó làm ông ta đau khổ hơn trăm ngàn lần khi 
nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại đang bị giam cầm và tra tấn 
trong cái nhà tù địa ngục. Vì vậy, ông đau đớn thét lên, 
tiếng thét rống còn to hơn cả lúc những tên cai ngục chích 
điện vào thân mình. Ví dụ này rất thích hợp để giải thích 
rằng, mức độ khổ-đau và bất-mãn nhiều hay ít là tương 
xứng với mức độ nhiều hay ít của sự vui-sướng và thỏa-mãn 
đã qua mà bây giờ ta nhớ lại. Thực vậy, cảm giác vui sướng 
chỉ là sự so sánh đối đãi dựa vào cảm giác khổ đau xung 
quanh trong đời sống mà thôi. 



_ A ^ r 

246 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


Cảm Giác (Vedana) Không Phải Là Của Ta 

Như vậy, chúng ta có thể thấy cảm giác (vedanã) chỉ là 
do tạo tác, do có điều kiện, giống hệt như cách đêm tạo ra 
ngày, ngày tạo ra đêm. Đó chỉ là trò chơi mang tính hai mặt 
[nhị nguyên] đối đãi của tự nhiên. Cảm giác (vedanã) vượt 
trên xa khỏi sự kiểm soát của bạn và sự kiểm soát của mọi 
người. Nó tuyệt đối không phải là thứ gì “của ta”, “là ta”, 
cũng không phải là bản ngã nào cả. Sự hiểu biết về cảm giác 
iỵedanã) theo cách này [có được] nhờ vào sự chánh niệm 
siêu mạnh— rằng cảm giác đó chỉ là cảm giác (vedanã), và 
nó ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai. Sự hiểu biết đúng đắn 
này làm khởi sinh sự không còn dính mắc, làm cho chúng ta 
không còn phản ứng này nọ thái quá về những sự khổ đau 
và vui sướng nữa. Bạn ngộ ra rằng, chẳng có thứ gì là niềm 
vui mãi mãi, và cũng chẳng có thứ gì là khổ đau mãi mãi. 
Chẳng có đêm tối mãi mãi, hay ngày sáng mãi mãi. Một thế 
giới thiên đường hoàn hảo là không thể có được về mặt giác 
quan, đó chỉ là sự ước muốn con người; và khái niệm về 
một địa ngục mãi mãi cũng không hợp lý. 

Tóm lại, mục-đích của việc chánh niệm về cảm-giác là 
để chứng ngộ được trí tuệ minh sát: cảm giác (vedanã) 
không phải là “CMU tá”, khoái lạc và khổ đau, dễ chịu và khó 
chịu, là những thứ đan quyện vào nhau, chỉ là hai mặt nhị 
nguyên của thực tại, là hai vũ công không tách rời nhau 
trong vũ điệu trên sàn nhảy của vòng luân hồi sinh tử 
(samsara). 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 247 


Và nhờ đó, nhờ trí tuệ minh sát đó, dục vọng trở thành 
vô nghĩa. Và cuối cùng dục-vọng được buông-bỏ, đó là sự 
tự-do khỏi sự khổ-đau. 


(III) Quán Niệm vê Tâm 

Nền tảng chánh niệm thứ ba là sự quan sát tâm, tức tâm 
thức (citta). Đây là sự thực tập khó nhất. Hầu hết tâm của 
mọi người không được tu tập đủ, nên thậm chí còn chưa 
nhìn thấy được tâm thức [thức của tâm] của mình. Tâm thức 
giống như một vị hoàng đế được phục trang che kín hết toàn 
bộ thân thể bằng năm thứ mũ giáp, áo giáp, tay áo giáp, 
quần giáp, và giày giáp, không ai còn nhìn thấy bên trong 
ông. Thức của tâm cũng vậy, cũng bị che kín bởi năm giác 
quan: nhãn giác, thính giác, khứu giác, vị giác, và xúc giác, 
cho nên bạn không thể nào nhìn thấy được cái tâm đích thực 
bị che dấu bên trong. 

Để nhìn thấy được vị hoàng để, cách duy nhất là chúng 
ta phải lột hết trang phục giáp của ông ta. Cùng cách như 
vậy, ►nếu bạn muốn nhìn thấy tâm mình, bạn phải dẹp bỏ 
năm giác quan, ►ở đây chính là vai trò của thiền-định 
jhãna dẹp-bỏ năm giác quan và làm hiển lộ tâm thức để 
chúng ta nhìn thấy nó. ►Như vậy, chúng ta thậm chí không 
thể nào bắt đầu thực tập sự chánh niệm về tâm nếu bạn chưa 
chứng đắc một tầng thiền định jhãna nào. Bởi vì sao?. Lý ở 
đây là: Làm sao bạn có thể chánh niệm về tâm {citta) khi mà 
bạn vẫn chưa hề thực sự trải nghiệm về nó!!. Điều này cũng 



248 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


giống như kiểu: Làm sao bạn có thể chánh niệm về vị hoàng 
đế trong khi bạn chỉ nhìn thấy năm phần đồ giáp che kín 
ông ta??. 

Việc điều tra suy xét về tâm thức (citta) cũng giống như 
việc xem xét kiểm nghiệm về tính chất của vàng. Những 
nhân viên kiểm định hóa chất sẽ kiểm định chất liệu, họ 

• • ♦ y ♦ 

phải bảo đảm là vàng đã được tinh lọc hoàn toàn khỏi 
những chất khác, và chỉ có 100 phần trăm là vàng ròng. 
Tưong tự dễ hiểu như vậy, trước khi bạn bắt đầu điều tra 
suy xét về bản chất của tâm, bạn phải chắc chắc rằng tâm 
thức đã được tinh khiết, không còn những loại thức khác. 
Chẳng hạn như khi năm thức của năm giác quan bên ngoài 
đã hoàn toàn bị dẹp bỏ. Xin nhắc lại, việc điều tra suy xét 
tâm thức chỉ thực hiện được sau khi bạn thoát ra khỏi một 
tầng thiền định jhãna. Sau đó, ►sự chánh niệm siêu-mạnh 
nhắm vào sự trải nghiệm tầng thiền định jhãna vừa qua: đó 
chính là sự trải nghiệm về cái tâm đang trong trạng thái tầng 
thiền định jhãna và lúc đó nó không còn bị dính năm giác 
quan. (Tức là sự chánh niệm sẽ chánh niệm lại cái trải 
nghiệm về tâm trong trạng thái tầng thiền định jhãna, đó là 
cái tâm lúc đó không còn yếu tố năm giác quan, và cái tâm 
trong trạng thái tầng thiền định đó trở thành đối tượng thiền 
để sự chánh niệm suy xét). ►CÃ/ có cách tu tập này thì mới 
nhìn thấy được sự thật tâm là vô ngã (anatta), tâm-thức là 
luôn luôn khởi sinh rồi biết mất, luôn luôn sinh diệt, nó 
không phải là cái “m”, không phải “của ta”, không thuộc 
bản ngã nào cả, nó cũng không phải là thượng để hay tâm 
thức vũ trụ (đại ngã) nào cả— nó chỉ là tâm thức (citta), là 
một ngọn lửa đang cháy vì có nhiên liệu. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 249 


Tâm Thức (citta) Sẽ Đi Vê Đâu Sau Khi Giác Ngộ? 

Một ngọn lửa cháy nhờ có nhiên liệu. Nhiên liệu trong 
tiếng Pali là “upãdãna”. Một ngọn đèn cháy nhờ có lửa, 
dầu, và tim đèn. Nếu một trong những “nhiên liệu” này hết, 
thì ngọn lửa biến mất. Khi dầu cạn, hay tim hết, thì ngọn lửa 
biến mất. Khi ngọn lửa tắt, nó chẳng đi về đâu hết. Không 
có thiên đuòng nào để những ngọn lửa hạnh phúc lên đó và 
thắp sáng mãi mãi. Cũng không có chuyện ngọn lửa hòa 
nhập vào một ngọn lửa thăng hoa của vũ trụ đại ngã. Đơn 
giản là nó tắt, tất cả chỉ là vậy. Trong tiếng Pali, sự tắt ngấm 
đó đuợc gọi là Niết-bàn (Nibbanã). 

Tâm thức (citta) cũng phụ thuộc vào nhiên liệu. Những 
bài kinh có ghi rằng: tâm thức (citta) thì tùy thuộc vào 
danh-sắc (nãma-rupà) [danh-sắc là thân và những đối tuợng 
của tâm], và khi danh-sắc biến mất, thì tâm thức cũng hoàn 
toàn biến mất (SN 47,42). Nó biến mất đi. Nó “niết-bàn”. 
Nó không đi đâu cả; nó chỉ hết tồn tại, đơn giản là không 
còn. Một chuyện thú vị trong kinh điển có ghi lại rằng, hai 
vị Tỳ kheo Ni nổi tiếng là Kisagotami và Patacara đã đạt 
đuợc giác ngộ toàn giác ngay khi họ nhìn thấy một ngọn 
đèn đang tắt (Dph 275; Thig 116). 


Bản Chất của Tâm Thức 



250 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Khi bạn duy trì sự chánh niệm siêu-mạnh vào một tâm 

« ^ « ♦ « ♦ 

thức tinh khiết, thì tính chất của tất cả loại thức đều hiển lộ 
ra. Bạn sẽ nhìn thấy thức không phải là một tiến trình trôi 
chảy trơn tru, mà nó là một chuỗi những sự kiện rời rạc và 
bị cô lập. Thức có thể đuợc ví nhu dải cát trên bờ biển. Bề 
ngoài từ xa, dãi cát trong nhu một dải liên tục mấy trăm 
thuớc. Nhung nếu bạn điều tra suy xét kỹ càng thì bạn sẽ 
biết đuợc thực sự dải cát đó đuợc tạo nên bằng vô số những 
hạt cát riêng rời và cô lập. Có vô số những khe hở và 
khoảng cách giữa các hạt cát, và không có sự “trôi chảy liền 
lạc” nào giữa khoảng cách giữa hai hạt cát. Tuơng tự nhu 
vậy, cái chúng ta cho là một dòng chảy của thức bây giờ 
đuợc nhìn thấy rõ rệt chỉ là những chuỗi những sự kiện 
riêng rời, không có sự trôi chảy liền mạch giữa những sự 
kiện đó. 

Một ví dụ khác là ở Thái Lan, nguời ta hay phục vụ 
món trái cây nhiều món, nhung chỉ đặt trên một dĩa nhỏ, 
mỗi lần chỉ một loại trái cây, chẳng hạn nhu món dừa là 
chính. Các loại trái cây khác có thể đuợc đặt lên ít lần hay 
nhiều lần. 

Đầu tiên nguời ta đặt táo vào. Khi miếng táo hết, thì tiếp 
tục đến dừa. Dừa hết đến chuối. Rồi hết chuối, lại đến dừa. 
Hết dừa đến cam. Hết cam đến xoài. Hết xoài đến dừa. Tất 
cả đều là trái cây, nhung mỗi loại mỗi khác, cũng không có 
tinh chất trái cây này chảy dính qua trái cây kia. Trong ví dụ 
này, táo tuợng trung cho thức nhìn (nhãn thức), chuối tuợng 
trung cho thức ngửi (tỷ thức), xoài là thức nếm (thiệt thức), 
cam là thân thức, và dừa là tâm thức. Mỗi sát-na thức là 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm •251 


riêng rời, không có sự trôi chảy liên mạch nào từ sát-na này 
sang sát-na kế tiếp. 

Tâm thức, “dừa”, xuất hiện sau mỗi thức khác biến đi, và 
do vậy nó tạo ra ảo-tuởng rằng tất cả những trải nghiệm tâm 
thức đều giống nhau. Đối với một nguời bình thuờng, có 
một “tính chất chung” trong sự nhìn, và cũng thấy có nó 
trong sự nghe, sự ngửi, sự nếm, và sự chạm xúc. Chúng ta 
gọi tí nh chất chung đó là tính “biết”. Tuy nhiên, nhờ có sự 
chánh niệm siêu-mạnh, bạn có thể nhận ra rõ rằng “sự biết” 
đó không phải là một phần của sự nhìn, sự nghe, sự ngửi, sự 
nếm, và sự chạm xúc, nhung thực tế là “sự biết” khởi sinh 
lập-tức ngay sau mỗi thức giác quan kia khởi sinh. Khi một 
thức giác quan khởi sinh, ví dụ nhãn thức, thì “sự biết” khởi 
sinh theo ngay trong một sát-na. Và nhãn thức đó biến mất 
khi “sự biết” [tâm thức] đang xảy ra; và “sự biết” biến mất 
khi thức giác quan, nhu nhãn thức, đang xảy ra. Nhu trong 
ví dụ trên, không bao giờ có chuyện táo và dừa cùng có mặt 
trên dĩa. Khi cái này mất thì cái kia xuất hiện. 


Răng “Cáỉ Bỉêt” Không Phải Là Cái “Ta** 

Quán niệm về tâm-thức theo cách này—tức là nhìn thấy 
nó là một chuỗi những sự kiện riêng rời cô lập mà không có 
cái gì tiếp nối liền mạch từ cái này sang cái khác—sẽ giúp 
ta phá vỡ cái quan niệm cho rằng có một cái “người biếf* 
hay một cái “hồn” luôn luôn có mặt bên-trong thân để nhận 
thức những trải nghiệm trong thế giới. Bạn đang phá-bỏ 
đuợc nơi trú ẩn cuối cùng của cái ảo tuởng sai lầm về cái 



252 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


ngã [ngã chấp]. Từ mới sinh ra đến nay bạn vẫn luôn đinh 
ninh rõ ràng có một cái cái “to” tồn tại, rằng “To/ là người 
biểf \ Nhưng điều đó là không đúng. Giờ bạn mới thấy rằng 
chỉ có “sự biết” [tâm-thức] lúc có lúc không giống như dừa 
trong ví dụ trên (chứ tâm-thức không phải là một ‘thực thể’ 
hay một ‘khối nguyên’ như một cái ‘hồn’ cố định). Tâm 
(cừta) là một hiện tượng tự nhiên, luôn luôn sinh diệt, có rồi 
mất, giống như bong bóng nước mưa. Nó không thể là một 
cái ‘to’, 'của ta\ hay một bản ngã nguyên khối cổ định nào 
cả. Cuối cùng chúng ta nhìn thấy một lẽ thật: “cái biết” 
[tâm, citta'] chỉ là vô ngã (anattã). 

Như đã giới thiệu từ đầu, ►ổổn Nền Tảng Chánh Niệm 
là phương pháp thực hành thiền do Phật chỉ ra với mục đích 
chứng ngộ lẽ thật vô-ngã [sự không có cái ‘to’, không có 
ngã]. Hai khái niệm cuối cùng về cái “to” hay "linh hồn” 
chính là chỗ "người biết” và "người làm”. Bạn thường nhận 
lầm mọi thứ là bản thể linh hồn của mình, bạn thường cho 
rằng đó chính là cái "người làm”, hay "người biết”, hoặc cả 
hai. Sự ngu si chấp lầm này là cố hữu, nó đã cấm rễ sâu 
nhất và lâu đời nhất, chính nó là thứ cản trở bạn không giác 
ngộ được. Bởi vì còn ngã chấp là không thể giác ngộ. (Vì 
giác ngộ là nhìn thấy sự vô-ngã mà! Còn ngã chấp là còn 
chưa nhìn thấy lẽ thực vô-ngã). Vì vậy, ngã chấp chỉ là ảo 
tưởng. Bạn tu tập để nhìn xuyên qua cái bức màn ảo tưởng 
đó để đích thực nhìn thấy tâm thức chỉ là một tiến trình tự 
nhiên và vô ngã. Nhìn thấy được một lần, bạn trở thành bậc 
thánh Nhập Lưu. Nhìn thấy được mọi lúc mọi nơi, bạn trở 
thành bậc A-la-hán toàn giác. 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 253 


(IV) Quán Niệm Các Đôi Tượng Của Tâm 

Những đối tượng của tâm, còn gọi chung là các pháp 
(dhamma), là nhóm đối tượng chánh niệm thứ tư và cuối 
cùng. Những đối tượng của tâm được ghi trong bài kinh này 
gồm có: 

Năm chướng ngại, 

Năm tập hợp uẩn, 

Sáu giác quan, 

Bảy yếu tố giác ngộ, 

Bốn chân lý (Tứ diệu đế). 

Tôi hiểu rằng danh sách này là những đối tượng điển 
hình của tâm mà Phật đã nói ra. Tuy nhiên, những đối tượng 
khác của tâm [như ý nghĩ, cảm xúc] cũng bao gồm trong 
nhóm đối tượng của tâm, mặc chúng không được ghi trong 
bài kinh. 


Quán Niệm vê Năm Chướng Ngại 

Như tôi đã giảng giải trong phần quán niệm về cảm giác 
(vedanã), >-năm chướng ngại phải được dẹp bỏ thì bạn mới 
có thể quán niệm một cách hiệu quả về bất kỳ đổi tượng 
nào. Nhưng, làm thế nào chúng ta có thể quán niệm về năm 
chướng ngại sau khi mình đã dẹp bỏ nó?. Như khi bắt đầu 
phần chánh niệm tôi đã nói, chánh niệm có thể lấy đối 
tượng hay trải nghiệm quá-khứ làm đối tượng để chánh 



_ A ^ r 

254 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


niệm. Chánh niệm bao hàm nghĩa “nhớ” [niệm], nó có thê 
“nhìn lại” trải nghiệm trong ký ức. Sự chánh niệm siêu- 
mạnh có thể chánh niệm về kinh nghiệm quá khứ và giữ đối 
tượng quá khứ đó cho đến khi ánh sáng chánh niệm soi rọi 
vào đủ sáng tỏ nhìn thấy bản chất đích thực của trải niệm 
đó. Ví dụ: bạn có thể chánh niệm về sự “buồn ngủ và đờ 
đẫn” có mặt khi bạn đang ngồi thiền ngày hôm qua. 

Cái bạn sẽ nhìn thấy bằng sự chánh niệm siêu-mạnh là: 
năm chướng ngại chỉ đơn giản là những chập hình ảnh trên 
màn hình, chúng không phải "của ta\ chẳng phải là thứ gì 
liên quan đến ta. Ví dụ sau đây sẽ giúp giải thích rõ hơn. 

Một người bạn học cũ của tôi đến nước lamaica nhiều 
năm trước. Anh ấy đến xem buổi chiếu phim ngoài trời, 
người ta có thể lái xe vào đậu và ngồi trên xe coi. Anh thấy 
màn chiếu phim là một bức tường kiên cổ dày hơn nửa 
thước, phải tốn rất nhiều tiền để xây. Dân ở đây rất mê phim 
cao bồi, bạo lực. Khi họ thấy nhân vật mình yêu thích vừa 
chiến thắng thì họ cũng rút súng bắn lên màn hình. Khi họ 
ghét nhân vật cảnh sát hay người da đỏ, họ cũng nhắm súng 
bắn vào nhân vật đó. Màn hình bằng vải thì bị rách ngay. 
Do vậy, chủ rạp mới có sáng kiến xây một màn hình kiên 
cố, để các khán giả thích bắn nhân vật nào thì cứ xả súng 
lên đó. 

Những khán giả đó rõ ràng đang nhận lầm những hình 
ảnh trên bức tường là thực, nên họ muốn bắn. Tuy nhiên, 
nếu có chánh niệm, bạn sẽ nhìn thấy rằng những hình ảnh 
đó chẳng liên quan gì đến bạn, (bởi vì đó chỉ là những chập 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 255 


ảnh riêng rời nối tiếp nhau tạo nên những hình ảnh và cử 
động của nhân vật và cảnh vật trong phim). Khi bạn nhận ra 
được những chướng ngại chỉ đơn giản là những hình ảnh 
trên màn hình của tâm thức, thì chúng sẽ không là gì để 
quấy rầy bạn nữa. (Bạn đã biết “tẩy” của chúng). Rồi, bạn 
sẽ được tự do. 


Quán Niệm YNghĩ 

Ỷ nghĩ [sự đối thoại bên trong] là một đối tượng của 
tâm, và nó gây ra nhiều khổ đau. Ý nghĩ có thể biểu hiện 
bằng sự bất an, hối hận, nghi ngờ, tham dục, hoặc ác ý. Nói 
như vậy, ý nghĩ là trung tâm của năm chướng ngại. Những ý 
nghĩ bi quan kéo dài sẽ dẫn đến sự trầm cảm, buồn não, 
thậm chí tự tử. Những ý nghĩ sợ hãi ám ảnh có thể dẫn đến 
bấn loạn tinh thần. Những ý nghĩ tích cực và có ích sẽ dẫn 
đến những trạng thái thiện lành. Như vậy, người tu chắc 
chắc sẽ thu hoạch được khá nhiều lợi ích nhờ việc chánh 

4 4 4 4 

niệm ý nghĩ theo hướng dẫn của Bổn Nền Tảng Chánh 
Niệm. 

Xin được nhắc lại, chỉ có sự chánh niệm siêu-mạnh thì 

4 4 y 4 4 4 

mới có thể nhìn xuyên qua trò chơi của ý nghĩ. Với tâm 
thông thường, và sự chánh niệm thông thường, bạn có 
khuynh hướng tin vào sự nghĩ, dính kẹt trong đó, thậm chí 
cho rằng nó là thực còn hơn hiện thực. Một người đói bụng 
đi đến nhà hàng sang trọng, người ta đưa tờ giấy thực đơn 
ghi tên những món ngon. Anh ta ăn hết thực đơn và tính tiền 



_ A ^ r 

256 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


ra về. Người vẫn còn đói. Anh ta nhận lầm thực đơn là món 
ăn. Thực đơn chỉ là những ý nghĩ về món ăn. 

Chánh niệm siêu mạnh có thể nhìn thấy ý nghĩ không 
phải là thực tại, nó hầu như hoàn toàn tách rời khỏi thực tại. 
Ví dụ, ác ý thường bẻ cong ý nghĩ thành sân giận, tham 
muốn thổi phòng những ý nghĩ thành nhục dục, và bất an thì 
vặn vẹo những ý nghĩa thành những bực dọc, thất vọng. Bạn 
thấy được bản chất của ý nghĩ là không đáng tin cậy. Ngay 
cả cái ý trong câu tôi vừa mới nói!. 

Khi thiền Bổn Nền Tảng Chánh Niệm nhìn thấy bản chất 
ý nghĩ đúng như nó là, đó là một bước ngoặc thay đổi, thì 
chúng ta trải nghiệm được sự phai biến và không còn để ý 
đến ý nghĩ nữa. Dấu hiệu của sự phai biến đó [và trí tuệ] là 
bạn có thể buông bỏ những ý nghĩ một cách dễ dàng vào bất 
cứ lúc nào. Bằng chứng của trí tuệ đó là khả năng im lặng 
của bạn. Trong các bài kinh, danh từ dùng để gọi một bậc 
giác ngộ là santamuni, bậc trí giả trầm mặc; (santa: bình an, 
và muni là trầm mặc, im lặng).^"^ 


Quán Niệm Y Chí 

Một đối tượng quan trọng khác của tâm mà tôi muốn 
thảo luận ở đây là “ý chí”, tức “ý hành” (cetanãÝ^, cũng 


Người ta hay gọi Phật là Thích Ca Mâu Ni {Sakỵa-muni), có nghĩa là một 
bậc trí giả trầm mặc, đế chỉ sự im lặng, bình an và tri tuệ của Phật. 

Cetana: ý hành, tâm hành, “người làm”. Citta: tâm, tâm thức, “người biết”. 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 257 


nằm trong nhóm năm uẩn [hành uẩn] thuộc nhóm “các đối 
tuợng của tâm” này. Ý hành là “cái làm, ý chí làm, ý chí tạo 
tác”. Ta gọi chung đó là ""người ỉàm”. 

Nhu tôi vừa nói ở trên, ý hành là một trong hai ý niệm 
sai lầm cuối cùng về cái "ta\ Hai ý niệm [ảo tuởng, chấp 
lầm] cuối cùng về cái "ta’ là cái ""người làm” (cetanã) và 
""người biết” {citta)\. Chánh niệm về ý hành [người làm] và 
thấy đuợc lẽ thực vô-ngã là điều quan trọng cần phải tu tập 
cho đuợc để thấy đuợc sự giác ngộ. 

Nhiều năm truớc đây tôi là một thảnh viên của Hội 
Nghiên Cứu Tâm Thần ở Đại học Cambridge. Mỗi năm 
chúng tôi mời một nhà thôi miên đến biểu diễn tài nghệ của 
ông, thuờng thì sinh viên rất thích đến dự xem. Sau khi ông 
ta làm một sinh viên rơi vào trạng thái thôi miên sâu, ông 
nói: chiều nay, khi nào tôi bún tai của anh, anh hãy hát bài 
quốc ca. Đúng vậy, chiều đó, sau khi ra khỏi trạng thái thôi 
miên, và sau khi bị bún vào tai, anh sinh viên tự nguyện đó 
tự động hát bài quốc ca. Anh ta hát một mình, mọi nguời thì 
cuời vang. Phần đáng nói nhất trong màn biểu diễn này là 
khi đuợc hỏi ai bảo anh ta hát, anh ta nói rằng chính anh ta 
tự quyết định hát bằng ý chí của mình. Điều này cho thấy 
rằng ngay cả sự tẩy não cũng xuất hiện trong cái não đã bị 
tẩy nhu là một dạng ý chí tự do. 

Bạn cũng đang cho rằng [lầm tuởng] chính mình đang 
đọc quyển sách này bằng chính ý chí tự do của mình. Không 
phải vậy, này các đạo hữu, chỉ đơn giản là bạn không có 
chọn lựa nào ngoài việc đọc nó!. Ý chí không phải là hành 



258 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


động của một chúng sinh; nó chỉ là sản phâm cuôi của một 
tiến trình. 

Khi sự chánh niệm siêu-mạnh chọn lấy kinh nghiệm tầng 
thiền định jhãna bạn mới đạt được để làm đối tượng của nó, 
thì nó sẽ nhìn ra rằng cái ý chí [người lànĩ] đã hoàn toàn 
biến mất trong trạng thái tầng thiền định jhana. Tác nhân đã 
biến mất từ lâu. Quán niệm về một “trạng thái chánh niệm 
hoàn-toàn và không còn ý chí” sẽ cho phép bạn nhìn thấy 
cái “ý chí” thực [ý hành, sự chọn lựa và ""người ỉàm"’] không 
phải là cái "ta\ hay "của ta’’ nào cả. Tất cả những gì bạn làm 
chỉ là kết quả của một sự lập trình phức hợp. 

Khi tôi nói như vầy, nhiều người cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi 
bởi vì cái ý chí, thứ mà bạn đã bám víu từ lâu, nay sắp bị 
loại bỏ. Người Âu Mỹ còn bị lầm tưởng và dính kẹt rất nặng 
vào ý niệm ý chí tự do này. Và thậm chí họ đã đóng khung 
tôn thờ nó vào trong các hiến pháp và các tuyên ngôn về 
nhân quyền. 

Bạn có thể hỏi lại rằng: nếu không có ý chí tự do vậy 
chúng ta nỗ lực tu tập để được giác ngộ để làm gì và để 
được gì?. (Đây là một câu hỏi hay). Nhưng câu trả lời cũng 
đã rõ rệt. Chúng ta nỗ lực tu tập như vậy bởi vì chúng ta 
không có lựa chọn nào khác!. (Không có con đường nào 
khác để giải thoát khỏi khổ và sinh tử. Sự tu hành để giải 
thoát khỏi cái ý niệm ý chí tự do đó lại chính là mục đích 
của việc tu hành.) 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 259 


Chỉ có sự chánh niệm siêu-mạnh mới đủ sức thâm nhập 
xuyên qua rào chắn sợ hãi vốn đuợc dựng lên bởi sự lầm 
tuởng đó. Và chỉ sự chánh niệm siêu-mạnh mới có thể quán 
sát tiến trình ý chí để thấy đuợc bản chất đích thực của nó. 
Giống nhu hoa sen ngàn cánh, khi lớp cánh sen tuợng trung 
cho ý niệm '"người làm” đã đuợc mở tung ra, bạn thấy cái 
chua từng thấy, rằng không-có-ai ở đây đang làm tất cả 
những điều đó. Ý chí hay ý hành chỉ là vô ngã. (Nó không 
là gì, không là ai, không phải nguời làm, không phải là tác 
nhân cụ thể nào cả). Từ lúc này, dục vọng bắt đầu bung rã. 


Quán Niệm Các Cảm Xủc 

Đối tuợng tâm cuối cùng mà tôi muốn thảo luận ở đây là 

cảm xúc. Cảm xúc là bề mặt cấu trúc của tâm đuợc thể hiện 

« ♦ ♦ 

và phân loại thành những tính chất nhu: buồn hay vui, chán 
nản hay hung phấn, tội lỗi hay vị tha, lo lắng hay tĩ nh lặng, 
sân giận hay bi mẫn, thù ghét hay thuơng xót, và vân vân. 
Những cảm xúc luôn “hành” chúng ta đủ kiểu và chúng 
thuờng làm tổn thuong ta. Những cảm xúc là những đối 
tuợng của tâm, là những thứ hiện trên màn hình tâm thức, 
và là một phần của những đối tuợng [pháp] trong nhóm đối 
tuợng chánh niệm thứ tu này của Bổn Nền Tảng Chánh 
Niệm. (Cảm xúc thuộc các pháp). 

Nhiều nguời coi các bộ phim tình cảm, họ thuòng khóc 
sụt sùi theo những cảnh buồn vui của nhân vật trong phim. 
Đó chỉ là cảm xúc. Nhân vật trong phim và cả cốt chuyện 



260 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


của bộ phim chỉ là phim ảnh và là những cảnh chạy trên 
màn hình bằng vải. 

Khi bạn bị mê lầm trong những cảm xúc, bạn thường 
nhận lầm chúng là những tình cảm “của ta”. Thậm chí, 
người ta mê đắm vào cảm xúc đến nỗi họ cứ đi tìm những 
cảm xúc buồn bã, nhiều người ghiền xem “xi-nê” và luôn 
mang theo nhiều khăn giấy để lau nước mắt. Nhiều người 
thậm chí bỏ ăn bỏ uống vùi đầu và khóc ướt cả quyển tiểu 
thuyết trước khi mang khăn giấy đi xem bộ phim được dựng 
lên từ quyển sách đó. Họ dí nh mắc vào tình cảm, họ tìm vui 
trong những cảm xúc buồn và vui, họ không muốn được tự 
do. Họ muốn sống trong thế giới không thực của những cảm 
xúc. (Chúng ta còn biết hàng triệu người luôn đi tìm cảm 
giác buồn vui vào những ly rượu, tự lấy cớ là giải sầu, 
nhưng bạn cũng biết thừa rằng chẳng có men rượu nào giải 
sầu hết, càng uống càng sầu thêm.) 

Chánh niệm siêu-mạnh tập trung [chiếu rọi] vào những 
cảm xúc sẽ khai sáng hiện thực để thấy rằng bạn có muốn 
được tự do hay không. Nó dẹp bỏ những chọn lựa của bạn 
qua một bên. Bạn nhận ra những xúc cảm chỉ là thứ dụ dỗ 
bạn đi đến những rắc rối và nguy hại. về bản chất, chúng 
chỉ là những đối tượng của tâm, do nhân duyên mà có, 
giống như bầu thời tiết trôi qua trên đầu bạn chứ thực sự 
chẳng là gì của bạn. Khi bạn nhìn thấy bản chất của chúng 
thì bạn không còn bị dính mắc vào những cảm xúc tình cảm 
nữa, và bạn được tự do khỏi sự điều khiển và dẫn dắt của 
chúng. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •261 


Bât cứ một thứ gì là đôi tượng của tâm, bât cứ thứ gì 

hiện lên trên màn hình tâm thức—dù đó thuộc về năm 

♦ ♦ 

chướng ngại, là ý nghĩ, ý chí, hay cảm xúc—đều có thể đưa 
vào tầm chiếu rọi của ánh sáng chánh niệm siêu-mạnh liên 
tục, miên mật và thấu suốt. Rồi ở đó, bạn sẽ nhìn thấy được 
những thứ bạn chưa hề nghĩ tới. Bạn nhìn thấy cái mà Phật 
đã nhìn thấy dưới gốc cây Bồ-Đề vào ngày Giác Ngộ. Sự 
chứng ngộ khai sáng ra rằng: những sự kiện trên màn hình 
tâm thức chỉ là trò chơi của tự nhiên chứ không phải do 
thượng đế hay thuộc về một linh hồn. Chẳng có gì ở đó. 
Không có ai cả. “Không có ai trong nhà”. Những đối tượng 
của tâm là trống rỗng. Chúng là vô-ngã (anatta). Bức màn 
ảo tưởng đã được nhìn xuyên thấu. Bức màn vô minh đã bị 
chọc thủng. Bây giờ bạn đã được tự do, không còn bị tác 
động bởi bất kỳ đối tượng nào của tâm nữa. 

—Đức Phật đã hứa rằng ai thực hành Bốn Nền Tảng 
Chánh Niệm một cách chuyên cần sẽ đạt đến đạo quả Bất 
Lai hoặc Giác Ngộ hoàn toàn trong vòng bảy ngày. Có lẽ 
bây giờ các bạn mới hiểu tại sao rất nhiều người tu đã thất 
vọng vì họ đã tu tập nhiều hơn bảy ngày, thậm chí hơn bảy 
năm hay hết cả một đời người mà vẫn chưa giác ngộ. Như 
tôi đã nói lúc đầu, điều này là do họ đã không thực hành 
một cách đúng đắn theo những hướng dẫn của Đức Phật. 
Các bạn hãy thử thực hành và sẽ thấy. ►Cúc bạn cần phải 
tu tập cho được sự chánh niệm siêu-mạnh nhờ vào thiền 
định jhãna; lúc đó các bạn sẽ hiểu được sự chánh niệm bình 
thường thì yếu kém và không thể thành công trong thiền. 



262 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Hãy đặt cái “người biêf" [tâm, citta] và “người làm"’’ [ý 
hành, cetanã] dưới luồng sáng đèn pha cực mạnh của sự 
chánh niệm siêu-mạnh, hãy dũng cảm vượt lên trên những 
quan điểm [kiến chấp] cố hữu của mình. Rồi cứ đợi cho 
điều bất ngờ sẽ đến. Đừng, đừng bao giờ tiên đoán hay đoán 
mò về sự thật. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, rồi sẽ đến lúc cánh 
sen thứ 1.000 sẽ bung mở, để lộ ra lõi sen và viên ngọc ở 
giữa. Đó là lúc chấm dứt vô minh, chấm dứt vòng sinh tử 
(samsarã), và là câu kết của Bốn Nền Tảng Chánh Niệm. 



Phần 2 

ĐẠT ĐÉN HẠNH PHÚC 
& HƠN NỮA 



_ > _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 265 


Chương 9 

NHỮNG TÀNG THIỀN ĐỊNH JHẴNA - 

(I): 

CHÂN PHÚC 


Trong những kinh điên Phật giáo, chỉ có một từ dùng đê 
diễn tả việc thiền, đó là từ “ỹÃãna”. Theo lời ghi chép từ 
ngài Ananda trong kinh Gopaka-Moggallana Sutta (MN 
108,27) thì loại thiền duy nhất mà Đức Phật đã giảng dạy là 
jhãna mà sau này chúng ta dịch là “thiền-định”. Nhu vậy, 
điều này cũng phù hợp về mặt kỹ thuật, thiền định jhãna 
thiết kế cho Thiền Phật giáo đuợc đúng đắn, đó là làm cho 
tâm nguời thiền đuợc tĩnh lặng khỏi những ý nghĩ tu duy, 
tâm cách ly khỏi mọi hành vi của năm giác quan, và tâm tỏa 
sáng với niềm hạnh phúc siêu thế tục cao quý. Nói thẳng ra, 
nếu thiền không phải là thiền định jhãna, thì đó không phải 
là Thiền Phật giáo đích thực!. Vì lẽ này, có một yếu tố quan 
trọng nhất nhì trong tám chi phần của Bát Chánh Đạo là 
“chánh-định”. Chánh định chính là thiền-định, là trạng thái 
bổn tầng thiền định. 


Khám Phá của Đửc Phật 

Các kinh văn Phật giáo cổ xua ghi rằng Đức Phật đã 
khám phá ra Thiền định (jhãnà) (SN 2,1 \ AN IX,42). Nhung 
không có một chỗ nào trong kinh điển có ghi rằng Đức Phật 


_ A ^ r 

266 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


khám phá ra Thiên minh sát (vipassanã) cả. Những kinh văn 
nguyên thủy đó thậm chí còn nói rằng bốn tầng thiền định 
chỉ ra đời khi có sự xuất hiện của một vị Phật (SN 45,14- 
17). Sự việc Đức Phật khám phá ra thiền định jhãna không 
nên đuợc ca tụng hay tranh biện nhiều quá, bởi vì tâm điểm 
của sự khám phá đó nằm ngay chỗ sự Giác Ngộ của Đức 
Phật lịch sử. 

Khi kinh điển truyền thừa, nguồn thông tin đáng tin cậy 
và có thẩm quyền nhất từ ngài Ananda, ghi rằng Đức Phật 
đã khám phá ra thiền định jhãna, điều đó không có nghĩa là 
không ai truớc Phật đã từng biết đến dạng thiền định jhãna. 
Ví dụ, trong Phật kiếp truớc là thời Đức Phật Ca-diếp 
(Kassapa), đã có vô số nam tu và nữ tu đã chứng đắc các 
tầng thiền định và sau đó đạt đến giác ngộ. Nhung ở Ấn Độ 
cách đây 26 thế kỷ, tất cả những kiến thức về thiền định 
jhãna đã biến mất. Ví dụ, đạo Jain của ông Đại Thiên 
(Mahavira), một nguời cùng thời với Phật, đã công khai tẩy 
chay khái niệm tầng thiền định, vì họ cho rằng không thể 
nào [tu tập] có đuợc nó (SN 41,8). Ngay cả một lãnh tụ tôn 
giáo nổi bật nhu Đại Thiên cũng không biết đến phuơng 
pháp thiền định này; và do vậy, chúng ta có thể nói thiền 
định jhãna đúng thực đã đuợc khám phá bởi Đức Phật vào 
thời đó. Điều này hoàn toàn hữu lý, vì tất cả kinh điển khác 
nhau ở Àn Độ vào các thời truớc Phật cũng không hề có 
nhắc đến thiền định jhãna. 

Một số nguời [có cả tu sĩ Phật giáo] thì phản đổi vì họ 
cho rằng hai nguời thầy truớc kia của Phật là Alara Kalama 
và Udaka Ramaputta đã dạy thiền định jhãna cho Phật; bởi 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 267 


VÌ họ đọc thấy trong các kinh rằng hai vị này đã dạy cho Bồ- 
tát [tức Đức Phật lúc chưa giác ngộ] chứng đắc hai tầng 
thiền vô sắc là Xứ Trống Không và Xứ Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng (MN 26). ►Nhưng đích thực thì hai tầng chứng đắc 
này chưa bao giờ được gọi là tầng thiền định \jhãna\ trong 
các kinh điển Phật giáo nguyên thủy, [ngay cả tên gọi chung 
là "tầng thiền vô sẳc giớV {arupa-jhãna) cũng chỉ xuất hiện 
trong các giảng luận rất rất lâu sau thời Đức Phật], nhưng 
nếu sau này họ có gọi bằng jhãna như vậy đi nữa, thì ai 
chứng đắc nó cũng đều phải bước qua những tầng thiền 
định sẳc giới (rupa-Jhãna) trước tiên. Nhưng đúng theo lịch 
sử thì hai vị thầy đó đã không hề biết gì về bốn tầng thiền 
sắc giới, và do vậy cũng đã chưa bao giờ dạy Bồ-tát (Phật) 
về chúng. 

Nếu họ đã dạy thiền định, thì tại sao Phật lại tuyên bố 
rằng những pháp môn của họ không hướng đến sự giải thoát 
hay Nỉết-bàn (MN 26,16)?, trong khi đó Phật đã khẳng định 
thiền định jhãna thì dẫn đến Nỉểt-bàn (MN 36,31; 52,4-7; 
64,9-12). Không có vậy, vì nếu pháp môn của họ là giải 
thoát, tại sao vị Bồ-tát [Phật] khi từ bỏ lối tu khổ hạnh đã tự 
hỏi rằng: ""Liệu có con đường nào khác dẫn đến sự giác 
ngộ?"’’ (MN 36,30). Và ngay lúc đó, vị Bồ-tát đã nhớ lại ký 
ức xa xôi lúc tâm đạt định Nhất Thiền khi còn là một cậu bé 
thái tử ngồi dưới gốc cây táo hồng trong ngày Lễ hội cày 
ruộng, chứ Phật không nhớ lại hay áp dụng gì những sự 
thiền mà các vị thầy đó vừa mới dạy cách đó không lâu. 
Đây là cách trả lời rõ ràng và thỏa mãn nhất cho những ai 
vẫn còn nghĩ rằng hai vị thầy Alara Kalama và Udaka 
Ramaputta đã truyền dạy thiền định jhãna cho Đức Phật!. 



268 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Đức Phật đã không công nhận hiệu quả của pháp môn 
của họ, mà Đức Phật chỉ đề cao hiệu quả của thiền định 
jhãna (MN 108,27); điều này cũng đã có nghĩa họ không 
dạy phuơng pháp thiền định jhãna để (giúp) dẫn đến giác 
ngộ. Và hai tầng thiền vô sắc họ dạy cho Phật là một phiên 
bản pha chế chứ không phải đích thực là dạng thiền định 
của thời Đức Phật Ca-diếp trong Phật kiếp truớc. Ngay cả 
thời nay vẫn còn nhiều nơi đang trình dạy một loại thiền nào 
đó và họ vẫn tự cho là thiền định jhãna, trong khi về thực 
chất và kỹ thuật thì không phải là phuơng pháp thiền thực 
thụ. Điều đó là hữu danh vô thực. Trình độ đó là không có 
thực. Tuơng tự, những tầng chứng đắc của hai vị thầy đó, 
mặc dù đã đuợc ghi lại trong kinh sử để kể lại cuộc đời tu 
hành và đi tìm chân lý của Đức Phật, có lẽ không phải là 
thực và đúng đắn. Bởi vì những tầng thiền định “thực” [nhu 
tầng thiền Xứ Trống Không...] thì đích thực là có giúp dẫn 
đến giác ngộ (MN 52,14); còn những trạng thái chứng đắc 
đuợc gọi cùng tên [Xứ Trống Không, Xứ Phi Tuởng Phi Phi 
Tuởng] của vị thầy Alara Kalama không phải là “thực”, (bởi 
vậy Phật đã không dùng chúng). 

Một lý do nữa tại sao thiền định jhãna đã không có mặt 
truớc khi Phật xuất hiện là do “nguyên-nhân” có thiền định. 
Nguyên nhân có thiền định là con đuờng Trung Đạo, vốn 
cũng chua có mặt truớc thời Đức Phật. Không có con đuờng 
Trung Đạo thì cũng không có thiền định—yếu tố thứ bảy 
của Bát Chánh Đạo. Những kinh văn cổ xua nhu kinh 
'^Chuyển Pháp Luân” (Bài thuyết giảng đầu tiên của Phật, 
SN 56,11) đã chỉ ra rằng Đức Phật đã khám phá ra con 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 269 


đường Trung Đạo, và con đường Trung Đạo là đông nghĩa 
với Bát Chánh Đạo. Một ki nh khác có ghi rằng Đức Phật đã 
khám phá ra con đường Bát Chánh Đạo, giống như đã tìm 
lại được con đường cũ xưa dẫn đến một thảnh phố đã bị mất 
dấu từ lâu, nay Đức Phật mới tìm lại được con đường ấy 
(SN 12,65). Chúng ta cũng nên ghi nhận rằng con đường 
Bát Chánh Đạo, hay Trung Đạo, là một con đường tu tập 
tiến dần mà đỉnh cao của nó là các tầng thiền định jhãna 
(AN x,103). Như vậy, nếu ai đã tin rằng Phật đã khám phá 
ra con đường Trung Đạo, Bát Chánh Đạo, thì người đó cũng 
phải tin rằng Đức Phật đã khám phá ra giai đoạn cuối của 
con đường đó, đó là những tầng thiền định jhãna. 

Kinh Arana-vibhanga Sutta (MN 139) cho rằng con 
đường Trung Đạo là sự tu tập để dẫn đến chứng đắc chánh 
định jhãna. Bài kinh giảng giải rõ ràng là người tu không 
nên theo đuổi sự khổ hạnh, cũng không nên theo đuổi khoái 
lạc, mà chỉ nên đi theo con đường Trung Đạo. Nếu người tu 
không theo đuổi sự khổ hạnh từ sáu giác quan [khổ thọ của 
sáu căn] và người tu cũng không theo đuổi khoái lạc của 
năm giác quan thân [kama-sukha, dục lạc của năm căn 
thân], thì chỉ còn một mục tiêu để theo đuổi đó là niềm an 
lạc của giác quan thứ sáu: đó là tâm. Và đó chắc chắn là con 
đường Trung Đạo. Trong bài kinh, Đức Phật cũng đã 
khuyến khích mọi người tu tập theo đó để niềm an lạc bên 
trong của tâm, rõ ràng đây là con đường Trung đạo, và 
chính chỗ này Phật đã định nghĩa là sự tu tập theo hướng 
bốn tầng thiền định jhãna. (Muốn có niềm an lạc của tâm thì 
phải tu tập thiền định trước. Vì thiền định làm cho tâm an, 
làm lắng lặn các chướng ngại của tâm). 



270 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Kinh sử nói về sự giác ngộ của Đức Phật có ghi lại rằng, 
khi Bồ-tát đã nhận ra rằng thiền định jhãna đã là con đường 
dẫn đến giác ngộ (MN 36,31), Người cũng lập tức nhận ra 
rằng sẽ không tốt lành và không cân bằng nếu tu tập thiền 
định jhãna với một xác thân gầy yếu xưcmg da như vậy, và 
Người đã quyết định ăn uống bình thường trở lại để có sức 
khỏe lành mạnh. Khi thấy Bồ-tát làm vậy, năm người bạn tu 
khổ hạnh đã rời bỏ Người một cách khinh khi (MN 36,32). 
Điều này lại cho chúng ta thấy rõ rằng: phương pháp tu 
thiền định nhẹ nhàng để đạt đến sự tĩnh lặng của tâm và 
tầng thiền định đã chưa từng được biết đến bởi những người 
thông thái đi tìm chân lý (như tất cả những tu sĩ khổ hạnh 
trước thời Đức Phật) như là một con đường tu hành đúng 
đắn. Thiền định chỉ được khám phá bởi Phật, và được 
truyền dạy bởi Phật, sau khi Phật xuất hiện. Ngay cả năm 
người tu nổi tiếng này cũng chưa hề biết đến (nên họ mới 
khinh khi Đức Phật lúc đó). Con đường đó đã không được 
ai biết đến trước đó, cho nên không có gì lạ khi không có ai 
thực hành, và không có ai thực sự đã chứng đắc các tầng 
thiền định. 

Bây giờ chúng ta mới hiểu rõ tại sao ngay phần đầu của 
bài thuyết giảng đầu tiên của vị Phật vừa mới giác ngộ là 
giáo lý về con đường Trung Đạo, Bát Chánh Đạo, mở lối đi 
để đạt đến các tầng thiền định và (những) sự giác ngộ cao 
quý hơn nữa. 


Tôi đã viết nhiều về chỗ này, dùng nhiều trích dẫn kinh 
điển nguyên thủy, bởi vì điều này có thể là mới mẻ đối với 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm •271 


các bạn, đặc biệt là những Phật tử hiện đại. Cái gì hệ trọng 
thì thường bị tranh cãi khôn nguôi. Tôi muốn yêu cầu những 
độc giả chân thảnh hãy tạm gác qua một bên những quan 
điểm của mình trong một ít lâu, bởi vì thành kiến là một 
trong những trở ngại lớn nhất để đạt đến trí tuệ, và các bạn 
hãy xem xét một cách công bằng và vô tư những bằng 
chứng và luận cứ được trình bày trong quyển sách này. Và 
hơn hết, bài kinh '"Pancã-lacando Sutta” (SN 2,7) chắc chắn 
là một kinh nguyên thủy, bởi vì nó cũng được đề cập đến 
trong một tập khác (AN IX,42) của Tam Tạng Kinh, và nó 
được xác nhận là Giáo Pháp đích thực bởi 500 vị A-la-hán 
tại Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần I — và bài kinh đã 
khẳng định rằng Đức Phật đã khám phá ra thiền định Jhãna. 


Người Tu Có Thê Bị Dính Măc 
Vào Tầng Thiền Định? 

Khi vị Bồ-tát có được trí tuệ minh sát rằng thiền đị nh 
jhãna là con đường dẫn đến sự giác ngộ, Người nghĩ rằng: 
'"Tại sao ta phải sợ sệt cái khoái lạc không liên quan đến 
năm giác quan, cũng không liên quan đến những thứ không 
lành mạnh?. Ta sẽ không sợ sệt niềm khoái lạc đó [của 
thiền định jhãna]r (MN 36,32). Đến tận bây giờ vẫn có 
người tin rằng niềm khoái lạc của tầng thiền định jhãna 
không thể nào đưa đến sự chấm dứt khổ, và do vậy họ vẫn 
sợ sệt về jhãna. Tuy nhiên, trong những bài kinh, Đức Phật 
đã nhiều lần khẳng định rằng thiền định jhãna "là cần phải 
được thực hành theo, cần phải được phát triển, và cần phải 
được khuếch trưong. Nó không phải để sợ hãi” (MN 66,21). 



272 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Phật thì khuyên dạy như vậy, nhưng nhiều người tu thiền 
lại bị đánh lạc hướng bởi nhiều người sợ sệt về thiền định, 
họ cho rằng người tu thiền định có thể bị dính kẹt hoặc bị 
mê đắm vào các tầng thiền định jhãna, và do vậy sẽ không 
bao giờ đi đến mục tiêu giải thoát cuối cùng. Chỗ này chúng 
ta cần xem lại cho đúng: khi nói về sự dính mắc, Đức Phật 
dùng chữ '"upãdãna” là chỉ sự dính mắc vào các tiện nghi và 
khoái lạc của năm giác quan (nhục dục), và sự dính kẹt vào 
những quan điểm sai lầm (tà kiến), ví dụ như quan niệm sai 
lầm về cái “ta” (ngã chấp). Chữ đó của Phật chẳng bao giờ 
có nghĩa là sự dính mắc vào những thứ lành mạnh, ví dụ 
như trạng thái tầng thiền định jhãna}^ 

Nói đơn giản rằng, những trạng thái jhãna là những tầng 
trạng thái lành mạnh, có được từ sự buông bỏ. Bạn làm sao 
có thể dính mắc vào sự buông bỏ?, cũng như bạn làm sao bị 
cầm tù bởi sự tự do?. Thực tế, người tu có thể đắm chìm 
ngây ngất trong jhãna, trong niềm hạnh phúc của sự buông 
bỏ, và chính chỗ này người ta đã không hiểu đúng. Nhưng 
trong kinh '"Pãsãdika Sutta” (DN 29,25), Đức Phật đã nói 
rằng ai chìm đắm trong niềm khoái lạc của tầng thiền định 
jhãna thì người ấy có thể trông đợi đạt đến một trong bốn 
thánh quả: Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai, hoặc Giác ngộ hoàn 
toàn!. Nói cách khác, sự chứng nhập vào trạng thái thiền 
định jhãna sẽ dẫn đến một trong bốn tầng giác ngộ. Vì vậy, 


[Xem thêm tự điển Phật giáo: “Cẩm Nang Các Thuật Ngữ và Triết Lý Phật 
giáo” của trưởng lão Nyananiloka, tái bản lân 4 (Hội An Hành Phật Giáo, 
lW); trang 228]! 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm •273 


theo như trong lời Phật nói: '"Người tu không nên sợ sệt 
jhãna”. 

Đối với nhiều người tu thiền, những tầng thiền định 
dường như là quá xa xôi đối với họ, và vì vậy họ nghĩ là 
không liên quan. Nghĩ như vậy là không đúng. Việc học 
hiểu và thảo luận về những trạng thái thiền định siêu xuất có 
thể (i) tạo nên niềm cảm hứng tu tập, cũng như (ii) chỉ ra 
được bản đồ đường đi của vùng lãnh thổ trước mắt mà 
người tu sẽ khám phá. Nói rõ hon, việc học hiểu và thảo 
luận sẽ giúp cho bạn biết được người tu phải nên làm gì khi 
người tu càng tu tiến đến gần những trạng thái giải thoát cao 
sâu đó. Cuối cùng, việc học hiểu và thảo luận (hi) giúp cho 
các bạn hiểu biết sâu sắc hon về Giáo Pháp, đặc biệt là hiểu 
sâu về Diệu Đế Thứ Ba [Sự Chấm Dứt Khổ]. Sự chấm dứt 
khổ có được là nhờ “số lượng” những niềm hỷ lạc của các 
tầng thiền jhãna trực tiếp liên quan đến “số lượng” của vòng 
luân hồi tái sinh [mặc dù niềm hỷ lạc và trạng thái thiền 
định jhãna chỉ là tạm thời chứ chưa là rốt ráo và viên mãn 
như trạng thái giác ngộ hoàn toàn]. Như vậy, việc dạy và 
học về thiền định là việc đáng làm, ngay cả người ta nghĩ đó 
là chuyện xa xôi [đối với những người tu chưa tiến bộ]. 

Đối với một số độc giả hay người tu đã tu tiến gần đến 
những trạng thái thiền định cao quý đó thì việc giảng giải 
này càng có thể (iv) giúp họ có thể hoàn toàn hiểu được về ý 
nghĩa và vai trò của thiền định và giúp họ thực hiện cú nhảy 
cuối cùng vào các tầng thiền định. 



274 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Hơn nữa, khi một thiên sinh đã từng trải nghiệm một 
trạng thái định sâu của thiền, thì họ cũng muốn tìm xem 
đích thực nó là gì, để có thể nhận biết nó theo sự mô tả của 
Đức Phật. Điều này là rất quan trọng, nguời tu cần phải biết 
(v) nhận thức đuợc mức độ thâm sâu của những trạng thái 
thiền mà mình đã từng trải nghiệm: Có thể đó đích thực là 
thiền định jhãnal\ hoặc có thể không phải là thiền định 
ihãna theo sự mô tả của Phật?. Và nếu sự thiền định của 
mình là không phù hợp với cách mô tả của Đức Phật, thì 
nguời tu hiểu ra là mình đang đi sai và tu tập lại đúng đắn 
theo huớng dẫn của Phật. 

Quan trọng nhất là cần phải khởi tạo đuợc niềm cảm 
hứng tu hành của nguời tu. Cảm xúc và cảm hứng tích cực 
đó sẽ giúp tạo thêm sự buông bỏ. Ỷ định của tôi trong quyển 
sách này là chỉ ra cho các bạn thấy những trạng thái tầng 
thiền định là thâm sâu và kỳ diệu như thế nào, và cho các 
bạn thấy sự trải nghiệm đó liên quan đến tiến trình giác ngộ 
như thế nào. 

Sau khi học hiểu và thảo luận về thiền định trong quyển 
sách này, cuối cùng thì hạt giống đuợc gieo trồng bên trong 
các bạn. Đến một lúc nào đó thích hợp, tâm sẽ tự biết phải 
làm gì. Ví dụ, nếu bạn tu tập tốt lành, đến khi những nimitta 
xuất hiện, tâm sẽ lập tức biết cách để ứng phó và phát triển 
một cách đúng đắn. Sau đó, bạn có thể tự hỏi: “Sao ta biết 
đuợc những cách xử lý đó?”. Câu trả lời là bạn đã học 
những thảo luận và huớng dẫn trong quyển sách này. Đôi 
khi, những cách ứng phó đó đã đuợc học trong một hay 
nhiều kiếp truớc!. 



_ A _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 275 


Tóm lại, bạn đừng nghĩ rằng những thảo luận về thiền 
định mà chúng ta đang dạy và học ở đây là vô ích, bởi vì 
bạn còn lâu mới tu đạt đến các tầng thiền định. Nguợc lại, 
thực sự nó rất hữu ích. Bạn sẽ nhận ra điều đó sau khi bạn 
chứng đắc tầng thiền định. Những huớng dẫn là vô cùng 
hữu ích. 


Hoi Thở Đẹp: 

Noi Bắt Đầu Chuyến Đi Vào Tầng Thiền Định! 

Sau khi đã thảo luận về thiền định từ một quan điểm về 
lịch sử và học thuyết, bây giờ tôi bắt đầu giải thích về mặt 
thực hành của nó. 

Cách tốt nhất và thực tế nhất để mô tả hành trình tu tập 
huớng đến những tầng thiền định là chúng ta nên bắt đầu từ 
“hơi thở đẹp”. Nếu giai đoạn này không đuợc tu tập hoàn 
thiện, thì tâm vẫn chua có đủ sự hài lòng, sự tỉnh giác, hoặc 
sự ổn định để phát huy nó lên những trạng thái tâm thức cao 
hơn. Khi bạn đã có khả năng “í/ụy trì sự tỉnh giác dễ dàng 
và liền mạch vào hơi thở’’’ trong những khoảng thời gian lâu 
(ví dụ 30 phút liên tục, 1 tiếng, 2 tiếng liên tục), khi tâm đã 
an trụ với sự tỉnh giác cao và hơi thở trở nên khoan khoái, 
êm ái và đẹp đẽ, thì đó là lúc bạn đã sẵn sàng bắt đầu 
chuyến đi vào trạng thái thiền định jhãna\. 


Đừng lo sợ sự khoan khoái trong thiền. Hạnh phúc trong 
thiền là điều quan trọng!. Hơn nữa, bạn xứng đáng huởng 



276 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


được niềm chân phúc. Hạnh phúc về hơi thở là một phần cốt 
lõi của con đường đạo. Vì vậy khi niềm khoái lạc sinh ra từ 
hơi thở, bạn hãy nâng niu nó và bảo vệ nó như một báu vật. 

Niềm khoái lạc khởi sinh vào giai đoạn của hơi thở đẹp 
là chất keo kết dính sự chú tâm của tâm vào hơi thở. Kết 
quả là tạo nên sự chú tâm chánh niệm có mặt cùng với hơi 
thở một cách nhẹ nhàng, dễ dàng, không cần cố sức. Người 
tu dễ dàng duy trì sự chánh niệm hoàn toàn vào hơi thở bởi 
vì tâm thích thú quan sát vào hơi thở và nó không còn muốn 
lăng xăng qua chỗ khác. Nó duy trì sự an trú vào hơi thở 
một cách tự động, và tất cả mọi sự lăng xăng đều chấm dứt. 

Nếu không có trải nghiệm khoái lạc thì người ta sẽ có ít 
nhiều sự bất mãn. Và sự bất mãn, sự không hài lòng là 
nguồn gốc gây ra cái tâm lăng xăng. Khi bạn chưa đạt đến 
giai đoạn hơi thở đẹp, sự bất mãn sẽ có mặt và nó sẽ đẩy sự 
chánh niệm ra khỏi hơi thở. Lúc đó người tu chỉ còn cách 
duy nhất để duy trì chánh niệm vào hơi thở là dùng nỗ lực ý 
chí, dùng sự kiểm soát. Nhưng khi bạn đã đạt đến giai đoạn 
hơi thở đẹp (như đã được hướng dẫn ở Chương 1 và 2), thì 
niềm khoái lạc sẽ tạo ra sự hài lòng lâu bền, và tâm không 
còn lăng xăng đi chỗ khác. Sự kiểm soát không còn, sự nỗ 
lực cũng được giải tỏa, tâm trở nên bất động, một cách tự 
nhiên. 

Cũng giống như nhiên liệu để quay máy chiếc xe, sự bất 
mãn là nhiên liệu quấy động tâm. Khi một chiếc xe hết 
xăng, nó lăn từ từ rồi dừng lại hẳn. Người lái không cần 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 277 


phải cố đạp thắng bằng nỗ lực ý chí. Tâm sẽ đi đến trạng 
thái tĩnh lặng, một cách tự nhiên. 


Piti và Sukha—Hỷ và Lạc 

Trong tiếng Pali, piti là niềm hân hoan, hoan hỷ [hỷ]; 
sukha là niềm hạnh phúc [lạc]. Người ta hay dùng chữ ghép 
trong tiếng Pali là piti-sukkha: hỷ-lạc. Chúng ta có thể dùng 
chữ ghép này cho nhiều loại trải nghiệm khác nhau, ngay cả 
những trải nghiệm thế tục. Tuy nhiên, >■ trong thiền: piti- 
sukha chỉ được dùng để chỉ niềm hỷ-ỉạc được tạo ra từ sự 
buông bỏ. 

Cũng như những ngọn lửa được phân biệt bởi loại 
nguyên liệu mà nó cháy, như lửa củi, lửa đèn dầu, lửa than, 
lửa gas, thì tương tự những loại hạnh phúc cũng được phân 
biệt bằng nguyên nh ân tạo ra nó. Yếu tố hỷ và lạc khởi sinh 
cùng với hơi thở đẹp là được tạo ra từ sự buông bỏ tất cả 
những gánh nặng thuộc quá khứ và tương lai, những đối 
thoại bên trong, và sự khác biệt của tâm thức. Bởi vì nó là 
niềm khoái lạc được tạo ra từ sự buông bỏ, cho nên nó 
không thể nào gây ra sự dính mắc. Một người không thể nào 
cùng một lúc vừa dính mắc vừa buông bỏ. Sự khoái lạc khởi 
si nh từ hơi thở đẹp đích thực chính là dấu hiệu rằng đã có 
rất nhiều sự buông bỏ đã xảy ra [đã được tu tập và làm 
được]. 

Hỷ-lạc thường có thể khởi sinh (i) từ sự phấn khích giác 
quan, (ii) từ sự thành đạt, thành tích, hay sự đắc đạt một cái 



278 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


gì, hoặc cũng có thê (iii) từ sự buông bỏ một cái gì. Ba loại 
hạnh phúc này là khác nhau về bản chất: 

- (i) Niềm hạnh phúc sung suớng đuợc tạo nên bởi sự 
phấn-khích của giác-quan thuờng thì nóng bỏng và kích 
thích, nhung nó luôn luôn làm động tâm, và vì thế dẫn đến 
mỏi mệt {vỉ dụ như ăn uống, tình dục...). Sự lặp đi lặp lại sẽ 
làm nó phai biến, nhàm chán, bất toại nguyện. 

- (ii) Niềm hạnh phúc sung suớng đuợc tạo ra từ sự 
thành-đạt hay thảnh-tích nào đó thì thuờng là ấm áp và mãn 
nguyện, nhung nó cũng nhanh chóng phai phôi, để lại một 
sự trổng rỗng {vỉ dụ như công danh, tước vị, thành tích, 
quán quân, bằng khen...). 

- (iii) Nhung niềm hạnh phúc đuợc tạo ra từ sự buông-bỏ 
thì lại mát dịu và kéo dài bền lâu. Bởi vì nó đi kèm với cảm 
nhận của sự tự do, giải thoát {ví dụ như niềm hạnh phúc của 
việc từ bỏ sẳc dục, vì bản chất sẳc dục là kéo theo nhiều 
đau khổ; niềm hạnh phúc của việc từ bỏ tiền tài, danh lợi, 
bon chen, tranh đẩu; từ bỏ những thói quen xẩu như tham 
lam, sân giận, si mê (tam độc); và cao nhất là từ bỏ những 
quan điểm sai lầm (tà kiến) vốn là nguyên nhân gây ra mọi 
khổ đau trong kiếp này và bao nhiêu kiếp trong luân hồi). 

Nói thêm một chút, niềm vui suớng đuợc tạo ra bằng sự 
phấn-khích giác-quan thuờng tạo ra thêm những tham dục 
mạnh mẽ hơn, {ví dụ, muốn có được nhiều hơn, để thoả mãn 
nhiều hơn..., luôn muốn có nhiều thêm sẳc dục, tiền tài, nhà 
cửa.... Cuộc đời trở thành một cuộc chạy đua điên đảo theo 

• • • 4 ^ 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 279 


dục vọng), và do vậy làm cho niêm ‘hạnh phúc’ đó càng 
thêm bất ổn và làm con người càng thêm tham muốn. 

Niềm hạnh phúc được tạo ra từ sự thành-đạt hay thảnh- 
tích cá nhân thì thường sinh ra nỗ lực muốn duy trì nó, 
muốn giữ nguyên vị thế có được, muốn giữ vững quyền lực 
và thành tích có được, và như vậy càng sinh ra thêm những 
ảo tưởng và suy tưởng liên tục về quyền thế {ví dụ khi đã có 
được chức danh, tước vị, quyền lực, thành tích quan trọng 
thì con người càng phải tổn công sức nỗ lực để duy trì vị thế 
đỏ), và vì vậy người đó luôn cảm thấy bất an và luôn muốn 
kiểm soát thêm. Mà sự bất an và kiểm soát thường giết chết 
niềm hạnh phúc đích thực. {Đâu phải ai giàu sang hay 
quyền thế cũng có được niềm hạnh phúc chân phương đâu. 
Và lại là một cuộc chạy đua điên đảo nữa theo dục vọng). 

Còn niềm hạnh phúc được tạo ra từ sự buông-bỏ càng 
tạo ra và thúc giục thêm sự buông bỏ, sự không can thiệp, 
sự không tạo tác. Vì nó khuyến khích người buông bỏ, 
không dính mắc, không bị ràng buộc vào những thứ trên 
kia, cho nên kết quả là nó ổn định và nhẹ nhàng, không cần 
nỗ lực hay bị bất an gì sau đó. {Giống như bạn gánh một 
gánh nặng qua một quãng đường dài đầy cực khó. Người 
khác còn chê ít, và muốn chất thêm vào gánh. Còn bạn thì 
đặt gánh xuống, buông bỏ, và thở phào một niềm khoan 
khoái và hạnh phúc nhẹ nhàng, giống như trút bỏ hết mọi sự 
khổ trên đời). Niềm hạnh phúc của sự buông-bỏ là chân 
hạnh phúc, vì nó gần như không còn phụ thuộc vào những 
thứ tạo tác, nó không còn là hữu vi, không phụ thuộc vào 
nguyên nhân vật chất và tinh thần nào nữa, nó là vô vi. 



280 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


► Trong thiền tập, điều quan trọng là nguời tu phải biết 
phân biệt rõ các loại hạnh phúc khác nhau. Nếu niềm hạnh 
phúc (lạc) khởi sinh cùng với '"sự chú tâm tỉnh giác vào hơi 
thở’’’ là thuộc loại (i) do phấn-khích giác quan— chẳng hạn 
giống nhu những đợt sóng khoan khoái trào dâng nhẹ nhàng 
trong thân— thì yếu tố lạc đó sẽ thuờng biến mất ngay khi 
bạn không còn nỗ lực ý chí để chú tâm vào hơi thở nữa, và 
sau đó bạn sẽ cảm giác nặng nề và mệt mỏi. (Đó là sự tạo 
tác, và niềm hạnh phúc đó là do tạo tác của bạn). Nếu niềm 
hạnh phúc (lạc) là loại (ii) có từ cảm giác thành-đạt— chẳng 
hạn: “ồ! Cuối cùng tôi cũng chứng đắc đuợc một bậc 
thiền”— thì nó thuờng bị tan rã bởi sự thôi thúc muốn duy 
trì và kiểm soát thành tích đó. Nó bị tiêu diệt ngay bởi ý 
tuởng tự ngã tự ta. (Đó không phải là trạng thái chân phúc, 
vì nó còn dính kẹt vào cảm giác thảnh tích, và cái ta ngã 
mạn). 

Nhung nếu có niềm hạnh phúc (lạc) khởi sinh cùng với 
hơi-thở-đẹp và đuợc tạo ra (iii) từ sự buông-bỏ, thì nguời tu 
sẽ cảm giác không cần nói gì, không cần làm gì cả. Nó trở 
thành niềm hạnh phúc [lạc] mà người anh em của nó là sự 
gỉải-thoát và người chị em của nó là sự bình-an thanh lặng. 
Nó sẽ tự phát triển nó lên mức độ tuyệt vời, khai nhụy thành 
một bông hoa trong khu vuờn thiền định của jhãna. 

Bên cạnh đối tuợng là “hơi thở đẹp”, còn có nhiều đối 
tuợng khác để thiền-định nhu: Tâm từ (mettã), những bộ 
phận của thân (kãyagatãsati), đối tuợng dùng để quán tuởng 
(kasina), và nhiều thứ khác mà Phật đã chỉ ra. Tuy nhiên, 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘281 


>-mọi sự thiên tập nhăm tới trạng thái thiên định jhãna thì 
bẳt buộc phải qua một giai đoạn mà yếu tổ hỷ-ỉạc (piti- 
sukha) được tạo ra từ sự buông-bỏ. Ví dụ, thiền về tâm từ 
mở rộng thành một tình thương mến kỳ diệu, mạnh mẽ, 
không điều kiện dành cho tất cả mọi chúng sinh trong vũ 
trụ, tràn đầy niềm hoan hỷ trong tâm người thiền. Yếu tố 
hỷ-lạc khởi sinh từ sự buông bỏ, và người tu đạt đến giai 
đoạn “tâm từ đẹp”. Một số thiền sinh chọn quán sát và 
chánh niệm về các bộ phận của thân, thường là sọ người 
[đầu lâu]. Khi thiền đến thâm sâu, khi sự chánh niệm an trụ 
vào hình ảnh hộp sọ bên trong tâm, một tiến trình kỳ diệu sẽ 
xảy ra. Hình ảnh hộp sọ trong tâm người tu bắt đầu chuyển 
qua màu trắng sáng, và màu càng trở nên tươi đậm sâu sắc 
hơn, rồi đến lúc nó hiện ra một vầng sáng rạng rỡ như là 
“hộp sọ đẹp”. Cũng vậy, yếu tố hỷ-lạc được tạo ra từ sự 
buông bỏ cũng xuất hiện, tràn đầy trong sự trải nhiệm hoan 
hỷ và hạnh phúc. Thậm chí có những người tu thiền về sự 
gớm ghiếc (asubha) của thân, ví dụ như về xác chết sình 
thổi ghê tởm, sau khi thời gian thiền thâm sâu thì tất cả đối 
tượng chuyển thành những hình ảnh đẹp đẽ trong tâm [hậu 
ảnh, tâm ảnh, nimitta]. Sự buông-bỏ đã khởi tạo ra rất rất 
nhiều niềm hỷ-lạc làm áp đảo những hình ảnh gớm ghiếc, 
và làm tràn đầy những yếu tổ hỷ-lạc trong tâm người thiền. 
Lúc đó, người tu chứng ngộ giai đoạn “xác chết đẹp”. 


Điều này không cần diễn đạt thêm nhiều lần. Khi nào 
bạn thiền với một sự tỉnh giác và chánh niệm thâm sâu, liên 
tục, và với sự buông-bỏ hoàn toàn mọi giác quan và ý nghĩ, 
thì những hình ảnh đối tượng sẽ chuyển thành những hậu 
ảnh (nimitta) đẹp đẽ rạng ngời trong tâm bạn. Đây là bước 




282 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


quan trọng đê đi đên cửa ngõ các tâng thiên định. Hãy tự 
thực hành để thấy rõ sự diễn ra kỳ diệu này!. Còn ở đây, 
như đã nói, tôi chỉ muốn diễn đạt thêm bằng ngôn ngữ 
thông thường để các bạn tu sơ cơ có thể (i) hiểu một phần 
tiến trình, (ii) gieo hạt giống thiền-định trong tâm, và (iii) 
dẹp bỏ sự sợ sệt về mục tiêu thiền định jhãna, và từ đó, (iv) 
chọn hướng đi đúng, chọn đối tượng thiền phù hợp mình, và 
tiến hành tu tập một cách quyết định và đúng đắn. 


► Trong phần thiền về hơi-thở, Đức Phật đã dạy về sự 
khởi tạo yếu tố hỷ-lạc song song với việc trải nghiệm về 
hơi-thở theo các Bước 5 và Bước 6 trong “16 Bước” thiền 
của phương pháp '"Chánh Niệm về Hơi Thở’’’ ianapana-satỉ) 
do chính Đức Phật hướng dẫn. Tôi đã giảng giải chi tiết về 
“16 Bước” thiền "Chánh Niệm về Hơi Thở’’’ trong Chương 
7. 


Khi yêu tô hỷ-lạc ipiti-sukha) không khởi sinh thì điêu 
đó chắc hẳn là do không có đủ sự hài-lòng trong tâm thức 
người thiền; đó là người thiền vẫn còn đang cổ thiền. (Đó là 
sự thiếu tự nhiên). ►Lúc này người thiền nên suy xét lại về 
hai chướng ngại đầu tiên, đó là tham dục và ác ý. Chướng 
ngại tham-dục lôi kéo sự chú tâm khỏi đối tượng hơi-thở để 
hướng về những đối tượng tham muốn. (Tham mới bỏ cũ!). 
Chướng ngại ác-ý thì khó chịu và ác cảm với hơi-thở, và 
chính sự chê ghét đó phá rối sự chú tâm vào hơi-thở. (Chê 
ghét nên bỏ!). Chỉ có sự hài-lòng là con đường “Trung Đạo” 
nằm giữa tham dục và ác cảm. Chính sự hài-lòng của tâm 
mới duy trì được chú tâm và tỉnh giác được đủ lâu để cho 
các yếu tổ hỷ-lạc khởi sinh!. 




_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 283 


Đường Lôi Đi Vào Sự Tĩnh Lặng 

Sự tĩnh lặng [tĩnh tại] có nghĩa là không chuyển động, 
không động. Bởi vì ý chí [ý hành] khiến tâm chuyển động, 
vì vậy muốn có đuợc sự tĩnh lặng thì nguời ta cần phải loại 
bỏ tất cả mọi ý chí, ý muốn, tất cả mọi hành động tạo tác, tất 
cả mọi sự điều khiển. Loại bỏ tất cả mọi ý hành. 

Ví dụ: Nếu bạn cố ý giữ yên một chiếc lá trên cây, thì dù 
bạn có cố nắm giữ chặt đến mức nào, nó vẫn luôn luôn 
“động”, bởi vì các co gân của tay bạn luôn luôn nhúc nhích 
ít nhiều trong đó, chua kể sau một chốc tay bạn đã mỏi. Đó 
là sự cố ý, ý hành. Nhung nếu bạn không cần đụng vào lá 
[và nếu không có gió] thì nó sẽ tự đứng yên một cách tự 
nhiên. Tuơng tự y hệt như vậy, bạn không thể nào có được 
sự tĩnh lặng bằng cách nắm giữ tâm bằng sự kiểm soát của ý 
chí. Như vậy, nếu bạn dẹp bỏ cái nguyên nhân làm tâm 
“động” [đó là ý chí, ý hành] thì tâm sẽ lập tức trở nên tĩnh 
lặng. 

Như vậy, bạn không thể “muốn”, “ý chí”, “khiển” cho 
tâm tĩnh lặng được. ►CácA đế tâm đi vào sự tĩnh lặng là 
nhờ vào yếu tổ hỷ-lạc (piti-sukha) được tạo ra từ sự buông- 
bỏl. Một khi niềm khoan khoái xuất hiện cùng với hơi thở 
đẹp, lúc đó ý chí trở nên dư thừa. Ý chí hay ý hành là không 
cần thiết bởi vì sự chánh định tự thân an trú vào hơi-thở- 
đẹp một cách dễ dàng, không cần nỗ lực gì. Sự chánh niệm 



284 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thích thú an trú vào hơi-thở-đẹp, và vì vậy cũng không cân 
phải nỗ lực hay ép uổng gì cả. 

Khi sự tĩnh-lặng có mặt, nó càng khởi tạo thêm niềm hỷ- 
lạc. Rồi khi niềm hỷ-lạc được làm sâu sắc như vậy thì nó 
không cần gì nỗ lực ý chí nữa, và khi sự ý chí càng vắng 
mặt thì, theo lý, sự tĩnh-lặng càng tăng trưởng vững vàng 
hơn. Đây là một tiến trình nhân quả hồi hướng tự nó làm 
vững mạnh sự tĩnh-lặng. Sự tĩnh-lặng làm sâu sắc yếu tố hỷ- 
lạc, và rồi hỷ-lạc làm tăng sự tĩnh-lặng. Tiến trình sẽ tiếp 
diễn. Nếu không bị gián đoạn, nó đi thẳng suốt vào trạng 
thái thiền định jhãna, nơi mà sự tĩnh-lặng là thực sự thâm 
sâu, và niềm hỷ-lạc là một sự thăng hoa. Sự tĩnh-lặng chúng 
ta đang nói chính là “định” hay “chánh định”. 

— Trong chương này, tôi đã cổ gắng khám phá và giải 
thích một sổ vấn đề thường bị bàn cãi về thiền-định và 
những tầng thiền định jhãna. Tôi cũng đã giải thích về 
nguyên lý và đường-dẫn từ nơi bắt đầu tu tập để có thể đạt 
đến sự tĩnh-lặng của tâm, tức chánh định. 

Trong chương kể tiếp, tôi sẽ giảng giải về nimitta, tức là 
dẫn dắt các bạn đi xa và đi sâu hơn trên con đường dẫn đến 
những tầng chánh định thâm sâu của jhãna. 

(Chánh-định là mục tiêu tu tập lúc này, và nó là phương 
tiện đúng đắn trong suốt con đường tu thiền dẫn đến giác 
ngộ, theo như hướng dẫn của Đức Phật.) 



_ > _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 285 


Chương 10 

NHỮNG TÀNG THIỀN ĐỊNH JHẴNA - 

(II): 

CHÂN PHÚC VƯỢT TRÊN CHÂN PHÚC 


Nimita: 

Vạch Đích Tiến Vào Tầng Thiền Định Jhãna 

Khi hơi thở biến mất và sự khoan khoái tràn đầy trong 
tâm, thì nimitta thường xuất hiện. Tôi đã nói sơ lược về 
những nỉmỉtta và những đặc tính của chúng trong Chương 
2; ở đây tôi nói sâu thêm về nó. 

Nimitta, trong bối cảnh này, là chỉ về những “ả nh sáng” 
đẹp xuất hiện trong tâm. Dù đã nói, nhưng tôi vẫn muốn 
nhắc lại với các bạn rằng những nimitta không phải là 
những đối tượng của nhãn quan, không phải được nhìn thấy 
bởi mắt thường, ở giai đoạn thiền này, nhãn quan đã tắt bặt, 
không còn hoạt động. Các nimitta là những đối tượng tinh 
khiết của tâm, được “nhìn thấy” thông qua giác quan tâm. 
Chỉ có điều là nó thường được nhận thức bởi tâm như dạng 
những ánh sáng. 

Điều xảy ra ở đây là sự nhận thức đang cố xoay sở để 
diễn dịch hiện tượng tinh khiết đó của tâm. Sự nhận thức là 
chức năng của tâm diễn dịch sự trải nghiệm thành những 
ngôn từ mà chúng ta có thể hiểu được. Sự nhận thức thì căn 


286 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bản phụ thuộc vào các khái niệm so sánh đôi đãi, và nó 
đang cổ diễn dịch một trải nghiệm hoàn toàn mới bằng cách 
dựa vào so sánh với những trải nghiệm cũ thông thường. 
Tuy nhiên, những hiện tượng tinh khiết mới mẻ của tâm thì 
hầu như chưa từng được biết đến trước đây, vì vậy sự nhận 
thức gặp phải khó khăn lớn trong việc tìm tòi những thứ 
khái niệm và trải nghiệm cũ để diễn dịch. Vì lẽ đó, nimitta 
là rất lạ lùng, chưa có thứ gì đã từng được trải nghiệm như 
vậy bởi tâm. Nhưng những thứ trong “ca-ta-lô” hay bộ-nhớ 
liệt kê những trải nghiệm cũ của người tu có “nét” gần nhất 
cũng chỉ là những thứ như ánh sáng đèn pha trong bóng tối, 
hoặc như ánh sáng của mặt trăng trong trời đêm. Sự nhận 
thức tạm chụp lấy những thứ này để diễn dịch nimitta như là 
những ánh sáng, và sự miêu tả so sánh đó là không hoàn 
toàn đúng. 

Theo bản thân tôi, điều tuyệt vời là khám phá ra rằng: 
Thật ra, tất cả mọi người đều trải nghiệm một cùng thứ 
nimitta giống hệt nhau!, vấn đề là những thiền sinh khác 
nhau diễn dịch theo những cách khác nhau. Có người diễn 
dịch nimitta như ánh sáng trắng, có người nhìn thấy nó là 
ánh sáng kim hoàng, một sổ thấy nó là màu xanh thẳm. Có 
người thấy nó như một vầng tròn, có người thấy nó hình dài, 
có người thấy nó như một vầng có viền sắc rõ, có người 
thấy như một vầng có viền mờ mẻ. Thực sự, không bao giờ 
kể hết những sự mô tả về nimitta của các thiền sinh tự cổ 
chí kim. Điều quan trọng là chúng ta phải biết rằng những 
màu sắc, hình dáng...đó là không liên quan gì và cũng 
không tả thực gì đúng với nimitta cả. Sự nhận thức tô vẻ 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 287 


màu săc và hình dạng của nimitta chỉ đê cho người đó có 
thể cảm nhận ít nhiều về nó mà thôi. 

(Điều đó chỉ là như vậy. Bạn hãy thử gọi vài người, thậm 
chí tất cả chúng ta, ra nhìn cùng một mặt trăng vào cùng 
một thời điểm, và yêu cầu họ miêu tả lại mặt trăng. Kết quả 
chắn chắn là chẳng bao giờ họ ghi lại sự miêu tả giống hệt 
nhau, nếu không ai ‘copy’ bài miêu tả của người khác!). 

Như đã định nghĩa bằng nhiều cách ở Chương 2: Nimitta 
chẳng gì khác hơn là hình ảnh của một cái tâm trong trạng 
thái tỏa sáng. Tâm tỏa sáng được gọi là “pabhassara citta” 
trong các kinh bằng tiếng Pali (AN 1,49-52). Đó chí nh là 
hình ảnh của giác quan thứ sáu [tâm] được giải thoát khỏi 
năm giác quan kia [của thân], giống như mặt trăng thoát ra 
khỏi đám mây mù. “Giải thoát” có nghĩa là gì?. Có nghĩa là 
những đám mây không còn nữa, năm giác quan đã lắng lặn 
đến mức chúng đã biển mất, chỉ còn lại duy nhất cái tâm. 
'"Pabhassara citta'’ là chính là “tâm-gổc”, “bản-tâm”, hay 
“chân-tâm”. Nimitta đơn giản là hình ảnh phản chiếu của 
chân-tâm. Chân tâm vẫn còn bị lu mờ bởi ô nhiễm, thì 
nỉmỉtta còn bị lu mờ. Chân tâm sáng tỏ, thì nỉmỉtta [hình 
ảnh tâm] sẽ sáng tỏ. Ảnh sáng chiếu tỏa chỉ là một mặt của 
tâm khi năm chướng ngại đã hoàn toàn vắng lặn. 


Khi Nimitta Xuất Hiện Quá Sớm 


Đôi khi, một “ảnh sáng” có thể hiện lên trong tâm vào 
giai đoạn rất sớm của thiền tập. Tuy nhiên, trong giai đoạn 



_ A ^ r 

288 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


sớm này thì dâu hiệu nimitta thuờng luôn chớp nhá và 
không ổn định đối với hầu hết các thiền sinh, ngoại trừ 
những thiền sinh hay thiền su đã thiện xảo. Nếu bạn chú 
tâm vào chúng, bạn chẳng đi đến đâu. Lúc này không phải 
đúng-lúc của nimitta. ►Cách tốt nhất là các thiền sinh mới 
nên coi đó chỉ là những sự xao lãng và lập tức quay lại giai 
đoạn thiền ngay truớc đó. 

Điều không ổn nữa là bạn sẽ không biết làm gì khi một 
nimitta lại xuất hiện trong giai đoạn hơi thở đẹp; lúc đó hơi- 
thở đẹp còn chua đuợc hoàn toàn vắng lặng đến mức lặn 
[biển] mất. Nhu vậy, loại nimitta này cũng chỉ là khách 
không mời mà đến. Nó xía vào và làm quấy nhiễu bài tập 
chính của bạn là (đang) trì sự chú tâm tỉnh giác vào 
hơi thở đẹp’\ Nếu nguời tu cổ tình chuyển huớng chú tâm 
từ hơi-thở sang nimitta, thì sự chú tâm đó cũng chẳng duy 
trì đuợc bao lâu. Tâm chua đủ tinh khiết để giữ một nimitta 
vi tế nhu vậy. Nguời tu cần phải tiếp tục thực tập sự chú 
tâm vào hơi-thở. ► Vì vậy, cách tốt nhất lúc này cũng là làm 
ngơ cái nimitta đó, và tiếp tục tu tập '"duy trì sự chú tâm liền 
mạch vững mạnh vào hơi thở đẹp”. 

Thông thuờng, sau khi nguời tu nghe theo và làm theo 
lời khuyên này, nhung nimitta lại tiếp tục tái hiện, sáng hơn, 
và mạnh rõ hơn. ►Cứ tiếp tục làm ngơ với nó. Khi nó xuất 
hiện lại lần thứ ba, thậm chí sáng rỡ hơn và mạnh mẽ hơn, 
cứ tiếp tục quay lại chú tâm vào hơi thở. Cứ thực tập nhu 
vậy, và nhu vậy. . . cho đến khi nào có một nimitta rất rất 
sáng tỏ và mạnh mẽ xâm nhập vào sự tỉnh giác của bạn. Lúc 
này, bạn có thể huớng sự chú tâm về nimitta đó. Đúng thực 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 289 


ra: đên lúc này hâu như bạn không còn có thê né tránh hoặc 
làm ngơ với nỉmỉtta này nữa. Thường thì loại nỉmỉtta [mạnh 
mẽ và tốt lành] đó sẽ mang bạn vào thẳng trạng thái tầng 
thiền định jhãna. 

Sự diễn biến trên giống như ví dụ khách đến gõ cửa nhà. 
Khi xuất hiện người gõ cửa ban đầu, ta cứ nghĩ đó là người 
bán hàng tiếp thị tận nhà, và ta cứ làm ngơ và tiếp tục việc 
mình đang làm trong nhà. Thường thì người bán hàng sẽ 
không gõ cửa nữa. Nhưng bạn lại nghe tiếng gõ cửa nữa. 
Bạn tiếp tục làm ngơ. Thường thì cũng có những người bán 
hàng rất nhẫn nhục, vì họ cần bán vài món hàng để kiếm 
sổng. Nhưng lần thứ ba, tiếng gõ cửa lại tiếp tục nghe rõ 
hơn, lớn hơn. Bạn cứ tiếp tục làm ngơ, cho dù tiếng gõ cửa 
này quá nổi bật hơn những lần trước. Thường thì cũng có 
những người bán hàng bất lịch sự muốn gây sự chú ý của cả 
khách hàng đang ngủ hoặc đang ở sau nhà. Rồi anh ta hay 
chị ta cũng đi thôi, vì mình cũng đâu có hẹn hay trông đợi 
ai. Nhưng sau một chập, tiếng cửa lại vang lên, lần này là 
người ấy thậm chí dùng tay đấm mạnh vào cửa. Sự mạnh 
dạn kiên quyết này gợi ý rằng người ấy chắc chắc là người 
nhà hay một người bạn tốt thực sự muốn gặp ta; vì vậy ta 
mở cửa và đón người ấy vào, và cùng gặp gỡ với nhau. 
Người đấm cửa rõ rệt và mạnh mẽ cuối cùng là nimitta 
[mạnh mẽ và tốt lành] mà ta cần chào đón và gặp gỡ. 

Một cách khác để xử lý một nimitta xuất hiện quá sớm 
trong giai đoạn hơi thở đẹp là hết hợp nimitta đó vào giữa 
hơi thở. Người tu tập cách hình dung tình huống tương tự 
như khi một viên ngọc được giữ ở giữa những cánh hoa sen. 



290 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Viên ngọc lâp lánh tượng trưng cho nỉmitta, và những cánh 
sen tượng trưng cho hơi thở đẹp. Nếu tâm chưa thực sự sẵn 
sàng an trú với nimitta, thì nó vẫn còn đối tượng hơi-thở để 
an trụ vào đó. Đôi lúc tâm chưa thực sự ở mức chuẩn bị nào 
cả, thì hơi thở thường khép kín, không cho nỉmỉtta xen vào, 
thì nimitta sẽ tự biến mất, chỉ còn lại hơi thở đẹp. Nimitta 
còn khiếm khuyết lúc này không làm quấy nhiễu sự thiền 
tập. Nhưng đến những lần khác, tâm đã thực sự chuẩn bị sẵn 
sàng đón nhận nimitta, và nimitta tăng lên và mở rộng, đẩy 
hơi thở ra, hơi thở biến mất về một phía của sự tỉnh giác của 
người tu, chỉ còn lại nimitta. Phương pháp này rất hay và 
khéo léo, bởi vì nó không hề động đẩy tâm từ đối tượng này 
sang đổi tượng khác—sự chuyển động thô tế sẽ quấy nhiễu 
sự thiền. Thay vì vậy, người tu chỉ quan sát một cách thụ 
động sự chuyển dịch từ hơi-thở-đẹp qua nimitta, và có thể 
là ngược lại, để yên cho tiến trình diễn tiến hay diễn lùi tự 
diễn ra theo tự nhiên, chứ không phải theo ý muốn hay ý chí 
của người tu. 

Thủ thuật vừa hướng dẫn chỉ dành riêng cho những thiền 
sinh đã thành thục thiện xảo, đó là những người đã từng có 
nhiều trải nghiệm của trạng thái thiền định jhãna', tuy nhiên 
tôi vẫn muốn trình bày ra đây để cho đầy đủ các hướng dẫn 
của đề tài này. Đối với loại thiền sinh đã thành thục trong 
việc chứng nhập nhiều lần vào tầng thiền định jhãna và loại 
thiền sinh vừa mới chứng đắc tầng thiền định jhãna, tâm 
của họ thực sự tĩnh lặng và mạnh mẽ, ngay cả trước khi họ 
bắt đầu thiền; hai loại người tu này có thể bỏ qua nhiều giai 
đoạn trung gian. Thường thì họ hầu như có thể khởi hiện 
nimitta tức thì ngay sau khi nhập thiền. Tâm khi đã vốn đã 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘291 


quen thuộc với những nimitta và vôn luôn ứng xử tôt đôi 
với những nỉmỉtta cho nên tâm sẽ nhảy ngay vào nimitta, và 
nimitta sẽ ổn định ở đó. Ngay sau đó thì tâm chứng đạt đến 
tầng thiền định luôn. Đối với những thiền sinh thảnh thục 
như vậy, dĩ nhiên là cả những thiền sư thực thụ, thì nimitta 
xuất hiện càng sớm lại càng tốt. 


Khi Nimitta Không Xuãt Hiện 

Đối với một số người, khi hơi thở biến mất nhưng 
nimitta không xuất hiện. Chẳng có thứ ánh sáng nào xuất 
hiện trong tâm họ như đã miêu tả. Thay vì vậy, họ chỉ còn 
một cảm giác sâu sắc về sự thanh bình, về sự trổng không, 
về sự không có gì. Đây có thể là một trạng thái rất lợi lạc và 
người tu không nên đánh giá thấp, nhưng đây vẫn chưa phải 
trạng thái tầng thiền định jhãna. Hơn nữa, nó thiếu sức 
mạnh để diễn tiến thêm. Nó là ngõ cụt, cho dù đó là một 
trạng thái thanh tịnh, nhưng nó không còn khả năng được 
phát triển thêm. Có một số phương pháp để vượt qua trạng 
thái này để giúp thay đổi những nguyên-nhân và tạo ra 
những điều-kiện để nimitta xuất hiện, và để tiến sâu hơn vào 
những tầng thiền định jhãna. 

(a) Một nguyên nhân của tình trạng trên là do người tu 
không tu tập đầy đủ các yếu tổ hỷ-lạc (piti-sukha) cùng với 
hơi-thở!. Vì không có đủ niềm hoan hỷ và hạnh phúc vào 
lúc hơi thở biến mất cho nên sự chánh niệm không có được 
một đối tượng rõ rệt nào của “sự đẹp” để nó an trú vào. Khi 
hiểu được vấn đề, người tu nên cần tăng cường phát triển 



292 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


yếu tố hỷ-lạc khi người ấy đang quan sát hơi thở, và tiếp tục 
phát triển niềm hỷ-lạc đó cho đến khi nó trở thảnh một cảm 
nhận rõ rệt mạnh mẽ về “sự đẹp”. Ví dụ, bạn coi hơi-thở 
như một người bạn thân cũ, và bạn đã cùng chia sẻ với nhau 
những thời gian tuyệt vời. Hồi nhớ lại những khoảng khắc 
hạnh phúc sẽ tạo ra niềm vui, và niềm vui hạnh phúc đó sẽ 
khiến bạn nghĩ về hơi thở là đẹp đẽ. Bất kỳ cách khéo léo 
thiện xảo nào người tu dùng, thì cách chú tâm vào vẻ-đẹp 
bên cạnh hơi thở sẽ giúp vẻ đẹp đó khai hoa nở nhụy. Cái gì 
mình chú tâm vào nó thì nó thường phát huy lên!. 

Trong Chương trước, các bạn đã được khuyên là không 
nên sợ sệt sự khoái lạc có mặt trong thiền [niềm khoái lạc 
có được do thiền]. Tôi cho rằng điều này là rất quan trọng 
và đột phá, nên tôi muốn lặp lại từng lời rằng: Đừng bao giờ 
sợ ngại đổi với niềm khoái lạc trong thiền!. Có quá nhiều 
người tu đã từ chối niềm vui sướng hạnh phúc, và còn cho 
rằng nó không quan trọng, hoặc cho rằng họ không xứng 
đáng hưởng thụ nó khi đang thiền. Hạnh phúc trong thiền 
chính là điều quan trọng, và bạn xứng đáng có được niềm 
vui sướng!. Sự thụ thưởng niềm hỷ-lạc trong thiền là phần 
căn bản tất yếu của con đường thiền tập. Vì vậy, khi niềm 
vui sướng [hỷ lạc] khởi sinh cùng với hơi thở, bạn nên quý 
trọng nó và bảo vệ nó. Nó có mặt đến đâu, bảo vệ nó đến 
đó. 


(b) Một lý do khác khiên nimitta không xuât hiện khi hơi 
thở biến mất là do người tu đã không đưa đủ năng lượng 
vào chỗ '"người biết”!. Như đã giải thích trong Chương 
trước, niềm hỷ-lạc sẽ khởi sinh nếu năng lượng được dồn đủ 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 293 


vào chỗ '"người bỉếf\ Thông thường, hầu hết năng lượng 
của tâm đều bị xài mất vào những hành động tạo tác, tức là 
vào những sự toan tính về tương lai và hồi nhớ về quá khứ, 
vào sự điều khiển và suy nghĩ [tức năng lượng thường được 
đổ dồn vào chỗ "người /ừm”]. Nấu người tu chỉ cần hướng 
năng lượng của tâm ra khỏi cái "người làm” [ý hành, tâm 
hành, cetana] và dồn hết năng lượng qua phía cái "người 
biết” [tâm, tâm thức, cittã\, tức dồn vào sự chú-tâm, thì tâm 
của người tu sẽ được sáng lên và được tiếp liệu bằng yếu tố 
hỷ-lạc. Khi đã có được nhiều niềm hỷ-lạc mạnh mẽ, thì 
ngay sau khi hơi thở biến mất thì nimitta sẽ xuất hiện trong 
tâm. Như vậy, lý do nỉmỉtta đã không hiện lên sau khi hơi 
thở biến mất là do người tu đã tiêu tốn quá nhiều năng 
lượng vào những “sự làm” [sự điều khiển, tạo tác, ý hành] 
mà không dồn năng lượng đủ cho “sự biết”. 

(Chỗ này bạn có thể đọc lại phần giảng trong Chương 
trước. Tuy nhiên, tình trạng này đơn giản là bạn đã dùng 
năng lượng tâm vào những việc suy nghĩ, tạo tác, lăng xăng 
trong khi thiền thay vì nên dùng năng lượng đó vào sự chú 
tâm tỉnh giác. Vì vậy, bạn đã không tạo ra được nhiều niềm 
vui sướng hay hỷ-lạc cho tâm. Năng lượng dồn về phía 
những tạo tác, tư duy, lăng xăng là như “động”. Năng lượng 
dồn về sự chú tâm tỉnh giác là tạo “tĩnh”. Sự vắng lặng sẽ 
tạo ra yếu tố khoan khoái hỷ-lạc, và nhờ vậy nimitta dễ 
dàng xuất hiện.) 

(c) Còn một chuyện nữa, khi hơi thở biến mất mà nimitta 
không xuất hiện thì người tu phải nên thận trọng, không 
được rơi vào bất mãn. Sự bất mãn nào cũng làm héo úa yếu 



294 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


tố hỷ-lạc đã có mặt trong tâm, và đẩy tâm vào chỗ bất an. Vì 
lẽ này, sự bẩt-mãn sẽ hầu như cản trở nimitta hiện lên trong 
tâm!. Cho nên, người tu phải nên kiên nhẫn và tìm giải pháp 
để chú tâm tỉnh giác vào sự hài-lòng, và củng cổ sự hài lòng 
vững chắc. (Bạn tự suy xét lại và tu tập lại sự hài-lòng, như 
đã nói trong Chương trước. Sự hài-lòng là “trung đạo” nằm 
giữa hai chướng ngại là tham muốn và sự ác cảm [tham-hài 
lòng-sân]. Ngay chỗ tình trạng (c) này, bất mãn là biểu hiện 
của sự muốn mà không được. Bất mãn vì không thấy 
nỉmỉtta hiện lên.) 

Lúc này, bạn chỉ cần chú tâm về sự hài-lòng, thì sự hài- 
lòng sẽ trở nên sâu đậm hơn. Khi sự hài-lòng tăng mạnh lên, 
thì niềm vui sướng sẽ tăng lên theo. Khi hỷ-lạc tăng lên, 
nimitta sẽ xuất hiện, theo như lý đã nói. 

Một phương pháp khác để làm khởi hiện nimitta khi hơi 
thở biến mất là tập trung một cách sắc bén vào giây phút 
hiện tại. tỉnh giác vào giây phút hiện tại” là giai đoạn 
đầu tiên của phương pháp thiền chọn hơi-thở làm đối tượng 
[chính là Giai Đoạn 1, trong Chương 1 ]. Sự tỉnh giác này đã 
phải được tu tập kỹ ngay từ đầu. Nhưng trong thực hành, 
trong khi sự thiền tập đang diễn tiến người tu (bị) chú tâm 
vào nhiều thứ khác, thì lẽ dĩ nhiên '"sự tỉnh giác vào giây 
phút hiện tại” có thể bị giảm yếu đi phần nào. Triệu chứng 
là sự chánh niệm cứ “vờn quanh” chỗ giây phút-hiện tại 
thay vì nó phải tập trung chiếu rọi chính xác vào giây phút- 
hiện tại. Nếu nhận biết được tình trạng này thì người tu rất 
dễ dàng điều chỉnh sự chánh niệm hội tụ một cách sắc nhọn 
vào tâm-điểm của “giây-phút-hiện-tại”. Giống như cách bạn 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 295 


điều chỉnh kính hiển vi sao cho nó chiếu thẳng vào chính- 
tâm đối tuợng, thì hình ảnh mờ mò sẽ chuyển thành hình 
ảnh chính tâm rõ rệt và sắc nét nhất. Khi sự chú tâm đã hoàn 
toàn đuợc chiếu tụ một cách sắc bén vào “giây phút-hiện 
tại”, thì sự chú tâm đó càng trải nghiệm thêm sức mạnh. Hỷ- 
lạc khởi sinh bằng sự chiếu tụ sự chú tâm một cách sắc bén 
nhu vậy, và nhờ đó nimitta cũng khởi sinh theo. 


Nimitta Phù Hợp và Nimitta Vô Dụng 

► Hữu ích nhất là tu tập phát triển những nimitta thuộc 
loại ánh sáng. Những “nimita ánh sáng” là chiếc xe tốt nhất 
dùng để chở nguời tu tiến thẳng vào những tầng thiền định 
jhãna. 

[1] Tuy nhiên, cũng có truờng hợp có thể xảy ra là nguời 
tu tiến vào trạng thái tầng thiền định bằng cách dùng những 
“cảm giác nimitta” thay vì nimitta. Điều này là rất hiếm, 
nhung có thể đuợc. Ý tôi là một nguời tu có thể không thấy 
ánh sáng trong tâm, mà chỉ trải nghiệm một cảm giác hỷ-lạc 
trong tâm. Điều quan trọng, cần phải ghi nhớ rằng nguời tu 
đã vuợt qua [không còn] cảm giác tiếp xúc (của xúc giác) 
nữa, xúc giác không còn nữa, và cảm giác hỷ-lạc đó hoàn 
toàn đuợc trải nghiệm bằng (giác quan) tâm. Cảm giác hỷ- 
lạc đó trở thành một đối tuợng tinh khiết của tâm, nhung nó 
đuợc nhận thức tựa hồ nhu một cảm giác của thân nhu niềm 
hỷ-lạc khoan khoái vậy. Đây hoàn toàn là một nỉmỉtta thực 
thụ. Nhung rất khó mà làm việc với nimitta loại này để tiếp 
cận đến tầng thiền định, mặc dù không phải điều đó là 



296 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


không thê. Có thê, nhưng khó. Vì những lý do này, các bạn 
được khuyên nên tu tập phát triển loại '"nimitta ánh sáng” 
nếu bạn muốn tiến vào những tầng thiền định jhãna một 
cách nhanh hơn. 

[2] Có một số nimitta ảo ảnh chỉ là vô dụng trên con 
đường tiến vào tầng thiền định. Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta 
biết nhận dạng những “nimitta vô dụng” đó để chúng ta 
khỏi lãng phí thời gian với chúng. 

Đôi lúc có những cảnh xuất hiện trong tâm. Nó có thể là 
phong cảnh, nhà cửa, và con người, người quen, hay người 
lạ. Những cảnh nhìn đó có thể cũng thú vị để quan sát, tuy 
nhiên chúng chẳng có công dụng gì khác. Hơn nữa, chúng 
chẳng có ý nghĩa gì, và người tu không nên nhận lầm nó với 
thứ gì liên quan với sự thật. Kinh nghiệm chỉ ra rằng những 
cảnh tượng này khởi sinh chỉ là sự đánh lừa, và không đáng 
tin cậy gì cả. Nếu ai muốn tiêu khiển thời gian, thì có thể 
dạo chơi với chúng một chút. ►Nhưng lời khuyên nhất 
quyết ở đây là đừng quan tâm gì đến chúng và lập tức quay 
lại chú-tâm vào hơi-thở-đẹp. Tất cả những thứ nimitta phức 
tạp chỉ là sự phản ảnh của một cái tâm phức tạp mà thôi. 
Tâm nên được làm tĩnh lặng [thiền định] vào thứ giản đơn 
thì hiệu quả hơn, trước khi nó buông-bỏ hơi thở. ►Khi 
người tu duy trì sự chú tâm vào hơi-thở-đẹp liên tục và liền 
mạch trong những khoảng thời gian lâu, thì người tu đó 
đang tu tập trong sự giản-đơn. Rồi đến khi hơi thở biến mất, 
thì một nỉmỉtta đơn-giản sẽ hiện lên, đó là nỉmỉtta phù hợp 
để tu tiến hơn nữa. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 297 


[3] Một nimitta chưa “chín” lắm, tức vẫn còn phức tạp, 
có thể được gọi là '"nimitta pháo bông”. Như tên gọi, nó vẫn 
còn quá nhiều tia cháy sáng tắt, không tồn tại lâu, và biểu 
hiện với quá nhiều chớp động. Thậm chí trong một khắc có 
nhiều tia cháy khác nhau, thậm chí màu sắc khác nhau. Xin 
nhắc lại, loại nimitta pháo bông này là phản ảnh của một cái 
tâm quá phức tạp và bất ổn định. Nếu ai muốn, thì người đó 
có thể bỏ thời gian thưởng thức màn diễn ngắn ngủi đó, 
nhưng điều đó là không nên. ►Lời khuyên như cũ là người 
tu phải phớt lò tất cả những thứ này, quay lại chú-tâm vào 
hoi-thở, tu tập thêm về sự hợp-nhất của tâm (ekaggatã) và 
thêm về sự tĩnh-lặng. 

[4] Loại nimitta tiếp theo có thể được gọi là “nimitta 
nhút nháf\ nó chỉ là một á nh sáng tinh khiết lóe lên và biến 
mất. Sau một lúc, nó lại lóe sáng lên và biến mất. Mỗi lần 
vậy nó chỉ kéo dài một hay hai giây. Nhưng nỉmỉtta này là 
rất triển vọng. ►Cách xuất hiện giản đơn của nó cho thấy có 
sự hợp-nhất của tâm (ekaggatã). ►Sự hiện chớp lóe sáng 
của nó cho thấy yếu tố hỷ-lạc (piti-sukha) trong tâm là mạnh 
mẽ. ►Nhưng sự không có khả năng duy trì sự có mặt được 
lâu [sự chớp tắt] sau khi nó đã thâm nhập vào trong tâm 
thức cho thấy rằng mức độ tĩ nh lặng của tâm là chưa đủ sâu 
sắc. ►Lúc này, người tu không cần phải lập tức quay lại chú 
tâm vào hơi thở. Thay vì vậy, cứ kiên nhẫn chờ, tu thêm sự 
tĩnh lặng, để yên cho tâm trở nên dễ tiếp nhận đối với 
nimitta rất nhút nhát này. Như tôi sẽ giảng giải dài hơn sau 
này: nimitta này biến mất bởi vì tâm phản ứng thái quá [với 
sự kích động hoặc sợ hãi] với sự xuất hiện của nó. ►Bằng 
cách thiết lập sự tĩnh-lặng vững vàng, và có được sự tự-tin 



298 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


để không phản ứng gì, thì nimitta nhút nhát sẽ quay trở lại 
và mỗi lần sẽ có mặt lâu hơn. Chẳng bao lâu, nimitta đó 
không còn nhút nhát nữa và, cùng với cảm giác đuợc chấp 
nhận trong sự tĩnh-lặng của tâm, nó sẽ ở lại lâu. 

► Nhung thủ thuật và dự tính trên nếu không xảy ra đúng 
nhu dự tính thì sao?. Lý ở đây là nguời tu nên cổ gắng duy 
trì nimitta này bằng thủ thuật này trước tiên. Nhung nếu 
nimitta vẫn cứ nhút nhát, và không có dấu hiệu cho thấy nó 
sẽ ở lại lâu theo nhu mình dự tính, thì nguời tu nên bỏ lơ nó 
ngay và quay lại chú-tâm vào hơi-thở-đẹp, nhu cách cũ. 
Cho đến sau khi nguời tu đã xây dựng đuợc sự tĩnh-lặng 
vững chắc cùng với hơi thở đẹp, thì nguời tu mới quay lại 
với nimitta nhút nhát để thử lại xem liệu nó có thể tự duy trì 
sự hiển hiện tốt lành của nó đuợc lâu hay không. 

(Lý ở đây là, trong truờng hợp đặc biệt này, là thử kiên 
nhẫn một vài lần. Nhung nếu nimitta nhút nhát vẫn không 
có mặt lâu hơn và ổn định hơn, thì ta phải quay về chiêu 
thức truyền thống đã học. Tức là quay lại nơi “bắt đầu”: đó 
là quay lại chú-tâm vào hơi-thở-đẹp, và chánh niệm tu tập 
lại phần nguyên-nhân của nó, trong truờng hợp này nguyên- 
nhân là sự tĩnh-lặng còn yếu. 

Lý chung là khi một trong các yếu tổ tĩnh-lặng, tâm-hợp- 
nhẩt, và hỷ-lạc chua đủ mạnh, thì chúng ta quay lại giai 
đoạn hơi-thở-đẹp để tu tập lại yếu tố đó. Sau khi đã tu tập 
vững chãi ba yếu tố đó thì chắc chắn ta có thể duy trì 
nimitta ổn định và sẵn sàng để ta tiến vào tầng thiền định. 
Nguyên lý thực hành chung là vậy.) 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 299 


[5] Một loại nimitta khác được gọi là '"nimừta điêm”, tức 
là một nimitta ánh sáng giản-đơn và mạnh mẽ, nhưng rất 
nhỏ như một-điểm, và nó có hiển hiện trong nhiều giây. 
Nimitta này rất triển vọng, và có thể rất hữu dụng. Ánh sáng 
mạnh của nó cho thấy yếu tố hợp-nhẩt của tâm là rất 
mạnh^^, sự tĩnh-lặng cũng đầy đủ, nhưng chỉ yếu tố hỷ-lạc 
vẫn còn hơi thiếu. Lúc này, tất cả những gì chúng ta cần làm 
là nhẹ nhàng nh ìn sâu vào trong “nimitta điểm”, chiếu tụ 
hoàn toàn sự chánh niệm vào nó. Làm được vậy thì giống 
như sự chú-tâm [tỉnh giác] của người thiền càng tiến-gần 
hơn vào tâm-điểm của nimitta và nhờ đó kích thước nimitta 
sẽ tăng lớn thêm. Dù cho nỉmỉtta có tăng lớn lên bao nhiêu, 
thì bạn vẫn chỉ tập trung chú tâm vào tâm-điểm của nó, chứ 
đừng chú tâm vào phần rìa hay phần ngoài của nó. Bằng 
cách duy trì sự chú tâm sắc bén vào tâm-điểm của '"nimitta 
điểm” đó, nimitta sẽ mạnh vững lên, và yếu tổ hỷ-lạc cũng 
tăng lên theo. Chẳng bao lâu, '"nimitta điểm” trở thành một 
nimitta tốt nhất trong tất cả các loại nimitta. 

Nimitta tốt nhất là nimitta phù hợp nhất để tiến vào 
tầng thiền định jhãna. Nó bắt đầu hiển hiện giống nhu một 
vầng trăng tròn lúc nửa đêm trong nền trời đêm không một 
chút mây. Nó từ từ hiển hiện khi hơi thở đẹp nhẹ nhàng biến 


Xin tả lại sự hợp nhất của tâm, giống hệt cách bóng kính đèn pha hay đèn 
pin hội tụ tất cả ánh sáng lại một điếm, hay giống như cách kính lúp hội tụ các 
ánh sáng thành một tia sáng mạnh. Nhờ sự họp nhất đó, tia sáng mạnh hơn. Sự 
sáng mạnh của nimitta là phản ảnh và biếu hiện của sự sáng tỏ mạnh mẽ trong 
tâm. Ánh sáng mạnh là do có đủ sự họp nhất. [Sự họp nhất là ngược lại với sự 
phân tán]. 



300 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


mất. Mất khoảng ba hay bốn giây để nó hiện lên và ổn định, 
và duy trì trong sự tĩnh lặng và đẹp đẽ trước con mắt của 
tâm. Vì nó hiển hiện và duy trì một cách dễ dàng, không cần 
nỗ lực, nên nó càng lúc càng sáng hơn, tỏa sáng hơn. Chẳng 
bao lâu, nó trở thành sáng rỡ hơn cả mặt trời vào giữa trưa, 
chiếu sáng niềm hạnh phúc. Nó trở thành một thứ đẹp nhất 
chưa từng thấy đối với bạn. Nó đẹp và mạnh mẽ đến mức 
người tu cảm thấy không thể nào chịu nổi!. Người tu bâng 
khuâng không biết liệu mình có thể nhận lãnh quá nhiều 
niềm hạnh phúc mạnh mẽ đến như vậy hay không. Nhưng 
người tu và bạn hoàn toàn có thể nhận hưởng phúc lành đó!. 
Không có giới hạn nhất định nào đối với niềm hạnh phúc 
hay khoái lạc mà con người không thể cảm giác được. Khi 
nimitta bùng nổ, nhấn chìm ta sâu hơn vào niềm hỷ lạc 
mênh mông, hoặc ta sẽ lặn sâu vào trọng-tâm của niềm 
khoái lạc ngây ngất. Và nếu ta vẫn giữ được mình trong đó, 
thì đó chính là jhãna —trạng thái mà chúng ta hay gọi là 
tầng thiền định. 


Làm Sáng Tỏ Nimitta 

Trong Chương 7, tôi đã đưa ra ví dụ về chiếc gương soi. 
Nimitta chính là hình ảnh phản chiếu của tâm. Khi bạn biết 
[thấy] được điều này thì bạn đã thực sự đạt được một trí tuệ 
thâm xa rồi. Cũng giống như chúng ta nhìn thấy hình ảnh 
khuôn mặt mình khi nhìn vào một chiếc gương, người tu có 
thể thấy hình ảnh của tâm mình trong sự tĩnh lặng thâm sâu 
của giai đoạn thiền đang được nói đến. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •301 


Vì vậy, khi nimitta là u mờ, hoặc thậm chí dơ bân, điêu 
đó có nghĩa là tâm vẫn còn ngu mờ, hoặc thậm chí là dơ 
bẩn!. Thuờng thì điều này xảy ra là do đức hạnh của nguời 
tu [gần đây và bây giờ] vẫn chua đủ trong sạch; có thể mới 
đây vẫn còn sân giận, hoặc vẫn còn ích kỷ, vẫn còn quá tự 
ngã. Ngay ở giai đoạn này, nguời tu có thể nhìn trực diện 
vào hình ảnh của tâm mình, và không còn có gì để chối cãi 
hay tự lừa dối mình. (Ta lừa ai chứ sao có thể lừa chính tâm 
mình đuợc. Không thể có chuyện tâm giả tâm). Nguời tu lúc 
này nhìn thấy tâm mình đúng như nó đích thực là. Vì vậy, 
nếu nimitta của nguời tu vẫn thể hiện sự u mờ hay ô nhiễm, 
thì nguời tu nên làm trong sạch [thanh tịnh] những hành 
động của mình trong đời sổng hàng ngày. Tu duỡng thêm 
đức hạnh. Căn bản, nguời tu phải tuân giữ các giới hạnh đạo 
đức; ba nghiệp [hành động, lời nói, ý nghĩ] cần luôn luôn 
đúng đắn, không chứa tham, sân, si; tu tập thêm lòng rộng 
luợng [bổ thí], và không ích kỷ trong việc phục vụ những 
nguời khác [và chúng sinh khác]. Nói chung, phải tu tập 
thành một nguời hiền-lành, thiện-lành, và thanh-tịnh. Tu tập 
giới hạnh truớc khi tu tập thiền (giới, định, tuệ). Vào giai 
đoạn quan trọng này của thiền, khi những nimitta xuất hiện 
đã giúp chúng ta xác nhận một lần nữa rằng: Đức-hạnh là 
một thành phần không thể thiếu được để thành công trong 
việc tu thiền!. 

Sau nhiều năm dạy ở nhiều khóa thiền, tôi nhận thấy 
những thiền sinh dễ dàng thành công và tu tiến nhất trong 
thiền tập thuờng là những nguời mà chúng ta hay gọi là có 
trái tim trong sạch. Đó là những nguời tốt bụng, vui vẻ, hào 
hiệp, không biết nghĩ hoặc làm gì phuơng hại đến nguời 



302 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


khác, luôn luôn hạnh phúc, ăn nói nhẹ nhàng, đi đứng nhẹ 
nhàng. Đó là những nguời hiền từ và lành thiện. Lối sống 
đẹp mang lại cho họ cái tâm đẹp. Và cái tâm đẹp của họ lại 
hỗ trợ cho đức hạnh đẹp của họ. Rồi thì, khi họ tu thiền đến 
giai đoạn này, và trong tâm họ xuất hiện hình ảnh nimitta: 
nó sẽ trong sạch và sáng tỏ nên nó rất dễ dàng dẫn dắt họ đi 
vào trạng thái của tầng thiền định. Điều đó chứng minh 
rằng: Giới hạnh [đức hạnh] là phần nền tảng quan trọng của 
tu thiền. Bạn không thể tu thiền để làm sạch tâm và phát 
triển tâm nếu bạn sổng một lối sống vô lối, ích kỷ, dam mê 
ngũ dục và thiếu chánh niệm. Bạn cần phải làm trong sạch 
đức hạnh và phát triển lòng thuơng mến (từ), chia sẻ (bố 
thí), cảm thông (bi) để chuẩn bị cho việc thiền, ►ơ/ả/ pháp 
tốt nhất để làm sáng tỏ nimitta u mờ và vẫn đục là tu tập 
đức hạnh ngoài giờ thiền tập!. Đức hạnh của một thiền sinh 
là khá quan trọng cho việc thảnh công trong thiền định. 
[Chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại điều này nhu vậy cũng không 
thừa]. 


(■ Ngay cả khi nguời tu còn một chút ích kỷ thì tâm vẫn 
còn vẫn đục, và do vậy nimitta [hình ảnh phản chiếu của 
tâm] cũng sẽ còn u mờ, không đủ sáng tỏ. Và nếu không 
vuợt qua đuợc giai đoạn này thì không có đuờng nào để 
chứng đắc những tầng thiền định \jhana\ hay/và những tầng 
giác ngộ siêu thế cao hơn sau đó [bổn thánh quả]. Vì vậy, 
nếu có lý luận nào cho rằng những nguời tu thiền để chứng 
đắc giác ngộ theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy là ích 
kỷ, là tiểu nhuợc, hay ‘tiểu thừa’, thì lý luận đó thực đáng là 
buồn cuời!.) 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 303 


Nếu người tu có đức hạnh khá tốt trong đời sống hàng 
ngày, thì người đó hoàn toàn có thể làm sạch-sáng cái 
nimitta dơ bẩn xuất hiện trong lúc thiền tập. Thủ thuật là tập 
trung sự chú tâm vào ngay chính giữa tâm-điểm của nimitta 
đó. Dù cho những chỗ khác của nimitta bị u mờ và dơ bẩn, 
nhưng phần tâm-điểm của nimitta lúc nào cũng sáng nh ất và 
là phần trong sạch nhất. Tâm-điểm là phần “dễ nhất” so với 
những phần “khó xử” của một nimitta chưa-tốt. Khi người 
thiền tập trung sự chú tâm vào phần tâm-điểm của nimitta 
thì nó sẽ khểch tỏa ra, mở rộng ra, phồng ra như một bong 
bóng được bơm hơi, tạo thành một nỉmỉtta mới sáng tỏ hơn 
và thanh khiết hơn. Rồi người tu tiếp tục nhìn vào phần tâm- 
điểm sáng tỏ nhất của nimitta thứ hai, nó sẽ lại tiếp tục 
phồng to ra thành nimitta thứ ba càng sáng tỏ hơn và thanh 
khiết hơn nữa. Việc [thủ thuật] chú tâm nhìn vào tâm-điểm 
của nimitta sẽ hiệu dụng và làm sáng tỏ nó. Người tu cứ tiếp 
tục phương pháp này cho đến khi có được một nimitta tròn 
đầy nhất, sáng tỏ nhất, đẹp đẽ nhất. 

Trong khi đó trong đời thường, nhiều người lại luôn phát 
triển cái tâm luôn phê phán, bắt lỗi, moi móc, luôn tìm 
những điều sai quấy trong chuyện này chuyện nọ, luôn chấp 
nê lẫn nhau... thì những người đó hầu như không thể tìm 
thấy tâm-điểm của nimitta u mờ để mà chú tâm vào đó. Cái 
tâm luôn hay bắt lỗi, phê phán, kiến chấp thì không thể nào 
có thể làm ngơ hay bỏ qua những phần u mờ và dơ bẩn của 
nimitta để mà tập trung vào phần tâm-điểm tốt đẹp của nó. 
Điều này chứng minh một lần nữa: Những người có lối sống 
bất thiện về đạo đức trong đời sống của mình thì khó mà có 
thể tu tiến qua những bước thiền quan trọng này!. 



304 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Ngược lại, nếu bạn phát triển cái tâm đầy vị tha, không 
phê phán, không chấp nê—không quá khen, không quá chê, 
không cực đoan, mà giữ thái độ cân bằng, hài lòng, buông 
xả— thì không những bạn nhìn thấy được vẻ đẹp trong 
những lỗi lầm, mà bạn còn có thể nhìn thấy phần tâm-điểm 
đẹp đẽ của một nimitta u mờ và dơ bẩn. 

>~Điều căn bản và cần thiết là phải có-được một nimitta 
đẹp đẽ và sảng tỏ để nó mang người tu tiến vào tầng thiền 
định jhãna!. Đó là điều quyết định. Một nimitta u mờ và dơ 
bẩn thì giống như một chiếc xe cũ kỹ, có thể bị hư hỏng 
chết máy dọc đường trong chuyển đi. Nimitta u mờ, nếu 
không được làm sáng tỏ, thì sẽ biến mất rất nhanh sau chốc 
lát. 


► Vì vậy, nêu một người tu không thê làm sáng tỏ 
nimitta u mờ, thì người đó nên lập tức quay lại giai đoạn hơi 
thở đẹp, và tu tập thêm sức mạnh và năng lực ở giai đoạn 
đó. Khởi tạo thật nhiều yếu tố hỷ-lạc cùng với hơi thở. Nếu 
yếu tố hỷ-lạc được tràn đầy mạnh mẽ, thì lần sau khi nimitta 
xuất hiện, nó sẽ không bị u mờ mà rất sáng tỏ và đẹp đẽ. Để 
có hiệu dụng thấu đáo: người tu cần phải tu tập để làm sáng 
tỏ nimỉtta ngay từ giai đoạn hơi thở đẹp. 


Ôn Định Nimitta 

Khi nimitta là rất sáng ngời, thì nó cũng rất đẹp. Nó 
thường xuất hiện một cách kỳ diệu và lạ thường trong chiều 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 305 


sâu của vẻ đẹp, và tuyệt vời hơn bât cứ trải nghiệm nào bạn 
đã từng có truớc đó. Bất kỳ màu sắc nào của nimitta, thì 
màu sắc đó cũng ngàn lần “giàu” hơn, sâu sắc hơn, và đẹp 
thăm thẳm hơn bất cứ màu sắc nào mà bạn đã từng thấy 
bằng mắt thuờng truớc đó. Chính cái vẻ đẹp kỳ diệu siêu 
phàm đó đã “bắt lấy” sự chú tâm của bạn, và giúp duy trì 
đuợc sự chú tâm đó. Nimỉtta càng đẹp đẽ sáng tỏ kỳ diệu thì 
nó càng trở nên ổn định và không chớp nhảy hay biến mất. 
Vì vậy, một trong những cách ổn định và duy trì nimitta 
được lâu là cách làm cho nó sáng ngời!, nhu đã vừa nói 
trên. 

Tuy nhiên, có những nỉmỉtta sáng ngời nhung không có 
mặt đuợc lâu. Nó xuất hiện rất mạnh vào sự tỉnh giác của 
tâm cùng với yếu tổ hỷ-lạc mạnh mẽ, nhung nó không duy 
trì đuợc lâu, nó chỉ sáng lên rồi mất nhu một ánh sao xẹt 
trên bầu trời đêm quang đãng. Những nimitta này là rất 
mạnh, nhung thiểu sự ổn định. Để ổn định đuợc loại nimitta 
này, quan trọng phải biết rõ hai kẻ thù của nó chính là sự 
sợ-hãi và kích-động [trong tâm]. 

Trong hai kẻ thù đó, sự sợ hãi là thuờng xuyên hơn. 
Những nimitta này xuất hiện với cuờng độ sức mạnh và vẻ 
đẹp rất lớn lao lạ thuờng, cho nên nguời tu hay ‘cảm thấy’ 
sợ sệt. Sự sợ hãi hay thản thốt là điều tự nhiên khi một 
nguời nhìn thấy những gì quá lớn lao và quá lạ thuờng hơn 
bất cứ thứ gì mình có thể tuởng đuợc và có thể chịu đuợc. 
(Chẳng hạn, nimitta đẹp một cách “không chịu nổi”, vì nó 
quá lạ thuờng, quá kỳ diệu, quá ‘thiên đuờng’ và quá mạnh 
mẽ ngoài sức tuởng tuợng của nguời tu). 



306 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Sự trải nghiệm là quá lạ, và người tu thấy sợ, thấy bất an, 
vì quá bất ngờ. Giống như người tu bị chới với, mất hết 
kiểm soát. ►Và lúc này nếu bạn muốn, bạn chỉ cần dẹp bỏ 
cái “to” và tin tưởng vào “nỉmữto”!. Nỗi sợ chính là do 
người tu sợ mất đi phần cái “to” [tự ngã]. Điều này trở 
thành nguyên nhân báo động khi một nỉmỉtta hùng mạnh 
xuất hiện. Bạn chỉ cần mạnh dạn quăng mình vào niềm hạnh 
phúc siêu thế đó, sự sợ hãi mất cái “to” sẽ biến mất, chỉ còn 
lại cảm nhận của sự tự do giải thoát. 

Người nào đã từng học và thấu hiểu về lẽ thật vô-ngã 
(anatta) trong giáo lý của Đức Phật thì người đó sẽ dễ dàng 
vượt lên trên sự sợ hãi và chấp nhận nimitta. Họ đã thấu 
hiểu rằng mình chẳng có cái '"ta” nào cần bảo vệ, và do vậy 
dễ buông bỏ hơn, dễ tin tưởng vào tánh-không, và sẵn sàng 
hưởng thụ vẻ đẹp và sức mạnh một cách vô ngã và vô ngại. 
Làm như vậy thì nimitta sẽ ngụ lại và ổn định. Ngay cả một 
sự hiểu biết ở mức độ ‘học hiểu trí thức’ về sự vô ngã cũng 
giúp người tu vượt qua sự sợ hãi trong việc dẹp bỏ cái “to”. 
Đó chính là dẹp bỏ cái "người kiểm soát từ trong sâu thẳm” 
của tâm thức. Tuy nhiên, nếu ai chưa từng thấu hiểu hay 
công nhận về lẽ thật vô-ngã, thì người ấy có thể vượt qua 
nỗi sợ hãi này bằng sự nhận-thức sâu sắc về niềm [yếu tố] 
hỷ-lạc. 


(Tức là dùng một trong hai cách: (i) buông bỏ cái “to” 
nếu bạn có tri thức về lẽ thật vô-ngã; hoặc nếu không thì 
bạn có thể (ii) dùng sự cảm nhận thăng hoa tuyệt vời của 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 307 


niềm hỷ-lạc để đón nhận nimitta, để thiền tiến vào trạng thái 
tầng thiền định.) 

Ví dụ về đứa trẻ con trong hồ bơi sẽ minh họa thêm cho 
cách thứ hai này. Một đứa trẻ con còn đang học đi khi nhìn 
thấy hồ bơi thì sợ ngay. Môi trường nước này lập tức đe dọa 
sự an toàn của nó (theo bản năng), mặc dù cha mẹ nó đã 
mặc áo phao cho nó. Chúng sợ không thể kiểm soát được 
mình trong môi trường chất lỏng lạ hoắc đó. Nó đưa một 
ngón chân xuống hồ và rút lên lại ngay. Nó thấy không sao, 
và tiếp tục nhúng hai hay ba ngón chân, và lần này để lâu 
hơn một chút. Nó thấy an toàn. Nên sau đó nhúng hết bàn 
chân xuống nước, rồi cả chân. Khi nó đã tự tin, hồ bơi trở 
thành một chỗ hứa hẹn những điều thú vị cho nó, sự suy 
đoán này làm nó vượt qua sợ hãi. Đứa trẻ nhảy ùm xuống 
hồ nước và chìm ngập và nổi lên. Từ lúc trải nghiệm niềm 
khoái trá đó, nó luôn mạnh dạn và luôn muốn chảy ùm vào 
làn nước khoái trá đó. Cha mẹ nó khó mà kêu nó rời khỏi hồ 
bơi để đi về!. 


Tương tự vậy, người tu thấy sợ hãi khi một nimitta mạnh 
mẽ xuất hiện, người tu chỉ biết “trân mình” nhìn nó trong 
một khoảnh khắc nào đó. Rồi người tu suy xét cảm giác đó 
như thế nào. Tạm thời chỉ cho rằng nó là chỉ là tuyệt vời, 
mặc dù đích thực nó còn trên cả tuyệt vời. Rồi lần sau người 
tu sẽ ở lâu hơn với nimitta, và cảm thấy tốt hơn. Bằng 
phương pháp suy xét và tăng dần cảm giác tốt hơn mỗi lần, 
niềm tin tưởng sẽ trở nên mạnh hơn, cùng với sự dự đoán 
(biết trước) về niềm hỷ-lạc sẽ tràn đầy khi nimitta tái hiện, 
lúc đó người tu sẽ càng tự tin và phấn khởi nhảy ngay vào 



308 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


và châp nhận nó hoàn toàn. Đó là bước quan trọng bạn vượt 
qua sợ hãi để chấp nhận nimitta phi thường. 

Còn một cách nữa để vượt qua sự sợ hãi, nhất là khi sự 
sợ hãi không quá lớn, đó là cách bàn giao sự kiểm soát. Cứ 
như thể bạn đã là người kiểm soát từ đầu trong thiền tập, 
đến lúc này bạn bàn giao quyền kiểm soát cho nimitta. Như 
tôi đã nói trong Chương 7, người tu có thể hình dung sự 
chuyển giao chìa khóa cho nimitta mạnh mẽ đó, giống như 
cách đưa chìa khóa xe cho người bạn thân, và ngồi yên tin 
tưởng bạn mình điều khiển chiếc xe. Cách chuyển giao lòng 
tin như vậy thường tạo ra sự ổn định dài lâu của nimitta, và 
làm nó càng thêm sâu sắc. 

Ngay tại đây, người tu rút hết lòng tin khỏi cái '"người 
làm”, và đặt hết lòng tin đó vào "người biết”. Đây chính là 
chủ đề cốt yếu của tất cả tiến trình thiền tập. Người tu tu tập 
từ lúc ban đầu để có được sự chú tâm tỉnh giác một cách thụ 
động và vô tư, đó là: khả năng ý thức và thấy biết một cách 
rõ ràng về đối tượng chú tâm mà không hề can thiệp vào nó. 
Năng lượng cùng với niềm tin chỉ được đổ dồn hết vào sự 
chánh niệm, không dính vào hành vi tạo tác nào nữa. Khi 
bạn tu tập để quan sát một đối tượng bình thường [như hơi 
thở] mà không hề can thiệp gì vào nó, thì sự tỉnh giác một 
cách thụ động của bạn sẽ bị thách thức bởi (những) đổi 
tượng quyến rũ hơn [như hơi thở đẹp]. Nếu bạn qua được 
bài kiểm tra này, tức là chấp nhận hơi thở đẹp một cách thụ 
động và vô tư, thì thử thách tột cùng nhất của sự tỉnh giác 
thụ động sẽ là nimitta. Nếu bạn không giữ được sự tỉnh giác 
một cách thụ động và ‘vô vi’ khi nhìn thấy nimitta lạ 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 309 


thường, thì coi như bạn đã không qua được bài thi, và bạn 
phải quay trở lại giai đoạn hơi thở đẹp để tu tập lại giai 
đoạn '^duy trì sự tỉnh giác vào hơi thở đẹp” đó. Khi bạn 
càng thiền tập nhiều, bạn càng học được cách chánh niệm 
một cách hùng mạnh trong khi buông bỏ hết mọi hành vi 
[sự làm, sự tạo tác, ý hành]. Khi kỹ năng này đã được hoàn 
thiện, bạn dễ dàng vượt qua bài thi cuối cùng và ổn định 
nimitta bằng sự tỉnh giác hoàn hảo một cách thụ động. 

ở đây, chúng ta áp dụng lại ví dụ về tấm gương soi. Khi 
bạn nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, và hình ảnh có 
động đậy là do bạn động đậy. Nếu bạn cố ổn định hình ảnh 
trong gương bằng cách cổ giữ yên chiếc gương thì điều đó 
là vô dụng. Thực tế, nếu bạn làm kiểu đó thì hình ảnh trong 
gương thậm chí còn động đậy nhiều hơn. Hình ảnh trong 
gương động đậy là do người soi động đậy chứ không phải 
chiếc gương. Vì vậy, chỉ khi người soi giữ yên và tĩnh tại, 
thì hình ảnh trong gương mới tĩnh tại. 

Nimitta là hình ảnh phản chiếu của 'Hâm” [là hình ảnh 
của "cái biết”, "người biết”]. Khi hình ảnh phản chiếu 
[nimitta] động đậy, thì nếu bạn cổ giữ yên hình ảnh nỉmitta 
để nó ổn định thì đó là việc làm vô dụng. Nimitta động đậy 
là do cái đang quan sát nimỉtta [tức là tâm] đang động đậy. 
(Tâm động thì hình ảnh của nó động. Tâm động thì nỉmỉtta 
phải động). Khi bạn đã hiểu được nguyên nhân này, bạn chỉ 
tập trung vào tâm [người biết, cái biết] để giữ yên cho tâm 
tĩnh tại. Khi tâm [cái biết, người biết] không động đậy nữa, 
thì hình ảnh phản chiếu của nó [nimitta] cũng tĩnh tại. 



310 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Một kẻ thù khác làm cho nỉmitta không được ôn định là 
sự phấn khích hay sự quá vui sướng, đó là trạng thái mà ta 
hay thốt lên “ỡ/” một cách thản thốt. Khi một người thiền 
tập thành công và điều kỳ diệu xảy ra, thì người thiền rất 
phấn khích, đặc biệt là khi nimitta lạ thường xuất hiện lần 
đầu tiên, tỏa sáng hcm cả mặt trời và đẹp không chịu nổi, 
hơn tất cả mọi nét đẹp các bông hoa!. Vì lẽ đó, tâm mừng 
reo lên “ỡ.'”, điều đó thường xảy ra với bất cứ ai. Không 
may là, khi tâm người tu bị phấn khích và hân hoan nhu 
vậy, nimitta lại biến mất, và phải mất một thời gian lâu mới 
quay lại. (Tâm động, tâm còn xúc động, nimitta biến mất). 
Để tránh điều không may này, người tu nên ghi nhớ hình 
ảnh hồ nước tĩnh lặng trong ví dụ nổi tiếng của thiền sư 
Ajahn Chah mà tôi đã có dịp mô tả chi tiết trong Chương 7. 

Trong ví dụ này, hồ nước trong rừng tượng trưng cho cái 
tâm, và người tu ngồi bên cạnh hồ tượng trưng cho sự chánh 
niệm. Khi sự chánh niệm là tĩnh tại, không động thì những 
con thú rừng, tượng trưng cho hơi thở đẹp và niềm hỷ-lạc, 
sẽ bước ra khỏi rừng, xuất hiện thản nhiên bên cạnh sự 
chánh niệm đang ngồi bên hồ. Sự chánh niệm phải thực sự 
tĩnh lặng. Nếu làm được vậy, sau khi hơi thở đẹp và niềm 
hỷ-lạc đã làm xong việc của nó trong tâm, thì cái nỉmỉtta 
đẹp và nhút nhát sẽ từ từ hòa vào cuộc chơi trong tâm. 
(Giống như những con thú từ từ bước ra dạo chơi, uổng 
nước, tắm táp ngay sát bên người thiền tĩnh lặng, bất động). 
Nhưng nếu nimitta cảm nhận được '"người biếr [tức tâm] 
đang phấn khích và "Ôr\ thì nó sẽ biến mất ngay, rất lâu 
mới hiển hiện trở lại. (Giống như một con thú rừng nhút 
nhát chỉ cần nhìn thấy ánh mắt người thiền động đậy hay 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 311 


thích thú nhìn nó, nó sẽ lập tức chạy biên ngay vào rừng, và 
lâu lắm sau này nó mới dám trở lại bờ hồ.) 

Vì vậy, bài học ở đây là, khi có một nimitta đẹp đẽ và 
mạnh mẽ xuất hiện, hãy quan sát nó bằng một sự tĩ nh tại 
của ngài Ajahn Chah, ngồi yên và tuyệt đối bất động bên hồ 
nuớc trong rừng. Rồi nguời thiền cứ ngồi quan sát cái 
nimitta lạ thuờng và kỳ diệu đó, và cứ thụ huởng trong tâm 
càng lâu càng tốt, cho đến khi nó đã sẵn sàng mang nguời 
thiền tiến vào tầng thiền định jhãna. 


Tiên Vào Tâng Thiên Định Jhana 

► Khi nimitta đã ổn định và chiếu sáng rạng ngời, thì 
nguời thiền đang đứng ngay cổng buớc vào tầng thiền định 
jhãna. Bạn nên tu tập bản thân kiên nhẫn chờ đợi ngay 
nguỡng cửa này, duy trì sự tĩnh tại và sự vô-vi cho đến khi 
những nguyên nhân hoặc điều kiện [nhân hoặc duyên] chín 
muồi cho việc chuyển hóa vào jhãna. Ngay giai đoạn quan 
trọng này, nhiều thiền sinh vẫn còn phạm sai lầm, họ làm 
nhiễu tiến trình bằng cách “lén nh ìn” phần rìa của nimitta. 
(Nguyên lý nghiêm ngặt là phải tập trung sự quan sát vào 
phần tâm-điểm của nimittal). Tại sao có chuyện này? 

Tại vì: khi nimitta đã sáng tỏ và ổn định, nguời tu có thể 
tò mò muốn nhìn quanh xem hình hài dáng vẻ của nó ra sao. 
Tròn hay bầu dục?. Xung quanh có rõ rệt hay khó tả?. Nó to 
hay nhỏ?. Nhung ngay khi nguời tu vừa rời khỏi tâm-điểm 
nimitta và nhìn xung quanh thì sự chánh niệm mất ngay sự 



312 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


hợp-nhât của tâm [tâm nhât điêm]. (Giông như bạn vừa nhìn 
qua cái mõ hay đầu của con chim, thì bạn đã không còn 
nhắm vào một tiêu-điểm là con mắt của chim, như trong ví 
dụ ở Chương trước.) 

Cái phần ngoài tâm điểm [của nimitta] là thuộc về sự đối 
đãi nhị nguyên, bạn còn ‘nghĩ’ về bên trong-bên ngoài. Và 
đối đãi nhị nguyên là ngược lại với sự nhất-điểm của tâm 
[tâm nhất điểm]. Nếu người tu nhìn ra phần ngoài rìa của 
nimitta, thì nimitta sẽ bị dao động ngay, và nó có thể biển 
mất lập tức. (Tâm động vì nhìn ra ngoài, nên không còn sự 
hợp-nhất; do vậy nimitta động theo, nên biến mất). ►Người 
tu phải luôn luôn và luôn luôn tập trung sự chánh niệm vào 
ngay giữa tâm-điểm của nimitta, không dính đến phần rìa, 
cho đến khi nào sự nhận thức về đối đãi trong-ngoài biến 
mất, trở thành sự bất nhị của một cái tâm nhất-điểm. 

Tương tự vậy, khi người tu cổ gắng mở rộng hoặc thu 
hẹp nimitta, thì người tu đã cũng đang làm mất đi tâm nhất- 
điểm. Phóng lớn hay thu nhỏ nimitta liên quan đến khái 
niệm kích cỡ, và liên quan đến sự để ý đến phần rìa của 
nimitta và khoảng trống bên ngoài rìa của nó. Như vậy thì 
người tu lại rơi vào cái bẫy của so sánh nhị nguyên, và mất 
đi trạng thái nhất-điểm của tâm. Việc cổ mở rộng hay thu 
hẹp nỉmỉtta là hành vi không lợi lạc. 

Vì vậy, khi nimitta ổn định và sáng tỏ, bạn cần phải kiên 
nhẫn. Đừng động. Người tu đang xây dựng những yếu tố 
của jhãna, như yếu tố hỷ-lạc và tâm-nhất-điểm. Khi những 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘SIS 


yếu tố này được xây dựng đủ mạnh, chúng sẽ tự động 
chuyển hóa tâm vào trạng thái tầng thiền định jhãna. 


Một đoạn trong các bài kinh rất thường được trích dẫn 
để diễn tả về cái tâm lúc này. Nhưng thực ra nó cũng 
thường được trích dẫn để diễn tả chung chung về sự tồn tại 
của cái “chân-tâm”. Đoạn này nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh 
(Angutara Nikayà)}^ 

"Này các Tỳ kheo, tâm này là sáng tỏ, nhưng nó bị 
làm hư hỏng bởi những ô nhiễm ngẫu nhiên từ bên 
ngoài. Một kẻ phàm phu không được chỉ dạy không 
hiểu được điều này đúng như nó là. Vì vậy, đổi với 
người ẩy, không có sự tu dưỡng tâm. 

"Này các Tỳ kheo, tâm này là sáng tỏ, nhưng nó 
không bị dính những ô nhiễm ngẫu nhiên từ bên 
ngoài. Một thánh đệ tử được chỉ dạy hiểu được điều 
này đúng như nó là. Vì vậy, đổi với người ẩy, có sự tu 
dưỡng tâm." (AN 1,6,1-2) 

ở giai đoạn hơi thở đẹp và nimitta ổn định, nimitta rất là 
chiểu sáng và sáng tỏ một cách tuyệt vời. Và nimitta, như đã 
giải thích trước, là hình ảnh của tâm. Khi người tu trải 
nghiệm một nỉmỉtta như vậy, thì người tu nhận thức được 
nó chính là cái tâm sáng tỏ (chiếu sáng) như đã được miêu 


[ở đây, tôi trích từ bản dịch Tăng Chi Bộ Kinh của đại trưởng lão 
Nyanaponika và ngài Bhikkhu Bodhi (Nxb Walnut Creek, CA: Altamira 
Press, 1999), trang 36.] 



314 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


tả bởi Phật trong đoạn kinh nói trên của Tăng Chỉ Bộ Kỉnh. 
Tâm là sáng tỏ và chiếu sáng bởi vì nó đã không còn bị dính 
những “ô nhiễm từ bên ngoài”, tức là năm chướng ngại. 
Vậy thì người tu hiểu được nimitta này—chính là cái tâm 
sáng tỏ không còn dính năm chướng ngại—là ngưỡng cửa 
tiến vào tầng thiền định jhãna, và như vậy người tu hiểu 
được sự “phát triển tâm” hay “tu thiền” có nghĩa là gì. 

Khi nimitta chiếu sáng và ổn định, năng lượng của nó 
tăng tích sau từng khoảng khắc. Giống như sự thanh bình cứ 
tích tăng dần lên sau từng giây khắc, thanh bình trên thanh 
bình, bình an hơn và bình an hơn, cho đến khi sự bình an trở 
thành lớn lao!. Khi sự bình-an trở thảnh lớn lao, sự hỷ-lạc 
cũng lớn lao, và nimitta càng tăng sự sáng tỏ. ►Vén người 
tu giữ được sự nhẩt-điểm của tâm bằng cách chú tâm vào 
ngay tâm-điểm của nimitta, thì năng lượng sẽ đạt đến mức 
độ “đỉnh đích” của nó. Người tu sẽ cảm giác như thể cái 
“người biếc đã bị cuốn hút vào trong nimitta, người tu đang 
chìm vào niềm hạnh phúc huy hoàng nhất. Nói cách khác, 
người tu cảm giác nimitta đến gần cho đến khi nó bao trùm 
lấy “người biếc, như nuốt chửng “người biếc vào trong 
niềm ngây ngất mênh mông như vũ trụ. Lúc đó, người tu 
đang tiến vào tầng thiền định jhãna!. 


Jhana Yo-Yo 

Một số trường hợp khác xảy ra với các thiền sinh chưa 
kinh nghiệm. Khi họ chìm đắm vào một nimitta, họ lập tức 
bị dội ra lại ra ngoài. Tôi thường gọi đây là dạng “tầng thiền 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘315 


yô-yô”, đặt tên theo con yô-yô trò choi của trẻ con. Nó 
không phải là tầng thiền định thực sự bởi vì nó không có 
mặt đủ lâu, mặc dù nó rất gần kề. Kẻ thù chính ở đây, theo 
sự nhận định của tôi, chính là sự phấn-khích, nó gây cho sự 
chánh niệm dội ngược ra khỏi jhãna. Phản ứng như vậy 
cũng là lẽ thường khi người tu đang chìm đắm vào nimitta, 
bởi vì người ấy bắt gặp một niềm hỷ-lạc quá lớn lao khác xa 
những gì mình có thể tưởng tượng được. Bạn có thể có 
những sự khoái lạc lớn nhất trong đời sống bình thường, ví 
dụ như đỉnh cao nhất của sự thành đạt, quán quân của thế 
giới, hoặc khoái lạc của tính dục, nhưng bây giờ bạn biết 
những thứ đỉnh cao đó cũng không thể nào so sánh được với 
thứ khoái lạc ngây ngất của trạng thái tầng thiền định jhãna. 
Ngay cả sau khi rơi vào tầng thiền yô-yô không-ổn-định 
này, một người tu thường mừng rỡ đến rơi nước mắt, những 
giọt nước mắt của niềm hạnh phúc tuyệt diệu, và cảm nhận 
đó sẽ còn mãi trong suốt cuộc đời của họ. Điều này là dễ 
hiểu đối với những thiền sinh mới lần đầu trải nghiệm tầng 
thiền yô-yô. Sau cùng, cần phải tu tập nhiều hơn nữa để có 
thể nắm giữ và duy trì niềm hạnh phúc lớn lao đó. Và cũng 
cần phải có được thêm nhiều trí tuệ để buông-bỏ niềm phấn- 
khích (nguyên nhân làm động tâm), và rồi người tu có thể 
thực thụ chứng đắc được những phần thưởng tuyệt vời nhất 
của con đường tu tập tâm linh của mình. 

Thực ra, “tầng thiền yô-yô” là 99%, và chỉ còn một phần 
trăm nữa, và bạn đang đứng cận kề với sự chứng đắc tầng 
thiền định jhãna, chỉ còn thiếu sót một chút, nên bị dội lại ở 
bước đầu cận-định. Và ngay cả như vậy, “tầng thiền yô-yô” 
cũng gần như là tầng thiền thực. Lúc này, người tu gặp được 



316 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


một niềm hạnh phúc (lạc) và niềm hân hoan (hỷ) rất lớn. Nó 
làm cho bạn cảm giác bay cao như khí cầu trong nhiều giờ, 
không còn để ý gì đến thế sự, và với rất nhiều năng lượng 
nên nó không thể làm bạn buồn ngủ, mà nó luôn tâm bạn 
tươi mới. Trải nghiệm này là cao tột và kỳ diệu nhất trong 
cuộc đời. Nó thay đổi bạn từ đây. 

Bằng cách tu tập thêm và suy xét khôn khéo về kinh 
nghiệm này, thì người tu có thể tiếp tục đắm chìm bản thân 
mình vào nimitta, hoặc để nimitta bao trùm lấy mình, và 
không còn bị dội ra nữa. Nếu bạn nhảy vào jhãna và không 
còn bị “dội” ra nữa, thì bạn đã chứng đắc cảnh giới tầng 
thiền định jhãna. 



_ > _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘SI? 


Chương 11 

NHỮNG TÀNG THIỀN ĐỊNH JHẴNA - 

(III): 

CHÂN PHÚC VƯỢT TRÊN CHÂN PHÚC 

VƯỢT TRÊN CHÂN PHÚC... 


Những Đặc Điêm Chính 
Của Tất Cả Các Tầng Thiền Định ựhãnà) 

Ngay sau giây khắc tiến vào một tầng thiền định jhãna, 
người tu không còn sự điều khiển nữa. Người tu không còn 
ra lệnh, không còn chỉ thị, không còn ý chí, không còn điều 
khiển như bản năng vẫn luôn luôn làm vậy trong đời. Khi ý 
muốn kiểm soát đã biến mất, thì cái “tôi muốn” toan tính 
hay giàn xếp tương lai nào đó cũng biến mất. Bởi vì khái 
niệm về thời gian cũng không còn trong trạng thái jhãna, 
cho nên câu hỏi phổ biến nhất xảy ra trong từng giây khắc 
của tâm trong suốt kiếp người “Ja sẽ làm gì tiếp?"' cũng 
không thể khởi sinh. Người tu thậm chí không thể quyết 
định khi nào thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền định.^^ Đây 
là trạng thái tuyệt đối vắng mặt ý chí, và vắng mặt cả thứ 
phái sinh của nó là yếu tố thời gian; chính điều này tạo ra sự 
ổn định phi-thời-gian của những tầng thiền định jhãna, và 


Người thiền chỉ thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền định jhãna vào một thời 
điếm nào đó, tức là sau một khoảng thời gian nào đó, mà người ấy đã định 
trước ữong tâm trước khi nhập thiền. 



318 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


cho phép nó duy trì một khoảng thời gian của chân hạnh 
phúc, chẳng hạn trong nhiều giờ. 

Nhờ trạng thái nhất-điểm tuyệt vời của tâm và sự chú 
tâm cố định, nguời thiền không còn năng lực nhìn nhận khi 
đang ở trong jhãna. Sự hiểu biết thì dựa vào so sánh—về 
cái này với cái kia, đây với đó, lúc này lúc nọ, dài ngắn, tốt 
xấu... Nhung trong trạng thái tầng thiền định jhãna, tất cả 
những gì bạn nhận thức đuợc chỉ là một niềm chân phúc an 
lạc bao trùm, bất động, và bất nhị. Không còn yếu tố so 
sảnh đối đãi nào nữa, nên không có chỗ để khởi sinh sự 
nhìn-nhận nào theo bất cứ kiểu gì. Ví dụ nhu câu đố lắp 
hình. Bạn nhìn một bức hình của một vật thể quen thuộc 
theo một góc nhìn lạ nào đó, bạn rất khó đoán ra đó là vật gì 
nếu không đuợc nhìn theo những gốc đa chiều khác. Khi sự 
nhìn-nhận đã bị mất, sự hiểu biết thông thuờng cũng biến 
mất. Vì vậy, trong trạng thái jhãna, không những cảm nhận 
về thời gian không còn, mà sự hiểu biết về điều gì đang diễn 
ra cũng không còn. Trong đó, nguời tu thậm chí cũng không 
biết mình đang ở trong tầng thiền định nào. Tất cả những gì 
nguời tu biết đuợc lúc này là niềm hạnh phúc rất lớn và kỳ 
diệu, bất biến đổi, và nó kéo dài trong một khoảng thời gian 
mà nguời tu không biết đuợc. 

Mặc dù không còn sự hiểu biết trong trạng thái jhãna, 
nhung nguời tu chắc chắc không phải đang ở trong trạng 
thái hôn mê. Sự tỉnh giác chánh niệm của nguời tu lúc này 
đuợc gia tăng rất lớn đến một mức độ sắc bén không thể tả 
đuợc. Nguời tu tỉnh giác một cách cực kỳ. Chỉ có sự chánh 
niệm là không động. Nó như đóng băng. Và sự tĩnh tại của 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •319 


Sự chánh niệm siêu-mạnh, là sự hợp nhât hoàn hảo của sự 
tỉnh giác, giúp cho trạng thái tầng thiền định jhãna được trải 
nghiệm hoàn toàn khác với những gì người tu đã từng biết. 
Đây không phải là trạng thái vô thức hay bất tỉnh. Đây là 
thức bất-nhị, là thức nhất-nguyên. Tất cả những gì nó biết là 
một thứ, và thứ đó là niềm hạnh phúc phi-thời-gian, niềm 
chân phúc bất động. 

Sau đó, khi người thiền đã thoát ra khỏi trạng thái jhãna, 
sự hợp nhất hoàn toàn đó của tâm (thức) lại tan ra. Rồi vì sự 
yếu dần đi của tâm nhất-điểm, sự nhìn-nhận lại khởi lên trở 
lại, và tâm lại có thể chuyển động trở lại. Tâm đã lấy lại chỗ 
trống cần có để rồi lại so sánh, hiểu biết, nhìn nhận như 
thường. Thức bình thường đã khởi đầu trở lại. 

Sau khi thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền định, người 
thiền cần nên tu tập sự nhìn lại [suy xét lại, quán chiếu lại] 
những gì đã diễn ra trong tầng thiền định jhãna. Những tầng 
thiền định là những sự kiện rất hùng mạnh nên chúng luôn 
để lại những ký ức không thể xóa nhòa trong bộ nhớ của 
người thiền. Nói đúng hơn, người thiền sẽ không bao giờ 
quên chúng cho đến cuối cuộc đời. Người thiền có thể hồi 
nhớ lại chúng một cách dễ dàng và hoàn hảo. Người thiền 
hiểu biết rõ rệt những chi tiết của những gì đã diễn ra trong 
trạng thái jhãna, và người thiền biết rõ đó là loại tầng thiền 
định jhãna nào. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là những dữ 
liệu thông tin có được từ việc suy xét lại một tầng thiền định 
jhãna sẽ tạo ra cơ sở cho trí tuệ minh sát, giúp dẫn dẳt đến 


sự giác ngộ!. 



320 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Một đặc tính lạ có thê phân biệt được trạng thái jhãna 
với tất cả những trạng thái khác là trong trạng thái jhãna, tất 
cả năm giác quan đều hoàn toàn tắt bặt. Người thiền không 
còn thấy, nghe, ngửi, nếm, hay cảm giác chạm xúc nào nữa. 
Người thiền không còn nghe tiếng quạ kêu ngoài vườn hay 
tiếng ho của người đứng gần bên cạnh. Ngay cả có tiếng 
sấm nổ vang trên đầu, người thiền cũng không nghe được 
nếu người đó đang ở trong trạng thái tầng thiền định jhãna. 
Nếu có ai đến vỗ vai, hay kéo dậy, hay xô ngã mình, thì 
người thiền cũng không hay biết nếu đang đăng nhập ở 
trong tầng thiền định jhãna. Tâm ở trong trạng thái jhãna 
cũng đã hoàn toàn tách hẳn khỏi năm giác quan, và năm 
giác quan cũng không thể nào tiếp xúc với tâm lúc này. 

Một Phật tử tại gia đã từng kể với tôi trong một dịp hoàn 
toàn tình cờ, về chuyện anh ta rơi vào trạng thái tầng thiền 
định jhãna khi đang thiền ở nhà. Vợ anh ta tưởng chồng 
mình đã chết, và gọi xe cứu thương. Anh ta được chở đến 
nhà thương trong tiếng còi hụ liên tục của xe cứu thương. 
Không thấy nhịp tim đập trên máy điện tâm đồ. Không thấy 
não hoạt động trên điện não đồ. Bác sĩ phải dùng máy thử 
rung tim để kích hoạt tim của anh ta. Ngay cả khi cơ thể anh 
ta giựt giãy lên xuống trên giường bệnh theo mỗi luồng điện 
chích vào, anh ta vẫn không cảm giác gì. Khi anh ta thoát ra 
khỏi tầng thiền định trong phòng cấp cứu, hoàn toàn khỏe 
mạnh, anh ta chẳng biết tại sao anh ta lại nằm trong nhà 


Trong thực tế, âm thanh có thể phá nhiễu trạng thái tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất Thiền), nhưng khi người thiền thực sự nhận thức âm thanh, thì lập tức 
người đó không còn ở trong trạng thái Nhất Thiền đó nữa. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 321 


thương, không hề biết gì về xe cấp cứu hay tiếng còi hụ, 
không hề biết gì về việc mình bị chích điện kích hoạt tim. 
Trong suốt thời gian dài anh ta nhập vào trạng thái thiền 
định jhãna, anh ta chỉ hoàn toàn tỉnh giác về niềm hạnh 
phúc của tầng thiền định mà thôi. Đây là một ví dụ rõ rệt 
nhất về sự thật là năm giác quan của người thiền hoàn toàn 
tắt bặt trong thời gian người ấy chứng nhập vào trạng thái 
tầng thiền định jhãna. 


■ Tóm Tắt: 

Những Đặc Điểm Chính 
Của Tất Cả Các Tầng Thiền Định 

Bạn cần nên hiểu rõ rằng khi một người tu đang ở trong 
trạng thái một tầng thiền định, thì: 


1. Không còn khả năng có mặt ý nghĩ hay tư duy; 

2. Không còn tiến trình quyết định; 

3. Không còn nhận thức về thời gian; 

4. Tâm thức là hợp nhất, bất nhị, không còn so sánh đối 
đãi cho nên cũng không còn sự hiểu biết thông 
thường; 

5. Người thiền rất rất tỉ nh giác, nhưng chỉ biết về mỗi 
trạng thái hạnh phúc bất động của tầng thiền định; 

6. Năm giác quan đã hoàn toàn tắt bặt, và chỉ còn duy 
nhất giác quan thứ sáu còn hoạt động. Đó là tâm. 





322 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Đây là những đặc điêm chung của những tâng thiên định 
jhãna. Vì vậy, trong quá trình thiền định thâm sâu, nếu 
người thiền vẫn còn ý thức thắc mắc rằng “đây có phải là 
tầng thiền định jhãna hay không?”, thì chắc chắn đó không 
phải!. Nếu người tu đã thực sự chứng nhập vào trạng thái 
thiền định thì chắc chắc không còn sự suy nghĩ như vậy 
được. 

► Những đặc điểm này chỉ được nhận biết khi người 
thiền đã thoát ra khỏi tầng thiền định jhãna, rồi dùng sự 
chánh niệm để xem xét lại [suy xét lại, quán chiếu lại] các 
tính chất của tầng thiền định jhãna, ngay sau khi tâm đã 
khởi động trở lại [cùng với những giác quan, hiểu biết, nhìn 
nhận, và sự nhận thức]. 



_ > _ _ _ _ 

Thiên sư Ájahn Brahm • 323 


Tầng Thiền Định Thử Nhất 

{Nhất Thiền) 


Vitakka và Vicara [Tâm và Tứ\ 

Tất cả các tầng thiền định là những trạng thái của niềm 
hạnh phúc bất động, hầu hết là vậy. Tuy nhiên, trong jhãna 
thứ nhất [Nhất Thiền] thì vẫn còn một số chuyển động có 
thể nhận thấy đuợc. Tôi gọi những chuyển động này là sự 
“nhấp-nhá” của Nhất Thiền. Nguời thiền tỉnh giác về niềm 
chân phúc thật lớn lao và mạnh mẽ đến nỗi nó trấn áp hoàn 
toàn phần “tự ngã” vốn luôn tham muốn và luôn tạo tác đủ 
mọi thứ. Trong trạng thái tầng thiền định, nguời thiền giống 
nhu đang ở trong chế độ lái tự động đích thực, không còn 
“cảm nhận điều khiển” nữa. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc 
thục sụ là quá ngon lành cho nên nó khởi tạo ra một ít hoi 
huớng của tham muốn, muốn nắm giữ [niềm hạnh phúc quá 
ngon lành đó]. Tâm nắm giữ niềm chân phúc đó một cách tự 
nhiên. Bởi vì niềm hạnh phúc kỳ diệu của trạng thái Nhất 
Thiền đuợc tạo ra bằng sự buông bỏ, cho nên một chút tham 
chấp [nắm giữ] không cố ý như vậy cũng làm suy yếu niềm 
hạnh phúc. Rồi khi thấy niềm hạnh phúc bị gia giảm, tâm tự 
động buông bỏ ngay sụ nắm giữ của mình, và niềm hạnh 
phúc lại tăng mạnh trở lại. Rồi tâm lại nắm giữ, như lẽ trên, 
và rồi lại buông bỏ. Cái chuyển động vi tế không cố ý này 
làm khởi sinh những cái “chớp-nhá” mà chúng ta thuờng 
gọi là vittaka (tầm) và vicara (tứ) trong tầng thiền định thứ 
nhất. 


324 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tiến trình này có thể được nhận thức bằng một cách 
khác. Khi niềm hạnh phúc suy yếu do sự có sự nắm giữ vô 
tình, có vẻ như sự chánh niệm đã xê dịch khỏi khỏi yếu tố 
hạnh-phúc vậy. Khi nhận thấy điều đó, tâm tự động buông 
bỏ, và ngay khi đó sự chánh niệm được kéo về lại với yếu tố 
hạnh-phúc. Sự chuyển dịch tới lui này là cách diễn tả thứ 
hai về sự “chớp-nhá” nói trên. 

Sự chớp-nhá tới lui này được gọi là vitakka và vicara. 
Hai thứ này là hai trong năm yếu tố của Nhất Thiền. Trước 
giờ thường được gọi là tầm và tứ (HV). Vitakka là chuyển 
động tự động về lại yểu tố hạnh-phúc; nó tìm (tầm) lại niềm 
hạnh phúc tròn đầy nguyên chất của Nhất Thiền. Còn 
Vicara là sự nắm giữ, tham chấp, hay “bu dính” (tứ) một 
cách vô tình vào niềm hạnh phúc kỳ diệu đó. (Kiểu như một 
anh chàng tìm (tầm) chọn được một người quen rất ưng ý, 
và sau đó anh ta cứ gặp gỡ, ở gần, bu dính, tình tứ (tứ) với 
người đó). 

Một sổ người sư thầy và học giả vẫn thường giảng giải 
vitakka như là tưởng khởi đầu"’’ [tư tưởng áp dụng], và 
vicara như là “tư tưởng duy trr. Trong nhiều sách vở khác, 
hai thứ này vẫn thường được gọi như những dạng ý nghĩ 
hay tư tưởng, nhưng chắc có lẽ họ muốn chỉ về một ý nghĩa 
nào đó của chữ “ý nghT’ hay “tư tưởng” đó; chứ chắn chắn 
không phải là ý nghĩ hay tư tưởng nào cả. Bởi vì trong trạng 
thái tầng thiền định jhãna rất tinh tế và thanh khiết như vậy 
thì không thể nào còn những thứ thô tế như ý nghĩ hay tư 
tưởng. Thực tế, sự suy nghĩ đã ngừng từ rất lâu trước khi 
người thiền chứng đắc [chứng nhập] vào một tầng thiền 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 325 


định. Trong tâng thiên định jhãna, vitakka và vicara đêu là 
vô ngôn, nên không thể được coi là ý nghĩ. Vitakka là sự 
chuyển động vô ngôn của tâm về lại yếu tố hạnh-phúc. Nó 
tìm (tầm) lại ngay niềm hạnh phúc, chỉ điểm niềm hạnh 
phúc. Vicara là sự chuyển động vô ngôn của tâm để nắm 
giữ (bu dính, duy trì) vào niềm hạnh phúc đó. Chỉ có bên 
ngoài trạng thái tầng thiền định jhãna thì những sự chuyển 
động đó của tâm thường tạo ra ý nghĩ, và nhiều lúc là lời 
nói. Nhưng bên trong trạng thái thiền định jhãna, vitakka và 
vicara là rất tinh tế, không thể tạo ra bất kỳ ý nghĩ thô tế 
nào như vậy. Tất cả những gì vitakka và vicara có thể làm là 
dịch chuyển sự chánh niệm về lại yếu tố hạnh-phúc và giữ 
[duy trì] sự chánh niệm ở đó. 


Sự Hợp Nhât Của Tâm 
{Ekaggatã) 

Yếu tố thứ ba của Nhất Thiền là sự hợp-nhất của tâm, 
cũng thường được gọi là trạng thái nhất-điểm {ekaggatã) 
của tâm. 

(Trước nhất, định nghĩa ekaggatã'"’ là sự hợp-nhất của 
tâm vào một đối tượng duy nhất. Đó là trạng thái, là khả 
năng, là biểu hiện “tập trung vào duy nhất một đối tượng” 
của tâm. Nói cách khác, đó là trạng thái tâm chỉ hội tụ vào 
một nhất-điểm). 



326 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Sự hợp nhất [sự nhất-điểm] của tâm là khi sự chánh 
niệm chỉ tập trung một cách sắc bén vào một điểm [tiêu- 
điểm] duy nhất của sự hiện hữu. 

(i) Đó là sự nhẩt-điểm về mặt không gian bởi vì nó chỉ 
nhìn thấy [nhận thức] một điểm-nguồn duy nhất là yếu tố 
hạnh-phúc, cùng với một phạm vi nhỏ bao quanh niềm hạnh 
phúc đuợc tạo ra bởi vittakka (tầm) và vicara (tứ) của tầng 
Nhất Thiền. 

(ở đây, theo câu giải thích trên của thiền su, bạn có thể 
hình dung nhu vầy. Có một cái khiêng. Tâm-điểm của nó 
nhu là điểm-nguồn hạnh phúc [hỷ-lạc] duy nhất của trạng 
thái Nhất Thiền mà tâm đang trải nghiệm. Nó rất là đẹp đẽ 
và lớn lao và kỳ diệu. Cho nên tâm vô tình khởi sinh sự 
[tham muốn] nắm giữ. Ngay khi nhận ra có sự nắm giữ: tức 
nhận ra tâm bị phân tán chút ít, hay sự chánh niệm bị xê 
dịch chút ít khỏi tâm-điểm niềm hỷ-lạc, và do vậy yếu tố 
hỷ-lạc bị giảm đi, thì chánh niệm lập tức buông bỏ sự nắm 
giữ và tìm lại tâm-điểm hỷ-lạc. Vittakka (tầm) tìm lại tâm 
điểm, giống nhu sự đánh mạnh vào tâm-điểm chiếc khiêng, 
tạo tiếng kêu. Sau đó, vicara (tứ) nhận ra tâm-điểm, nó liền 
“bu dính” xung quanh tâm điểm để duy trì niềm hỷ-lạc đó, 
sự bu quanh đó giống nhu phạm vi tiếng ngân vang “bám 
quanh” tâm-điểm sau tiếng đánh ban đầu của vittakka (tầm) 
vào tâm-điểm. 


Trên đây, ý thiền su nói trạng thái tâm nhất-điểm là tâm 
chỉ tỉnh giác duy nhất vào yếu tố “hỷ-lạc” của tầng thiền 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 327 


định, và phân bám quanh tâm-điêm được tạo ra bởi sự 
“chớp nhá” của tầm và tứ, trong trường hợp Nhất Thiền.) 

(ii) Đó là sự nhẩt-điểm về mặt thời gian bởi vì nó chỉ 
nhìn thấy [nhận thức] được giây phút hiện tại một cách rõ 
ràng và rõ rệt, cho nên tất cả mọi ý niệm về thời gian đều 
biến mất hoàn toàn. 

(iii) Và đó là sự nhất-điểm về mặt hiện tượng bởi vì nó 
chỉ biết một đổi tượng duy nhất—niềm hỷ-lạc: là đối tượng 
duy nhất của tâm vào lúc này— tâm hoàn toàn không còn 
biết đến thế giới của năm giác quan và sắc thân của người 
thiền. 

(i) Sự nhẩt-điểm về mặt không gian như vậy tạo ra niềm 
trải nghiệm kỳ lạ của một thức nhất-nguyên và bất-nhị chỉ 
có được trong trạng thái tầng thiền định jhãna. Lúc này, 
người tu hoàn toàn tỉnh giác, nhưng chỉ còn biết đến một 
thứ duy nhất, từ một góc nhìn duy nhất, trong những giai 
đoạn phi thời gian. Thức hoàn toàn tập trung vào một thứ 
đối tượng cho nên năng lực (căn) hiểu biết cũng bị “treo 
giò” trong thời gian đó. Chỉ sau khi [xả thiền] sự nhất-điểm 
bị phân tán, và người thiền đã thoát ra khỏi tầng thiền định, 
thì lúc đó người thiền mới có thể suy xét lại [quán chiếu lại] 
để nhận biết những đặc tính của tầng thiền định jhãna, và 
hiểu biết [trí tuệ] về tất cả những đặc tính và lẽ thật trong 
đó. 


(ii) Sự nhẩt-điểm về mặt thời gian tạo ra sự ổn định đặc 
biệt của trạng thái Nhất Thiền, giúp cho nó kéo dài dễ dàng 



328 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


trong một quãng thời gian lâu. Khái niệm vê thời gian thì 
dựa vào khái niệm những quãng thời gian: truớc sau, từ quá 
khứ đến hiện tại, hay từ hiện tại đến tuơng lai, hay từ quá 
khứ đến tuơng lai (truớc, bây giờ, sau: những khái niệm so 
sảnh thòi gian). Nhung khi tất cả những gì bạn nhận thức 
đuợc trong trạng thái tầng thiền định jhãna chỉ toàn là 
những khoảng khắc của hiện-tại [khoảng khắc bây-giờ] thì ở 
đó không còn chỗ cho sự đo luờng hay so sá nh thời gian. 
Tất cả những quãng thời gian đều bị đóng băng. Thay vào 
đó là sự nhận thức về sự phi thời gian, sự bất động. Không 
còn yếu tố thời gian, không còn sự chuyển động. 

(hi) Sự nhẩt-điểm về mặt hiện tượng tạo ra những chuỗi 
kỳ diệu của hạnh phúc chồng lên hạnh phúc, và nó là bất 
biến, không bị biến đổi trong suốt thời gian nguời thiền 
đang chứng nhập trong tầng thiền định. Điều này làm cho 
Nhất Thiền trở thành một cảnh giới [cõi] đầy an lạc. 

về mặt kinh điển hàn lâm, thuật ngữ “ekaggatã” trong 
tiếng Pali là một từ ghép, có nghĩa là '"sự nhẩt-đỉnh”. Âm 
tiết giữa “agga” [Phạn: agra] chỉ về đỉnh cao của một ngọn 
núi, đỉnh cao của một trải nghiệm, hoặc thậm chí là thủ đô 
của một xứ sở [cùng chữ Agra là thủ đô của đế chế Moghul 
cổ ở Àn Độ]. Nhu vậy, “ekaggatã” không chỉ có nghĩa là sự 
nhất-điểm, mà là tính chuyên-nhất của sự tập trung vào một 
thứ gì tuyệt đỉnh và tuyệt vòi. Cái đỉnh cao tuyệt vời, cũng 
chính là tiêu điểm của yếu tố nhất-điểm (ekaggatã) của 
Nhất Thiền, chính là niềm chân-phúc tuyệt đỉnh của yếu tố 
hỷ-lạc (piti-sukkha). 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 329 


Hỷ-Lạc 

(Piti-Sukha) 

Thực vậy, hai yếu tố cuối cùng của Nhất Thiền là niềm 
hoan hỷ ipití) và hạnh phúc (sukha), mà ở giai đoạn này tôi 
sẽ thảo luận về chúng nhu một yếu tố, bởi vì hai yếu tố này 
nhu một cặp gắn bó với nhau. 

[Thực tế, hai yếu tố này chỉ tách ly nhau ở tầng thiền 
định thứ ba, khi đó yếu tố hoan hỷ (hỷ) không còn, và chỉ 
còn lại một mình yếu tố hạnh phúc (lạc). Vì lẽ này, chỉ sau 
Tam Thiền thì nguời tu mới có thể tự thân trải nghiệm và 
nhận ra rằng cái gì {đang) là yếu tố hạnh phúc (lạc), và cái 
gì {đã) từng là yếu tố hoan hỷ (hỷ) truớc đó. Chúng ta sẽ nói 
rõ hơn trong phần Tam Thiền.] 

Tuy nhiên, ngay lúc này ở Nhất Thiền, chúng ta chỉ tạm 
giảng giải hai yếu tố này nhu một yếu tố, gọi tên chung là 
hỷ-lạc^h 


Hai yếu tố này của Nhất Thiền là niềm chân phúc, là tiêu 
điểm của sự chánh niệm đang nhắm vào, và hai yếu tố này 
trở thảnh sự trải nghiệm chính [đặc điểm nổi bật] trong Nhất 
Thiền. Nói khác, hỷ-lạc là yếu tổ chiếm ngự trong Nhất 
Thiền, nó chiếm ngự nhiều đến nỗi việc đầu tiên nguời thiền 


Tất cả niềm hạnh phúc, chân phúc, diệu phúc đều được gọi chung và dịch 
chung là “hạnh phúc”. Nhưng khi nói về niềm “hạnh phúc” của Nhất Thiền và 
Nhị Thiền thì nó bao gồm hai yếu tố hỷ-lạc ipity-sukkha). Nhưng niềm “hạnh 
phúc” của Tam Thiền thì chỉ có yếu tố lạc (sukha). 



330 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


vừa thoát ra khỏi trạng thái Nhất Thiền là họ nhận biết được 
nó ngay khi họ xem xét lại những gì diễn ra bên trong trạng 
thái Nhất Thiền. Những trường phái Phật giáo bí hiểm sau 
này, sau Phật giáo nguyên thủy của thời Đức Phật, thường 
bị choáng ngợp bởi tất cả những sự ngây ngất quá bao la, sự 
vô ngã, sự tĩnh tại, sự thăng hoa, sự tột cùng, và sự phi 
phàm tinh khiết... của trạng thái Nhất Thiền, nên họ đã lầm 
tưởng đó là ‘sự hợp nhất với thượng đế’. Tuy nhiên, Đức 
Phật đã giảng giải rõ ràng rằng đây chỉ là một trạng thái 
hạnh phúc siêu thế, và còn những tầng hạnh phúc siêu thế 
hơn nữa. Theo đạo Phật về thiền định jhãna, người tu có thể 
trải nghiệm nhiều mức độ [tầng] khác nhau của niềm chân 
hạnh phúc siêu thế. Nhất Thiền mà chúng ta đang xem xét 
chỉ là tầng thứ nhất. Nhưng cho dù vậy, sự thật là sau khi 
người thiền thoát ra khỏi trạng thái Nhất Thiền, người ấy 
không thể nào cho rằng có thứ gì còn tuyệt vời hơn nữa so 
với niềm hạnh phúc của Nhất Thiền mà họ mới vừa trải 
nghiệm. Tuy nhiên...vẫn còn nhiều tầng tuyệt vời hơn nữa!. 

Mỗi tầng hạnh phúc siêu thế có “mùi vị” riêng của nó, 
một tính chất để phân biệt nó (với những tầng khác). Những 
tính chất khác nhau có thể được giải thích bằng những 
nguyên nhân khác nhau tạo ra niềm hạnh phúc. Cũng giống 
như sự nóng được tạo ra bởi mặt trời thì khác với nóng được 
tạo ra bởi lửa củi, khác với nhiệt nóng được tạo ra bởi lò 
than, niềm hạnh phúc được tích tạo (tiếp liệu) bởi những 
nguyên nhân khác nhau thì thể hiện những nét tính chất 

khác biệt nhau. 

♦ 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘331 


Nét khác biệt của yếu tố hỷ-lạc của Nhất Thiền là nó 

được tích tạo bởi sự tắt bặt hoàn toàn các hành vi thuộc năm 

♦ « « « ♦ 

giác quan. Khi năm giác quan đã bị tắt hết, kể cả những hơi 
hướng dư âm của năm giác quan biểu hiện bằng những ý 
nghĩ cũng tắt bặt luôn, thì người thiền đã tách khỏi thế giới 
của sắc thân và vật chất, tách ly khỏi cõi dục giới {kãma- 
lokà), và tiến vào thế giới của cái tâm tinh khiết, vào cõi sắc 
giới {rũpa-lokà). Điều này xảy ra giống tựa như sự trút bỏ 
hết gánh nặng. Hoặc giống như kiểu thiền sư Ajahn Chah 
thường mô tả, ví dụ bạn bị quấn chặt dây thừng quanh cổ 
trong một thời gian lâu, lâu đến nỗi bạn...chẳng còn nhớ đến 
sự khổ sở đó nữa; (giống như người phàm phu sống trong 
cõi dục giới đầy tham, sân, si, và đau khổ nhưng không còn 
để ý đến đó là những sự đau khổ). Rồi một ngày bỗng nhiên 
chỗ dây thừng đó được gỡ bỏ. Một sự nhẹ nhàng không thể 
nào tả được. Niềm hạnh phúc bất ngờ và vỡ òa có được từ 
sự trút bỏ cái gồng xiềng đó. Cũng giống như vậy, niềm 
hạnh phúc siêu phàm của trạng thái Nhất Thiền có được nhờ 
sự biến mất hoàn toàn của những gánh nặng, sự biến mất 
hoàn toàn những thứ bạn nhận lãnh trong thế gian, dục giới, 
phàm trần. Cái trí tuệ minh sát này thấy được: Nguồn gốc 
của niềm hạnh phúc siêu thế của Nhất Thiền chính là cơ sở 
cho sự hiểu biết thấu suốt về Bốn Chân Lý của Đức Phật về 
sự khổ [Tứ Điệu Đế]. Đó là sự trút bỏ hết khổ, là sự chấm 
dứt khố, và sự chẩm dứt kho chính là hạnh phúc, chính là 
Niết-bàn, an lạc. 

(Nếu không phải vậy thì theo bạn hạnh phúc hay an lạc 
nghĩa là gì?!). 



332 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


■ Tóm Tăt: 

Những Đặc Điểm Của Tầng Nhất Thiền 

Tầng thiền định thứ nhất [Nhất Thiền] được phân biệt 
bởi năm yếu tố theo kinh điển; nhưng ở đây tôi đã quy gộp 
thành ba yếu tố, như sau đây: 


1.+2. Vitakka-vicãra: gọi là tâm-tứ, được trải nghiệm 
như sự “chớp-nhá”, đó là sự chuyển động rất vi tế ra-vào 
tâm-điểm của yếu tổ hạnh-phúc [hỷ-lạc]; 

3. Ekaggatã: sự hợp-nhất [sự nhất-điểm] của tâm được 
trải nghiệm bằng sự nhất nguyên, sự bất nhị, sự phi thời 
gian, và sự tĩnh tại; 

4. +5. Pữi-sukha: hỷ-lạc, được trải nghiệm bằng một 
niềm chân hạnh phúc siêu thế, vượt qua tất cả những 
hạnh phúc phàm trần, và được tích tạo bởi sự buông bỏ, 
sự dẹp bỏ, và sự vượt qua hoàn toàn thế giới năm giác 
quan, hoàn toàn vượt ra khỏi cõi dục giới. 





_ > _ _ _ _ 

Thiên sư Ájahn Brahm • 333 


Tâng Thiến Định Thử Hai 

{Nhị Thiền) 

Khống Chế Vitakka và Vicara 

Khi tầng thiền thứ nhất càng thêm thâm sâu, thì những 
“chớp nhả” sẽ càng bớt đi, và niềm hạnh phúc (hỷ-lạc) càng 
thêm củng cố. Lúc này, người thiền đạt đến trạng thái ở đó 
vicara (tứ) vẫn đang bu bám quanh niềm hạnh phúc bằng 
một sự nắm giữ [tham chấp] tinh tể nhất, nhưng sự nắm giữ 
vi tể như vậy không đủ để làm mất đi sự ổn định của yếu tố 
hỷ-lạc. Niềm hạnh phúc không bị giảm đi vì tác động của 
vicara, và bản thân sự chánh niệm cũng không hề (bị) xê 
dịch khỏi tâm-điểm nguồn hạnh phúc vì sự nắm giữ vi tế đó 
của vicara. Yếu tố hạnh phúc (hỷ-lạc) lúc này là quá mạnh 
nên vicara không thể phá nhiễu. Mặc dù vicara (tứ) vẫn còn 
hoạt động nhưng vitakka (tầm) thì không còn, không còn bất 
kỳ chuyển động nào về tâm-nguồn hỷ-lạc nữa. Không còn 
cái “chớp nhá” nữa. Đây là trạng thái jhãna [thuộc Nhất 
Thiền] được mô tả trong các bài kinh là trạng thái không 
còn yếu tố vitakka (tầm) mà chỉ còn một phần nhỏ yếu tố 
vicara (tứ) (MN 128,31; AN VIII,63). Trạng thái này rất 
cận kề tới tầng thiền định thứ hai (Nhị Thiền), nên nó cũng 
còn tiếp tục nằm trong trạng thái Nhị Thiền sau đó. 

Khi niềm hạnh phúc (hỷ-lạc) mạnh hơn và rất vững vàng 
thì lúc đó không còn mục đích để vicara nắm giữ nữa. (Nó 
‘thấy’ chắc ăn rồi). Ngay lúc này, tâm trở nên hoàn toàn tự 
tin, tự tin để buông bỏ một cách tuyệt đối sạch sành sanh. 
Bằng sự buông bỏ cuối cùng có được từ sự tự-tin bên-trong 


334 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


về sự ổn định của yếu tố hạnh-phúc, vicara biến mất và 
người thiền tiến vào tầng thiền định thứ hai [Nhị Thiền] một 
cách tốt lành. 

Yếu tố đầu tiên của tầng Nhị Thiền là “avitakka” và 
''avicãra”, nghĩa là: '"không có vitakka và không có vicãra” 
[phi tầm và phi tứ], theo ghi chép của các kinh điển, về mặt 
trải nghiệm, điều này có nghĩa là không còn sự “chớp-nhá” 
trong tâm. 

Yếu tố thứ hai là "ajjhãnattam sampasãdanam”, có 
nghĩa là "niềm tự tin bên trong”, niềm tin nội tại. về mặt 
trải nghiệm, điều này diễn tả sự hoàn toàn tin tưởng vào sự 
ổn định không phai biến của yếu tố hạnh phúc (hỷ-lạc), và 
sự ổn định đó chính là lý do vicara biến mất. 


Sự Nhãt-Điêm Hoàn Hảo Của Tâm 

Yếu tố thứ ba, và cũng là yếu tố nổi bật nhất của Nhị 
Thiền, là "cetaso ekodibhãvam”: sự hợp-nhất [sự nhất- 
điểm] hoàn hảo của tâm. Khi không còn bất kỳ sự chớp-nhá 
nào của tầm và tứ, tâm giống như một bàn thạch không chút 
lay động, bất động hơn một hòn núi và vững chắc hơn kim 
cương. Mức độ hoàn hảo của sự tĩ nh tại kiên cố là không 
thể tưởng được. Tâm an trụ vào niềm hạnh-phúc mà không 
hề có chút rung động. Điều này về sau cũng được coi là sự 
toàn thiện của một phẩm chất gọi là chánh-định {samãdhi). 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 335 


Samãdhi hay định là năng lực tĩnh tại một cách chú tâm, 
và trong trạng thái của tầng thiền thứ hai này, sự chú tâm 
được duy trì trên đối tượng một cách cố định, không hề 
động một chút nào. Thậm chí không hề có một chút dao 
động siêu tinh tế nào. Người tu giống như được an trụ, cố 
định, đóng băng cứng, dính cứng vào một “lớp keo siêu- 
dính”, không thể lúc lắc hay rung động chút nào. Mọi động 
vọng của tâm đều chấm dứt. Trước giờ không có lúc nào 
tâm được tĩnh tại kiên cố hơn lúc này. Đó được gọi là sự 
""chánh định hoàn hảo”. Và sự siêu định này không chỉ trở 
thành yếu tố nổi bật của Nhị Thiền, mà nó cũng là yếu tố 
chính của những tầng thiền cao hơn tiếp theo. 


Niêm Hạnh Phúc Sinh Ra Từ Chánh Định Hoàn Hảo 

Và Sự Chẩm Dứt Tất Cả Mọi Hành Vi Tạo Tác 

• • • 

Chính sự hoàn thiện samãdhi [chánh-định] đã mang lại 
cho yếu tố hạnh-phúc của tầng Nhị Thiền một mùi vị riêng 
của nó. Gánh nặng, động vọng, sự khổ sở vì những “chớp 
nhá” trong Nhất Thiền đến đây đã được dẹp bỏ hoàn toàn. 
Mọi thứ đều đứng lặng một cách hoàn hảo, ngay cả cái 
""người biết” cũng đứng lặng. Sự tĩnh tại tuyệt đối như vậy 
đã vượt lên trên khổ đau sinh ra từ cái tâm còn động vọng, 
và từ đó mở ra một niềm hạnh phúc tuyệt luân được tích tạo 
(tiếp liệu) bởi trạng thái chánh định samãdhi tinh khiết. 

Trong các bài kinh, niềm hạnh phúc của tầng Nhị Thiền 
được gọi là ""niềm hạnh phúc sinh ra từ chánh định” 
(samãdhija piti-sukha) (DN 9,11). Niềm hạnh phúc đó thậm 



336 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


chí ngây ngất hơn, khoái lạc hơn, lớn lao về mức độ và 
dung lượng hơn cả niềm hạnh phúc của Nhất Thiền “có 
được từ sự tách ly và vượt lên trên thế giới năm giác quan”. 
Người tu không thể nào tiên đoán về niềm hạnh phúc Nhị 
Thiền này. Nó thuộc về một thứ tự hoàn toàn riêng biệt. Sau 
khi chứng đắc thêm tầng Nhị Thiền, sau khi đã có được hai 
niềm “diệu phúc” siêu thế là tuyệt đỉnh tột cùng, người thiền 
có thể băn khoăn không biết có còn những mức độ [tầng] 
hạnh-phúc nào nữa ở phía trước hay không. 

Yểu tố nổi bật khác của tầng Nhị Thiền là tất cả mọi sự 
làm [hành vi tạo tác] đều ngừng lại, ngay cả những hành vi 
vô-tình tạo ra những chớp nhá (tầm-tứ) trước đây cũng hoàn 
toàn biến mất. Cái '"người làm” đã chết. Cái "ta làm” đã 
chết. Chỉ khi nào người tu chứng đắc trạng thái Nhị Thiền 
thì người ấy mới hiểu thấu được cái "người làm” hay cái 
"ta” nghĩa là gì—giống như con nòng nọc trước giờ chỉ 
sống trong nước, đến bây giờ nó mới hoàn toàn hiểu thấu 
“nước” nghĩa là gì, khi [môi trường] nước đã biến mất trong 
giai đoạn con nòng nọc biến thành con ếch. Và đó là lần đầu 
nó trải nghiệm sự sống trên đất không. 

Không phải chỉ có "người làm” biến mất mà chủ thể 
[bản thể] của danh tánh "cái ta” [bản ngã] cũng bị xóa sổ 
khỏi sự hiện hữu. Cái "ta” dường như rõ rệt, chắc chắn và 
hằng hữu từ trước đến nay giờ đây trở thành một ảo ảnh, 
một ảo tưởng, chỉ là mộng tưởng. Người tu lúc này có thể 
hiểu thấu rõ về cái ý chí tự do xuất phát từ những dữ liệu từ 
những trải nghiệm thô tế (trong cõi dục giới mà chúng ta 
đang sống). Nhà triết học [ngài Sartre] đã cho rằng “có hiện 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 337 


hữu là có làm”, nhưng chắc hẳn ông ta đã chưa bao giờ biết 
được trạng thái tầng thiền định Nhị Thiền, nơi mà “sự hiện 
hữu” không hề có “sự làm”. (Đó là sự sống không hành vi 
tạo tác, sự sống vô vi). Trạng thái những tầng thiền định 
jhãna là rất siêu thường, và chúng thách đố những hiểu biết 
và kinh nghiệm thông thường. Nhưng chúng là thực, còn 
thực hơn cái thế giới mà chúng ta đang sổng!. 


■ Tóm Tăt: 

Những Đặc Điểm Của Tầng Nhị Thiền 

Như vậy, tầng jhãna Nhị Thiền được phân biệt bằng năm 
đặc điểm, ở đây, tôi gom lại như sau: 


1.+2. Avitakka-avicãra + ajjhãnattam sampasãdanam: là 
sự không còn vitakka-avicãra (tầm-tứ) + niềm tự tin bên 
trong. Hai yếu tố này có được nhờ sự lặn mất những 
“chớp-nhá” (tầm-tứ) vốn có mặt từ trong Nhất Thiền. 
Việc khống chế được tầm-tứ là do tâm người thiền đã có 
đầy đủ sự tự-tin bên-trong về sự ổn định của yếu tố 
hạnh-phúc; 

3. Cetaso ekodibhãvam: là sự hợp nhất hoàn hảo, sự 
nhẩt-điểm hoàn hảo của tâm nhờ có sự tự tin tuyệt đối 
vào niềm hạnh phúc. Yểu tố này thường được trải 
nghiệm bằng '"sự tĩnh tại kiên cổ như bàn thạcN\ hay đó 
cũng được gọi là "sự toàn thiện của chánh định 
(samãdhiỴ’', 





338 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


4. Samãdhija pĩti-sukha\ niêm hạnh phúc sinh ra từ 
chánh định. Đây là đặc điểm nổi bật của tầng Nhị Thiền. 
Niềm hạnh phúc siêu thế này được tạo ra từ sự chấm dứt 
tất cả mọi chuyển động của tâm; 

5. Sự Chấm Dứt Tất Cả Mọi Hành Vi Tạo Tác. Tình 
trạng này cũng được trải nghiệm giống hy hệt lần đầu 
trải nghiệm nó khi chứng đắc tầng Nhất Thiền. Đó là 
trạng thái mà cái ""người làm” [""cái ta”] đã hoàn toàn 
biến mất. 





_ > _ _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 339 


Tầng Thiền Định Thử Ba 
{Tam Thiền) 

Sự tĩnh tại kiên cố của '"người bỉếr [tâm] vẫn được duy 
trì, sự tĩnh tại của "cái được biết' [hình ảnh của tâm, 
nimitta] càng thêm vững chắc và ổn định sâu sắc. Bạn nên 
nhớ rằng, trong trạng thái tầng thiền định jhãna, "cái được 
biết' chính là hình ảnh của tâm, và tâm chính là "người 
biết'. Trước tiên "người biết' trở nên tĩnh tại, rồi đến hình 
ảnh của nó [cái được biết, nimitta] cũng dần dần trở nên 
tĩnh tại. 

Trong hai tầng thiền định đầu tiên, hình ảnh này của tâm 
được nhận biết bằng niềm hạnh-phúc mà đến lúc này chúng 
ta vẫn còn gọi là yếu tố hỷ-lạc (piti-sukha). Tức là: niềm 
chân phúc ngất ngây của hai tầng thiền đầu tiên là bao gồm 
cả hai yểu tố hỷ và lạc, mà tôi đã gộp chung thành một yểu 
tố hỷ-lạc trước đây. Cho đến tầng thiền định thứ ba, hình 
ảnh của tâm đã chuyển biến lên một mức độ tĩnh lặng khác, 
thành một loại niềm hạnh-phúc khác. 


Yêu Tô "Hỷ” Biên Mẫt 

Trước khi đạt đến tầng Tam Thiền, tất cả các loại niềm 
hạnh-phúc đều có một yếu tố chung, mặc dù “mùi vị” của 
nó có thể khác nhau ở Nhất Thiền và Nhị Thiền do những 
nguyên nhân khác biệt tạo ra ở mỗi tầng khác nhau. Yếu tố 
chung đó là hỷ-lạc, là sự kết hợp của hai thứ hỷ và lạc {piti- 
sukha). Bởi vì hai yếu tố này luôn luôn song hành, như một 


340 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


cặp vịt Xiêm chung thủy, chưa bao giờ rời nhau. Dường như 
khó mà tách rời chúng ra khỏi nhau. Chính sự dính-cặp này 
đã tạo nên một đặc điểm chung của hai tầng Nhất Thiền và 
Nhị Thiền cho đến lúc này. Nhưng đến lúc này, trong tầng 
thiền định thứ ba, yếu tố hỷ ipitĩ) biến mất, chỉ còn lại mỗi 
yếu tố lạc (sukha), và từ đây nó tiếp tục tạo ra những “mùi 
vị” niềm hạnh-phúc rất khác biệt hơn nữa. 

(Lý do hỷ biến mất là do tâm nhận thấy rằng mặc dù hỷ 
góp phần cho tính chất chung là hỷ-lạc, nhưng yếu tố hỷ vẫn 
là một yểu tố thô tế và thấp kém hơn yếu tố lạc.)^^ 

Chỉ đến khi người tu chứng đắc được tầng Tam Thiền thì 
người ấy mới hiểu thấu được yếu tố “lạc” (sukha) đích thực 
là gì, và bằng sự suy lý người tu cũng hiểu thấu được yếu tố 
hỷ (piti) đã có trước đây nghĩa là gì. Niềm hoan hỷ (piti) 
trong tầng Nhị Thiền có vẻ là cao đỉnh nhất, là phấn khích 
nhất, hơn bất cứ niềm vui nào trên đời. Nhưng đến tầng 
Tam Thiền lúc này, nó trở thành phần thứ yếu so với yếu tố 
lạc (sukha) trong trạng thái chân phúc. Sukha (lạc) là tinh tế 
hơn, vi tế hơn, thanh khiết hơn, và đáng chú tâm hơn. 


Thực vậy, tiến trình thiền giống như một tiến trình chọn lọc. Tâm dần dần 
chọn lọc những đối tượng vi tế hơn và thanh khiết hơn khi tiến lên tầng thiền 
định cao hơn. Theo tiến trình từ Nhất Thiền lên Tứ Thiền, tâm loại bỏ những 
đặc tính thô tế hơn của tầng thiền định theo thứ tự: tầm, tứ, hỷ, lạc. Cuối cùng 
ở Tứ Thiền, tâm chỉ còn hai yếu tố chiếm ngự là siêu-định và buông-xả tuyệt 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 341 


(Người tu hiêu thâu răng niêm hoan hỷ dù ngây ngât đên 
đâu cũng chỉ là phần thô tế hơn yếu tố an lạc. Vì vậy, tâm 
hướng về yếu tố lạc, và tâm buông bỏ yếu tố hỷ.) 


Sự Chánh Niệm, Sự Hiêu Biêt Rô Ràng, 

& Sự Buông Xả là rất quan trọng! 

Đối với tất cả những tầng thiền định jhãna, những trải 
nghiệm của chúng là gần như không thể nào mô tả được. 
Tầng thiền càng cao, càng thâm sâu, thì càng khó mà mô tả 
được. Những trạng thái này, và thứ ngôn ngữ của chúng, là 
quá cách xa khỏi thế giới sống của chúng ta. Nếu cố ráng 
lắm thì người tu cũng chỉ có thể tả rằng niềm hạnh phúc 
“íMk/ỉữ” (lạc) của tầng Tam Thiền là nhẹ bổng hơn, vắng 
lặng hơn, và tĩnh lặng hơn. 

Theo như mô tả trong các bài kinh, yếu tố lạc (sukkha) ở 
tầng Tam Thiền này được đi kèm bởi những yếu tố chánh 
niệm (satí), sự hiểu biết rõ ràng (sampa-janna), và sự buông 
xả (upekkhã). Mặc dù theo bài kinh Anupada Sutta (MN 
111)^^ thì những yếu tố này cũng có mặt trong tất cả các 
tầng thiền định. Trong truyền thống xưa nay, những tính 
chất này đã luôn được nhấn mạnh như là những đặc điểm 
nổi bật của tầng Tam Thiền. Lý do là để khẳng định rằng: 
trong tầng Tam Thiền thâm sâu này, người thiền đã trở nên 
(i) vổ cùng chánh niệm {sati), (ii) rất rõ ràng minh mẫn 
trong sự hiểu biết (sampa-janna), và (hi) rất là tĩnh tại [tự 


Bản dịch của HT. Thích Minh Châu tên là Kinh Bất Đoạn. 



342 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


tại] nên có thê quan sát mà không hê động vọng: đây ý 
nghĩa căn gốc của tâm tính buông-xả (upekkhã). 


Vãn “Tĩnh Tại Như Bàng Thạch ” 
và “Người Làm Biến Mất” 

Những yếu tố này đã có từ Nhị Thiền và tiếp tục được 
duy trì như là những đặc điểm của tầng Tam Thiền. Tầng 
thiền thứ ba này đạt đến sự chánh định hoàn hảo nhất, sự 
tĩnh tại kiên cố như bàn thạch, sự không còn cái “người 
làm” [cái “ta”], và sự tách ly hoàn toàn tuyệt đối khỏi thế 
giới của năm giác quan [dục giới]. 

Tam Thiền được phân biệt với Nhị Thiền ở chỗ tính chất 
của niềm hạnh phúc vốn đã thăng hoa lên một mức độ khác, 
và thể hiện bằng một “chủng loại” hạnh-phúc [lạc] rất khác 
biệt. Rất nhiều chỗ trong rất nhiều bài kinh nguyên thủy đã 
ghi lại cách mà những bậc giác ngộ mô tả về trạng thái Tam 
Thiền; ví dụ họ đã mô tả tầng Tam Thiền là: “An trú vào 
niềm hạnh phúc, chánh niệm, chỉ quan sát” (DN 9,12); 
nghĩa là một trạng thái hạnh phúc, cộng với mức độ nổi bật 
của sự chánh niệm, và sự buông xả rất cao sâu. (Chỉ quan 
sát chứ không còn so sánh, đối đãi, thiên vị, hay nhận thức 
này nọ. Quan sát mọi sự một cách bình-tâm tuyệt đối. Đó là 
sự buông-xả hoàn hảo.) 


■ Tóm Tăt: 

Những Đặc Điểm Của Tầng Tam Thiền 



Thiên sưẠịahn Brahm • 343 


Như vậy, tầng jhana Tam Thiên có những đặc điêm nôi 
bật sau đây: 

1. Yểu tố lạc (sukha) đã tách ra khỏi yếu tố chung là hỷ- 
lạc trước đây. Yếu tố hỷ (pitỵ) biến mất; 

2. Còn lại niềm chân-phúc lớn lao gồm có yểu tố lạc 
(sukha), nó biểu hiện cùng với ba phẩm chất khác là: (i) 
chánh niệm rất thâm sâu (sati), (ii) sự hiểu biết rất rõ 
ràng (sampa-janna), và (hi) sự buông xả ở mức độ rất 
cao sâu (upekkhã): chỉ quan sát và tự tại. 

3. vẫn duy trì (i) sự tĩnh tại vững chắc như bàn thạch, và 
(ii) sự không còn '"người làm” [cái “m”]. Thực tế hai yếu 
tố này đã có được từ tầng Nhị Thiền. 





344 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tâng Thiến Định Thứ Tư 
{Tứ Thiền) 

Vì sự tĩnh tại của '"người biết’’' làm tĩnh lặng và làm an 
lạc "cái được biếf\ cho nên niềm hạnh phúc kỳ hiệu (chân 
phúc) đã trở thành đặc tính trọng tâm của ba tầng thiền định 
đầu tiên. Nhung tình trạng này đã bắt đầu thay đổi khi nguời 
tu tiến vào tầng thiền định thứ tu. Chỉ đến lúc này tình trạng 
đó mới thay đổi một cách triệt để từ trong căn gốc. Yếu tố 
lạc (sukha) đã hoàn toàn biến mất trong tầng Tứ Thiền. Chỉ 
còn lại cái "người biếr tuyệt đối tĩnh tại đang đơn thuần 
nhìn ngắm sự tĩnh tại tuyệt đối. 

Từ cách nhìn của tầng thiền thứ tu, những yếu tố hạnh- 
phúc của những tầng thiền truớc đó giống nhu là một sụ 
chuyển-động [động vọng] còn sót lại của đối tuợng của tâm, 
và một chút khó-khổ [dukkha] còn sót lại đang làm che mờ 
một cái gì đó lớn lao hơn và tuyệt vời hơn. Khi yếu tố hạnh 
phúc (lạc) lặn mất, tất cả những gì còn lại là một sự bình-an 
sâu sắc: đây chính là đặc điểm nổi bật của Tứ Thiền. Hạnh 
phúc (lạc) không còn, sự bình an (an) chiếm ngụ. Không có 
gì động ở đây, không có gì tỏa sáng. Chẳng còn có gì đuợc 
trải nghiệm nhu hạnh-phúc hay khó-khổ nữa; không lạc 
cũng không khổ. Nguời thiền cảm thấy sự cân-bằng tuyệt 
vời ngay nơi chính tâm-điểm của tâm. Cũng giống ở ngay 
chính tâm-điểm của cơn lốc xoáy, không có gì cuốn, lốc, 
hay xoáy nữa. (Thông thuờng ở ngay giữa tâm-điểm của 
chỗ nuớc xoáy hay cơn lốc xoáy thì không có gì cả, chỉ có 
ngoài tâm-điểm thì mới bị khoấy động). Không có gì động 
ngay chính tâm điểm của con mắt của tâm. Có một sự cảm 


_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 345 


nhận hoàn hảo ở đây: đó là sự hoàn hảo của sự tĩnh-tại và sự 
tỉnh-giác. Đức Phật mô tả trạng thái này là: “5'M' thanh lọc 
tinh khiết của chánh niệm, chỉ đơn thuần quan sáf' 
(upekkhã sati pãrisuddhi=sự buông-xả chánh-niệm thanh- 
tịnh) (DN 9,13). 

Sự bình an [an] của Tứ Thiền không hề giống với bất cứ 
niềm bình an nào trên thể gian thế tục. Nó chỉ có thể được 
“biết” sau khi đã trải nghiệm qua ba tầng thiền định trước 
đó. Sự trải qua là cách duy nhất để sau đó có thể xác nhận 
rằng: sự bình-an của Tứ Thiền mới đích thực là sự bình-an 
bất động đích thực mà người thiền có thể cảm nhận được. 
Hơn nữa, Tứ Thiền là trạng thái rất rất vô cùng tĩnh-tại và 
tịch-tịnh nên người thiền có thể an trú trên cao nguyên bàn 
thạch đó trong nhiều giờ liền. Dường như không có chuyện 
một người thiền chứng nhập và trải nghiệm trạng thái Tứ 
Thiền chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. 

Cả hai yếu tố hỷ và lạc đã không còn trong Tứ Thiền, tất 
cả những gì còn lại là sự tuyệt mỹ của bình-an: trải nghiệm 
đó là khoái lạc cao ngất nhất, tuyệt vời vô cùng nhất. Người 
thiền sẽ nhận biết mức độ đó ngay khi xem xét lại [quán 
chiểu lại] sau khi thoát ra khỏi Tứ Thiền. Niềm bình-an 
hoàn mãn của Tứ Thiền được coi như là niềm chân phúc 
cao nhất, tuyệt đỉnh nhất, trong tất cả và cho đến lúc này. 
Nó là niềm chân phúc không có niềm chân phúc nào cao 
hơn nữa!, ở đây không phải là đang biểu diễn ngôn từ, cũng 
không phải đang cố tỏ ra thông thái và huyền bí. Nó đúng là 
vậy, niềm chân-phúc đó có thể được mô tả nhiều hơn, nhiều 
hơn như vậy. 



_ A ^ r 

346 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


■ Tóm Tăt: 

Những Đặc Điểm Của Tầng Thiền Thứ Tư 

Như vậy, tầng jhãna Tứ Thiền có những đặc điểm nổi 
bật sau đây: 


1. Yếu tố hạnh phúc (lạc) đã biến mất. (Vì niềm sung 
sướng hạnh-phúc vẫn còn thô tế hơn sự bình-an hoàn 
hảo); 

2. Sự nhận thức về một sự bình an-hoàn hảo. Sự nhận 
thức này chỉ có thể “biết” được sau khi đã trải nghiệm 
[so sánh] qua ba tầng thiền định trước đó; 

3. vẫn duy trì (i) sự tĩnh-tại vững chắc như bàn thạch, và 
(ii) sự không còn cái '"người làm” [cái “to”]. Thực tế, 
đặc điểm này đã có được từ tầng Nhị Thiền và Tam 
Thiền; 

4. Sự cách biệt hoàn toàn khỏi thể giới của năm giác 
quan và sắc thân của người thiền. 





_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 347 


Những Ví Dụ Của Đửc Phật 
về Bốn Tầng Thiền Định 

Đức Phật thường mô tả về những trải nghiệm trong các 
tầng thiền định jhãna bằng những ví dụ rất hay, rất xúc tích, 
rất gợi tả (ví dụ: MN 39,15-18; 77,25-28). 

Trước khi giải thích những ví dụ đó, chúng ta hãy dừng 
lại và làm rõ ý nghĩa của chữ “kữya”, một chữ Phật đã dùng 
trong tất cả các ví dụ đó. Chữ “kữya” có cùng nghĩa là 
“thân” trong tiếng Việt và các ngôn ngữ khác. “Thân” có 
thể là thân thể [cơ thể, xác thân] của người. Nhưng “thân” 
(kãyà) cũng có nghĩa thân khác, không phải thuộc sắc thân, 
ví dụ như '"thân của các yếu tổ thuộc tâm”, đó là "nãma- 
kãya”\ danh-thân^"^ (DN 15,20). 

Trong trạng thái các tầng thiền định, năm giác quan 
không còn hoạt động, điều này có nghĩa là cũng không còn 
trải nghiệm [cảm nhận] về sắc thân nữa. Người tu đã không 
còn dính líu và vượt trên mọi thứ thuộc về thân. Vì vậy, khi 
Đức Phật nói trong các ví dụ: “... do vậy không còn bộ phận 
nào của toàn thân [“kãya”] mà không được thẩm nhuần 
bởi niềm hạnh phúc thì đoạn văn này nên được hiểu 

như là: “... do vậy không còn bộ phận nào của toàn thân 
thuộc tâm [tức danh-thân] mà không được thẩm nhuần bởi 
niềm hạnh phúc (...)” (MN 39,16). Chính chỗ này rất 


Một ‘con người’ bao gồm hai phần vật chất (sắc) và tâm linh (danh). Danh- 
thân là phần các yếu tố thuộc tâm; còn sắc-thân thuộc về thân thế, bao gồm 
các yếu tố vật chất thuộc thân. 



348 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thường bị hiêu lâm là nói vê săc thân, nhưng thực sự Phật 
đang chỉ về danh-thân. 

• Đức Phật ví trạng thái Nhất Thiền như một cục đất sét 
[dùng làm cục xà bông] với một độ ẩm-ướt vừa phải, không 
quá khô, không quá ướt. Cục đất sét tượng trưng cho cái 
tâm hợp-nhất [tâm nhất-điểm], trong đó sự chánh niệm 
không [chưa] thấm thấu hết hoàn toàn, mà vẫn còn một chút 
ít chỗ cho những “chớp-nhá” [tầm-tứ] xảy ra mà ta đã giải 
thích trước đây. Độ ẩm-ướt tượng trưng cho yếu tố hạnh 
phúc [hỷ-lạc] được tạo ra từ sự cách ly hoàn toàn khỏi thế 
giới của năm giác quan. Độ ẩm-ướt hoàn toàn thấm đẫm 
trong cục đất sét diễn tả niềm hạnh phúc đang thấm nhuần 
vào cái không gian và khoảng thời gian của sự trải nghiệm 
này của tâm. Điều này sau đó được nhận thức như là niềm 
chân-phúc tiếp nối chân-phúc, chân-phúc chồng lên chân- 
phúc, liên tục, không gián đoạn. Độ ẩm-ướt đó không dư 
thừa, và vì vậy không rỉ chảy ra ngoài, điều này diễn tả 
trạng thái yểu tố hạnh phúc luôn luôn được chứa trong cái 
không gian được tạo ra bởi tầm-tứ {vittakka-vicarà), không 
bao giò rỉ thoát khỏi cái không-gian-của-tâm ra thế giới năm 
giác quan bên ngoài, trong suốt thời gian người thiền còn 
đang ở trong trạng thái tầng Nhất Thiền. 

• Tầng thiền định thứ hai, Nhị Thiền, thì được ví như 
một hồ nước kín, không có cửa nào cho nước bên ngoài 
chảy vào, ngoại trừ có một luồng suối mát lạnh chảy ngầm 
vào bên dưới mặt hồ. Hồ nước tượng trưng cho tâm. Sự 
hoàn toàn tắt bặt các lối không cho nước bên ngoài chảy vào 
tượng trưng cho sự cách ly hoàn toàn của tâm khỏi tất cả 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 349 


những tác động từ bên ngoài. Thậm chí, ngay cả cái “người 
làm” [cái “ta”] cũng không thể thâm nhập vào tâm trong 
trạng thái Nhị Thiền này. Sự đóng kín không tiếp cận bên 
ngoài của hồ nước là nguyên nhân tạo ra một mặt hồ tĩ nh 
lặng: đó là sự tĩnh-tại như bàn thạch của tầng Nhị Thiền. 
Dòng suối ngầm cung cấp dòng nước mát lạnh bên dưới 
tượng trưng cho sự tự-tin bên-trong {ajjhãnattam 
sampasãdanam) về sự ổn định của yếu tố hạnh phúc của 
tầng Nhị Thiền. Chính sự tự-tin bên-trong này đã tạo nên 
một sự buông-bỏ hoàn toàn; sự buông-bỏ hoàn toàn làm mát 
dịu tâm, làm cho nó trở nên tĩnh tại và không còn một 
chuyển động nào. (Tâm tĩnh lặng hoàn toàn, như mặt hồ 
không một chút bị lay động bởi gió nước bên ngoài). Sự mát 
dịu bên trong tượng trưng cho chính niềm hạnh-phúc của 
tầng thiền được tạo ra bởi mức độ chánh-định thâm sâu 
(samãdhi), tức là nhờ mức độ tĩnh-tại như bàn thạch của 
tâm. Niềm hạnh phúc này thấm đẫm toàn bộ sự trải nghiệm 
của tâm, và nó bất biến đổi trong suốt thời gian đăng nhập 
trong tầng thiền định. 

• Tầng thiền thứ ba, Tam Thiền, được mô tả bằng ẩn dụ 
về một hoa sen đang vươn lên khỏi mặt nước mát dịu của 
một hồ sen. Hoa sen tượng trưng cho tâm trong trạng thái 
Tam Thiền. Nước có thể làm mát dịu những cánh hoa và lá 
sen, nhưng không bao giờ thấm vào hoa sen, bởi vì nước 
gặp hoa sen đều trơn tuột xuống. Sự mát dịu tượng trưng 
cho yếu tố hạnh-phúc “sukha” (lạc), và sự ướt át tượng 
trưng cho yếu tố hoan-hỷ “piti” (hỷ). Như vậy, cũng giống 
như một bông sen đang còn chìm trong nước, tâm được làm 
mát dịu bởi yếu tố lạc (sukha), nhưng không [không còn] bị 



350 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thâm vào bởi yêu tô hỷ {piti) [nữa]. Cái tâm trong Tam 
Thiền chỉ trải nghiệm yếu tổ lạc mà thôi. Trong Tam Thiền, 
tâm tiếp tục trải nghiệm sự tĩnh-tại [định] vững chắc như 
bàn thạch, không bao giờ động vọng ra ngoài; cũng giống 
như hoa sen, trong giai đoạn này, vẫn luôn luôn nằm chìm 
bên trong nước. Cũng giống như sự mát dịu của nước giúp 
cho hoa sen lớn lên, yếu tố hạnh-phúc (lạc) của Tam Thiền 
cũng duy trì vững chắc trong tâm. Lại nữa, chỉ có nước mát 
trong ví dụ là bao trùm hết hoa sen bằng sự mát dịu từ gốc 
đến ngọn hoa, niềm hạnh phúc độc đáo nhất quán của Tam 
Thiền cũng thấm đẫm toàn bộ sự trải nghiệm của tâm từ đầu 
đến cuối. 

• Tầng thiền thứ tư, Tứ Thiền, thì được ví dụ như một 
người được quấn kín từ đầu đến chân bằng vải trắng. Người 
tượng trưng cho tâm, còn vải màu trắng tượng trưng cho sự 
tinh khiết thanh tị nh của chánh-niệm {satĩ) và sự buông-xả 
(upekkhã): hai phẩm chất nổi bật của Tứ Thiền. Tâm trong 
tầng thiền thứ tư này là hoàn toàn thanh khiết, trong sạch, 
vô nhiễm, không còn vết dơ, như tấm vải trắng sạch; nó 
tĩnh-tại tuyệt đối, và buông-xả tuyệt vời: chỉ đơn thuần và 
thuần túy quan sát một cách tinh khiết, không hề mảy may 
động vọng. Sự thanh khiết tuyệt đối của sự bình-an bao 
trùm hết toàn bộ cái “thân” của trải nghiệm này của tâm 
[danh-thân: nama-kaỵa] từ đầu đến cuối, giống như cách 
tấm vải trắng bao trùm thân người từ đầu đến ngón chân. 

Đây là ý nghĩa của bốn ví dụ mà Đức Phật đã dùng để 
mô tả về những trạng thái và những đặc điểm của bốn tầng 
thiền định jhãna, theo như cách hiểu của tôi. 



_ A _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 351 


Tiên Chuyên Từ Tâng Thiên Định Này 
Qua Tầng Thiền Định Khác 

Như tôi đã giảng giải trước đây, khi đang ở trong trạng 
thái tầng thiền định jhãna, người thiền không thể nào 
chuyển động được. Người thiền không thể nào tạo tác một 
quyết định nào để tiến từ tầng thiền này lên tầng thiền khác. 
Người thiền trong trạng thái tầng thiền định cũng không thể 
quyết định thoát ra khỏi nó vào lúc nào. Tất cả những sự 
điều khiển [ý hành] như vậy đều đã bị dẹp bỏ trong trạng 
thái các tầng thiền định. Hơn nữa, sự tĩ nh lặng thâm sâu của 
chánh niệm trong trạng thái tầng thiền định cũng làm đóng 
băng tất cả mọi hành-vi và hiểu-biết của tâm đến mức độ 
người thiền không còn cảm nhận được sự trải nghiệm của 
mình là gì, khi đang ở trong trạng thái đó. Những đặc tính 
nổi bật của tầng thiền định jhãna chỉ có thể nhận biết được 
bởi người thiền sau khi thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền 
định jhãna và xem lại [suy xét lại, quán chiếu lại] về nó. 
Tóm lại, khi người thiền đang ở trong trạng thái tầng thiền 
định jhãna, thì người đó chẳng những không thể cử động, 
mà người đó cũng chẳng biết gì về tầng thiền này hay tầng 
thiền kia, lấy đâu mà di chuyển từ tầng thiền này sang tầng 
thiền kia?. 

Hãy tưởng tượng một căn nhà có bốn phòng thông nhau 
với duy nhất một cửa chung. Kiểu như, bạn ‘đi’ qua cửa nhà 
thì vào phòng thứ nhất. Bạn phải ‘đi’ qua phòng thứ nhất để 
vào phòng thứ hai, ‘đi’ qua phòng thứ hai mới vào được 



352 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


phòng thứ ba, và ‘đi’ qua phòng thứ ba mới vào phòng thứ 
tư. Cho nên khi bạn muốn thoát ra khỏi nhà, bạn cũng phải 
làm ngược lại, tức là ‘đi’ từ phòng thứ tư, qua thứ ba, qua 
thứ hai, rồi qua phòng số một để bước ra khỏi cửa nhà. Chỉ 

một cửa để vào và ra khỏi nhà. 

♦ 

Bây giờ, giả sử nền nhà của bổn phòng là rất trơn tru, 
như bôi nhớt, đến nỗi bạn không thể đứng lấy đà ở bất cứ 
chỗ nào trong đó. Và giả sử bạn nhảy trượt vào, thay vì ‘đi’. 
Như vậy, bạn vào đến phòng nào thì dừng lại là tùy thuộc 
cái “trớn” vào của bạn. Nếu bạn lấy đà ít, thì khi bạn nhảy 
vào, bạn sẽ dừng lại ở phòng số một. Những nếu bạn lấy đà 
mạnh mẽ hơn, bạn có thể trượt thẳng đến phòng số hai, hay 
thậm chí phòng sổ ba. Và tương tự, nếu bạn là một người 
luyện tập chuyên cần và có thể tạo ra sức đà khác thường, 
bạn có thể nhảy trượt thẳng một mạch từ ngoài cửa vào đến 
luôn phòng số bốn. 

Ví dụ trên mô tả về cách chuyển-tiến từ tầng thiền định 
này sang tầng thiền định khác thực sự xảy ra như thế nào. 
Nói lại, khi đang ở trong trạng thái tầng thiền định jhãna thì 
người thiền không thể điều khiển hay quyết định được gì 
nữa. Nếu người thiền tiến vào các tầng thiền bằng một sức 
đà nhỏ, thì người ấy dừng lại ở Nhất Thiền. Với sức đà lớn 
hơn, người ấy có thể tiến thẳng đến tầng Nhị Thiền, hay 
Tam Thiền. Và nếu có thêm sức đà mạnh mẽ, người thiền 
có thể tiến thẳng một lần vào đến Tứ Thiền luôn. Sức đà chỉ 
có thể được tạo từ bên ngoài, ở đó sự điều khiển và quyết 

định mới có thể thực hiện được. 

• « ♦ ♦ 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 353 


Sức đà hay sức trớn ở đây tượng trưng cho mức độ 
'"buông-bỏ”. Trước khi bạn có thể tiến vào tầng thiền định 
jhãna, bạn cần phải tu tập sự buông-bỏ đến một mức độ nó 
trở thành một khuynh hướng [quán tính] không tự nguyện 
của tâm, trở thành khuynh hướng tự nhiên mạnh mẽ của 
tâm. Nếu người thiền tiến vào thiền định với một sức đà 
“buông-bỏ” còn ít, thì người ấy chỉ dừng lại ở Nhất Thiền. 
Với một sức đà tự động “buông-bỏ” lớn hơn, thì người đó 
có thể đạt thẳng đến tầng Nhị Thiền, hay Tam Thiền. Với 
một sức đà '"buóng-bỏ” rất lớn, người ấy có thể nhảy thẳng 
vào và chứng đắc luôn tầng Tứ Thiền thâm sâu. Tất cả đều 
phải tu tập và chuẩn bị từ bên ngoài. Vì một người không 
thể gia tăng sức đà khi đang ở bên trong trạng thái một tầng 
thiền định jhãna. 

về thực hành, người tu có thể tu tập cái sức đà “buóng- 
bỏ” bên ngoài [sau khi thoát ra khỏi] trạng thái tầng thiền 
định jhãna bằng việc (i) suy xét lại [quán chiếu lại] những 
trải nghiệm của niềm hạnh-phúc, và bằng việc (ii) nhận ra 
được những trở ngại được gọi là những “ràng buộc” [dính 
mắc]. Nói rõ hơn là như vầy: 

(i) về thực tế, sau khi tâm nhận ra được niềm hạnh-phúc 
lớn lao của việc buông-bỏ, thì sức đà [quán tính] buông-bỏ 
càng tăng mạnh lên. Nhiều lúc trong đời tu, tôi đã dạy cái 
tâm bướng bĩnh cố hữu của mình bằng cách nghĩ: “Vạy, 
tâm!. Nhìn kìa! Nhìn coi, mình đã có được thêm biết bao 
nhiêu niềm hạnh phúc vui sướng nhờ những lần buông-bỏ. 
Coi kỹ nghen, tâm. Đừng quên đór. Làm như vậy, tâm sẽ 
nghiêng mạnh về khuynh hướng buông-bỏ. 



_ _ A ^ r 

354 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


(ii) Hoặc tâm cũng có thê nhận ra những trở-ngại cản trở 
cho việc thiền tập để đạt đến niềm hạnh-phúc sâu sắc hơn. 
Những trở-ngại đó chính là những mức độ khác nhau của sự 
dính-mắc. (Ví dụ, nguời tu có thể còn bị dính mắc những 
“gông cùm” tinh vi nhất nhu: “tự cao”, “bất an”... vốn nằm 
rất sâu trong tầng vô thức của tâm). Bằng việc suy xét lại 
trạng thái và đặc điểm tầng thiền định ngay truớc đó, và sau 
khi tâm nhận ra đuợc ai là những kẻ thù cản trở sự đạt đến 
mức độ hạnh phúc cao sâu hơn—[đó là những dính mắc 
(gông-cùm)]—thì khuynh huớng [quán tính, tập khí] 
‘‘"buóng-bỏ” của tâm càng đuợc bơm mạnh hơn bằng sức 
mạnh của trí tuệ. 

Một cách khác để hiểu cách thức nguời thiền chuyển từ 
tầng thiền định này sang tầng thiền định khác, đó là ví dụ về 
hoa sen ngàn cánh mở ra duới ánh nắng mặt trời. Tầng thiền 
định thứ nhất có thể đuợc so sánh với lớp cánh sen lụa là và 
thanh khiết nằm gần đến lõi sen. Khi lớp cánh sen này đuợc 
mở ra bởi ánh nắng mặt trời, nó càng giúp tỏa ra huơng 
thơm của lớp cánh sen bên trong nó. Tuơng tự vậy, trạng 
thái Nhất Thiền cũng thật thanh khiết và quý hiếm, và lúc 
này nó đã đuợc làm ấm bằng sự chánh-niệm tĩ nh lặng, nên 
nó có thể mở thêm cánh ra để cho thấy đuợc một tầng Nhị 
Thiền nhiều hạnh phúc hơn nằm bên trong nó. Cứ nhu vậy, 
từng lớp cánh chồng kế tiếp nhau; lớp Nhị Thiền nằm trong 
lớp Nhất Thiền, lớp Tam Thiền nằm trong lớp Nhị Thiền, 
lớp Tứ Thiền nằm trong lớp Tam Thiền, nhu những lớp sep 
đan chồng kế tiếp nhau. 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 355 


Khi một người đã thành thục và có nhiều kinh nghiệm về 
những tầng thiền định, người ấy có thể di chuyển từ tầng 
thiền định này sang tầng thiền định khác bằng cách dùng 
năng lực '"adhitthãna”. “Adhitthãna” có nghĩa là sự quyết 
định, sự định trước. Trong bối cảnh này, chữ ‘‘"adhitthãna” 
diễn tả cách thức lập trình tâm của người tu theo thiền Phật 
giáo. ►Vào lúc bắt đầu, ngay khi vừa ngồi vào thiền, người 
thiền có thể lập chưong trình cho tâm chứng nhập vào một 
tầng thiền định nào đó trong một khoảng thời gian định 
trước!. Dĩ nhiên, những việc này chỉ có thể thực hiện được 
bởi những thiền sinh thảnh thục hay những thiền sư thực thụ 
đã biết rành đích đến và đã thực sự quen thuộc với đường đi 
nước bước để tiến vào các tầng thiền định. Việc này giống 
hệt cách những phi công thiết lập chế độ lái tự động cho 
máy bay, ngay sau khi đã hoàn thảnh những bước cất cánh. 

► Tuy nhiên, nhưng, ở đây không có sự “đi tắt” theo bất 
kỳ nghĩa nào. Ngay cả những thiền sư thành thục cũng phải 
“đi qua” lại những bước đường trước đó mình đã đi để đạt 
đến tầng thiền định mà mình đã định trước. Ví dụ, nếu một 
thiền sinh đã lập chưong trình cho tâm chứng nhập vào Tam 
Thiền, người đó phải tuần tự “đi qua” các bước chứng đắc 
Nhất Thiền, Nhị Thiền như mình đã từng làm trước đó, rồi 
mới đạt đến được Tam Thiền. Những bước tuần tự “đi qua” 
đó có thể diễn ra chậm, nhanh, hay rất rất nhanh, tùy thuộc 
vào trình độ thành thục của người thiền. (Giống như: dù bạn 
có lấy trớn siêu mạnh để có thể nhảy trượt vào căn phòng 
thứ ba thì cái chân trượt vào của bạn cũng phải “đi qua” các 
nền nhà của phòng một, phòng hai, như trong ví dụ trước 
đây.) 



356 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ 


đi đến giải thoát 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 357 


Những Tầng Chửng Đắc Vô sắc 

Trong ví dụ hoa sen ngàn cánh, chẳng hạn có tám (8) lớp 
cánh trong-cùng gần sát vào lõi sen. Bốn (4) lớp cánh thuộc 
tám (8) lớp cánh này tượng trưng cho bốn (4) tầng thiền 
định sắc giới \jhãna\. Lớp thứ tám từ ngoài tính vào lõi sen 
là tầng Nhất Thiền, lớp thứ bảy là Nhị Thiền, lớp thứ sáu là 
Tam Thiền, và lớp thứ năm là Tứ Thiền. Bây giờ chúng ta 
có thể thắc mắc bốn lớp cánh sen còn lại tượng trưng cho 
những thứ gì. Vượt trên bốn tầng thiền định sắc giới \jhãna\ 
còn có bốn tầng chứng đắc vô sắc. ►Điều đáng lưu ý ở đây 
là Đức Phật chưa bao giò gọi những tầng chứng đắc vô sắc 
này là những “ỹÃãna”, theo như tất cả các bài kinh.^^ Chỉ có 
trong những luận giảng được biên soạn sau thời Phật cả 
ngàn năm mới gọi chúng là bằng danh từ “ỹAãna” (tầng 
thiền định), (ở đây, chúng ta cũng nên gọi theo cách của 
Phật!). Bốn tầng chứng đắc vô sắc đó bao gồm: 

Cơ sở-tãm của không gian vổ biên 
Cơ sở-tâm của thức vô biên 
Cơ sở-tâm của sự trổng không 

Cơ sở-tâm của sự '"không có nhận thức cũng không phải 
không có nhận thức”^^ 


Chúng ta thường dịch “jhãna”= “tầng thiền định”; “trạng thái tầng thiền 
định”, và Đức Phật đã dùng chữ “jhãna” để gọi tên bốn tầng thiền định sắc 
giới. Tuy nhiên, những tầng chứng đắc vô sắc giới, mà trước đây cũng thường 
được dịch là những “tầng thiền định” (vô sắc), thì chưa bao giờ được Phật gọi 
là “jhãna”. Vì vậy, trong quyến sách này chúng ta dùng theo cách gọi của Phật 
là những “tầng chứng đắc vô sắc”. 

Trước đây, bốn tầng chứng đắc vô sắc này thường được dịch là (HV): 



358 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


(Quay lại ví dụ hoa sen ngàn cánh và 8 lớp cánh trong 
cùng): Cũng giống như tầng jhana Tứ Thiền thì nằm trong 
tầng jhana Tam Thiền, tầng chứng đắc vô sắc đầu tiên cũng 
nằm trong tầng Tứ Thiền; rồi tầng chứng đắc vô sắc thứ hai 
nằm trong tầng chứng đắc vô sắc thứ nhất, thứ ba nằm trong 
thứ hai, và thứ tư nằm trong thứ ba, giống như những lớp 
cánh sen. Như vậy, hệ quả là tất cả bốn tầng chứng đắc vô 
sắc giới đều kế thừa và sở hữu những đặc điểm sau đây từ 
những tầng thiền định \jhãna\ sắc giới: 


1. Tâm cách-ly hoàn toàn khỏi thê giới của năm giác 
quan và tất cả tri giác về sắc thân; 

2. Tâm vẫn duy trì sự tĩnh-lặng vững chắc như bàn 
thạch, không thể tạo tác ý nghĩ hay dự tính hay quyết 
định, trong một khoảng thời gian lâu; 

3. Sự hiểu biết bị đóng băng nên người thiền hầu như 
không còn cảm nhận gì về sự trải nghiệm của mình. 
Sự hiểu biết sẽ tái lập lại sau khi người thiền thoát ra 
khỏi tầng thiền định; 

4. Sự chánh niệm tinh khiết và sự buông xả tinh khiết 
của jhãna Tứ Thiền vẫn duy trì như nền móng của 
mỗi tầng chứng đắc vô sắc giới. 


Không vô biên xứ 
Thức vô biên xứ 
Vô sở hữu xứ 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ 






_ A _ __ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 359 


Giông như ba tâng săc giới đâu tiên là Nhât Thiên, Nhị 
Thiền, Tam Thiền lấy những loại hạnh-phúc khác nhau làm 
đối tượng của chúng và tầng sắc giới Tứ Thiền thì lấy sự 
bình-an tinh khiết làm đối tượng của nó, mỗi tầng chứng 
đắc vô sắc thì lấy một đối-tượng tinh-khiết của tâm để 
làm đối tượng. Sự nhận thức về những đối tượng này được 
tôi gọi là những “cơ-sở-tâm”, bởi vì chúng thực sự là những 
cơ-sở [nền móng] mà những tầng chứng đắc vô sắc “trụ” 
trên đó. Khi những nền móng bất động này càng trở nên 
được thanh lọc tinh-khiết hơn và trống-không hơn, thì sự 
[tầng] chứng đắc ở đó càng cao hơn. 

Quay trở lại Tứ Thiền, nó gồm có (i) chánh-niệm {sati) 
rất hùng mạnh, (ii) sự tĩnh-tại của chánh-định (samadhi), và 
(iii) buông-xả tuyệt vời (upekkha) chỉ đơn thuần quan sát sự 
hoàn hảo của sự bình-an vượt trên xa khỏi thế giới năm giác 
quan; và (iv) sự hợp-nhất [nhất-điểm] sắc bén của tâm 
(ekaggata). Trong trạng thái của sự nhất-điểm sắc bén, 
những khái niệm thông thường bắt nguồn từ thế giới thường 
ngày đã bị dẹp bỏ, và những nhận-thức siêu-thế thay thế 
chúng. 

Ví dụ, khi một thiền sinh ở những giai đoạn căn bản đầu 
tiên có thể tập trung một cách hoàn hảo vào giây phút hiện 
tại, có nghĩa là tâm nhất-điểm có mặt, những khái niệm thời 
gian bị loại bỏ, và những nhận-thức siêu-thế về thời gian sẽ 
thay thế chúng. Khi một người đã hội tụ hoàn toàn sự chú 
tâm [tỉnh giác] vào giây phút hiện tại, thì một mặt người ấy 
cảm giác sự phi-thời-gian, một mặt khác người ấy cảm giác 



360 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


như thê mình đang có tât cả thời gian trên đời. Ngay bên 
trong tâm-điểm của cái “Z?ậy-g/ờ” tuyệt đối [cái hiện tại 
tuyệt đối] thì thời gian chỉ là một-điểm, là không có phần 
ngoài nó, là không thể định nghĩa được, là trống không, và 
là không thể được đo lường so sánh. Nó '"đồng thời là vô 
hạn và không có gì cả”. Nó là không giới hạn: vô biên 
(anantã). Sự trải nghiệm về sự nhất-điểm đang có mặt, theo 
như bạn có thể kinh nghiệm được ở những giai đoạn căn 
bản đầu tiên của thiền, có thể là chìa khóa để chúng ta hiểu 
được cái "cảm nhận đồng-thời của sự vô-hạn và sự trổng- 
không” trong các tầng chứng đắc vô sắc giới. 


1. Cơ Sở-Tâm của Không Gian Vô Biên 

Danh ngữ này trước giờ thường được dịch là "Không vô 
biên xứ”. Cơ sở-tâm ở đây được dịch rất hay là “xứ” (HV); 
bạn có thể dùng từ nào tùy thích, chỉ cần hiểu được nghĩa 
thực dụng của nó là cơ-sở [nền móng] của các trạng thái 
tâm vô sắc mà chúng ta đang giảng giải. 

Từ tầng sắc giới jhãna Tứ Thiền, tâm có thể nhìn vào sự 
bình-an tuyệt vời để nhận thức được sự “nhất-điểm” tuyệt 
đối trong không gian. Đây là một trong những đặc điểm nổi 
bật luôn có mặt bên trong của tầng Tứ Thiền, đúng như nó 
là, để chúng ta điều nghiên suy xét nó, và nó chính là cửa 
ngõ để tiến vào những tầng chứng đắc vô sắc giới. Trong cái 
sự nhất-điểm tuyệt đối, không gian được nhận thức là đồng 
thời vô-hạn và trống-không, một kiểu "không có-không 
gian”. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘SÓI 


Giải thích thêm: trong thế giới vật chất, chúng ta thường 
nhận thức [định nghĩa] một “không gian” bằng những giới 
hạn không gian thuộc về vật chất. (Ví dụ, một không gian 
nhà, có nghĩa là phần không gian giới hạn bởi khung nhà; 
hoặc khi chúng ta nói về bầu trời, thì chúng ta đã định nghĩa 
một không gian được giới hạn xung quanh trên đầu chúng 
ta, hoặc bởi đường chân trời và núi non xung quanh ta). Cái 
“không gian giới hạn” đó là thuộc về sắc giới (rupa). Cho 
nên, khi đối tượng của tâm là cái '"không có-không gian"’ 
[không phải là một không gian giới hạn, mà là không gian 
vô biên] thì chúng ta gọi đó là những tầng chứng đắc vô sắc 
giới (arupa). 

(Sắc giới là còn trong giới hạn thuộc về vật chất. Vô sắc 
giới là vượt trên và không còn giới hạn thuộc về vật chất. 
Còn có gì giới hạn là chắc chắn còn yếu tố thuộc vật chất. 
Đó là một [cái] “không gian sắc giới”. Còn không gian vô 
hạn hay vô biên là “không gian vô sắc giới”.) 

Trở lại đoạn trên: Trong cái sự "nhẩt-điểm tuyệt đổi”, 
không gian được nhận thức là đồng thời vô hạn và trống 
không, một kiểu "không có-không gian”. Tầng chứng đắc 
vô sắc đầu tiên là “cơ sở-tâm của không gian vô biên” được 
nhận thức cùng lúc là vô hạn và trống không, là không thể 
đo lường và không thể định nghĩa [phân định] được. Đây là 
sự nhận-thức đong đầy kín hết trong tâm và giữ nguyên 
không hề nhấp nháy trong những khoảng thời gian chứng 
nhập rất lâu (nhiều giờ). Sự chánh-niệm mạnh mẽ, tĩnh tại 



362 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


và thanh tịnh nhìn vào nhận thức này với một sự hài lòng vô 
cùng vô tận. 


2. Cơ Sở-Tâm của Thức Vô Biên 

Nằm trong nhận-thức về sự ‘‘"không gian vô biên” có sự 
nhận thức về sự ""không có-không gian”, về sự “không gian 
không còn ý nghĩa một [cái] không gian nữa”. Khi tâm chú 
tâm đến đặc điểm này của tầng vô sắc thứ nhất, thì cái nhận- 
thức về không gian biến mất, và nó được thay thể bằng cái 
nhận-thức về sự nhất-điểm tuyệt đối của (tâm) thức. Trong 
trạng thái này, thức cảm giác đồng thời vô hạn và trống 
không, là không thể đo lường được, và không định nghĩa 
[phân định] được. Ngay lúc này, người thiền đã tiến vào 
tầng vô sắc thứ hai: ""cơ sở-tâm của thức vô biên”. Nhận- 
thức này đong đầy toàn bộ cái tâm không một chút lay 
chuyển trong những khoảng thời gian chứng nhập rất lâu 
hơn (nhiều giờ hơn). 

Tầng vô sắc này thường được dịch là ""Thức vô biên xứ”. 


3. Cơ Sở-Tâm của Sự Trông Không 

Nằm trong sự nhận thức về ""thức vô biên” có sự nhận 
thức về sự ""không-có-thức”, về sự “thức bây giờ không còn 
ý nghĩa của cái thức nữa”. Khi tâm chú tâm vào đặc điểm 
này của tầng vô sắc thứ hai, thì tất cả mọi nhận thức về thức 
đều biến mất. Những nhận thức về hình sắc và không gian 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 363 


[sắc giới] thuộc về vật chất đã hoàn toàn biến mất. Và tất cả 
những gì còn lại là sự nhất-điểm về sự trống-không. Ngay 
lúc này, người thiền đã tiến vào tầng vô sắc thứ ba: “cơ sở- 
tâm của sự trổng không”. Những nhận thức này đong đầy 
toàn bộ trong tâm, giữ nguyên không một chút thay đổi 
trong những quãng thời gian chứng nhập rất lâu hơn (nhiều 
nhiều giờ hơn). 

Tầng vô sắc này thường được dịch là “Fổ sở hữu xứ”, 
tức là “Xớ Trổng Không”. 


5. Cơ Sở-Tâm của Sự “Không Có Nhận Thức 
Cũng Không Phải Không Có Nhận Thức” 

Đây là trạng thái không còn nhận thức, nhưng thực ra 
cũng không hẳn là không còn nhận thức. Nghĩa đen là vậy. 
Thường được gọi là '"Phi tưởng phỉ phỉ tưởng xứ” (HV). 
Vậy nó là gì với tên gọi đó?. 

Nằm trong sự nhận thức về "sự trổng-không” có sự nhận 
thức ve sự "không chỉ có sự trổng-không”\. Nếu tâm đủ mức 
độ tinh tế để nhìn thấy đặc điểm này, thì sự “nhận thức vé 
sự trống-không” sẽ biến mất, và nó được thay thế bằng sự 
nhận thức ve sự "không có nhận thức cũng không phải 
không có nhận thức”, [hoặc "không phải là nhận thức, cũng 
không phải là không-nhận thức”Ỵ 

Tất cả những gì chúng ta có thể nói về tầng vô sắc thứ tư 
này là: Nó là như vậy, thực sự, chỉ là một nhận-thức (AN 



_ A ^ r 

364 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


IX,42). Trong ví dụ hoa sen ngàn cánh, trạng thái này của 
tâm được tượng trưng bằng lớp cánh trong-cùng sát với lõi 
hoa sen vẫn còn khép kín, trong khi tất cả những cánh sen 
khác đều đã mở ra. Lớp cánh sen cuối cùng này hầu như 
cũng không phải là cánh sen gì cả, nó là phần tinh hoa nhất 
và cao quý nhất, bởi vì nó gói trọn bên trong lớp cánh lụa là 
của nó một “v/én ngọc nằm trong lõi hoa sen” rất nổi tiếng, 
mà bao ngàn năm thăng trầm kinh điển và những giảng luận 
vẫn không ngừng cố giảng bày về nó. Viên ngọc quý nằm 
trong lõi hoa sen: '^nỉết-bàn”. 

Niết-bàn: 

Sự Chấm Dứt Tất Cả Mọi Nhận-Thức 

• • • 

Tiếng Pali là ''nibbãna”. 

Nằm trong sự nhận thức về sự '"không có nhận thức cũng 
không phải không có nhận thức” [phi tưởng phi phi tưởng] 
có sự nhận thức về "sự chẩm dứt tất cả các nhận thức”. Đó 
là sự chấm dứt tất cả những cái được cảm giác hay được 
nhận thức, không còn gì để cảm nhận hay nhận thức nữa— 
đó là trạng thái niết-bàn. Nếu tâm chú tâm vào đặc điểm này 
trong tầng vô sắc thứ tư, thì tâm sẽ ngừng lại. Rồi ngay khi 
tâm bắt đầu trở lại, người thiền sẽ chứng đắc ngay quả vị A- 
la-hán (arahant) hoặc Bất-Lai (anãgãmĩ). Chỉ có thể xảy ra 
một trong hai thánh quả này, tuyệt đối không khác. Đó là 
hai thánh quả cao nhất của con đường thánh đạo siêu thế. 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 365 


Sự Châm Dứt Dãn Dân 

(Nghĩa đen đơn giản là “sự chấm dứt từ từ, dần dần, hay 
từng phần”, về mặt tu hành, ý nghĩa là '"sự chẩm dứt tiến 
dần”, tức là mỗi lần chấm dứt [diệt bỏ, trừ bỏ, buông bỏ, từ 
bỏ] điều dính mắc là nguời tu tiến lên một chút trên con 
đuờng đạo. Thực sự vậy, con đuờng đạo tu theo Phật là con 
đuờng tu tập tiến dần từng buớc [tiệm-diệt]. Chưa thấy 
phần nào của kinh sử ghi rằng Đức Phật có chỉ ra con 
đường chẩm dứt tất cả trong một-bước chẩm-dứt [đổn diệt 
hay đổn ngộ] cả!.) 

Quay trở lại: một cách khác để xem xét bốn tầng thiền 
định sắc giới \jhãna!\ và bốn tầng chứng đắc vô sắc là đặt 
chúng theo một "thứ tự chẩm dứt dần dần”. Tiến trình 
chứng nhập vào tầng Nhất Thiền là sự chấm dứt thế giới của 
năm giác quan và sắc thân, và tất cả mọi hành vi tạo tác. 
Tiếp theo, con đuờng từ Nhất Thiền dẫn đến Tứ Thiền là 
những sự chấm dứt phần tâm nhận thức những sự 
suớng/khổ [lạc/khổ, dễ chịu/ khó chịu]. 

(Nhu bạn đã học qua, ở mỗi tầng thiền tâm nhìn thấy yếu 
tố nào là hạnh phúc hơn, tinh tế hơn, và ổn định hơn, thì nó 
loại bỏ những yểu tố ít hạnh phúc hơn, thô tế hơn, và ít ổn 
định hơn. Chẳng hạn, tâm loại bỏ những chớp-nhá [tầm tứ] 
ở trong Nhất Thiền để tiến lên Nhị Thiền. Tâm loại bỏ yếu 
tố hoan hỷ [hỷ] trong Nhị Thiền để tiến lên Tam Thiền. 
Nữa, tâm loại bỏ yếu tố hạnh phúc ngây ngất [lạc] để tiến 
lên Tứ Thiền, nơi chỉ còn lại niềm bình-an [an] và buông-xả 
[xả] tuyệt vời và tinh khiết nhất. Nguời tu [tâm] luôn phấn 



366 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đâu châm dứt [các yêu tô tâm] và tiên dân lên trạng thái cao 
quý hơn và vi tế hơn). 

Con đuờng từ Tứ Thiền tiến lên những tầng vô sắc cho 
đến Xứ phi tuởng phi phi tuởng là tiến trình chấm-dứt hầu 
hết cái phần còn lại của tâm mà chúng ta thuờng gọi là '"sự- 
biếr [người bỉểt\. Và buớc cuối cùng là chấm-dứt triệt để 
[diệt sạch] mầm mong cuối cùng của ""sự bỉếf\ 

(a) Thông qua các tầng thiền định sẳc giới và các tầng 
vô sẳc, trước tiên người tu buông bỏ sẳc thân và thế giới 
năm của giác quan của mình. 

(b) Sau đó, người tu dẹp bỏ luôn cái “người làm ” [cái 
“ta ”, ỷ hành]. 

(c) Sau đó, người tu buông bỏ luôn tất cả mọi sự sướng 
và khổ. 

(d) Sau đó, người tu dẹp bỏ không gian và thức. 

(e) Sau đó, người tu dẹp bỏ luôn tất cả “sự-bỉết”. 

(f) Mỗi khi tâm buông bỏ một đổi tượng, thì đổi tượng đó 
biến mất [diệt vong]. Nếu đổi tượng đó vẫn còn thì có 
nghĩa là người tu chưa buông bỏ được. 

(g) Bằng việc buông bỏ tất cả những thứ được-biết [đổi 
tượng của tâm], thì cái “người biết” [tâm] cũng không 
còn, cũng biến mất. Đây là sự chẩm-dứt [toàn diệt] tất 
cả mọi thứ, kể cả cái tâm. Đây chính là lúc và nơi tâm 
thức không còn biểu hiện nữa, là lúc và nơi mà các yếu 
tổ đất, nước, gió, lửa không còn chỗ bám vào, là nơi mà 
danh-sẳc đã hoàn toàn bị tiêu diệt (DN 11,85). Sự trổng 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 367 


không. Sự Châm Dứt. Niêt-bàn—viên ngọc quỷ trong lõi 
hoa sen. 


— Trong Chương này nói vê các tâng thiên định jhãna, 
tôi đã cố dẫn dắt các bạn trong một chuyến đi đi từ lý thuyết 
cho đến thực hành, leo lên những rặng núi cao nơi có những 
đỉnh chót là những tầng thiền định sắc giới jhãna, và cao 
hơn những đỉnh chót cao xanh đó là những tầng chứng đắc 
vô sắc giới. Mặc dù cuộc hành trình là có vẻ vượt quá tầm 
của các bạn hôm nay, nhưng ngày mai bạn sẽ thấy mình 
thực sự tiến bộ trên con đường. Vì vậy, điều rất hữu-ích là 
ngay từ hôm nay, bạn đã có được trước mắt một sơ-đồ 
đường đi cho ngày mai. 

Thêm nữa, những tầng thiền định jhãna, mà Đức Phật đã 
hết lòng chỉ dạy, là những mỏ-vàng với trữ lượng to lớn; 
nhưng những mỏ vàng này chứa đầy những trí-tuệ cao-quý- 
nhất chứ không phải chỉ là thứ kim loại quý đó của thế gian. 
Những “mỏ-vàng” này cung cấp nguồn nguyên liệu, đó là 
những dữ liệu chưa bao giờ được biết đến, chúng được dùng 
để tạo lập những trí-tuệ minh-sát để mở sáng con mắt của 
bậc chân tu để nhìn thấy Niết-bàn. Những tầng thiền định 
jhãna là những viên ngọc tô điểm cho gương mặt của Phật 
giáo, cho sự đẹp đẽ của con đường đạo Phật. Những tầng 
thiền định là không thể thiếu được để đi đến sự giác ngộ, 
và chúng hoàn toàn có thể tu tập được, ngay cả trong thời 
đại ngày nay. 



_ A ^ r 

368 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


Tôi xin kết thúc chương này bằng những lời của Đức 
Phật: 

Không có thiền định nào không có trí tuệ; 

Không có trí tuệ nào không có thiền định; 

Những ai có được cả thiền định và trí tuệ, 

Thì họ đang ở trong trạng thái của nỉết-bàn. 

(Dhp 372) 



_ > _ _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 369 


Chương 12 
BẢN CHẤT 

CỦA TRÍ TUỆ MINH SÁT THÂM SÂU 


Trí tuệ là thông thường; trí tuệ thâm sâu thì quý hiêm. 
Trí tuệ giúp ta dễ sống; trí tuệ thâm sâu thì thử thách ta, đôi 
lúc làm ta sợ hãi. Trí tuệ thường tạo dấu ấn trong bản tính 
của một người; còn trí tuệ thâm sâu thì thay đổi cả cuộc đời 
của chúng ta. 

Ví dụ, chuyện về hai nhà sư đang tranh luận với nhau về 
tấm phướn bay trong gió. Một người nói phướn động (bay). 
Người kia nói chính gió động (thổi). Họ đến gặp vị sư thầy 
Thiền Tông của họ, và người thầy nói cả hai người đều sai. 
Đó là tâm của họ động chứ chẳng phải phướn động hay gió 
động.^^ Khi đó có một vị sư thầy của phái Thiền-trong-rừng 
của Phật giáo Nguyên thủy đi ngang qua, và có lẽ ngài sẽ 
nói một cách thực tể rằng: tất cả ba nhận định đó đều bỏ sót 
một điểm là: miệng của họ động!. Đó là trí tuệ. 

Còn có một nhà sư kể với tôi rằng có một tu sĩ tại gia trải 
nghiệm một niềm hạnh phúc rất thâm sâu trong giờ thiền 
định thâm sâu, cho rằng niềm hạnh phúc đó là khoái lạc hơn 


Đây là một giai thoại ữong Thiền Tông Trung Hoa, và vị thầy đó là Huệ 
Năng, vị tổ sư thứ sáu của Thiền Tông, tính từ vị tổ sư đầu tiên là ngài Bồ-đề 
Đạt-ma (Bodhi Dharma). 



370 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bất kỳ sự cực khoái nào trên đời, lúc đó cảm nhận về sắc 
thân biến mất và tất cả mọi thứ bên trong đều tĩnh tại. Trải 
nghiệm đó vượt trên quá xa những hiểu biết trước đó của 
ông về khoái lạc và hạnh phúc; trải nghiệm đó làm sửng sờ 
vị cư sĩ đó, và từ đó nó thay đổi cả cuộc đời của ông ta. 
Ngay sau đó, ông trở thành một tu sĩ xuất gia cho đến hết 
cuộc đời. Đó là trí tuệ thâm sâu. 


Con Đường Mười Phần 

{Thập Chánh Đạo) 

Trong tuyển tập các bài kinh được gọi là “Tăng Chi Bộ 
Kinh” {Anguttara Nikaya), những bài thuyết giảng của Phật 
được sắp xếp theo sổ lượng của chủ đề [đề mục] được nói 
đến trong mỗi bài kinh. Ví dụ, phần các kinh nói về bốn đề 
mục như: bốn nỗ lực đúng đắn [tứ chánh cần], bốn cơ sở 
năng lực thần thông [tứ thần túc]... thì được kết tập vào 
chương [phẩm] có tên là “Bốn”. Khi tôi đọc qua phẩm 
“Tám”, tôi trông đợi đọc được phần nổi tiếng nhất là “con 
đường tám phần” [Bát Chánh Đạo]. Nhưng nó không có ở 
đó, và tôi thật là chưng hửng. Các bạn biết không, trong 
Tăng Chi Bộ Kinh (AN), Bát Chánh Đạo nổi tiếng của Đức 
Phật đã được đưa vào chương [phẩm] “Mười”, bởi vì có 
thêm hai phần khác đã được đưa thêm vào bởi chính Đức 
Phật (AN x,103). Hai phần [chi phần] được đưa vào thành 
“Thập Chánh Đạo” đó là (i) trí tuệ đúng đắn/ hoàn hảo 
(sãmma-nãnam, chánh trí) và (ii) sự giải thoát đúng đắn 
{sãmma-vimutti, chánh giải thoát). 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 371 


CÓ thê kêt luận răng, con đường tám phân Bát Chánh 
Đạo là nói về thực hành, về những phần chúng ta cần phải 
làm; trong khi đó hai phần thêm vào, trí tuệ hoàn hảo và sự 
giải thoát hoàn hảo, là nói về mục tiêu, về kết quả của việc 
thực hành tám chi phần đó. Như vậy, con đường mười-phần 
đó dạy cho chúng ta cả đường đi [đạo] và đích đến [quả]. 

Trí tuệ thâm sâu ở đây là chỉ về loại trí tuệ hoàn hảo đó 
(sãmma-nãnam, chánh trí). Như trong Tăng Chi Bộ Ki nh đã 
nói. Loại trí tuệ minh sát thâm sâu/ trí tuệ hoàn hảo [chánh 
trí] đó là không thể có được nếu không có thiền định jhãna'. 
tức là chánh-định, là sãmma-sãmadhi hoàn hảo (AN x,103). 
Thêm nữa, hệ quả tất yếu của trí tuệ hoàn hảo là sự giải 
thoát hoàn hảo: tức là sự giác-ngộ. 


Trí Tuệ Hoàn Hảo— 

Nhìn Thấy Các Hiện Tượng 
Như-Chúng-Đích-Thực-Là 

Trong các bài kinh, trí tuệ hoàn hảo hay trí tuệ minh sát 
thâm sâu thường được gọi là 'yathã bhũta nãnadasana”: 
"'nhìn thấy mọi thứ đúng như chúng đích thực /à”. Nhiều 
người cứ cho rằng họ có trí tuệ và khẳng định mình nhìn 
thấy mọi sự vật đúng như chúng đích thực là. Tuy nhiên, họ 
ít khi nào đồng tình với người khác. Vì vậy, chúng ta có quá 
nhiều tôn giáo và quá nhiều nhánh phái trong mỗi tôn giáo; 
(Bạn dường như không thể đếm nổi những con số này); và 
mỗi nhánh phái lại tuyên bố mình mới nhìn thấy tất cả mọi 
thứ đúng như chúng là, tức nhìn thấy chân lý, còn những 



372 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nhánh phái và tôn giáo khác thì không!. Thậm chí những 
người phi tôn giáo cũng nói giống vậy, bởi vì họ tin rằng chỉ 
có người không theo tôn giáo nào mới nhìn thấy tất cả mọi 
sự một cách khác quan và đúng như chúng là. Vậy tại sao 
“trí tuệ” lại rất dễ dẫn đến những sự tranh biện khác nhau?. 

Vấn đề chính là chỗ sự-thật. Sự-thật là có rất ít người 
thực sự nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng đúng như chúng 
đích thực là. Sự thật là đại đa số chúng ta nhìn thấy tất cả 
mọi sự vật hiện tượng như vẻ về ngoài của chúng, như 
chúng biểu hiện, và rồi cho rằng đó là trí tuệ, đó là chân lý. 
Các bạn nên cẩn thận!. Ngay cả khi một người chú tâm 
chánh niệm, một đối tượng xuất hiện trước các giác quan 
cũng đã bị bóp méo, bị mai một, bị gọt dũa, bị chùi rửa, và 
bị thay đổi thực-tính để làm hài lòng người đó. Lát sau bạn 
sẽ hiểu rõ thêm về ý này. 

Có một sư thầy là bạn tu của tôi, đó là một người cựu 
quân nhân trong cuộc chiến tranh đáng buồn ở Việt Nam, và 
sau đó anh xuất gia đi tu. Anh ta đã bị một viên đạn ghim 
vào đầu, và nó làm hư một phần nhỏ của não bộ. Bác sĩ nghĩ 
anh ta sẽ bị mù luôn, nhưng họ đã sai. Sau đó anh ấy vẫn 
nhìn thấy. Nhiều tuần sau, khi anh đang chơi môn khúc côn 
cầu với bạn bè, một người đánh trái cầu lên cao về hướng 
anh ta. Anh ta có thể nhảy lên bắt trái cầu dễ dàng, nhưng 
bổng dưng dưới một góc nhìn của mắt, trái cầu biến mất. Nó 
đã biến mất khỏi vũ trụ. Khoảng một hai giây sau nó xuất 
hiện trở lại đúng y hướng đi rõ rệt ban đầu của nó. Lần đầu 
tiên anh ta biết mình có một điểm-mù trong mắt. Sau này 
khi thầy ấy đã đi tu cùng chỗ với tôi, thầy ấy kể lại chuyện 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 373 


đó cho tôi nghe. Vân đê khó khăn đôi với những điêm-mù là 
người ta không thể thấy được chúng. Có một cái lổ trong 
ảnh trường của mắt, nhưng tâm lấp cái lổ đó bằng một thứ 
gì đó để người cảm thấy là không có điểm-mù đó, và người 
không thể nhìn thấy tâm đang làm chuyện đó. Cũng vậy, 
những trải nghiệm của chúng ta cảm nhận không phải lúc 
nào cũng đúng với sự thật đích thực như chúng là, ngay cả 
khi chúng ta chú tâm chánh niệm. 

Những điểm-mù, thường chúng ta không biết chúng có ở 
đó, chúng thường nổi lên những khi chúng ta bị cám dỗ bởi 
ái dục hay bị đốt nóng bởi sân giận. Khi một người đang 
yêu đương, thì người ấy thường bị mù quáng, không thể 
nhìn ra lỗi lầm của bạn tình. Chuyện kể một người đàn ông 
khá hiểu biết đã nói với người con rể tương lai rằng: “Anh 
đang xem con gái của tôi là hoàn hảo bởi vì anh đang yêu. 
Nhưng sau một hai năm, khi anh bắt đầu nhìn thấy những 
khuyết điểm của nó, thì anh phải luôn ghi nhớ điều này: 
Nếu con gái tôi không có những khuyết điểm đó, thì nó đã 
có thể lấy một người tài giỏi và tốt đẹp hơn anh rất nhiều!”. 
Thật vậy, vế đầu của câu nói này là chuyện khá phổ biến 
trong đời. Vì những tham muốn và ý muốn của mình nên 
người ta bẻ cong sự thật để cho hợp với sự tham thích của 
họ. 


Tương tự, khi ta nóng giận, ta chỉ toàn nhìn thây những 
lỗi sai của thế gian; còn đối với người, ta nhìn ai cũng thấy 
họ toàn sai lỗi, thậm chí cả con chó cũng sai lỗi. Vì vậy, ta 
đá cả con chó ở gần đó!. Thật hèn hạ và mù quáng. Đối với 
ta ta cho rằng sự thật đích thực là ‘những khổ sở và bất mãn 



374 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


của ta là do lỗi của thế gian và tất cả mọi người liên quan, 
kể cả con chó’!. Nhưng điều đó không phải là sự thật đích 
thực, đó chỉ là cách ta nhìn thấy khi ta đang sân giận quá độ. 
Trong đạo Phật, sân giận được gọi là sự điên cuồng tạm 
thời. Nó là căn bệnh nguy hiểm, ta cho rằng cách ta nhìn 
nhận là hoàn toàn đúng, nhưng đích thực thì cách nhìn của 
chúng ta đã bị méo mó bởi sân giận. (Người ta nói “no mất 
ngon, giận mất khôn” mà. Làm sao người sân giận mà sáng 
suốt được.) 

Tự cao [tự đại, tự hào, tự tôi, tự ta, ngã mạn] mức độ nào 
cũng vậy, có lẽ là thứ khó nhìn thấy nhất và xảo quyệt nhất 
trong các nguồn lực làm sai lệch và suy đồi trí tuệ của 
chúng ta. (Đó là một mười gông-cùm trói buộc chúng sinh 
vào vòng sinh tử luân hồi). Chúng ta luôn xây dựng danh 
tánh của mình từ những quan điểm [kiến chấp] của chúng 
ta. Cái tật cố hữu này sâu đậm đến nỗi nếu ta sửa đổi quan 
điểm của ta, để ta chấp nhận mình là sai, thì ôi thôi, chắc 
chắc là đã chạm ngay đến cái “tổf’ của ta. Người ta thường 
thấy dễ dàng hơn và thoải mái hơn khi chối bỏ một minh 
chứng [lẽ thật] và dung dưỡng những điểm-mù [kiến chấp] 
trong tâm của mình. Vì lẽ đó, những thứ chui vào được 
trong sự ý thức có ý thức của chúng ta chỉ toàn là những thứ 
chúng ta muốn biết [và muốn tin]. (Những cái chúng ta 
không muốn biết và không muốn tin thì chúng ta không 
‘nhận’). Thực vậy, người đời cần phải có sự can đảm để 
nhìn thấy những sự việc theo cách như chúng đích thực là, 
bởi vì nếu muốn nhìn nhận sự thật đích thực, ta cần phải hy 
sinh rất nhiều quan điểm [kiến chấp] mà chúng ta đang cổ 
giữ [chấp thủ], mà chúng ta đang coi là quý giá và đúng 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 375 


đắn. Và để nhìn thấy được Giáo Pháp (Dhamma), chúng ta 
cảm thấy sợ hãi, bởi vì để nhìn thấy được Giáo Pháp chúng 
ta cần phải dẹp bỏ một quan điểm ‘quý giá nhất’ trong tất cả 
quan điểm ‘quý giá’ đó: đó là quan điểm về một cái “m” 
hay cái ‘linh hồn’ của ta [ngã chấp]!. 

(Người đời thường hoảng sợ khi bắt đầu hiểu sâu hơn về 
Giáo Pháp. Họ hoang mang vì nhận ra mình đích thực 
không có một cái “m”, không có một bản ngã hay một linh 
hồn cổ định nào cả. Rồi cứ lo sợ thăm thẳm, không biết 
mình là ai, linh hồn mình ở đâu, sau khi chết mình đi về 
đâu... Nhiều người đã dừng lại ngay chỗ này, vì sợ hãi hoặc 
vì mất lòng tin vào Giáo Pháp, và rốt cuộc họ đã chẳng đi 
đến đâu để nhìn thấy được lẽ thực và chân lý '"như chúng 
đích thực /ù”.) 

Như vậy làm sao chúng ta biết chắc một người đang nhìn 
thấy mọi sự thể đúng như chúng đích thực là?. Làm sao 
chúng ta có thể phân biệt được trí tuệ thâm sâu và sự ngu 
mờ [vô minh]?. Câu trả lời là: chỉ khi nào năm chướng ngại 
trong ta đã được khống chế thì ta có thể chắc chắn là ta có 
thể nhìn thấy được mọi thứ đúng thực như chúng là. 


Năm Chướng Ngại & Trí Tuệ Thâm Sâu 

Năm chướng ngại là những thứ cản trở một người nhìn 
thấy mọi sự vật hiện tượng đúng như chúng đích thực là. 
Chỉ nhắc lại cho bạn thêm ghi nhớ, năm chướng ngại là: 



376 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tham dục 
Ác ý 

Buồn ngủ và đờ đẫn 
Bất an và lo lắng 
Nghi ngờ 

Tham dục bẻ cong sự thật để làm vừa lòng sự tham 
thích của chúng ta. Ví dụ, thời thiếu niên khi lần đầu tiên tôi 
nếm một ly bia, tôi không thể tin là mùi vị nó gớm ghiếc 
nhu vậy. Tuy nhiên, xã hội đàn ông thời đó (và bây giờ hình 
nhu cũng vậy) thuờng tôn thờ bia ruợu nhu những thứ 
không thể thiếu để giao luu gặp gỡ bình thuờng và trong các 
buổi tiệc tùng lễ lộc. Vì vậy, tôi hầu nhu phải uống ít nhiều, 
và sau một thời gian ngắn tôi thấy thích bia!. Điều đó không 
có nghĩa mùi vị bia đã thay đổi ngon hơn, mà chính là sự 
nhận thức của tôi về vị bia đã thay đổi để cho phù hợp với 
những [nhu cầu] sinh hoạt gặp gỡ của tôi. Tôi uống vì cần 
hay thích gặp gỡ, đuợc giao luu. Sự thật về cảm nhận của 
tôi về bia đã bị bẻ cong để hợp với ý muốn của tôi. Tính dục 
cũng vậy. Bản năng giao phối để sinh tồn chỉ là nhu vậy, 
hãy nhìn tất cả động vật thực hiện điều này một cách đơn 
giản với sự thúc dục tự nhiên của hoóc-môn. Nhung con 
nguời đã thăng hoa tính dục lên thành một thứ khoái lạc 
quan trọng nhất nhì. Sự thật thì tính dục đích thực không 
phải nhu vậy, nó đã bị bẻ cong để đáp ứng những cách nhìn 
và tham muốn của con nguời. Nhung sự thật thì sự thèm 
khát nhục dục chỉ luôn kéo theo nhiều hệ lụy và khổ đau về 
mặt tình cảm và xã hội. Trong ki nh điển, ngài Ananda đã 
từng nới với ngài Vangisa rằng: '"nhục dục đích thực chỉ là 
một sự đảo lộn của nhận thức mà thôi” (SN 8,4)!. 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 377 


Ác ý là chướng ngại thứ hai, đó là nguồn lực đứng sau 
sự chổi bỏ, chê ghét, ác cảm. Chúng ta rất ghét tuổi già, 
bệnh tật, và chết nên chúng ta cứ lờ đi như chẳng biết đến 
nó, nghĩ rằng chúng không đến với chúng ta. Chúng ta từ 
chổi, không muốn nhìn sự thật về thân thể của chúng ta như 
nó đích thực là, và luôn luôn tự dối mình. Chúng ta ghét cái 
ý nghĩ phải chia xa người mình yêu thưcmg, chỉ muốn họ ở 
gần mình. Chúng ta ghét bị người ta thấy mình sai lầm nên 
chúng ta cứ cổ bào chữa, lẽo lự, bẻ cong những sự thật, và 
tự lừa dổi chính mình. Nói tóm lại, những sự thật thường 
không làm chúng ta vui lòng, sự thật thường không phải là 
điều ta thích, và do vậy chúng ta không muốn thấy chúng, 
không muốn nghe chúng từ trong bản năng tiềm thức. Ác ý, 
nói chung, là một trong những chướng ngại lớn nhất ngăn 
trở chúng ta nhìn thấy mọi sự thể đúng thực như chúng là. 

(Xin nói thêm, vì những nguyên nhân thuộc ý thức và vô 
thức nên ác ý luôn có trong ta, và nó cũng luôn hướng ta 
đến sự ác cảm, cay cú, thù ghét, sân giận...và chính những 
trạng thái không lành mạnh này ngăn che không cho chúng 

ta nhìn thấy được bản chất đích thực của mọi sự thể như 

^ ♦ ♦ ♦ « 

chúng là.) 

Buồn ngủ và đờ đẫn là sự biếng nhác của thân và sự 
ngu mờ của tâm. Giống như kiểu đang đi trong bóng tối khi 
mọi thứ đều u mờ. Ví dụ hơi hài hước rằng, trong ánh đèn 
đêm, một người bạn gái trông đẹp như người mẫu, hay 
người bạn trai giống như một tài tử màn bạc. Không phải ai 
cũng phải lòng nhau ngay khi gặp nhau giữa ban ngày sáng 



378 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


tỏ, vì ban ngày họ sẽ nhìn thấy rõ về nhau, dù cho son phấn 
và ăn diện có tô điểm ít nhiều thân dáng. Nhung màn đêm 
đã bẻ cong sự thật về dáng vẻ con nguời. Cũng giống nhu 
vậy, khi ta buồn ngủ và đờ đẫn, u mê và ngu mờ, thì ta 
không thể nào nhìn ra đuợc sự thật đúng như chúng là. Nó 
nhu một bầu suơng mờ che khuất tầm nhìn, che khuất ngôi 
nhà bên sông, che mò cái hổ sâu truớc mắt trên đuờng 
đi...mà chúng ta dễ dàng thấy rõ khi bầu trời trong sáng. 

Bất an và lo lắng thì không bao giờ cho bạn một lần 

nhìn thấy đuợc sự thật như nó đích thực là. Khi tâm bạn 

^ « • « 

“động” nhanh, thông tin truyền tới ý thức không đuợc đầy 
đủ. Ví dụ, tu viện của tôi nằm trên một đỉnh đồi, chỉ cách 
hai cây sổ từ đuờng xa lộ. Những lúc xe chở tôi đi và về 
chạy với tốc độ bình thuờng, là tuơng đối nhanh nên không 
kịp nhìn thấy rõ những sự vật hai bên đuờng, tôi chỉ nhìn 
thấy phong cảnh luớt qua rất nhanh. Không thể nào nhìn rõ 
từng chi tiết của cảnh vật. Một hôm, tôi quyết định đi bộ lên 
đồi. Với tốc độ đi bộ, tôi có thể nhìn ngắm rõ ràng phong 
cảnh trên đuờng đi, càng nhìn ngắm tôi mới nhận ra phong 
cảnh hai bên suờn đồi là rất đẹp, đủ màu sắc vàng, đỏ của 
hoa, màu xanh của cỏ cây, hiện trên nền màu xanh của bầu 
trời. Và đặc biệt, khi tôi đứng lại nhìn ngắm từng mảng của 
bức tranh, tôi càng phân biệt rõ màu sắc, cây cảnh và vẻ đẹp 
của chúng. Tuơng tự nhu vậy, khi tâm bạn chuyển động quá 
nhanh, tâm luôn luôn phóng dật, bất an, lo lắng, thì bạn 
không thể nào còn đủ chỗ trống để tiếp nhận thông tin, để 
nhận ra những sự thật vốn nhu nó đích thực là. Chỉ khi nào 
tâm tĩnh-lặng thì bạn mới có thể thấy rõ rệt tất cả sự thật 
như chúng là. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 379 


Nghi ngờ được Đức Phật ví như trạng thái khi đang bị 
lạc giữa sa mạc (MN 39,14), không có bảng hiệu chỉ đường 
hay bản đồ chỉ hướng đi. Nghi ngờ ngăn che bạn nhìn thấy 
sự thật như chúng là đơn giản bởi vì bạn không biết nhìn ở 
đâu và nhìn bằng cách nào. Bạn nghi ngờ tất cả, thậm chí 
nghi ngờ hôm nay mặt trời có mọc ở hướng Đông hay 
không, thì bạn vẫn không biết được “mặt trời luôn mọc ở 
hướng Đông” là một chân lý. Đức Phật đã để lại cho chúng 
ta một bản-đồ, gọi là Giáo Pháp, được ghi chép thành những 
bài kinh trong các tập kinh, để chỉ ra con đường. Từng bài 
kinh hay từng tuyển tập kinh giống như là những cột mốc, 
là bảng hiệu chỉ đường và các hướng dẫn khác để cho nhiều 
người có thể đi đến vùng ốc đảo xanh mát trong sa mạc và 
những đích đến đầy an lạc. 

Nói tóm lại, năm chướng ngại giống như những tay đi 
mời chào hay quảng cáo để bán những thứ hàng hóa khó 
hiểu. Họ luôn luôn cố nói sao để che mắt người nghe khỏi 
những sự thật về những sản phẩm đó, và họ chỉ nói về 
những điểm tốt, hoặc chỉ tả về vẻ bề ngoài của sản phẩm đó. 
Năm chướng ngại giống như bức màn che không cho ta 
nhìn thấy những sự thật đích thực ngoài kia, hầu như chúng 
ta không thể nhận biết được sự che mờ và xuyên tạc của 
năm chướng ngại, về mặt tu tập, bạn không thể chắc chắn 
đối tượng chánh niệm của bạn là đúng thực như nó là một 
khi tâm bạn còn bị dính nhiễm một trong những chướng 
ngại. Ví dụ, khi bạn ngồi tịnh tâm rất sâu sắc, ít nhất là bạn 
trông có vẻ như vậy, và đang thiền chánh niệm. Tuy nhiên, 
bạn không biết sự sân giận hay nghi ngờ hay lo lắng vẫn 



380 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đang còn ngâm ngâm ở một gôc nào đó trong tâm, do vậy 
bạn khó mà nhìn thấy rõ rệt bản chất thật sự của vấn đề bạn 
đang chánh niệm. Cái bạn thấy cũng chỉ là một thứ đã bị 
che mò ít nhiều. Chỉ có lúc bạn có thể chắc chắn trí tuệ của 
mình là đúng đắn là lúc năm chuông ngại không có mặt. 
Một ví dụ rất đơn giản là, khi bạn không nhìn ra vấn đề hay 
giải pháp cho một khó khăn nào đó trong công việc hay một 
công trình trí thức nào đó, bạn hãy nên tạm lánh đến một 
nơi yên tĩnh, tránh xa nơi dễ sinh năm chuông ngại [biểu 
hiện bằng tham, sân, si], bạn có thể dễ dàng nhìn thấy rõ 
những lẽ thật của nó, và giải quyết vấn đề một cách sáng 
suốt và nhanh chóng hơn. 

Nhu vậy, điều kiện cần có để cho những trí tuệ có thể 
đuợc gọi là đúng đắn, đặc biệt là đối với loại trí tuệ thâm 
sâu của nguời tu hành, là năm chuông ngại phải bị dẹp bỏ 
trong một thời gian lâu dài. 


Upacara Samadhỉ—Cận Định 

Người Láng Giềng của Tầng Thiền Định Jhãna 

Năm chướng ngại được dẹp bỏ thông qua thiền định 
jhãna. ►Trong thực tế, đúng là người thiền không thể nào 
đạt được trí tuệ khi người ấy đang chứng nhập trong một 
tầng thiền định. Điều này, như đã nói, là do trạng thái tầng 
thiền định jhãna là quá tĩnh tại nên khó có thể xảy ra những 
hành vi hiểu biết hay suy xét của tâm. Tuy nhiên, sự trải 
nghiệm tầng thiền định jhãna phục vụ cho mục đích khổng 
chế các chướng ngại trong một thời gian lâu sau khi người 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘381 


thiền thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền định jhana, và lúc 
đó trí tuệ minh sát sẽ phát sinh. 

Trạng thái thiền ngay lúc vừa thoát ra khỏi tầng thiền 
định jhãna thì được gọi là trạng thái “cận-định” (upacãra 
samãdhi): có nghĩa là “gần sát bên với tầng thiền định”. 
Ngay trong trạng thái này, năm chướng ngại đã hoàn toàn bị 
tắt trong vài giờ hay nhiều giờ liên tục. Chánh niệm lúc này 
là siêu-mạnh, dễ dàng tập trung, và không sợ hãi (vô ngại). 
Điều này có được là do những chướng ngại phá rối chánh 
niệm đang bị khổng chế, vẫn đang còn tắt bặt. Chính ngay 
trạng thái này, như trong lời Phật dạy, là “tóm được tỉnh lọc, 
sáng tỏ, không vết dơ, loại bỏ hết sự không hoàn hảo, dễ 
uốn nắn, dễ điều khiển, vững vàng, và đã đạt đến độ tĩnh tại 
bất động’’'’ (MN 4,27), và nhờ đó trí tuệ minh sát phát sinh. 

Giai đoạn thiền ngay trước khi người tu chứng đắc tầng 
thiền định đầu tiên (Nhất Thiền) thì cũng được gọi là “cận- 
định” (upacãra samãdhi). (Đúng hơn là '"định tiếp cận”, nếu 
bạn muốn gọi tên như vậy để phân biệt với loại cận-định 
ngay sau thoát ra khỏi một tầng thiền định nào đó). Trong 
giai đoạn này, người thiền cũng đã đứng sát bên tầng jhãna 
Nhất Thiền. Trạng thái này được thể hiện bằng khả năng 
duy trì với một nỉmỉtta đẹp và khả năng tĩnh tại [định tâm] 
một cách dễ dàng trong một thời gian lâu. Lúc này, năm 
chướng ngại cũng đang được khống chế. Tuy nhiên định- 
tiếp-cận trước khi chứng đắc tầng Nhất Thiền [trước- jhãnã\ 
là không ổn định một cách rõ rệt dễ thấy nếu đem so sánh 
với loại cận-định sau-jhãna [sau khi thoát ra khỏi tầng thiền 
định]. 



382 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Vào lúc định-tiêp-cận trưởc-jhãna, những chướng ngại 
có thể dễ dàng chui lại vào trong tâm, bởi vì chúng chỉ vừa 
mới bị khổng chế một cách nhẹ đô. ►Nếu lúc này người tu 
khởi niệm về Giáo Pháp, thì trạng thái định-tiếp-cận này sẽ 
lập tức biến mất, và năm chướng ngại sẽ quay lại trong tâm. 
Vì lẽ này, Đức Phật đã dạy trong các kinh (AN III, 100) rằng 
việc quán niệm hay suy tưởng về Giáo Pháp trong lúc này 
chỉ tạo ra trở ngại và không nên làm. (Lúc người tu đang 
trong trạng thái định-tiếp-cận ngay trước-Nhkt Thiền thì 
không phải là lúc để ôn nhớ hay liên tưởng đến giáo lý hay 
Giáo Pháp.) 

Chính vì những lẽ trên nên Đức Phật đã nói trong kinh 
Nalakapãna Sutta (MN 68,6) với đại ý rằng: 

'"cho đến khỉ nào người tu chưa chứng đẳc tầng thiền 
định đầu tiên hay một tầng thiền định cao hơn, thì năm 
chướng ngại cùng với sự bất mãn và chán chê sẽ xâm 
lẩn vào và ở trong tâm của người đó.” 

“Nhưng nếu khỉ người tu chỉ cần chứng đẳc được tầng 
thiền thứ nhất, thì lúc đó năm chướng ngại, sự bất 
mãn, và chán chê không còn xâm lẩn vào hay còn ở 
trong tâm của người đó.” 

► Bởi vì việc khống chế năm chướng ngại là việc phải 
làm thì mới phát sinh trí tuệ thâm sâu, cho nên thiền-định 
\jhãna^ là cần thiết, và cần phải tu tập cho được. 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 383 


Câu Chuyện Vê Hai Sử Giả 

Để nhấn mạnh tầm quan trọng của thiền-định jhãna là 
không thể thiếu đuợc để phát triển trí tuệ minh sát, Đức Phật 
đã dạy dùng ví dụ về hai sứ giả. Những chi tiết chính của ví 
dụ này đuợc tìm thấy trong kinh Kimsuka Sutta (SN 
35,245)^^, và cũng đuợc kể chi tiết trong giảng luận, ở đây 
tôi chỉ tóm tắt ý chính của ví dụ. 

Một vị hoàng để đang rèn luyện cho con trai những kỹ 
năng để trị vì. Để cho hoàng tử có kinh nghiệm trực tiếp từ 
thực tế, ông phong cho con làm phó vuơng ở một vuơng 
quốc nhỏ nằm trong để chế của mình, ông trao cho con toàn 
bộ quyền hành ở đó. 

Vài tháng sau, có đoàn nguời thăm xứ đó trở về, họ báo 
lại với nhà vua là hoàng tử chẳng làm gì cả, chỉ lo tiệc tùng 
ăn chơi trong cung suốt ngày. Điều đó là không thể hiểu 
đuợc, có lẽ là do thời gian đầu xa quê gốc nên buồn bã mới 
xảy ra nhu vậy. 

Nhà vua cho triệu một vị thuợng thu (bộ truởng) khôn 
khéo nhất và yêu cầu ông ta đi đến xứ đó và truyền chỉ cho 
con trai ông phải thực hiện những trách vụ của một nhà vua 
trị vì. Nhung vị thuợng thu kia ngại đi một mình, vì biết 
tính khí bất thuờng của vị hoàng tử trẻ, nên ông xin nhà vua 
cho vị tuớng oai nghi đi theo. Vua đồng ý, vậy là có hai sứ 


[Theo bản dịch Tiểu Bộ Kinh của thiền sư học giả Bhikhu Bodhi, Nxb 
Wisdom Publications, 2000; từ trang 1252.] 



384 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


giả được cử đi đến gặp vị hoàng tử để truyền chỉ dụ của vua 
cha. 

Khi đến cung thành, họ nghe toàn tiếng nhạc múa tiệc 
tùng. Hai vị sứ giả bị chặn bên ngoài bởi năm người bạn của 
hoàng tử. Vị thượng giới thiệu mình là ai, do ai cử đến, và 
truyền nội dung cho hoàng tử tiếp chỉ thi hành. Nhưng năm 
người tùy tùng đó nói rằng “đây là lãnh thổ của hoàng tử, và 
hoàng tử toàn quyền hành sự”. Vị thượng thư không thể nào 
cải lý với năm người tùy tùng này, cho nên vị tướng quân 
phải rút kiếm ra tiến về phía năm người, và năm người liền 
biến mất. 


Khi hai sứ giả bước vào cung điện chỗ hoàng tử đang 
tiệc tùng say sưa. Vị thượng thư cũng giải thích và truyền 
chỉ dụ của vua cha, nhưng hoàng tử kêu họ biến đi, và 
hoàng tử đã được giao toàn quyền hành sự theo ý mình trên 
xứ sở này. Hoàng tử ngoan cố không nghe lời của vị thượng 
thư thông thái của vua cha. Vị tướng quân liền rút kiếm ra, 
túm lấy tóc của hoàng tử và bảo hoàng tử phải nghe theo lòi 
của vị thượng thư của vua cha. Lập tức, hoàng tử vâng lòi 
“Được rồi, ta lắng nghe đây”, khi kiếm đang kề cổ. 

Cứ như vậy, vị tướng nắm chặt vị hoàng tử, và hoàng tử 
thì hết sức chú tâm nghe, và vị thượng thư truyền nội dung 
của chỉ dụ, nên sau đó vị hoàng tử trẻ đã thấu hiểu những 
nhiệm vụ và những điều thụ hưởng của một nhà vua là gì. 
Từ đó trở đi, hoàng tử đã thay đổi. Hoàng tử trị vì xứ sở đó 
một cách khôn khéo, và sau này đã kế ngôi vua cha, và trị vì 
cả để chế được đuề huề thịnh vượng. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 385 


Trong ví dụ này, vị vua cha là Đức Phật, và vị hoàng tử 
là người Phật tử. Vị thượng thư thông thái tượng trưng cho 
trí tuệ minh sát [tuệ] và vị tướng quân hùng dũng tượng 
trưng cho thiền định jhãna [định]. Chính thiền định jhãna, 
chứ không phải trí tuệ minh sát, đã dẹp yên năm chướng 
ngại, được ví như năm người tùy tùng của hoàng tử đã ngăn 
chặn hai sứ giả. Và chính trạng thái cận định-sau jhãna 
(upacãra samãdhi) đã giữ cho tâm vững chắc và tĩnh tại đủ 
lâu để cho trí tuệ phát sinh và hướng dẫn cho tâm theo Giáo 
Pháp. Giống như vị tướng quân kiên định nắm giữ vị hoàng 
tử ngồi yên [định] đủ lâu để cho vị thượng thư trí tuệ [tuệ] 
truyền chỉ đầy đủ về những lẽ phải cần phải thực thi bởi một 
vị vua. 

Như vậy, trạng thái cận-định sau khi thoát ra khỏi tầng 
thiền định là vô cùng quan trọng. Chính trạng thái này khởi 
sinh ra trí tuệ cần có cho mục đích hướng thượng và giải 
thoát của một người tu hành. 


Cây Dùi Đánh Chiêng 

Ví dụ về hai sứ giả trên đây đã cho thấy rằng: tâm cần 
phải được giữ cho tĩnh tại để có thể nhìn thấy sâu sắc vào 
bên trong bản chất của mọi sự thể. Tôi thường đưa một cây 
dùi trước mọi người và hỏi “Đây là cái gì?”. 


- “Một khúc cây”, vài người nói ngay. 

- “Còn gì nữa?”, tôi hỏi. 



386 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


- “Một cây hình trụ”, người khác nói. 

- “Còn gì khác không? 

- “Nửa trắng nửa đen”, người khác gọi theo màu sắc. 

- “Cán có quấn vải trắng”, “Dài sáu phân”, “Dùng để 
đánh chiêng”. 

- “Tất cả chỉ vậy thôi sao?”, tôi hỏi tiếp. 

- “Màu sáng bóng”, “Đầu tròn”, “Chỗ cán hơi bị sờn”.... 

Khi những từ ngữ mô tả đã cạn hết, khán giả vẫn tiếp tục 
nhìn, và họ nhận ra họ vẫn chưa hiểu rõ cái vật đó đích thực 
là gì. Họ càng nhìn, họ càng nhận biết thêm về nó. Và họ 
bắt đầu thấy không còn từ ngữ để tả nữa. Nhưng họ biết 
những nhãn hiệu, tên, cách gọi chỉ là giả tạo, chỉ là giả 
danh. Nó có nghĩa nhiều hơn là “cây gậy..., hình trụ..., nửa 
trắng nửa đen...”. Những nhãn hiệu và tên gọi là cách những 
nhà trường xã hội dạy học sinh từ nhỏ. Tất cả chúng chỉ là 
những ""thực tại do quy ước”, theo cách Phật gọi. Mọi tên 
gọi, khái niệm, ngôn ngữ đều do sáng tạo và quy ước của 
con người, nó không đúng với bản chất thực tại đích thực 
của những sự vật và hiện tượng. Chính chúng làm cản trở sự 
hiểu biết, và chúng ta hay nhìn thấy sự vật bằng những cái 
nhãn hiệu, tên gọi, hay khái niệm về nó. 

Như trong ví dụ trên, nếu khán giả tiếp tục nhìn, tiếp tục 
điều tra cho đến khi hết cạn tất cả khái niệm hay sự mô tả về 
nó, cứ như vậy...cho đến khi họ nhìn thấy sự-thật vượt trên 
tất cả những khái niệm quy ước đó, bằng một cái tâm im 
lặng và tĩnh tại. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 387 


Bụi Trúc Đẹp Nhât Trân Gian 

Khi tôi bắt đầu thiền tập khi còn là một sinh viên đại học 
Cambridge, chúng tôi được phép đi dạo một giờ mỗi bữa 
sáng để tập thể dục. Ngay buổi sáng đầu tiên, sau khi đã 
ngồi thiền im-lặng trong chốc lát, tôi đi dạo qua những khu 
vườn sinh học gần bên. Khi tôi bước vào cổng, mắt tôi đập 
vào một bụi trúc rất đẹp. Đó là một loại cây đẹp kỳ lạ nhất 
tôi từng thấy trong đời. Hình dáng và vỏ ngoài nhẵn nhụi, 
mịn màng, và thanh thoát. Màu của cây trúc cũng mịn, sáng. 
Thân cây cũng thanh thoát, dịu dàng, và mềm dẻo. Những 
cây trúc rung rung một cách nhẹ nhàng rất ung dung trước 
những ngọn gió buổi sáng. Tôi ngồi xuống quan sát những 
vẻ đẹp của bụi trúc suốt cả một giờ, và chiêm ngưỡng vẻ 
đẹp đó trước khi quay lại giờ thiền tập. 

Những ngày hôm sau tôi đều đến ngắm nhìn bụi trúc. 
Tôi ngắm nhìn liên tục, liên tục trong sự tĩnh lặng, và vẫn 
chưa lần nào thấy đủ!. 

Sau một tuần đã kết thúc khóa thiền, tôi còn một giờ để 
ghé đến thăm người bạn trúc, bụi trúc đẹp nhất trần gian của 
tôi. Khi tôi đạp xe đến đó, tôi cảm thấy chưng hửng và bối 
rối. Bụi trúc nhìn rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nó 
chỉ là như một bụi cây!. 

Sự thay đổi này khiến tôi chiêm nghiệm lại vì sao tôi đã 
nhiệt thảnh ngắm nhìn vẻ đẹp của nó trong suốt nhiều ngày 
qua. Tôi nhanh chóng hiểu ra là tâm của tôi thay đổi chứ 
không phải bụi trúc thay đổi. Sau khóa thiền, tôi đạp xe ra 



_ A ^ r 

388 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đì đên giải thoát 


ngoài đường phố đông đúc của thành phổ Cambridge, tâm 
tôi trở lại bình thường, khác xa với cái tâm tĩnh lặng trong 
thời gian thiền tập trong khóa thiền. Và bây giờ tôi chỉ toàn 
thấy vẻ bề ngoài của trúc, bằng những tên gọi, nhãn hiệu, và 
những khuyết điểm của nó. Tôi không còn khả năng nắm 
giữ bụi trúc trong tâm đủ lâu trong sự tĩnh tại để có thể lặn 
chìm vào những chiều sâu đẹp đẽ và không bao giờ phai 
phôi của nó. Cũng giống như vị hoàng tử cần phải được giữ 
yên đủ lâu trong sự tĩnh tại [định sâu] thì mới có thể chú 
tâm lắng nghe và thấu hiểu [chứng ngộ] được những sự-thật 
và lẽ-phải đích thực mà vị thượng thư giải thích. 

Trong khóa thiền tập đầu tiên đó, tôi đã có những trải 
nghiệm thiền thật sâu sắc. Tâm tôi đã được tĩnh tại lạ 
thường khi tôi dạo bước từ nơi thiền tập qua khu vườn sinh 
học. Vì vậy, khi mắt tôi nhìn thấy bụi trúc, tâm tôi dừng lại 
ở đó, quan tâm, sống, đùa chơi với nó, lặn chìm vào tâm 
điểm của sự vật, và thưởng thức nó một cách tuyệt vời. Khi 
tâm đạt được sự tĩnh tại [định sâu] như vậy, thì ngay cả cây 
dùi cũng trở thành duyên dáng và đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Và 
người thiền với cái tâm đạt định có thể nhìn ngắm những 
thứ nhu cây dùi một cách hạnh phúc trong nhiều giờ, không 
bao giờ ngừng lại ở mức nhận biết nào. 


Đèn Pin + Bản Đỏ 

Thật là một niềm rất hay và đáng nhớ khi nhìn thấy một 
bụi trúc chuyển hóa thành một bụi cây đẹp nhất trần gian, 
tuy nhiên nó đã không thay đổi cuộc đời của một người!. 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 389 


Thực ra, sự ngu si [vô minh] còn khó thâm nhập và khai mở 
hơn cả những thân tre trúc cứng nhất. Tuy nhiên, những trải 
nghiệm nhu vậy giúp chúng ta hiểu thêm rằng: tâm sẽ càng 
thêm sâu sắc hơn khi nó [đã từng trải] đuợc củng cổ bởi 
mức độ chánh định thâm sâu. Khi sự chánh định càng thêm 
thanh bình, thì tâm càng thêm tĩ nh tại và vô ngại, và sự 
chánh niệm càng thêm thấu suốt vào đối tuợng. Đó là lý do 
tại sao cái tâm ngay sau thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền 
định jhãna chính là nơi những trí tuệ minh sát thường xuyên 
phát sinh. 

Sau khi thoát ra khỏi tầng thiền định jhãna, trí tuệ thâm 
sâu cũng có thể không phát sinh nếu nguời thiền không biết 
chọn đổi tượng để nhìn. Bụi trúc là một ví dụ, đó là chỗ 
không đúng để nhìn!. Xin dùng lại ví dụ ở Chuông 8: sau 
khi vừa thoát ra khỏi tầng thiền định jhãna, tâm có thể đuợc 
ví nhu một luồng ánh sáng rất mạnh mẽ của đèn pin [đèn 
pha, đèn chiếu, luồng tia sáng hội tụ] chiếu sáng tất cả 
những thứ ở truớc nó. Nhung khi một người không biết 
chiếu luồng ánh sáng đó vào đúng chỗ, thì người đó không 
thể khám phá ra được nơi che dấu những trí tuệ thâm sâu. 
Nhu vậy, ngoài sự cần thiết phải có (i) một luồng sáng 
mạnh mẽ của đèn pin [chánh định], nguời đó cũng cần phải 
có (ii) một bản đồ chính xác ghi những dấu mốc và đuờng 
đi [Giáo Pháp của Đức Phật]. Chính Giáo Pháp (Dhamma) 
là cái bản đồ đó. 

Còn khi một nguời có đuợc bản đồ nhung lại không có 
đèn pin, hay chỉ có một ánh đèn dầu yếu ớt, thì nguời đó 
khó mà soi rọi để tìm thấy đuờng đi, khó mà tìm thấy trí tuệ 



390 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thâm sâu. Cũng giông như một học giả nghiên cứu những 
kinh sách đạo Phật, đàm đạo thường xuyên với những thiền 
sư đã chứng ngộ, và nhờ đó người ấy nắm rất tốt về lý 
thuyết—nhưng người đó chưa tự thân trải nghiệm được 
những trạng thái thiền định. Trí tuệ thâm sâu không thể nào 
khởi sinh được, bởi vì thiền định chưa có đủ; giống như ánh 
đèn chiếu còn quá yếu ớt, thì làm sao chiếu rọi ra những cột 
mốc và đường đi trên bản đồ. 

Nhưng đối với người nào có được (i) bản-đồ [Giáo 
Pháp], đã nghe học được nhiều từ những vị thầy chân tu đã 
chứng ngộ, luôn nghi vấn và điều tra để hiểu biết, và người 
đó cũng có (ii) một đèn-pha mạnh mẽ chiếu sáng [năng lực 
định tâm có được nhò thực hành thiền định]—thì người đó 
đang ở gần với trí tuệ giác ngộ. Như Đức Phật đã từng chỉ 
dạy: “Những ai có cả thiền định jhãna [đèn pin sáng mạnh] 
và trí tuệ [bản đồ Giáo Pháp] thì họ đang có mặt nơi sự giác 
ngộ. 

Những ai có được cả thiền định và trí tuệ, 

Thì họ đang ở trong trạng thái của niết-bàn. 

(Dhp 372) 


Thiền Định là không thể thiếu để phát minh ra trí tuệ!. 



_ > _ 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘391 


Chương 13 

TRÍ TUỆ THÂM SÂU GIÚP GIẢI THOÁT 


Nhớ Lại Những Kiếp Quá Khử 


Theo lịch sử được công nhận và truyên thừa vê sự giác 
ngộ của Đức Phật dưới gốc cầy Bồ-Đề: sau khi Phật đã tăng 
cường sức mạnh của tâm bằng cách chứng nhập vào tầng 
thiền định jhãna, thì mảng trí tuệ thâm sâu đầu tiên Phật đã 
dụng tâm đó là câu hỏi về những kiếp quá khứ. Vì vậy, theo 
như “bản-đồ” đường đi được tìm thấy trong các bài kinh, thì 
chính nơi đây [những tầng thiền định] là chỗ hiệu dụng để 
bắt đầu chứng đạt trí tuệ thâm sâu cho loại câu hỏi đó. 

Rất nhiều tranh luận trong nhiều giới Phật tử về vấn đề 
có/không hoặc đúng/sai về những kiếp quá khứ. Không 
may, nhiều quan điểm trong số đó là bị sai lạc, sai lầm, hoặc 
không có trí tuệ thâm sâu đi kèm. Nếu chúng ta điều tra sâu 
vào trong kinh điển Phật giáo thì sẽ thấy một cách rõ rệt 
rằng tái sinh không phải là “một vấn đề nói thêm” hay chỉ là 
“vấn đề phụ” như nhiều người vẫn nghĩ, mà tái-sinh chính 
là trụ cột trung tâm trong trí tuệ thâm sâu của Đức Phật. Ví 
dụ: định nghĩa tiêu chuẩn của Đức Phật về người có quan 
điểm sai lầm [tà kiến] đó là người không tin về nghiệp báo 
và tái sinh (MN 117,5). Nhấn mạnh hơn nữa, Đức Phật cũng 
đã nói rõ trong kinh Apannaka Sutta {kinh ‘‘^Không Thể Chổi 
CãC, MN 60,8) như vầy: '"Bởi vì thực sự có cõi sổng khác 


392 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


[tái sinh], cho nên những người năm giữ quan điêm ‘không 
có tái sinh ’ là những người có quan điểm sai 

Những người hiếu kỳ rất có lý khi muốn biết làm cách 
nào một người có thể tự thân thực chứng rằng sự tái-sinh là 
có thực. Tôi sẽ giải thích cho các bạn cách để xác minh lẽ 
thật này, đó là cách mà một người có thể nhìn sâu vào một 
trong những trí tuệ sâu sắc đã làm thay đổi cuộc đời mình: 
Đó là trí tuệ nhìn thấy được những kiếp quá khứ của mình. 

Thứ nhất, về kinh nghiệm riêng của bản thân tôi: vào 
một buổi tối sau một giờ thiền định rất an bình, tôi đã đặt 
cho tâm mình một chỉ dẫn đơn giản và rõ ràng nhu sau: “Ký 
ức xưa nhất của tôi là gì?”. Sau đó, tôi quay lại với sự im 
lặng bên trong, không trông đợi điều gì, chỉ tỉnh thức với 
những gì của giây phút hiện tại mà thôi. 

Một lúc sau, một mùi quen thuộc bổng dưng đến với mũi 
của tôi. Không phải tôi đang tưởng tượng ra cái mùi đó; tôi 
đang trải nghiệm lại nó một cách rõ rệt trong khoảng khắc 
hiện tại. Cùng với cái mùi đó là một sự hồi tưởng rất lạ 
thường nhưng chắc chắc rằng đó là mùi của cái nôi của tôi 
khi tôi vừa được sinh ra. Ngay lập tức, hiện thực như thể tôi 
quay lại chiếc nôi đó, trải nghiệm lại cái thế giới đầu đời với 
tất cả mọi chi tiết xảy ra ở đó. Tôi không thể nhịn cười về 
những thứ đồ chơi và những thứ khác mẹ tôi đã sắp xếp 
trong nôi cho tôi. Tôi đang nhớ lại tất cả mọi chi tiết xảy ra 


rờ đây tôi dùng bản dịch của ngài Nanamoli và Bikkhu Bodhi, Trung Bộ 
Kinh, tr^g 5ol] 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 393 


lúc Sơ sinh trong khi tôi đang ngôi trong cái xác của một 
thầy tu hơn bốn mươi tuổi. Toàn bộ những sự kiện đang 
diễn ra cùng với cảm nhận lạ thường nhưng chắc chắc rằng 
đứa bé sơ sinh đó chính là tôi cách đây hơn bốn mươi năm 
trước. Điều này hoàn toàn làm tôi sửng sốt và thay đổi cách 
mà tôi đã từng hiểu về ký ức. Vì đây là vấn đề quan trọng 
đáng quan tâm, nên tôi đã tìm hiểu và sau này biết được từ 
một bác sĩ y khoa rằng: Đối với trẻ sơ sinh thì cảm nhận đầu 
đời của bé chính là cảm nhận về mùi. Trẻ sơ sinh cảm nhận 

4 4 

về mẹ của mình và những thứ xung quang nó, ví dụ như nôi 
nằm, thông qua các mùi. Tôi có thể xác nhận với bạn rằng 
chuyện kể trên chính là kinh nghiệm trực tiếp của bản thân 
tôi. 


Khi một người hiêu được phương pháp tiêp cận với 
những ký ức, người đó có thể tiếp tục bằng cách gợi ý rõ 
ràng trong tâm mình: “Hãy quay về quá khứ”. Sau đó, trở về 
với sự tĩnh tại bên trong mà không cổ tình trông đợi gì, cứ 
im lặng chú tâm vào giây phút hiện tại. Nếu trạng thái chánh 
định (samadhi) trước đó là đủ thâm sâu, thì ký ức khác sẽ tự 
nhiên hiện về. ►Nếu ký ức hiện về, nó sẽ hiện nhanh chóng, 
dễ dàng, không cần nỗ lực, và đó chính là ký ức đích thực 
của quá khứ đích thực, nó luôn luôn đi kèm với một cảm 
nhận lạ thường về một sự chắc-chắn: chắc chắn đó là quá 
khứ đích thực của người đó. Nếu tâm còn cảm nhận một 
chút mảy may nghi ngờ, thì loại ký ức đó là không đáng tin 
tưởng, đó không phải là quá khứ đích thực, và đó có thể chỉ 
là sự suy nghĩ theo ý mình. 



394 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Một sổ đệ tử của tôi đã từng tự thân trải nghiệm về quá 
khứ của họ như lúc đang ở trong bào thai của người mẹ, bơi 
bơi trong dịch nước, ấm áp và được che chở. Một sổ thiền 
sinh đã trải nghiệm lại những ký ức thậm chí lạ lùng hơn, đó 
là lúc họ là người già tuổi hơn họ đang bây giờ trong kiếp 
này, hay lúc họ là những người khác đang ở nơi khác. Sự 
nhận ra quá khứ và kiếp trước là đáng kinh ngạc, họ sửng 
sốt khi nhận ra "mình là như vậy’ trong kiếp trước; nhưng 
sự sửng sốt là không thể tránh được (làm sao mà không 
sửng sốt khi nhìn ra những điều của kiếp trước như vậy). 

Những sự hồi nhớ mà được tạo ra nhờ trạng thái tầng 
thiền định jhãna thì vô cùng rõ rệt hơn nhiều so với cái mà 
chúng ta thường gọi là ‘ký ức’ hay ‘trí nhớ’, và sự hồi nhớ 
đó là hoàn toàn khác hẳn với những thứ mà chúng ta thường 
gọi là ‘hồi tưởng’ hay ‘mộng tưởng’. Những quá khứ được 
hồi nhớ này chỉ xảy ra trong những trạng thái tỉnh giác cao 
độ, lúc đó sự rõ rệt [minh mẫn] về nhận thức của một người 
được tăng cường rất nhiều. Sự tỉnh giác cao độ và sự minh 
mẫn cao độ về nhận thức đó tạo ra đặc điểm độc đáo của sự 
nhận biết chắc chắn về “danh tá nh ” [là ai trước kia] của 
người đang hồi nhớ. 

Thêm nữa, một đặc tỉnh của kỷ ức về quá khứ đích thực 
là nó thường làm người ta khó chịu, tức là khác hẳn những 
gì người ta đã từng ‘nghĩ đến ’ hay từng biết được. Loại ký 
ức như vậy chắc chắn là quá khứ đích thực chứ không phải 
là do sự suy nghĩ theo ý mình. Một thiền sinh đệ tử của tôi, 
khi hồi nhớ lại những tuần đầu tiên khi mình mới được sinh 
ra, cứ nhìn lên khuôn mặt người phụ nữ luôn chăm sóc mình 



_ A _ _ __ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 395 


trong nôi và cô đã vô cùng khủng hoảng khi nhận thây 
những nét mặt của bà ta khác hẳn với những nét mặt của 
người mà chị đang gọi là mẹ suốt bấy lâu nay. Sau khi suy 
xét lại, người đó cứ tự hỏi: Hay là mình là con nuôi?. Hay 
có điều gì uẩn khúc mà mẹ mình còn giấu mình?. Cho nên 
khi gặp mẹ mình, chị ta hỏi ngay rằng chị ta có phải là “con 
đẻ” của mẹ không. Mẹ chị ban đầu hơi giật mình, nhìn chị 
và hỏi tại sao chị có câu hỏi lạ lùng và đáng làm buồn lòng 
mẹ như vậy. Chị kể lại cho mẹ ký ức thiền định của chị khi 
hồi nhớ lại lúc sơ sinh, cho nên chị phải hỏi mẹ nhu vậy. 
Mẹ chị hiểu ra ít nhiều và kêu chị hãy tả lại những nét mặt 
của người mà chị đã nhìn thấy trong ký ức thiền định về lúc 
nằm trong nôi. Sau khi nghe tả những nét mặt, mẹ chị cười 
tươi như trút đi một gánh nặng: những nét mặt theo cách tả 
đó là của dì vú nuôi. Khi chị mới sinh ra, mẹ chị bận bịu 
nhiều thứ, và dì vú nuôi thường xuyên chăm sóc và nựng 
chiều đứa bé trong nôi là chị, vì vậy sự hồi nhớ của chị là 
chính xác. Những nét mặt đó là của chị vú nuôi, khác với 
những nét mặt của mẹ ruột của mình. 

Một số những ký ức khác thậm chí càng làm khó chịu 
hơn, vì chúng hồi nhớ lại những lúc chết trong quá khứ của 
người thiền. Một số thiền sinh cảm thấy rất khó chịu nên họ 
thấy lo sợ sau vài giây hồi nhớ. Các bạn nên nhớ rằng kiếp 
kế-trước là sự kiện gần nhất trong tất cả kiếp quá khứ của 
một người, nên những trải nghiệm trong kiếp kế trước luôn 
luôn mạnh mẽ và để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa 
trong kiếp này. (Nói cách khác, những trải nghiệm xấu hay 
tốt của kiếp kế-trước có thể là những nghiệp xấu và tốt ảnh 
hưởng nặng nề nhất đến kiếp này của một người. Vì vậy, 



396 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


người tu rất dễ dàng và nhanh chóng hồi nhớ lại những sự 
kiện của kiếp kế trước). Sự vô ngại [không sợ hãi] được tạo 
ra từ trạng thái chánh định (samadhi) để nhìn lại cái chết bi 
thương đó, và từ đó nhìn ngược lại những sự kiện và đời 
sống trước khi chết của kiếp trước. Đó là sự trải nghiệm lại 
sự thật. Sự thật khó chịu và bất hạnh đó vượt qua sự nghi 
ngờ, nó không phải là sự suy nghĩ hay sự tưởng tượng theo 
ý mình (chẳng ai có tham muốn suy nghĩ hay tưởng tượng 
cảnh như vậy). Đó là sự hồi nhớ đích thực và là sự trải 
nghiệm đích thực những sự kiện xảy ra trong kiếp trước. 

Sự hồi nhớ lại những kiếp quá khứ là một trí tuệ minh 
sát thâm sâu, thường được gọi là “Túc mạng minh’'’ (HV). 
Nó được gọi là trí-tuệ vì bốn lý do sau: 

(i) Đầu tiên, Đức Phật gọi đây là trí tuệ đầu tiên trong ba 
loại trí tuệ {tevijjãY^ (MN 91,36) dẫn đến sự giác ngộ. Và 
trong kinh '"Hữu Học"" {Sekkha Sutta, MN 53,20), Đức Phật 
đã ví sự hồi nhớ lại những kiếp sổng trước giống như lần 
đầu tiên con gà con phá vỡ cái vỏ trứng để chui ra khỏi vỏ. 

(ii) Lý do thứ hai là trí tuệ này chỉ có thể khởi sinh sau 
khi người tu chứng đắc tầng thiền định jhãna\ Một người chỉ 
có thể thấy được mọi sự thể như chúng đích thực là [yathã 
bhũta nãnadssana] sau khi thoát ra khỏi tầng thiền định 
jhãna. (AN VII, 61). 


Ba loại trí tuệ là tri nhìn thấy những kiếp quá khứ của mình (Túc mạng 
minh), trí nhìn thấy mình và chúng sinh sống chết vào ra vòng luân hồi sinh tử 
(Thiên nhãn minh), và trí nhìn thấy mình đã diệt trừ tất cả mọi ô nhiễm và bất 
tịnh của tâm (Lậu tận minh). Đức Phật lịch sử đã chứng đắc ba loại ữí tuệ này 
vào cái đêm thiền định và giác ngộ dưới gốc Cây Bồ-Đe lịch sử. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 397 


(iii) Thứ ba, sự hồi nhớ về những kiếp quá khứ là những 
trải nghiệm tự thân của một người, chứ không phải dựa vào 
những lòng tin tín ngưỡng, những giáo lý truyền thống, hay 
những suy luận suy lý khác. 

(iv) Lý do thứ tư, sự hồi nhớ về những kiếp quá khứ làm 
thay đổi cuộc đời của một người, chắn chắn là vậy, vì lúc 
đó bạn đã thấy biết rõ lời của Đức Phật là đúng, rằng sự tái- 
sinh luân hồi là có thực, chứ phải do bạn suy lý hay do lòng 
tin. Bạn thay đổi hoàn toàn, ví dụ như, bạn không còn sợ hãi 
về cái chết nữa và không còn buồn đau về cái chết của 
những người thân thuộc nữa. Cuộc sổng hiện tại từ bây giờ 
được nhìn thấy bằng một tầm nhìn khác, một quan điểm 
khác, đó là chánh kiến. Bạn thấy được toàn bộ “bức tranh 
lớn”, như một bức hình trò chơi đã được lắp ráp xong, chứ 
không phải chỉ thấy từng một mảnh ghép nhỏ giống như 
từng tháng năm trôi qua trong kiếp sống này. Điều quan 
trọng nhất, đến lúc này người tu mới hiểu thấu được một 
cách thấm thìa thực sự ý nghĩa của chữ “khổ” (dukkha) mà 
Đức Phật đã dạy. 

Đến đây chúng ta mới thấu hiểu lý do tại sao vị đại đệ tử 
thông thái nhất của Phật [ngài Xá-lợi-phất] đã nói như vầy: 
“Còn tái sinh có nghĩa là khổ (dukkha), chẩm dứt tái sinh có 
nghĩa là hạnh phúc!.” (AN x,65). 


Trí Tuệ Thâm Sâu Nhìn Thấu sự “Khổ” 


Bổn chân lý cao diệu [Tứ Điệu Để] là giáo lý trung tâm 
của Phật. Chân lý đầu tiên trong đó là chân lý về sự khổ 



398 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


(dukkha). Đức Phật đã từng nói rõ răng những chúng sinh 
không giác ngộ được là vì lý do họ không hoàn toàn thấu 
hiểu về sự khổ (dukkha) (DN 16,21). 

Một lý do tại sao những chúng sinh không hiểu thấu sự 
khổ một cách hoàn toàn là vì họ chỉ nhìn thấy kiếp sổng 
này, hay thường chỉ là một phần của kiếp sổng này. Rõ 
ràng, người đời đã luôn luôn chổi bỏ sự thật là “già, bệnh, 
và chết là không thể trá nh được đổi với họ”, họ thậm chí 
khăng khăng không chấp nhận có kiếp trước hay kiếp sau!. 
Trong bất cứ chuyện gì, khi một người không tìm hiểu toàn 
diện bức tranh, thì họ không bao giờ có được sự hiểu biết 
hoàn toàn. Còn những ai muốn tự thân đi vào chân lý, và 
khao khát có được sự tự do giải thoát mà chân lý mang lại, 
thì họ cần phải tu tập Thiền Định, bởi vì Thiền Định 
ựhãnã] tạo ra loại trí tuệ thâm sâu để họ vượt qua sự chối 
bỏ và vượt qua cái quan niệm ‘không có tái sinh’ đó. 

Một khi một người đã đạt được trí tuệ nhìn thấy những 
kiếp quá khứ, thì làm sao người ấy còn nói là không có sự 
tái-sinh luân hồi. Dựa vào trí tuệ tạo ra bởi các tầng thiền 
định, người tu đích thực trải nghiệm lần lượt những sự kiện 
trong kiếp quá khứ, không còn chút nghi ngờ. Lúc đó, trí tuệ 
đó cũng giúp người ấy hiểu thấu suốt ý nghĩa của sự “khổ”. 
Đen lúc đó, người tu cũng thấu hiểu những câu nói sau của 
ĐứcPhật: 

'"Nước mẳt một người đã khóc trong vô sổ kiếp quá 

khứ trong vòng luân hồi, khỉ gặp những khổ đau bất 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 399 


hạnh, là nhiêu hơn tât cả nước trong các đại dương,'''' 

(SN,3) 

'"Những bộ xương một người để lại qua vô sổ lần chết 
nếu gom chất lại thì cao hơn núi.” (SN 15,10) 

“Với số xương chất đầy trong nghĩa địa qua thời gian 
nhiều kiếp, nhiều đủ để cảm thấy kỉnh tởm với sự 
sổng, để không còn tham chấp vào sự sổng, và [nhờ 
vậy] được giải thoát khỏi sự sổng”. (SN 15,1) 

Sự hiểu biết hoàn toàn nhận ra rằng: hễ còn sinh, hễ còn 
tái sinh, thì còn kéo theo đau khổ. Trí tuệ thâm sâu, dựa trên 
sự hiểu biết trực tiếp về vòng luân hồi của vô số kiếp không 
đếm đuợc, giúp mình tự nhận thấy từ trong tâm can ruột rà 
của mình, chứ không phải chỉ bằng trí thức học hỏi. Trí tuệ 
này nhìn thấy mối kết nối đầu tiên của vòng duyên-khởi 
ipaticcasamuppãda). Đó là: “Sinh là nguyên nhân của khổ” 
{ịãtipaccayã dukkha). Từ trí tuệ làm-thay-đổi-cuộc-sổng 
này, dục vọng và những dính mắc bắt đầu đầu đuợc gỡ bỏ. 
Không còn thứ gì đáng để tham chấp nữa. 

(Không còn gì đáng để tham chấp: bởi vì sinh là khổ, tái 
sinh là khổ, sự sống là tạm bợ, vì giờ đây ý nghĩa sự sổng 
phàm trần chẳng là gì để tham muốn thêm, để muốn chấp 
giữ thêm để rồi lại tiếp tục tái sinh trong muôn vàn đau khổ. 
Giống nhu bạn đã từng bị tra tấn tù tội, thì bạn đâu còn 
muốn quay lại chỗ đó để bị tra tấn và tù đày nữa. Với trí tuệ 
nhìn thấy bao kiếp quá khứ mình sổng-chết trong đau khổ 



400 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


như thê nào, thì bạn đâu còn tham muôn dục vọng đê lại đi 
tái sinh vào vòng sinh tử đó nữa.) 

Việc trải nghiệm [chứng đắc, chứng nhập] một tầng 
thiền ămh ihãna mở ra một đại lộ lớn thứ hai để đi đến sự 
hiểu biết hoàn toàn về khổ, đó là: trí tuệ thâm sâu để nhìn 
thấy hạnh phúc!. Một trong những đặc điểm của trạng thái 
tầng thiền định sự trải nghiệm kéo dài của một niềm hạnh- 
phúc mà ta chưa hề thấy trước đó. Niềm hạnh-phúc thanh 
khiết của tầng thiền định jhãna, như tôi đã nói trước đây, là 
khoái lạc hơn và dài lâu hơn tất cả mọi cực khoái con người 
đã từng có trong đời. Niềm chân-hạnh-phúc thanh khiết đó 
là không thể quên được. Nó lật ngược cái quan niệm thông 
thường của chúng ta về hạnh phúc. Ngay cả những cực 
khoái của sự thành đạt cao nhất hay trạng thái đang yêu của 
ái tình cũng không có gì để so đo với niềm hạnh phúc thanh 
khiết và mạnh mẽ của tầng thiền định. Chắc chắn ai đã vừa 
trải nghiệm trạng thái chân phúc tuyệt vời đó cũng “không 
thể nào chịu nổi” và phải tự hỏi ngay: “Này hỡi, đây là loại 
hạnh phúc gì vậy? và nó từ đâu mà có vậy?.” 


Dãy Quân Cô 

Đây là ví dụ sống động của vị thầy Ajahn Chah mà tôi 
đã nói ở Chương 11, giúp giải thích thêm về nghĩa hạnh- 
phúc. Tưởng tượng một người bị quấn dây thừng quanh cổ 
và luôn bị siết từ hai đầu dây bởi hai con quỷ dữ. Người bị 
quấn cổ lớn lên trong cảnh này, và lâu dần cũng quen với 
cực hình này nên coi đó như bình thường. Ngay cả khi 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 401 


chánh niệm, anh ta cũng chăng phân biệt được sợi dây đó là 
gì, chỉ coi nó là bình thường, và nó không phải là đối tượng 
chú tâm của anh ta trong chánh niệm. Đến một ngày nọ, hai 
con quỷ dữ được gọi là “Năm giác quan” và “Ý hành tạo 
tác” biến mất và thả lỏng hai đầu dây thừng. Lần đầu tiên 
trong đời, người ấy trải nghiệm một sự tự do khỏi sự siết 
chặt, sự tự do khỏi gánh nặng của năm giác quan và ý hành 
tạo tác. Anh ta cảm nhận một niềm hạnh phúc không thể 
nào tưởng tượng được, không giống cảm nhận nào anh ta 
từng biết trước đó. Chỉ đến lúc đó anh ta mới hiểu thấu 
được niềm hạnh phúc là gì, và sợi dây thừng quấn cổ và hai 
con quỷ dữ đó đã làm khổ sở đến dường nào. Và anh ta 
cũng nhận ra được lẽ thật: hạnh phúc đơn giản là sự chẩm 
dứt khổ đau. 

Tương tự như vậy, ta được sinh ra với cái thân “dính 
chặt” quanh tâm mình, cùng với hai con quỷ dữ là “năm 
giác quan” và “ý hành tạo tác” [ý muốn, ý chí, ý thích, ý 
chọn, ý kiểm soát, ý điều khiển...] luôn luôn chấp thủ và 
điều khiển mọi thứ. Ta lớn lên dần, lâu ngày rồi cũng thành 
quen với tình trạng bị quản chế như vậy, và ta coi đó là lẽ 
thường. Thậm chí đa số mọi người còn bắt đầu thích hưởng 
thụ thế giới khoái lạc giác quan và xông vào làm đủ mọi thứ 
bằng thân, và nghĩ mọi thứ bằng tâm. Người đời thực sự coi 
đây là hạnh phúc (đó là hạnh phúc chạy theo thỏa mãn giác 
quan, hạnh phúc vì thoải mái tạo tác theo ý hành và tham 
muốn của mình). Thật là khó tin!. Ngay cả khi người tu thực 
hành chánh niệm về năm giác quan hoặc về những ý hành 
tạo tác (cetana), nhưng người tu vẫn không nhìn ra được 
bản chất căn cơ của sự khổ đau là gì. Có lẽ là vậy, bởi vì 



402 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


làm sao một người có thê nhận ra được bản chât của khô khi 
mà tất cả mọi sự trên đời đều có vẻ như “nó là như vậy, đó 
là lẽ thường-tình”. (Hàng ngàn sự thể trên đời đều bị nhận 
lầm là lẽ thường-tình chứ chẳng có gì là đau khổ. Con người 
luôn bị khổ đau trong từng khoảng khắc, nhưng chẳng bao 
giờ cố gắng nhận ra lẽ thật của sự khổ). Cho đến một ngày, 
lần đầu tiên, người tu chứng đắc trạng thái chánh định thâm 
sâu của tầng thiền định jhãna. Trong thời gian chứng đắc 
tầng thiền định, “năm giác quan” cùng với những cử động 
của tâm mà ta gọi là “ý hành tạo tác” đã hoàn toàn biến mất. 
Khi những thứ đó đã biến mất, cái thân cũng biến mất, và 
lần đầu tiên trong đời tâm được tự do, không còn [bị] sự có 
mặt của các “ý hành tạo tác”, không còn bất cứ hành vi nào 
của “năm giác quan”, và được giải thoát khỏi gánh nặng của 
cái thân giống như sợi dây thừng quấn chặt quanh cái tâm 
đẹp đẽ. Người tu trải nghiệm niềm hạnh phúc của một tầng 
thiền định jhãna, thanh khiết hơn, khoái lạc hơn, và to lớn 
hơn mà người tu chưa từng biết trước đó. Chỉ có đến lúc 
này thì người tu mới đích thực và hoàn toàn thấu hiểu được 
hạnh-phúc là gì và khổ là gì. Chỉ đến lúc này người tu mới 
mới nhận thấy rằng: sắc thân là khổ, rằng: mỗi sự nhìn, 
nghe, ngửi, nếm, chạm xúc đều luôn luôn là khổ, và rằng: 
sự làm, hành vi, ý hành tạo tác luôn mãi mãi là khổ. Trí tuệ 
để thực sự thâm nhập vào sự khổ đã phát sinh. Và người tu 
nhận biết được rằng: niềm hạnh phúc của tầng thiền định có 
được nhờ sự biến mất những yếu-tố-khổ đó trong suốt thời 
gian chứng nhập trong tầng thiền định. (Trạng thái tầng 
thiền định là siêu hạnh phúc, đơn giản là do lúc đó không có 
mặt những yếu tố gây ra khổ nhu đã nói trên). 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 403 


Chỉ khi nào bạn chứng đắc trong tầng thiền định, khi đó 
năm giác quan đều biến mất, thì bạn mới thấu hiểu về khổ 
và những nguyên nhân gây ra khổ. Còn nếu không có tầng 
thiền định, bạn sẽ không thể nào thấu hiểu để thấy đuợc đóa 
hoa hồng trong ánh nắng bình minh là khổ, hoặc nghe bản 
Giao Huởng sổ Năm tuyệt vời của Beethoven là khổ, hoặc 
ái tình chỉ là sự khổ đau đang thiêu đốt là thôi. Những điều 
này nghe có vẻ điên khùng đối với nguời thuờng. Tuy 
nhiên, khi một nguời tự thân chứng nghiệm tầng thiền định, 
thì nguời đó sẽ chắc chắc tự biết đuợc những điều này đích 
thực là sự thật. Nhu Đức Phật đã từng nói trong các bài 
kinh: “Thứ gì kẻ phàm phu bình thường gọi là hạnh phúc, 
thì những bậc giác ngộ gọi là khổ (dukkha)r (SN 35,136). 
Trí tuệ thâm sâu nhìn thấy những thứ mà nguời phàm phu 
không thể nào thấy đuợc, không thể nào hiểu đuợc, và thấy 
những thứ thực sự làm sửng sốt mọi tri thức phàm trần. 
Nhìn một đứa bé ra đời có thể là giây phút tuyệt vòi nhất 
trong cuộc đời của mỗi nguời, chỉ bởi vì chúng ta chẳng biết 
có điều gì tuyệt vời hơn nữa. Nhung thực sự là có trạng thái 
tầng thiền định jhãna là thứ tuyệt vời hơn nhiều, và nó có 
thể thay đổi toàn bộ sự hiểu biết của bạn về hạnh phúc. Và, 
tiếp tục sau đó, nó giúp phơi bày toàn bộ ý nghĩa của chữ 
dukkha, sự khổ. Điều đó thực sự thổi bay tâm trí bạn; thực 
sự làm bạn sửng sờ một cách ngỡ ngàng. 

Ví Dụ Nhà Tù 

Một ví dụ khác để nhấn mạnh thêm về ý nghĩ của khổ 
đau và hạnh phúc đích thực là gì: ví dụ về nhà tù. Một 



404 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


người bị sinh ra trong tù, lớn lên trong tù, và chưa hê bước 
chân ra ngoài. Tất cả những gì a nh ta biết là cuộc sống trong 
tù. Anh ta chẳng biết gì về sự tự do hơn cái thế giới trong tù 
của anh ta. Và anh ta cũng chẳng hiểu rằng ở trong tù là 
điều khổ sở. Nếu ai bảo rằng thế giới trong tù của anh ta là 
đau khổ, anh ta sẽ không đồng ý, vì nhà tù là giới hạn lớn 
nhất anh ta đã trải nghiệm. Nhưng nếu một ngày a nh ta vô 
tình tìm thấy một đường hầm đã được đào từ lâu để dẫn ra 
bên ngoài những bức tường của nhà tù, dẫn đến một thế giới 
khác rộng lớn và thực sự tự do bên ngoài. Chỉ khi nào anh ta 
chui vào đường hầm và thoát được ra ngoài, thì a nh ta mới 
nhận ra được thể giới trong tù thực sự là khổ sở như thể nào, 
và sự chấm dứt sự khổ sở đó, tức là thoát khỏi ngục tù, 
chính là niềm hạnh phúc thực sự. 

Trong ví dụ này, nhà tù là thân thể của ta, những bức 
tường cao của nhà tù là năm giác quan của ta, và người cai 
ngục lúc nào cũng hành hạ ra lệnh là tượng trưng cho ý 
hành của ta, tức cái '"người ỉàm”, cái “to”. Đường hầm đã 
được đào từ lâu, thông qua đó người tù có thể được giải 
thoát, tượng trưng cho trạng thái thiền định jhãna (như 
trong AN IX,42). Chỉ khi nào ta chứng đắc tầng thiền định 
thì ta mới nhận ra được rằng cái thế giới của năm giác quan, 
dù có tốt nhất cỡ nào, cũng chỉ là nhà tù năm bức tường, dù 
bên trong nó vẫn có một số điều khoái lạc thoải mái, nhưng 
nó vẫn chỉ là một nhà tù với những tù nhân đang chờ đến 
ngày chết!. Chỉ sau khi đạt chánh định thâm sâu thì ta mới 
có thể nhận ra rằng “ý hành” chỉ là thứ “hành hạ” chúng ta, 
giả dạng là ý chí tự do, nhưng nó mãi mãi không cho ta nghỉ 
ngơi hạnh phúc trong thanh bình. Chỉ có thoát ra bên ngoài 



_ A _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 405 


nhà tù thì ta mới có thê có được những dữ liệu thông tin tạo 
ra trí tuệ thâm sâu để khám phá ra sự thật về khổ, về 
dukkha. 

Nói tóm lại, nếu không chứng đắc được tầng thiền định 
jhãna thì kiến thức của con người về thế giới vẫn còn quá 
hạn hẹp nên không thể nào thấu hiểu một cách hoàn toàn về 
sự khổ (dukkha) như đã được Đức Phật khai giảng trong 
chân lý thứ nhất [Khổ đế], và vì vậy không thể nào tiến bộ 
đến giác ngộ. 


Trí Tuệ Thâm Sâu Nhìn Thâu Sự “Vô Thường” 

Trí tuệ nhìn thấy bản chất vô-thường trong tất cả mọi sự 
thể trông có vẻ chẳng khó gì. Ai cũng dễ dàng hiểu rằng 
chẳng có gì tồn tại mãi mãi, rằng tất cả là vô thường. Một 
người thậm chí không cần phải là thiền sinh hay thiền sư 
cũng hiểu được điều này. Như vậy, nếu nói rằng một người 
có thể được giác ngộ khi thấy rõ sự vô thường, thì tại sao lại 
chẳng mấy ai đạt đến giác ngộ?. 

Điều này là do người ta vẫn còn những điểm mù trong 
mắt, và họ không thấy được những điểm mù đó, giống như 
trong ví dụ về vị đạo hữu của tôi bị điểm mù trong mắt 
trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Người ta bị mù về những 
hiện tượng luôn luôn có mặt mà không bị thay đổi. Một số 
sự vật hiện tượng rất là chắc chắn, ổn định đến nỗi người ta 
không hề để ý đến chúng như là những thứ vô thường (như 
núi đá, biển cả...). Đó chính là những điểm mù tạo nên sự 



_ A ^ r 

406 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


ngu si và vô minh {avỉjja). Ví dụ sau đây có thê lý giải vê 
chỗ này. 


Ví Dụ Vê TV 

Tuởng tuợng ta đang ngồi coi TV (Ti-vi) ở nhà. Ta có 
thể chú ý đến sự vô thuờng khi đang nhìn cái hộp hình chữ 
nhật đó. Những cảnh đến và đi, các chucmg trình đến và đi, 
những kênh chiếu và hết. Ta thậm chí còn có thể coi cái 
“kênh trống không” khi TV đã tắt và chỉ còn cái màn hình 
không. Tuy nhiên, sự hiểu biết về những thay đổi vô thuờng 
của màn hình TV nhu vậy chỉ là bề ngoài. Sự hiểu biết đó 
cũng chẳng giúp bạn rời bỏ cái TV. 

Tuơng tự, ta cũng có thể chú ý sâu sát những mối quan 
hệ đến đi, còn mất, ngày chuyển qua đêm, hoa sớm nở tối 
tàn, co thể già yếu đi. Nhung, mặc dù ta đã quá hiểu thấu lẽ 
vô thuờng đó trong tất cả mọi thứ, nhung chúng ta vẫn 
không bao giờ từ bỏ những dục vọng. Ngay cả khi chúng ta 
quán niệm và quá thấu hiểu về cái chết, đó là lúc sự sống đã 
bị tắt nguồn và chỉ còn lại cái xác bất động, giống nhu cái 
TV màn hình đen không điện, nhung ta vẫn chua chịu 
buông bỏ sự tham chấp nào. Những bác sĩ trong nhà xác và 
những nguời điều hành tang lễ nhìn thấy cái chết hằng ngày, 
nhung họ cũng chẳng giác ngộ đuợc gì. Những sự quán 
niệm và hiểu biết về vô thuờng nhu vậy là hữu ích, nhung 
chúng cũng chỉ là bề ngoài. 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 407 


Chúng ta quay lại ví dụ TV và tưởng tượng mình đang 
ngồi coi TV, quán niệm về tính vô thường của màn hình 
TV. Không chỉ màn hình, chưcmg trình thay đổi, chiếu và 
tắt, nhưng bỗng nhiên cái TV cũng biến mất luôn!. Nó hoàn 
toàn biến mất trong giây khắc. Ta không nghĩ cái TV có thể 
bị biến mất. Chẳng ai mua bảo hiểm mất TV làm gì. Nhưng 
TV mất là điều hoàn toàn không ngờ, làm sửng sốt, và làm 
thay đổi cuộc đời ta. Ta quá ngạc nhiên, vì điều này là quá 
tầm suy nghĩ và hiểu biết của ta. Điều này là một trong 
những thứ của trí tuệ thâm sâu. 

Có những thứ mà ta bị mù quáng đối với chúng, chúng 
quá cứng chắc và ổn định nên ta tin vào chúng, ta không thể 
nào tưởng tượng ra nổi sự vô thường của chúng. Ví dụ như 
ý hành [ý chí, ý muốn] tức là tiềm năng tạo ra những hành 
động. Ngay khi bạn cố đè nén ý hành để tập trung vào một 
việc gì đó, thì bạn vẫn luôn biết rằng khả năng/tiềm năng 
làm mọi thứ vẫn đang có mặt. Ta luôn luôn và luôn luôn 
kiểm soát với một mức độ nào đó. Ý hành luôn luôn có mặt, 
làm cái này, nghĩ cái này, nói cái này, thể hiện cái này, kiểm 
soát cái này...luôn luôn có mặt. 

Trong trạng thái thiền thâm sâu, thì ý hành [tiềm năng 
tạo tác, '"người làm’"] bất ngờ biến mất. Điều này là quá bất 
ngờ, làm sửng sốt ta, giống y như trong chớp mắt ta nhìn 
thấy cái TV biến mất ngay trước mắt mình. Trong trạng thái 
jhãna, nh ất là từ Nhị Thiền trở lên, ý hành biến mất, chỉ còn 
thức là tiếp tục, là sáng tỏ hơn và minh mẫn hơn, hơn bao 
giờ hết. Ngay cả cái tiềm năng làm điều gì cũng biến mất. 
Người tu lúc đó tĩnh tại như đóng băng một cách chánh 



408 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


niệm. Tâm lúc này là cứng chăc hcm và sáng trong hơn cả 
kim cưcmg. Nó là không lay chuyển được, bất động như sự 
trống không. Đây là những trải nghiệm lạ thường, nhưng là 
thực, thực một cách khác thường. Và thông điệp của những 
trải nghiệm này là rất rõ rệt để nhìn thấy, rõ rệt giống như 
bảng điện đèn neon sáng lớn trong đêm tối không trăng. 
Điều rõ rệt đó là: những thứ trông có vẻ chắc chắc và luôn 
luôn có mặt [như ý hành, ý tạo tác, tiềm năng muốn làm] đã 
hoàn toàn chấm dứt và biến mất vào hư không. Điều này 
chính là trí tuệ thâm sâu nhìn thấu vào sự vô thường. (Một 
bước thâm sâu hơn trí tuệ thông thường về vô thường). Lúc 
này, những thứ bạn không thể tưởng tượng được và không 
thể ngờ được lại được nhìn thấy đích thực là sự thật. Cái 
“m”, cái '"người làm’\ ý hành đều dừng lại, chỉ còn thức vẫn 
tiếp diễn. Sau khi có một trí tuệ thâm sâu như vậy, bạn sẽ 
không bao giờ còn cho rằng bạn là cái “m” hay chủ thể của 
cái “to” của bạn nữa. (Quan niệm về một bản ngã đã biến 
mất. Không còn ngã chấp.) 


Đại Dương Biên Mãt 

Giả sử bạn đang ngắm nhìn những đợt sóng lên và xuống 
trên mặt biển, đến và đi, có rồi mất. Điều đó giống như khi 
quan sát những cảm giác dễ chịu (sukha vedanà) và những 
cảm giác khó chịu {dukkha vedana) lên và xuống, đến và đi, 
si nh rồi diệt. Như vậy là bạn đang quán niệm về tính vô 
thường, đúng vậy, nhưng đó chỉ là bề ngoài. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 409 


Bây giờ tưởng tượng cảnh này, một ngày nào đó khi 
đang ngồi nhìn sổng biển lên xuống, đến đi, vô thường, bất 
thình lình cả đại dương biến mất, cả nền lục địa dưới đáy 
biển cũng biển mất luôn. Toàn bộ cái vùng trước mặt biến 
mất—tất cả biến mất. Đến đây, cảnh đó chính là trí tuệ thâm 
sâu, không thể tưởng tượng được, làm kinh ngạc, và làm 
buồn lòng đến sửng sờ. Chẳng ai có thể ngờ đến chuyện một 
đại dương mà bị biến mất khỏi cõi đời ngay trước mắt mình. 
Như vậy làm sao không bị sốc, không bị bất ngờ, không bị 
sửng sốt?. 

Nhưng, đó là điều xảy ra trong trạng thái thiền định 
jhãna. Khi ta đang chú tâm quán niệm về những đợt sóng dễ 
chịu và khó chịu [sướng và khổ] đang lên xuống trên mặt 
biển của năm giác quan, rồi thì bỗng nhiên cả vùng đại 
dương biển mất hoàn toàn, mang theo cả thân thể chứa đựng 
năm giác quan này. (Khi chứng nhập vào tầng thiền định thì 
năm giác quan không còn, những cảm nhận về thân thể 
cũng không còn, chỉ còn một giác quan là tâm vẫn tiếp 
diễn). Lúc đó, người thiền rõ ràng bước ra khỏi thế giới 
thường ngày, bước ra khỏi cảnh dục giới (kãma-lokà) và 
tiến nhập vào cảnh giới tầng thiền định Ụhãna), tiến nhập 
vào cảnh thiền định sắc giới (rũpa-loka). Lúc này, người tu 
hiểu thấu được thêm một bậc về ý nghĩa của vô thường, và 
tầm sâu rộng của nó. Người tu có được trí tuệ minh sát thâm 
sâu hiểu thấu sự chấm dứt của năm thức giác quan. Từ đó, 
không bao giờ và không bao giờ người ấy còn cho rằng cái 
“m” là cái người nhìn, người nghe, người ngửi, người nếm, 
hay người chạm xúc nữa. 



410 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tròng Mắt & Kính Viễn Vọng 


Giả sử bạn đang nhìn các vì sao qua kính viễn vọng. Giả 
sử lúc đó có ai để một tấm gưcmg soi chắn trước miệng 
kính, thì bạn không còn thấy sao trời, mà thấy cái tròng mắt 
của mình trong đó, chỉ nhìn thấy “cái người đang nh ìn” 
trong đó. Điều đó hoi bất ngờ, những chẳng có gì đáng ngạc 
nhiên và cũng chẳng có gì trí tuệ trong đó. 

Bây giờ hãy tưởng tượng khi bạn đang nhìn thấy tròng 
mắt mình trong tấm gưong soi chắn trước miệng kính viễn 
vọng, bất ngờ hình ảnh tròng mắt biến mất hoàn toàn, mọi 
thứ biến mất, ngay cả sự trống không cũng không còn. Bạn 
nhanh chóng nhận ra, sau khi sự kiện đã trải qua, rằng nếu 
tất cả cái được-biết bị biến mất, thì cái-biết cũng đã biến 
mất. Trí tuệ phát sinh, đó là trí tuệ thâm sâu nhìn thấy rõ 
rằng cái '"người biết’’ [cái biết, tánh bỉết\ là vô thường, và 
rằng cái "người biếv’ đó không phải là cái “m”. (Vì người 
đời cho rằng có một cái “m” thường hằng và bất biến như 
một dạng Tinh hồn’ hay bản ngã bất diệt, nên khi thấy 
"người biết'’ [cái biết] đó thực ra là vô thường, biến đổi, 
biến mất, thì người ta mới không còn lý gì để cho rằng nó là 
một cái "ta” cố định nào nữa.) 

Điều này chính xác là điều xảy ra khi người tu chứng 
nhập vào những tầng thiền định jhãna và những tầng vô sắc. 
Năm thức giác quan đều biển mất ngay khi người tu chứng 
nhập vào tầng Nhất Thiền. Lúc này chỉ còn lại một thức duy 
nhất là thức của giác quan tâm [tâm thức], nhưng nó cũng 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •411 


đang bị lột bỏ từng lớp và từng lớp. Ngay trước khi chứng 
đắc tầng cuối cùng của “tám tầng giải thoát” (atthavimoka): 
đó là sự chứng diệt hoàn toàn tất cả mọi cái được cảm giác 
và nhận thức [diệt thọ tưởng], thì những hoi hướng cuối 
cùng của cái tâm cũng biến mất hoàn toàn. Cái “tròng mắt 
trong gương” của tâm, cái tâm, citta, đã dừng lại, và tất cả 
biến mất. Trí tuệ thâm sâu phát sinh để khám phá ra rằng cái 
'"người bỉếr [được gọi là tâm, citta, căn gốc của chúng sinh, 
cái tự ngã, ãtman, cái Tinh hồn’ hay cái gì gì đó, tùy theo 
cách gọi của những nền văn hóa khác nhau] chỉ là vô- 
thường, là sinh-diệt, là cũng đi đến sự chấm-dứt cuối 
cùng— đó là Bát-niết-bàn iparinibbãna). 

Như vậy, trí tuệ tâm sâu về sự vô thường là sâu sắc hơn 
nhiều so với những gì những người thiền từng nghĩ đến. Khi 
người tu sử dụng những dữ liệu thông tin có được từ những 
trải nghiệm trong những tầng thiền định jhãna, thì người tu 
nhìn thấy sự tan rã của cái căn gốc vốn từng là thứ cố hữu, 
vững chắc và khó phá bỏ mà người ta đã luôn dựa vào đó để 
tin chắc về một cái “to” từ muôn kiếp [dưới dạng linh hồn 
hay bản ngã]. Nần tảng vững chắc cổ hữu đó bỗng nhiên tan 
tành như một lâu đài cát. Toàn bộ những chuỗi nối kết và 
mắc xích của quan niệm về tự ngã [ngã chấp] đều bị lật đổ 
và tan vỡ. Trí tuệ thâm sâu nhìn thấy rõ rằng chẳng có thứ 
gì là cổ định bền lâu trong bất kỳ không gian và thời gian 
nào để mà một cái “to” bám trụ vào đó. Vậy thì chẳng còn 
vấn đề gì để nói, người tu cũng nhận ra chẳng có ai thực 
hiện cái sự bám trụ đó. Chẳng có ai cả!. 



412 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trí Tuệ Thâm Sâu Nhìn Thâu Sự “Vô Ngã” 

Có trái mìn công phá được thiết đặt bởi trí tuệ thâm sâu, 
mỗi trái có thể phá tung những nền móng của sự ngu si [vô 
minh]. Những trái mìn công phá đó là dukkha, anicca, và 
anattã [khổ, vô thường và vô ngã]. Ba bản chất này được 
Đức Phật gọi là “ba đặc tính của sự sống”. Tôi đã giảng 
giải cách mà trí tuệ thâm sâu nhìn thấu sự khổ và vô thường 
đã cho thấy chẳng có thứ gì đáng để tham chấp và chẳng 
còn chỗ nào để bám trụ. Bây giờ, tôi sẽ châm ngòi nổ trái 
mìn trí tuệ thứ ba [sự thật về vô-ngã] có khả năng thổi bay 
tâm trí của bạn, làm bạn sửng sờ khi nhìn ra sự thật này. 

Tương tự, trí tuệ thâm sâu để nhìn thấu vô-ngã chỉ có thể 
có được khi bạn sử dụng những dữ liệu thông tin duy nhất 
có trong trạng thái tầng thiền định jhãna, và bằng cái tâm 
được làm mạnh mẽ bởi tầng thiền định jhãna. Chỉ bằng 
cách chứng đắc tầng thiền định jhãna, còn nếu không thì 
bạn không thể nào tìm ra sự thật đó bằng những cách lý giải 
thông thường dựa vào những trải nghiệm dang dở. Chẳng 
hạn, một sổ trường phái chủ trương đạt đến trí tuệ thâm sau 
bằng phương pháp điều tra suy xét vào câu hỏi “ Jd/ là ai?”. 
Trong một bài kinh Đức Phật dạy về bảy cách suy xét [quán 
chiếu] vấn đề, tên bài kinh [tạm dịch] là kinh '"Phòng Trừ 
Tất Cả Những Âu Lo và Phiền Não” (Sabbasava Sutta, MN 
2,7), Phật đã gọi cách đặt vấn đề hay cách quán chiếu như 
vậy là "cách quán chiếu không khôn khéo” (ayoniso 
manasikara). Thực ra trong tiếng Pali "ayoniso 
manasikara” đơn giản có nghĩa đây là "cách dụng tâm 
không tìm ra được căn gổc của vẩn đề”, có nghĩa là: cách 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •413 


suy xét không khôn khẻo'^^. Câu hỏi '"Ta là ai?'' không giúp 
tìm hiểu sâu vào vấn đề, bởi vì bản thân nó đã mang một sự 
giả định sai lầm là có một cái "ta" rồi. Câu hỏi "Ta là ai?" 
đã coi nhu có một cái "ta" tồn tại, và trên nền câu hỏi này, 
nguời ta lại đi tìm ai là cái "ta" đó. Thậm chí khi ta hỏi "Ai 
đang hỏi câu hỏi này?" thì chúng ta cũng đã bị lạc vấn đề. 
Sẽ hữu ích và dẫn nhập hơn nếu hỏi "Cái gì mà tôi đã nhận 
là tôi?", hoặc "Cái gì đang hỏi câu hỏi này?". 

Vào thời Phật giáo cổ xua ở Àn Độ, có một câu chuyện 
tranh biện nổi tiếng về vấn đề “vô-ngã” xảy ra giữa một Tỳ 
kheo uyên bác và một nguời tên là Mahadeva (Đại Thiên), 


đại khái nhu vây: 


Tỳ kheo: 

Chào ông, ông là ai? 

Đai Thiên: 

4 

Đai Thiên 

4 

Tỳ kheo: 

Đai thiên là ai? 

4 

Đai Thiên: 

4 

Là tôi đây. 

Tỳ kheo: 

lôi là ai í 

Đai Thiên: 

4 

Là môt con chó 

• 

Tỳ kheo: 

íí 7 ft J -y • o 

Con chó là ai? 

Đai thiên: 

4 

Là ông! {chỉ vị Tỳ kheo) 

Tỳ kheo: 

“Ông" là ai? 

Đai Thiên: 

4 

Đai Thiên 

4 

Tỳ kheo: 

Đai thiên là ai? 

4 

Ngược lại với cụm từ này là cụm từ 'yoniso manasikãrấ’': '"cách quán chiếu 
khôn khéo, sự suy xét một cách khôn khéo^\ HV trước đây dịch là "như lỷ tác 
ỷ’\ Cụm từ này có nghĩa là dụng tâm (hay nhận thức) đế suy xét một cách 
khôn khéo và phù họp với nguyên lý vận hành của mọi sự vật hiện tượng của 
thế gian. 



_ A ^ r 

414 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


Tỳ kheo: 
Đại Thiên: 
Tỳ kheo: 
Đại Thiên: 
Tỳ kheo: 
Đại thiên: 

4 


Đại thiên là ai? 

Là tôi đây. 

lôi là ai í 
Là một con chó 

í í 1 J L — o 

Con chó là ai? 

Là ông! {chỉ vị Tỳ kheo) 


...và cứ hỏi đáp lòng vòng như vậy rất lâu cho đến khi 
những người xung quanh cười lên thì một trí tuệ mới khởi 
si nh trong tâm của vị Tỳ kheo. 


Trí tuệ là : ông ta mới nhận ra mình đã để cho mình bị 
gọi là một con chó bởi ông Đại Thiên khôn lanh đó. Câu 
chuyện vui mang tính lịch sử này cho thấy ngôn ngữ hàm 
chứa nhiều giả định và ý nghĩa như thế nào. Những giả định 
hàm chứa trong những ngôn từ của hai người đó là rất khác 
nhau. Điều này cho thấy rằng, nếu bạn không đóng khung 
giới hạn cho câu hỏi của mình một cách khôn khéo, thì bạn 
sẽ không nhận được câu trả lời tương ứng với ý hỏi. 


Cách hiệu quả là nên hỏi “Cú/ gì” mà một người cho nó 
là cái '"Ta”, và sau đó hỏi tiếp liệu cái đó có phù hợp với 
thực tế trải nghiệm không?. Tôi có thể cho bản thân tôi là 
một tu sĩ, một người úc gốc Anh, da trắng, sáu mươi hai 
tuổi, khỏe mạnh, và vân vân...Tuy nhiên, trí tuệ nông cạn 
cũng có thể thấy được tất cả những danh tánh này chỉ là giả 
tạm, và vì vậy đó không phải là bản thể cái "tôi” nào cả. 
Những lúc càng về già thì càng thấy rõ ràng rằng ta không 
thể chấp lấy cái thân đang già đi và tan rã này là cái "ta” 



_ > _ _ 

Thiên sư Ájahn Brahm ‘415 


được nữa. Ta cũng không thê chuyên qua nói răng cái “to” 
là phụ-phẩm của não bộ. 


Tâm vẫn sống Khi Não Đã Chết 

Những nghiên cứu y học và khoa học mới đây đã chứng 
minh cho lời khẳng định của tôi rằng tâm không phải là một 
phụ-phẩm của bộ não. 

Nhiều nghiên cứu mới đây trên người và vật có kết quả cho 
thấy rằng khi chức năng bộ não đã ngừng hoạt động trong suốt 
thời gian tim ngừng đập, nhưng tiến trình tư duy minh mẫn và 
bài bản cùng với sự suy lý và hình thành ký ức lại vẫn có thể 
xảy ra trong thời gian đó.^^ 

Bác sĩ M. Sabom nổi tiếng với các thí nghiệm về kinh nghiệm 
cận-tử đã kể về một phụ nữ Mỹ trong khi mổ chứng phình 
động mạch não. Trên điện não đồ cho thấy vỏ não và thân não 
của bà ta đã hoàn toàn nằm ngang, tức ngừng hoạt động. Sau 
khi mổ thành công, sau nhiều khó khăn, bệnh nhân này được 
xác minh là đã có một kinh nghiệm cận tử rất sâu sắc, bao gồm 
những kinh nghiệm phi thể xác, đã xảy ra trong thời gian điện 
não đồ báo hiệu những đường nằm ngang .(lược dịch) 


Theo Sam Pamia & Peter Fenwick, “Những Kinh Nghiệm Cận Tử Trong 
Lúc Tim Ngừng Đập”: Những Tầm Nhìn về một Bộ Não Chết hoặc Những 
Tầm Nhìn về Khoa Học Mới về Tâm Thức”. Resuscitation trang 52 (2002): 5 
(trích dẫn). 

43 PÌPQ van Lomel et al ““Kinh Nghiệm Cận Từ ở Những Người Còn sống 
Sau Khi Tim Ngừng Đập”: Một nghiên cứu thành công ở Hà Lan”, tạp chí 
Lancet 358, (15/12/2001): 2044. 



_ A ^ r 

416 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


Hai trích dẫn trên đây từ hai nghiên cứu khác nhau cho 
chúng ta thấy sự tiếp diễn của tâm thức sau cái chết lâm 
sàng. Công trình nghiên cứu thứ nhất đuợc thực hiện ở bệnh 
viện tổng hợp Southampton ở Anh Quốc năm 2000. Nghiên 
cứu thứ hai thực hiện ở Hà Lan năm 2001. Từ đó, tạp chí y 
khoa nổi tiếng Lancet đã kết luận: '"Những kết quả của 
chúng tôi cho thấy những yếu tổy học không dính líu đến sự 
xảy ra của kinh nghiệm cận tử (NDE)...tẩt cả mọi bệnh 
nhân đều đã bị chết lâm sàng”. 

Theo ngôn ngữ bình dân: những thí nghiệm quảng đại đó 
cho thấy rằng tâm vẫn còn sống trong khi bộ não đã chết. 
Do vậy, không có chuyện tâm là một phần hay phụ-phẩm 
của bộ não. Sự thật là tâm thức đã đuợc tìm thấy là vẫn tồn 
tại khi bộ não đã ngừng hoạt động, đó là bằng chứng xác 
thực rằng tâm có thể là độc lập khỏi bộ não. Một nghiên cứu 
khác cũng cho thấy rằng: trong những bệnh nhân tim đã 
ngừng đập, kinh nghiệm cận tử khởi sinh trong thời gian vô 
thức. 

Sau khi đã bác bỏ đuợc “những nghi ngờ lâu nay”, bây 
giờ chúng ta hãy xem xét thêm về hai ứng cử viên cuối cùng 
mà chúng ta hay nhận lầm đó là chính bản thân cái "Ta” của 
mình. 


Thành Lũy Cuối Cùng Của Ao Tưởng về Cái “Ta” 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 417 


Hai ứng cử viên cuôi cùng của tự ngã chính cái “người 
ỉàm” [tác nhân, người tạo tác, ý hành] và cái “người bỉểr 
[tâm, citta, tâm thức]. (Chúng ta đã nói qua nhiều lần về 
“người ỉàm” và “người biếr trong nhiều giảng giải và ví dụ 
trước đây). Núp dưới tất cả những danh tánh giả tạm, hai 
thứ này là sự cổ chấp cuối cùng chống lại lẽ thật và thực 
tại—đó là hai thành lũy cuối cùng của cái ảo tưởng về cái 
“7a” [như một linh hồn riêng của mỗi người, một bản ngã 
bất biến và bất diệt; một cái gì đó mà chúng ta luôn cho đó 
là cái “ta, tôi, mình” trong sự sống này, và chúng ta sợ nhất 
là bị mất nó, hoặc không có nó]. Kẻ phàm phu và những 
người chưa được khai sáng [giác ngộ] khi gặp phải áp lực 
của lẽ thật và trí tuệ minh sát thì vẫn luôn còn cố chấp thủ 
sự tồn tại của một cái “ngã” dưới dạng một “con người tạo 
tác”, hoặc một “con người thấy biết”', hoặc cả hai. (Chúng 
ta luôn tự chủ rằng có một cái “ta” làm mọi việc, có một cái 
“ta” nhận biết mọi việc. Đó là linh hồn của “ta”), cần phải 

có một trí tuệ minh sát siêu mạnh và thâm sâu dựa trên nền 

♦ ♦ « ♦ 

tảng tầng thiền định jhãna thì mới có thể thổi cuốn bay hai 
thành lũy cuối cùng đó và nhìn thấy sự thật bên kia cái bức 
thành ảo tưởng ngàn đời của chúng ta. 

Rõ ràng là cái tự-ngã luôn được kiểm soát. Người đời đã 
quen nghĩ rằng có một cái “Ta” chọn nghe nhạc, chọn coi 
TV, chọn đọc sách báo, hay chọn làm cái gì đó. Trông có vẻ 
như có một cái “Ta” của người đó luôn điều khiển cái ý chí 
của người đó vậy. Tuy nhiên, không may là điều trông có vẻ 
như vậy lại không phải là như vậy!. 



418 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Nhà thân kinh học Benjaniin Libet của Đại học 
University of Caliíornia in San Prancisco (UCSF) đã làm 
một thí nghiệm, yêu cầu những tình nguyện viên giang một 
tay ra, và tất cả họ đều cảm thấy nhu mình làm theo ý chí, 
và họ đều thả lỏng cổ tay. ông cho gắn máy đo thời gian 
dựa vào các điện cực đuợc gắn ở cổ tay và trên đầu tình 
nguyện viên, để xem hành động thả lỏng cổ tay hay quyết 
định thả lỏng cổ tay ở não bộ xảy ra truớc. Kết quả luôn 
luôn cho thấy hành động luôn xảy ra truớc ý chí tiềm năng 
xảy ra ở não. Kết quả rõ ràng cho thấy cái “tiềm năng sẵn 
sàng” của não bộ, mà chúng ta hay gọi là ỷ chi tự do, luôn 
xảy ra sau khi hành động đã bắt đầu. “Ý chí” không phải là 
tác nhân tạo ra hành động, mà chỉ là sản phẩm phụ của tiến 
trình hành động mà thôi. 

Bằng chứng này vẫn khó làm nguời ta chấp nhận. Vì nó 
trái nguợc với những giả định cổ hữu của con nguời về sự 
sổng. Nó thậm chí làm hoảng sợ những nguời khi tuởng 
tuợng rằng họ chẳng là gì, chẳng phải là chủ nhân của thân 
và tâm của mình. Nhung ngay cả những bằng chứng khoa 
học mạnh mẽ nhu vậy cũng không đủ mạnh để thuyết phục 
con nguời đánh đổ cái ảo tuởng sai lầm về cái ‘Tữ” của họ. 
Đen nuớc này, chúng ta cần phải có thiền-định jhãna thì 
chúng ta mới có thể nhìn thấy rõ một cách trực tiếp rằng'. 
không có một cái “7a” hay linh hồn nào điều khiển và tạo 
tác ý chí hành động cả, mà tất cả chỉ là một tiến trình nhân- 
quả, không-có-ai, trổng-không và vô-ngã. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 419 


► Theo một cách nhìn vê mặt kỹ thuật^ thiên có thê hoàn 
toàn được tóm tắt như là những sự “<íi vào tâm-điểm'’"’ của 

mọi sự. về thực hành thì như sau: 

♦ ♦ « 

(a) Trước tiên người thiền tập đi vào tâm-điểm của 
thời gian, được gọi là cái “bây-giờ”, tức “hiện-tại”. 

(b) Sau đó đi vào tâm-điểm của cái “bây-giờ”, nơi 
không còn bất kỳ ỷ nghĩ nào. 

(c) Rồi tiếp tục đi vào tâm-điểm của thân, như “hơi 
thở” của người thiền. 

ịd) Rồi sau đó đi vào tâm-điểm của hơi thở, đó là 
“hơi thở đẹp ”. 

(e) Rồi đi vào tâm-điểm của hơi thở đẹp, nơi người 
thiền trải nghiệm/nhìn thấy tâm ảnh nimitta. 

(f) Rồi đi vào tâm-điểm của nimitta, người thiền tiến 
vào tầng thiền định jhana thứ nhất (Nhất Thiền). 

(g) Rồi đi vào tầng thiền định jhana thứ nhất, người 
thiền chứng đắc tầng thiền định jhãna thứ hai (Nhị 
Thiền). 

(h) Rồi đi vào tầng thiền định jhãna thứ hai, người 
thiền chứng đắc tầng thiền định jhãna thứ ba (Tam 
Thiền). 

(k) Rồi đi vào tầng thiền định jhãna thứ ba, người 
thiền chứng đẳc tầng thiền định jhãna thứ tư (Tứ 
Thiền). . . 

(l) Và cứ như vậy . . . tiếp tục đi vào những tầng 
chứng đẳc cao hơn. 



420 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Cách này được gọi là 'yoniso manasikara”, nghĩa là: sự 
quán chiếu một cách khôn khéo, sự chú tâm chánh niệm một 
cách khôn khéo, hay '"sự dụng tâm đi về nguồn gốc [vẩn 
đề]"\ Khi người thiền đi sâu vào nguồn gốc của thân và tâm, 
người ây đi đen nguôn gôc của cái ỷ chí , đen cho ngôi 
của cái "người /ừm””: đó là thảnh lũy nơi tiềm năng tạo tác 
đang ẩn trú. Và/nhưng nơi đó, người thiền nhìn thấy chỗ đó 
hoàn toàn trống rỗng, không có một cái “Tữ” [ngã] nào ở đó 
cả. 


(Khi thấy được sự thật rằng không thực sự có cái “7a” 
nào điều khiển hay tạo tác cả, không có cái “7a” nào thực 
sự tồn tại, thì lúc đó người tu mới thực sự vượt qua và dẹp 
bỏ cái ý tưởng về một cái ngã hay linh hồn.) 


Ví Dụ vê Chiêc Xe Khách Không Người Lái 

Nếu cuộc đời của chúng ta được ví như một chuyến xe, 
với chiếc xe như là thân và tâm của chúng ta, người lái là ý 
chí của ta, và tầm nhìn qua cửa xe là những trải nghiệm của 
chúng ta về những vui sướng và khổ đau; thì hầu hết chúng 
ta sẽ đồng ý rằng chúng ta đang ở trên chuyến xe khách với 
một tài xế...tồi. Bởi vì, những lúc xe đi qua những phong 
cảnh đẹp mắt tươi mát, thì tay tài xế vô vọng chẳng hề dừng 
lại hay chạy chậm lại mà còn tăng tốc đi nhanh qua. (Cũng 
giống như những giờ phút vui sướng trong đời thường trôi 
qua rất nhanh trong nuối tiếc, không kéo dài hơn như chúng 
ta mong muốn). Rồi những lúc xe đi vào những nơi khủng 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 421 


khiêp, khỉ ho cò gáy, thì tay tài xê bât trị lại không những 
không chạy cho nhanh qua, mà còn chạy chậm lại, thậm chí 
ngừng kẹt ở đó luôn. (Cũng giống nhu những giờ phút khổ 
đau trong đời thuờng kéo dài hơn trong bất hạnh, dài hơn 
thời gian chúng ta có thể chấp nhận đuợc). Đã đến lúc 
chúng ta phải tìm đến tay tài xế ngu xuẩn đó—[đó là cái ỷ 
chỉ, ỷ hành của ta]— để huấn luyện anh ta chỉ lái xe đến 
những vùng đất hạnh phúc, chạy chậm hoặc nán lại ở đó 
càng lâu càng tốt cho cuộc đời suớng hơn, và phải tránh né 
hoặc lái xe thoát nhanh khỏi những nơi kinh khủng, độc hại, 
sình lầy đầy đau khổ của cuộc đời. Nhung phải mất một thời 
gian tu tập tâm linh một cách nghiêm túc thì nguời tu mới 
có thể tìm thấy ghế-ngồi của tài xế, đó là nơi và ý chí vận 
hành chiếc xe cuộc đời của chúng ta. Nguời tu có thể tìm 
thấy chỗ ghế nguời lái đó nhờ những trạng thái tầng thiền 
định jhãna. Tuy nhiên, khi nguời tu đến đuợc chỗ nguời lái, 
nguời tu phải sửng sốt về cuộc đời của mình. Chỗ ngồi là 
trống rỗng, chẳng có tài xế nào cả, chẳng có ai lái cả. Này 
các đạo hữu, cuộc đời chúng ta là một chuyến xe không 
nguời lái!. 

Sau khi nhận ra chuyến xe cuộc đời ta cứ chạy mà không 
nguời lái, ta bàng hoàng, và bừng tỉnh quay về lại chỗ của 
mình, ngồi xuống và im lặng, và không còn phàn nàn gì về 
tài xế hay về mọi sự nào nữa. Không có ai để ta phàn nàn 
nữa. Những điều đẹp đẽ cứ đến và đi, những khổ đau cứ đến 
và đi. Những niềm vui và những nỗi buồn trong đời ta cứ 
đến và đi; và nguời tu chỉ cần ngồi đó với một sự bình tâm, 
buông-xả. Sự phàn nàn so đo mà ta hay gọi là sự bất hài 
lòng—đó chính là dục vọng tham muốn đuợc hạnh phúc— 



422 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đã châm dứt ở đây. Không còn sự phàn nàn nữa. Không còn 
ham muốn gì nữa. (Buông bỏ, buông xả). 

Dục-vọng giống nhu cánh tay có hai đầu. Một đầu dùng 
để nẳm chặt những cái mình tham thích hoặc từ đẩy những 
thứ mình không ua thích. ►Thuờng thì các thiền sinh chỉ 
hay quan sát những đối tuợng của dục vọng—những nguời 
mình yêu quý, những thứ mình ua thích, những món ăn 
mình khoái khẩu, vân vân... Họ chỉ quan sát một cái đầu này 
của cánh tay dục vọng, và cách đó là sai lầm!. Họ nên quán 
sát cái đầu kia, cái đầu tay thực hiện [tạo tác] sự tham 
muốn, dục vọng. Tiến trình thực hiện dục vọng chính là sự 
ngu si chấp lầm về một cái “Tữ”. Khi nào chúng ta còn chấp 
ngã, thì chúng ta luôn luôn còn dục vọng. Dục vọng là sự 
thể hiện của sự lầm si về cái “7a”. (Vì lầm tuởng có cái 
“7a” nên ta có dục vọng tham muốn làm cho nó thêm sung 
suớng và làm cho nó bớt khổ đau. Từ đó sinh ra tự ngã và 
ích kỷ và chấp thủ, và khó buông bỏ, và khó buông xả để 
giải thoát). Khi nguời tu nhận thấy chỗ ngồi nguời lái là 
trống không, thì cái ý niệm về cái '"người làm” [cái “7«”] 
cũng không còn, rồi sự si mê sẽ bị nổ tung, và dục vọng 
tham muốn dừng lại. Bởi vì sao, bởi vì chẳng còn ai để mà 
thực thi cái dục vọng tham muốn nữa. 

Một số thiền sinh thông minh hỏi tôi rằng, nếu chỗ ngồi 
nguời lái trên chuyến xe cuộc đời của chúng ta là trổng 
không và cuộc đời của chúng ta là một chuyến xe không 
nguời lái, vậy chúng ta cần gì phải tu hành cho mệt công 
uổng sức đến nhu vậy?. Lý do gì chúng ta phải nỗ lực tu 
hành đến nhu vậy?. Câu trả lời là: bởi vì không có nguời lái 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 423 


trên chuyến xe cuộc đời của chúng ta, nên ta chẳng còn lựa 
chọn nào khác ngoài việc tu hà nh !. Nỗ lực là một phần của 
chuyển đi. Nhung bạn nên nhớ rằng sự nỗ lực tinh tấn đuợc 
tạo ra từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nó không phải từ cái 
“7a” hay bản ngã nào của bạn. 


Lòi Của Đửc Phật vê cái ^'‘Người Biêf^ 

Thậm chí những Tăng, Ni thực hành thiền giỏi cũng 
thuờng thất bại trong việc vuợt qua đuờng ranh cố thủ cuối 
cùng của ảo tuởng về cái “7a”. Nhiều trong số họ vẫn còn 
nhận lầm cái tâm (citta) là cái '"người biếf\ cái "tâm nguyên 
thủy, cái "chân tâm”, cái "sự biết thuần khiết”, hay một số 
danh từ hoặc cách gọi khác về cái tâm. Nói chính xác, 
những khái niệm đó là thuộc về Hindu giáo chứ không phải 
của Phật giáo, bởi vì Đức Phật đã bác bỏ những học thuyết 
này vì chúng không giúp nhìn thấu suốt vào bản chất sự 
thật. 

Chẳng hạn, trong bài kinh đầu tiên của Truờng Bộ Kinh, 
kinh "Phạm Võng" (Bramạịala Sutta), Đức Phật đã miêu tả 
chi tiết 62 loại quan điểm sai lầm, tức tà kiến (miccha 
ditthí). Quan điểm sai lầm thứ tám là nguời ta thuòng cho 
rằng cái thuờng đuợc gọi là tâm (citta), là tâm trí (mano), 
hay tâm thức (vinnana) chính là cái ngã thuờng hằng (atta) 
nhu kiểu một linh hồn—ổn định, bất diệt, bất biến đổi, mãi 
mãi là một (DN 1,2,13). Vì vậy, việc chấp thủ cho rằng cái 
"người biết” là cái bất diệt là một điều sai lầm, là một tà- 
kiến, một mỉccha ditthi, nhu Đức Phật đã nói. 



424 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trong kinh '"Duyên” (Nidana Sutta thuộc Tiêu Bộ Kinh), 
Đức Phật đã chỉ rõ rằng: 

"Này các Tỳ kheo, cái được gọi là tâm [citta] và tâm 
trí [mano] và thức [vinnana]—kẻ phàm phu chưa được 
chỉ dạy không thể trải nghiệm sự chán bỏ đổi với nó, 
không thể trở nên chán bỏ đổi với nó và được giải 
thoát khỏi nó. Vì sao vậy?. Bởi vì từ lâu nó đã được 
anh ta nẳm giữ, chiếm hữu, chấp thủ như vầy: “Đây là 
của ta, đây là ta, đây là bản ngã của ta. ”... 

Này các Tỳ kheo, đổi với kẻ phàm phu chưa được chỉ 
dạy đó, thà anh ta nên coi cái thân là cái ngã [atta] 
của mình còn tổt hơn...bởi vì thân này...còn trụ được 
[có thể lâu] đến một trăm năm, hay thậm chí thọ hơn. 
Chứ cái gọi là tam , tam trí , và tam thức là sinh 
diệt, lúc là cái này, lúc là cái khác, qua từng ngày và 
từng đêm.” (SN 12,61)"^"^ 

Tuy nhiên, nhu đã nói ở trang truớc, ngay cả những bằng 
chứng khoa học không thể chối cãi đuợc cũng chua thể dẹp 
bỏ đuợc cái quan điểm cố chấp về cái "Ta” duới dạng 
"người làm”. Tuơng tự ở đây, những lời Phật nói thật rõ 
ràng và dễ hiểu về bản chất của tâm, tâm trí, và tâm thức 
nhu vậy cũng chua làm lung lay cái quan niệm cố chấp về 
một cái "Ta” duới dạng cái "người biết”, hay bản ngã (atta). 


[ở đây tôi dùng bản dịch của ngài Bikkhu Bodhi, Tương ưng Bộ Kinh, 
trang 595.] 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 425 


(Khi ta chưa được khai sáng, ta chưa được giác ngộ, thì ta 
mãi mãi còn ám ảnh và chấp tưởng có một cái “Ta” như một 
'"người ỉàm"’ hay một "người biếf\ theo kiểu là một ‘chủ 
nhân’ của thân tâm, hoặc như một ‘linh hồn’ bên trong thân 
tâm vậy. Đây là một rào cản thâm sâu nhất trên con đường 
người tu đi đến giác ngộ). Một sổ người còn cho rằng những 
bài kinh này của Đức Phật đã bị những người đời sau sửa 
đổi để đáp ứng theo những tư tưởng bất đồng của họ về vấn 
đề này!."^^ 

Sự cố chấp vô lý truyền kiếp xuất phát từ dục vọng 
muốn được hiện hữu {bhava-tanha). (Đó là dục vọng muốn 
được sinh thành, muốn được sống, muốn có mặt, muốn hiện 
hữu trên thế giới này). Dục vọng muốn được hiện hữu mạnh 
đến nỗi khi một người hầu như đã sẵn sàng buông bỏ tất 
cả—của cải, thân xác, và những ý nghĩ và ý hành của 
mình—nhưng vẫn người ấy vẫn luôn còn vương vấn một 
điều gì đó: một chút hơi hướng của sự tồn tại, một chút 
‘hồn’ để được tồn tại, để còn có mặt, để còn hiện hữu. Sau 
bao nhiêu thời gian và nỗ lực tu hành, người tu muốn được 
thụ hưởng trạng thái Bát-niết-bàn (parinibbana) [sự tịch 
diệt hoàn toàn], họ đã tu tập rất công phu lâu dài mới đến 
được nơi đó. Nhưng chính vì còn ít nhiều hơi hướng của 


[Ví dụ, bà Tiến sĩ Rhys Davids, nguyên chủ tịch Hội Kinh Điển Pali (PTS), 
trong bài giới thiệu về bản dịch “Tăng Chi Bộ Kinh” qua tiếng Anh của mình, 
đã lập luận rằng cả hai thuyết về vô ngã (anatta) và sự không ưa thích dục 
vọng (diệt dục) chỉ là những “kinh của những tu sĩ sau này”, chứ đó không 
phải là những lời dạy của Phật (trang xiv-xv). 

Còn nữa, trong quyển sách “Kinh Quán Niệm Hơi Thở” mới đây của mình, 
thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết rằng: “như vậy chúng ta suy ra rằng bốn 
tầng thiền định (jhãna) đã được chế ra sau khi Đức Phật đã mất”, (trang 20).] 



_ A ^ r 

426 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


dục vọng muôn được hiện hữu nên người tu không thê thực 
hiện cú nhảy từ bỏ cuối cùng, đó là từ bỏ tuyệt đổi tất cả 
mọi thứ, bao gồm cả tâm (citta). Ngay tại đây, nhiều người 
tu đã không thể làm theo lời Phật dạy về sự buông-bỏ tận 
cùng tất cả. Đức Phật đã dạy rằng '"chẳng có gì đáng để 
dính chấp vào nó”, tức là “tất cả mọi pháp đều nên buông 
bỏ” (sabbe dhamma nalam abhinivesaya” (MN 37,3), 
nhưng người tu hành lâu năm vẫn còn cố dính chấp vào cái 
tâm (citta). Họ tiếp tục nắm giữ cái "người biết”, và nâng nó 
lên những mức độ không chính đáng và thần bí một cách 
sâu xa và bằng những danh từ như: "căn gốc của tất cả 
chúng sinh”, "sự hợp nhất với trời thần, vũ trụ”, "tâm gốc”, 
"chân tâm”, vân vân...—cho dù Đức Phật đã nhất mực bác 
bỏ những sự dính chấp đó, cho dù đó chỉ là một chút hơi 
hướng cuối cùng, nhưng đó chính là sự cản trở cho cú nhảy 
giải thoát cuối cùng và hoàn toàn. Ý Phật là: nếu so với tất 
cả mọi mức độ ô nhiễm và dơ bẩn, thì dù một vết xíu phân 
dính trên tay người cũng là gọi là dơ bẩn (AN I, 18, 13). (Đã 
buông bỏ là buông bỏ tất cả, phải dẹp bỏ sạch nước cản.) 


Người tu cần có những kinh nghiệm về những trạng thái 
tầng thiền định jhãna kết hợp với tri thức sâu sắc về giáo lý 
của Đức Phật, thì người tu mới có thể vượt qua rào cản của 
dục vọng muốn được hiện hữu (bhava-tanha), và có thể tự 
mình thấy được rằng: cái thường được gọi là tâm (citta), 
tâm thức, hay "người biết” thực ra chỉ là một tiến trình trống 
không, nó được kích tạo bởi (i) dục vọng muốn được hiện 
hữu và (ii) vổ minh', sự mù quáng không hiểu được lý vô 
thường. Nếu người tu vượt qua rào cản này, họ sẽ tự mình 
chứng ngộ được rằng: đó chỉ là bản chất của sự chấm-dứt 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 427 


tuyệt đối [toàn diệt] và không còn để lại bất cứ thứ gì, ngay 
cả tâm. (Đó là sự giải thoát hoàn toàn.) 


Trí Tuệ Thâm Sâu Nhìn Thâu vào Tâm 

Chính tâm [citta\ chỉ huy tất cả hoạt động có ý thức. Mắt 
nhìn thuờng đuợc cho là có khả năng tự nhìn thấy, nhung 
thực ra không phải, chính giác quan tâm lập tức theo sau sự 
nhìn và nó giúp ta biết cái có thể nhìn thấy. Bản thân sự 
nhìn không tự mình ghi nhận. Nhu Đức Phật đã nói (SN 
48,42), tâm có thể chiếm lấy cho nó bất kỳ sự kiện nào 
thuộc năm giác quan kia, cũng nhu những sự kiện thuộc lĩnh 
vực trải nghiệm của nó [tâm]. Bởi vì tâm thức [thức của 
giác quan tâm] luôn theo-sát từng sự kiện có thể nhận biết 
đuợc thức của năm giác quan kia, cho nên các thức của năm 
giác quan kia luôn mang một ảo giác rằng chúng tự mình 
nhận biết y hệt nhu tâm thức, làm cho ta cứ tuởng nhu thực 
sự có sự nhìn thấy, sự nghe thấy, sự ngửi thấy, sự nếm thấy. 
(Tức là, ta cứ có cảm tuởng tựa hồ nhu nhãn thức tự nhìn 
thấy, nhĩ thức tự nghe thấy, tỷ thức tự ngửi thấy, thiệt thức 
tự nếm thấy... nhung thực ra không phải vậy, chính là tâm 
thức mới nhận thấy). Khi nguời tu đã trực diện nhìn thấy 
tâm (citta) trong trạng thái tầng thiền định jhãna, thì nguời 
đó nhận ra đuợc chính cái tâm theo-sát đó đã tạo ra ảo 
tuởng về một sự Tiên tục’ của dòng tâm thức [liên tục và 
liền lạc]. 


Bản Chất Riêng Rời Của Tâm 



428 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bây giờ chúng ta có thê nhận thây đơn giản dòng tâm 
thức là riêng-rời [chứ không phải là liên tục và liền lạc]; và 
những thành phần, tức những tâm (citta) của nó, cũng riêng- 
rời. Như chúng ta đã ví dụ trước đây, cát trên bờ biển nhìn 
xa như một dãi liên tục. Tuy nhiên, khi nhìn gần, bạn sẽ 
thấy nó bao gồm những hạt cát nhỏ bé riêng rời. Nếu nhìn 
kỹ thấu hơn nữa, bạn sẽ thấy những khoảng cách giữa 
những hạt cát nhỏ bé, thậm chí chúng chẳng tiếp xúc nhau. 
[Những] Tâm (citta) cũng có cùng tính chất hạt rời như vậy. 
Nhiều người lầm tưởng tâm là một thực thể thống nhất liên 
tục, nhưng bây giờ bạn thấy rõ tâm được tạo thành bởi 
những chuỗi những '"sự biếf\ những "citta”, những "tâm 
hành‘’\ tức là chuỗi những sự kiện tâm riêng rời khác nhau; 
chúng liền kề nối tiếp nhau, liên hệ với nhau thông qua 
chuỗi tiến trình nhân quả. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng 
rằng có một khoảng cách giữa các sự kiện tâm, một khoảng- 
trổng giữa từng mỗi "sự biết’’ riêng rời, nơi đó tâm hành 
(citta) hoàn toàn biến mất [trong khoảng-trống đó]. 

Sự nhận biết này đủ để cho trí tuệ minh sát khởi sinh 
trong người tu. Khi người tu trải nghiệm nhiều tầng thiền 
định jhãna, người ấy cũng nhìn thấy luôn rằng cái tâm ti nh 
khiết vô nhiễm cũng là vô thường: chỉ là một cuộc diễu 
hành của những hạt-tâm riêng-rời và luôn luôn sinh-diệt. 
Đen đây người tu thực hiện bước đột phá quan trọng và 
nhận thấy rằng cái "người bỉểf\ cái "sự biết\ cái "tâm”, 
hay cái "tâm vổ nhiễm” chỉ đơn thuần là một tiến trình trống 
không và vô ngã, không có một chủ thể hay một cái "Ta” 
nào ở đó cả. Đúng hơn, đó là một tiến trình được kích tạo 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 429 


bởi quy luật nhân quả: Vì các tâm thức (citta) đêu là tùy 
thuộc khởi sinh [duyên khởi], nên chúng cũng tùy thuộc 
biến mất [duyên diệt]. Nhu Đức Phật đã từng nói: “Cá/ gì 
thuộc bản chất khởi sinh, thì cũng mang bản chất của diệt 
vong.” (ỵankinci samudaya-dhammam, sabbantam nidroha- 
dhammanti) (SN 56, 11). Có sinh là có diệt. 


Sự Phai Biên Của Tâm Thức 

Khi nguời tu đã chứng đắc đuợc tầng Nhất Thiền, và sau 
đó chứng đắc những tầng thiền định cao hcm, thì nguời ấy 
sẽ có đủ dữ liệu thông tin để nhận thấy một đặc điểm của 
các tầng thiền định. Đó là, mỗi tầng thiền định cao hơn 
đánh dấu một mức độ phai biến (vigrãha) dần dần của tâm 
(citta)!. Càng lên cao, sự có mặt của tâm càng phai nhạt. 
Khi nguời tu tiến đắc qua các tầng thiền định sắc giới và các 
tầng vô sắc giới, thì cái '"người biết” hay "cái biết” càng trải 
nghiệm ít đi. Nguời tu hiểu ra rằng, nếu con đuờng dẫn đến 
chứng đắc jhãna Nhất Thiền là bằng cách buông-bỏ năm 
thức giác quan kia, thì cách để chứng đắc những tầng thiền 
jhãna cao hơn cũng là bằng cách buông-bỏ dần dần cái tâm 
thức (citta). 

Ví dụ, ở tầng chứng đắc vô sắc thứ tu, tâ m thức [citta] 
hầu nhu hoàn toàn biến mất. Vì lẽ đó nên trạng thái đó mới 
đuợc gọi là "không còn nhận thức cũng không phải không 
còn nhận thức” [phi tuởng phi phi tuởng]. Lúc này tâm 
thức, citta, đang đứng truớc mé bờ tịch diệt, sắp bị chấm 
dứt hoàn toàn. Khi nó buớc qua mé bờ đó, thì trạng thái đó 



430 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


được gọi là sự '"châm dứt hoàn toàn mọi cảm giác và nhận 
thức” (sanna vidayita-nirodha) [diệt thọ tưởng]. Đây chính 
là khoảng-khắc (sát-na) mà một biểu hiện vi tế nhất của tâm 
thức (citta) cũng bị hoàn toàn biến mất. Nó biến mất, chấm 
dứt, diệt— nó "nỉểt-bàn” tại đây. 

Sau khi thoát ra khỏi trạng thái hoàn toàn diệt, người tu 
có thể đã hoàn toàn giác ngộ: trở thành một bậc thánh A-la- 
hán (arahant), hoặc nếu không thì người ấy cũng đã hầu 
như hoàn toàn giác ngộ: trở thành một bậc thánh Bất Lai 
{anãgami). Sự tắt ngấm tạm thời của cái "người biết” [tâm, 
citta] đã được Phật tuyên dạy như vậy, chắc chắn trí tuệ giác 
ngộ sẽ phát sinh ngay tại đây. Người tu nhận ra tất cả mọi 
sự đều chấm dứt, không còn lại một chút gì. Trí tuệ minh sát 
này dẫn đến kết quả tất yếu là thánh quả thứ ba hay thứ tư 
của sự giác ngộ. 

Ngay cả khi người tu chưa chứng ngộ đến mức độ hoàn 
toàn tịch diệt (nirodha samãpatti) này [sự chứng diệt], thì 
người tu có thể sử dụng thông tin dữ liệu có được từ một 
hay hai tầng thiền định trước đó để suy ra rằng bản chất của 
tâm này là rốt cuộc đi đến ngừng-diệt. Người ấy đã từng 
nhận biết những sự phai-biến [dần dần, từng phần] trước kia 
của tâm thức (citta) thì bây giờ người ấy cũng có thể hiểu lẽ 
thực đó để chứng ngộ sự phai-biến hoàn toàn của tâm thức, 
đó sự chấm dứt hoàn toàn của cái "người biết”. 

Hơn nữa, bởi vì theo lẽ thường khi tâm càng phai biển 
thì trạng thái càng thêm bình an và càng thêm tuyệt vời. 
Vậy khi người tu mong muốn đạt đến sự bình an nhất và sự 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •431 


tuyệt vời nhất, thì người ấy sẽ hướng tâm về phía sự phai- 
biến hoàn toàn, tức sự toàn-diệt. Như trong một bài kinh đã 
dẫn, sau khi trải nghiệm một tầng thiền định jhãna, người tu 
chứng ngộ rằng: 

'"sự phai biến hoàn toàn là sự bình an; đây là sự tuyệt 
vời, đó là, sự vẳng lặn tất cả các hành tạo tác, sự 
buông bỏ tất cả mọi đổi tượng ràng buộc, sự tiêu diệt 
mọi dục vọng, sự phai biến, sự ngừng diệt, niết-bàn. 
Đứng trên đó, người tu chứng đắc sự tịch diệt của 
những dòng tâm thức hướng ngoại. Nhưng nếu người 
ẩy không chứng đẳc sự tịch diệt của những dòng tâm 
thức hướng ngoại [để trở thành một A-la-hán] thì 
người ẩy sẽ trở thành một bậc thánh Bất Lai.'' (MN 
64,15). 


Duyên Khởi & Cái Tâm Tỉnh Khiêt 

Cái gì là một cái tâm (citta) tinh khiết, vô nhiễm, và sáng 
tỏ?. Trong những bài kinh, Đức Phật đã luôn miêu tả cái 
tâm ngay sau khi thoát ra khỏi trạng thái thiền định jhãna là 
"tinh khiết và vô nhiễm" (MN 51,24). Một cái tâm đã hết 
sạch năm chướng ngại thì được gọi là "sáng tỏ" 
(pabhasara) (SN 46,33). Vì vậy, cái tâm tinh khiết, vô 
nhiễm, và sáng tỏ, theo như Đức Phật là cái tâm ngay sau 
khi thoát ra khỏi trạng thái thiền định jhãna!. 

Trí tuệ thâm sâu xúc tác dẫn đến sự giác ngộ. Trí tuệ 
minh sát đó, theo các bài kinh, là sự chứng ngộ rằng: ngay 



432 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


cả tâm này tinh khiết nhất, hoàn toàn vô nhiễm, và sáng tỏ, 
cũng là tùy duyên phát sinh, là vô thường và đi đến ngừng 
diệt. 

Ví dụ, trong kinh Atthakanagara Sutta (MN 52), gia chủ 
Dasama đã hỏi ngài Ananda có một giáo pháp nào mà Đức 
Phật cho là cánh cửa bước vào sự giác ngộ. Ngài Ananda trả 
lời rằng, theo Đức Phật, có mười một (11) lối đi vào sự giác 
ngộ, và tất cả đều cần có một trạng thái thiền định jhãna để 

kích hoạt tạo ra trí tuệ thâm sâu: 

« « ♦ 

'"Người ẩy quán chiếu điều này và hiểu nó như vầy: 
‘Tầng thiền định jhãna thứ nhất [hay thứ hai, thứ 
ba...] là do duyên khởi và do tạo tác. Nhimg những gì 
do duyên khởi và do tạo tác mà có thì là vô thường, là 
đi đến ngừng diệt ’. Đứng trên đó, người ẩy chứng đẳc 
[sự giác ngộ hoàn toàn hay thánh quả Bất Lai]. 

Trong ví dụ về những hạt cát trên bãi cát, chúng ta chẳng 
những thấy được bãi cát là bao gồm những hạt cát riêng rời, 
thậm chí chúng còn cách nhau bởi những khoảng trổng, mà 
chúng ta còn thấy được mối quan hệ nguyên nhân và tác 
động [nhân-quả] đã đưa đẩy những hạt cát đó từ tự bao giò. 
Chúng ta hiểu rằng chính biển đã bồi đẩy những hạt cát lên 
bờ và kéo trôi những hạt cát xuống nước, thấy được cách 
nước biển làm bóng sạch những hạt cát và đắp lên thành bãi 
cát. Tương tự như vậy, khi chúng ta nhìn sâu sát vào cái tâm 
(citta) được thanh lọc tinh khiết, chúng ta cũng hiểu được 


[Theo bản dịch của ngài Nanamoli và Bodhi, “Trung Bộ Kinh”, trang 454- 
458]. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 433 


mối quan hệ nhân-quả tạo nên tâm này. Người tu hiểu-thấy 
được cách dục vọng và những thứ đi kèm với nó, và ý hành, 
đã bồi đắp những cái tâm riêng rời [những sát-na tâm] và 
kéo chúng ra; cách chúng làm bóng sạch tâm và cũng làm ô 
nhiễm tâm, giống như nước biển bị ô nhiễm nặng nhiều lúc 
tràn lên bãi cát làm ô nhiễm và dơ bẩn tất cả những hạt cát 
tâm. Đặc biệt ở đây, người tu hiểu-thấy cách mà dục vọng 
có mặt để bồi nhét liên tục những tâm riêng rời vào dòng 
chảy tâm thức, bồi nhét liên tục vào từng khoảng trống, tạo 
nên ảo-tưởng về tính liên tục và sự thường hằng của nó. Sau 
khi đã tự mình hiểu rõ thực trạng này, người tu hiểu ra ngay 
cả một cái tâm tinh khiết cũng là tùy-duyên, là hữu-vi, và 
vô-thường. Nó không phải là bản thể độc lập và tự mình tồn 
tại. Nó không phải là vô vi, mà luôn bị chi phối bởi các điều 
kiện nhân duyên. Sau khi đã nhìn thấy rằng, những dạng 
tâm [sự biết] tinh khiết nhất và sáng tỏ nhất trong tất cả mọi 
sự hiện hữu cũng đều là vô thường, thì tất cả những dạng 
tâm khác cũng vô thường đến như thế nào. Người tu chứng 
nghiệm được trí tuệ sâu sắc rằng: citta, cái '"người biếf\ cái 
tâm [hay bất kỳ danh từ nào chỉ về nó] là không thường trụ, 
là không bao giờ tồn tại vĩnh viễn. Khi những nguyên nh ân 
duy trì dòng chảy tâm thức đã không còn, khi dục vọng đã 
bị tiêu diệt, thì dòng tâm thức cũng không còn nhiên liệu, và 
tự nhiên ngừng lại. Nó sẽ ngừng diệt hoàn toàn, và trạng 
thái đó được gọi là bát-niết-bàn (parinibbana )— sự tắt 
ngấm hoàn toàn. 


Cái Tâm Tinh Khiết Sẽ Đi về Đâu? 
Một Câu Hỏi Không Đủng 



434 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Khi vị tu sĩ lang thang tên Vacchagotta hỏi Phật răng: 
Điều gì sẽ xảy ra đối với cái tâm giải thoát (yimutta citta) 
sau khi một A-la-hán chết, Đức Phật đã dùng ví dụ về ngọn 
lửa tắt để giải thích cho ông ta (MN 72,19). Ngọn lửa cháy 
nhờ vào nhiên liệu của nó (tim đèn, dầu, sáp, củi, than, gas). 
Đó là điều kiện để có ngọn lửa. Khi hết điều kiện, hết 
duyên, thì nó chấm dứt. Khi hết nhiên liệu, ngọn lửa tắt. Khi 
dầu cạn, tim hết... ngọn lửa tắt (tắt ngấm, nibbuta). Đơn 
giản là nhu vậy. Chẳng có nghĩa gì khi hỏi rằng ngọn lửa sẽ 
đi về đâu sau khi tắt. Tuơng tự vậy, không nên hỏi hay đặt 
vấn đề cái tâm giải thoát sẽ đi về đâu sau khi một A-la-hán 
tịch diệt. Đó là một câu hỏi không đúng chỗ, không phải lý. 

Nhu chúng ta đã biết truớc đây, vị Tỳ kheo ni A-la-hán 
Patacara đã chứng đắc trí tuệ minh sát thâm sâu dẫn đến 
giác ngộ ngay khi vị này đang quan sát ngọn đèn dầu đang 
tắt đi (Thig 116). Vị ấy thấy đuợc sự giống nhau giữa ngọn 
đèn và cái tâm, cách chúng tồn tại do tùy thuộc phát sinh 
[duyên khởi], và cũng nhu ngọn đèn tắt đi [duyên diệt], tâm 
cũng “niết-bàn” theo cách nhu vậy!. 

Một cái tâm giải thoát, giống nhu tâm của bậc A-la-hán, 
có thể đuợc ví nhu một sao băng. Một mảnh đá núi hay đá 
băng (thiên thạch) bay vòng quanh trong hệ mặt trời qua 
hàng triệu triệu năm không thể kể đuợc, bay vòng theo quỹ 
đạo vào những không gian sáng sủa và tối đen khác nhau. 
Cũng giống nhu dòng tâm thức, cái '"người làm"’’ và "người 
biếf \ đã lang thang trôi dạt trong hàng triệu triệu kiếp đã 
qua, đó chỉ là một mảnh “trống-không” đi vòng quanh và 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 435 


vòng quanh vòng luân hôi tái sinh {samrara), đuợc sinh ra 
và chết đi trong những cảnh giới sáng sủa và đen tối khác 
nhau. Khi mảnh thiên thạch gặp phải hành tinh trái đất, tiến 
vào bầu khí quyển, bị ma sát và bốc cháy, sáng vụt lên và 
tắt lịm. Chúng ta hay gọi là sao băng khi nhìn thấy một vệt 
sáng lóe lên trên bầu trời đêm rồi tắt ngấm vĩnh viễn. Cũng 
giống nhu cái mà chúng ta gọi là một ‘con ngườV khi gặp 
với Giáp Pháp (Dhamma) —đó là trí tuệ thâm sâu nhìn thấy 
sự trống-không [tánh không] của cái '"người bỉếr và "người 
làm” — khi đó tâm (citta) vụt sáng lên và sáng tỏ, với một 
sự hiểu biết chắn chắn rằng nó sẽ tắt nhanh— và sẽ “niết- 
bàn” — mãi mãi. 

Nhu trong bài Kinh Châu Báu {Ratana Sutta, SN 235) có 
đoạn ghi rằng: 

"Nghiệp cũ đã hết, nghiệp mới không khởi sinh. 

Những ai có tâm [cittas] chán chường với kiếp sau, 

Hạt giống [tái sinh] đã bị tiêu diệt, [và] họ không còn 
tham muốn sinh thành. 

Bậc trí hiền tịch diệt, đơn giản giống như ngọn đèn 
này tẳt. ” 

Hoặc trong thi kinh "Trưởng Lão Kệ” (Theragatha), hai 
vị A-la-hán có nói rằng: 


[ở đây tôi dùng bản dịch bộ “Kinh Tập” của K. R. Norman (Nxb Oxford: 
Hội Kinh Điển Pali, 1995), trang 26]. Người dịch Việt tạm dịch nghĩa ra tiếng 

việt. 



_ A ^ r 

436 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


'"Chỉ cân quay mặt, nơi đây tâm [citta] sẽ bị tiêu diệtr. 

(Thag 184—Sivaka Thera) 

"Này, tâm [citta], chắn chắn sẽ diệt vongT. 

(Thag 1144—Talapita Thera) 


Trí Tuệ Minh Sát Thâm Sâu & 

Bốn Nền Tảng Chánh Niệm 

Đức Phật đã dạy về bổn nhóm mục tiêu để chánh niệm, 
hay còn gọi là Bổn Nền Tảng Chánh Niệm (satipatthana) 
[Tứ Niệm Xứ] được dùng để (a) hỗ trợ cho việc tu chứng 
tầng thiền định jhãna, và (b) làm phưcmg tiện để đạt đến trí 
tuệ thâm sâu để nhìn thấy được bản chất vô ngã (anatta). 

Công dụng thứ hai, đột phá vào bản chất vô-ngã, chỉ có 
thể thực hiện được khi người tu đã chứng đắc một tầng thiền 
định jhãna. (Nếu không chứng đắc được tầng thiền định thì 
người tu không thể nào thực sự nhìn-thấy-biết về lẽ thật vô- 
ngã). Chính chỗ này là lý do tại sao ngay câu đầu tiên trong 
bài kinh "Bổn Nền Tảng Chánh Niệm’’" nổi tiếng đã ghi ngay 
một điều kiện tiên quyết [cần phải có] đó là: "vinneyya loke 
abhijhã-domanassam,”. Như tôi đã giải thích rõ trong 
Chương 8, câu này có nghĩa là: "(sau khi) người tu đã dẹp 
bỏ năm chướng ngại,” 


Câu này có nghĩa đen, và người dịch đã dịch, là: “dẹp bỏ hay dẹp qua một 
bên (những) tham muốn và phỉền khổ đối vói thế giới”. 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 437 


Trong kinh '"Nalakapana Sutta” (MN 68,6) đã xác nhận 
rằng, một trong những chức năng của các tầng thiền định 
jhãna là ngăn chặn không cho năm chướng ngại này “xam 
nhập vào tâm và trú ẩn trong đó”. Người tu cần có được sự 
chánh niệm được tăng cường và củng cổ bởi thiền định 
jhãna, thì mới phát sinh ra trí tuệ minh sát thâm sâu được. 

Mục đích của “5Ổ« Nền Tảng Chánh Niệm” đã được 
thấy rõ trong những đoạn điệp khúc lặp lại sau mỗi nhóm 
đối tượng chánh niệm. Khi đó, người tu cần quán niệm rõ 
ràng đó chỉ là những sự sinh diệt của quá trình nhân quả, đó 
là những duyên sinh và duyên diệt của những hiện tượng. 


Đây là một chỗ thú vị và quan ừọng nhất trong bài kinh này!. Chúng ta cần 
nghiên cứu học hỏi thêm chỗ này. Kính mời các bạn xem lại phần chú thích 
19 và 20 ữong Chương 8 của quyên sách này. 

Trong lần đi hành hương ở Ấn Độ năm nay 2013, sau khi trực tiếp thảo luận 
với những học giả và những nhà sư Miến Điện tu thiền minh sát thuần túy 
(vipasana), tức không tu thiền định (ịhãna), tôi càng biết thêm vấn đề này 
nhạy cảm đến mức nào. Đó là, vì những sự hiếu-nghĩa và diễn-dịch khác 
nhau, cho nên những người tu theo Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) đã 
phân chia thành những nhánh phái khác nhau; bao gồm: (1) những người tu 
kết họp thiền định (ịhãna) + thiền minh sát (vipasana), mà đại diện lớn là phái 
Rừng Thiền ở đông bắc Thái Lan [như thiền sư Ajahn Chah], và họ cho rằng 
có đủ cơ sở đế khang định đây là con đường tu thiền của chính Đức Phật chỉ 
dạy; và (2) nhánh hai là đa số những nhà sư Miến Điện sau này đều thực hành 
thiền minh sát ‘khô’ (‘dry’ vipassana), tức không dùng [‘không bị thấm ướt’ 
bởi] thiền định (jhãna). 

Quyền của các bạn tùy chọn cách tu thiền nào vì bạn cho đúng đắn nhất, phù 
hợp nhất, hoặc vì cách đó là do chính Đức Phật chỉ dạy. Quyến sách hướng 
dẫn tu thiền này của thiền sư Ajahn Bralm rõ ràng là thiên về nhánh thiền thứ 
nhất: lấy thiền định jhãna là yếu tố căn bản và cốt lõi đế thực hành. Ngài là 
một đệ tử của thiền sư Ajahn Chah theo phái Rừng Thiền ở đông bắc Thái 
Lan, và ngài đã phát triến nhiều trung tâm thiền ở nhiều nước, nối bật nhất là 
thiền viện ở Perth, Tây ủc, cũng mang tên là “Rừng Thiền Jhãna” (Jhãna 
Grove). 




438 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Vì vậy, người tu nhận biết ra rằng: “£)ậy chỉ là thân...'\ '"chỉ 
là cảm giác”, "chỉ là tâm”, "chỉ là đổi tượng của tâm”, tất 
cả chỉ là những tiến trình nhân quả và chúng ta không thể 
nhận đó là "Ta”, "của Ta”, hay "bản thân Ta” được. Và vì 
vậy, "Ta [người tu] sổng không còn dính mắc, và không 
chấp trước vào thứ gì nữa ở trên đời.” (MN 10). Nói cách 
khác, chức năng của "Bổn Nền Tảng Chánh Niệm” 
(satipatthana) là giúp người tu chứng đắc trí tuệ minh sát 
thâm sâu để nhìn thấu vào sự vô-ngã (anatta). !!! 

Trong chương này, tôi đã chú tâm đặc biệt vào nhóm đối 
tưởng thứ tư và thứ ba của "Bốn Nền Tảng Chánh Niệm”. 
Bởi vì, hang ổ thâm sâu và khó tiếp cận nhất của sự si-mê 
[vô minh] chính là nơi trú ẩn của cái "người làm” [ý hành] 
và "người biết” [tâm thức]: [►] 

(i) Việc điều tra tận gốc cho thấy được bản chất trống- 
không và vô-ngã của cái "người làm” là thuộc về nhóm 
nền tảng chánh niệm thứ tư [những đối tượng của tâm]. 

(ii) Còn việc phát triển trí tuệ thâm sâu để nhìn thấu bản 
chất vô-thường và tùy-thuộc duyên-khởi của cái "người 
biết” là nằm toàn bộ trong nền tảng chánh niệm thứ ba 
[tâm ]. 


Vì vậy, suy cho cùng, những gì tôi đã diễn đạt dong dài 
về trí tuệ minh sát thâm sâu chẳng qua chỉ là sự tu tập về 
"Bổn Nền Tảng Chánh Niệm” với sự chánh-niệm được tăng 
cường và hỗ trợ bởi thiền-định jhãna. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 439 


Lòi Cuối Cùng Của Thiền Sư Ajahn Chah 

Đó là những lời cuối cùng thầy tôi đã nói với tôi. Khi vị 
thầy của tôi là Ajahn Chah bắt đầu bệnh yếu, những nhà sư 
người phương Tây đã xây một phòng xông hơi ở Chùa Wat 
Pa Nanachat để phụ giúp giữ sức khỏe cho ngài. Thầy 
Ajahn Chah thường đến đây xông hơi mỗi tuần một lần. Vì 
vậy, không những chúng tôi có cơ hội phục vụ chăm sóc 
thầy, mà còn có cơ hội trao đổi thêm về Giáo Pháp với thầy. 
Thực ra, thầy thường ban cho chúng tôi một cuộc nói 
chuyện, và sau đó chúng tôi đi theo để giúp việc và chăm 
sóc cho ngài ở chỗ xông hơi. 

Một lần, sau khi nghe một bài nói chuyện rất hay của 
thầy, tôi không đi theo thầy đến chỗ xông hơi như mọi lần 
mà đi vào sau thiền đường và ở đó để thiền. Tôi đã có một 
giờ thiền tuyệt vời ở đó, rất sâu, và hầu như quên tất cả cảm 
giác về thời gian. Khi tôi xuất thiền với sự phấn khởi và nụ 
cười trên mặt, tôi nghĩ ngay đến thầy tôi. Tôi nghĩ tôi vẫn 
còn kịp đến giúp thầy, ví dụ như giặt cái khăn tắm hay một 
việc vặt nào đó. Và tôi đi về phía phòng xông hơi. 

Tôi đã quá trễ. Thầy Ajahn Chah đã xông hơi xong, 
tôi gặp thầy trên đường đi ra xe để ra về. Thầy Ajahn Chah 
dừng lại và nhìn thẳng thấu vào tôi, một cái nhìn mà chỉ có 
một bậc thiền sư chứng ngộ mới có được. Tôi chỉ nghĩ chắc 
thầy nhìn thấy nét mặt tươi tỉnh của tôi và biết được tôi mới 
vừa ra khỏi một giờ thiền sâu. Và bây giờ vị đại sư muốn 
giác ngộ tôi đôi điều. 



440 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


- '^Brahmavamso!, '"Tại sao?'\ thây gọi, với một giọng 

sắc bén như dao nhọn. 

♦ 

Tôi ấp úng. Tôi hiểu câu hỏi, nhưng câu trả lời thì cứ quá 
xa xôi với tôi. Vì vậy, tôi trả lời thầy: 

- “Con không biết, thưa thầy”. 

Nét mặt của thầy không còn căng nữa, và thầy nở nụ 
cười. 

- "Để ta nói luôn cho thầy câu trả lời'. Nếu có ai hỏi thầy 
“Tại sao? ”, thì câu trả lời là “Không có gì cả!”. ” 

Lời của vị thầy đã thổi bay tôi. Tôi ‘á khẩu’ luôn. Điều 
đó đã tạo một ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi bây giò khi ngồi 
viết lại tôi vẫn hình dung rõ ràng mọi sự diễn ra lúc đó như 
thế nào, dù chuyện đó đã xảy ra cách đây hơn hai mươi 
năm. 

Thầy Ajahn Chah thúc tôi thêm: 

- "Thầy có hiểu không?”. 

- "Có, thưa thầy”, tôi trả lời một cách tự tin. 

- "Không, thầy không hiểu đâu!”, vị đại sư cười, và tiếp 
tục bước đi ra xe. 

Bài học này đã được truyền dạy cho tôi bởi một vị thầy 
bi mẫn nhất và thông thái nhất mà tôi đã từng biết. Giống 
như thầy đã giúp tôi tóm tắt chương này về vấn đề rốt cuộc 
trí tuệ minh sát thâm sâu là gì. Khi người tu điều tra xem xét 
mọi sự bằng sự chánh niệm được tăng cường bởi tầng thiền 
định jhãna, thì một câu hỏi lớn luôn luôn xuất hiện: "Tại 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘441 


sao và nó luôn dẫn đến một câu trả lời duy nhất và chính 
xác: '"Không có gì cả”ỉ. 

Bạn đọc có hiểu không? 

Không, các bạn không hiểu đâu!."^^ 


Câu nói này gợi nhớ một câu nói khác của thiền sư Ajahn Chah: “Chẩng có 
ai cả!”. Chắc bạn đọc đã hiểu ý thầy khi nói về trí tuệ này. 



442 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ 


đi đến giải thoát 



_ > _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 443 


Chương 14 

GIÁC NGỘ: 
TIẾN VÀO DÒNG THÁNH ĐẠO 


Giáo Pháp này ta đã chứng ngộ là rât thâm sâu, khó 
thấy và khó hiểu, bình an và tuyệt vời, không thể được 
chứng ngộ bằng ỉỷ luận, tinh tế, được chứng nghiệm 
bởi người có trí. Nhưng thế hệ người thời nay mê đắm 
vào sự ràng buộc, tìm khoái lạc trong trong sự ràng 
buộc, và vui sướng trong sự ràng buộc. Thật khó cho 
một thế hệ như vậy có thể nhìn thấy được sự thật, được 
gọi là, tỉnh điều kiện riêng biệt, tính duyên khởi. Và 
khó mà nhìn thấy sự thật này, được gọi là, sự vẳng lặn 
của các hành tạo tác, sự từ bỏ tất cả mọi thứ muốn có, 
sự tiêu diệt dục vọng, sự lìa bỏ, sự chẩm dứt, nỉểt-bàn. 

—Đức Phật, ngay sau khi Giác Ngộ 


Giác Ngộ là sự chứng ngộ nỉết-bàn. Mặc dù không dễ, 
nhưng không phải là không thể được, vẫn có những nhà sư 
trong thời hiện đại cũng có thể chứng ngộ trạng thái đích 
thực này. 


[Theo bản dịch Trung Bộ Kinh của ngài Nanamoli và Bodhi, trang 260.] 




444 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Theo như lời Đức Phật dạy cho vị Phật tử cuôi cùng, là 
ông Subhadda, trước khi Phật bát-niết-bàn, được ghi trong 
kinh '"Đại Bát-nỉểt-bàn” (DN 16,5,27): '\..bất cứ ở đâu con 
đường Bát Thánh Đạo được thực hành một cách đúng đắn, 
thì ở đó luôn luôn có những bậc giác ngộ như Nhập Lưu, 
Nhất Lai, Bất Lai, và bậc A-la-hán toàn giác. Nhưng nếu ở 
đâu con đường Bát Thánh Đạo chỉ được thực hành từng 
phần, thì ở đó không thể tìm thấy có bậc giác ngộ nào...’\ 
Ví dụ, nếu thực hành chỉ có bảy phần của con đường Bát 
Thánh Đạo, bỏ qua phần chánh-định [thiền định jhãnã\, thì 
người tu khó có thể đi đến giác ngộ. Hoặc một sổ nơi tu 
thiền nếu họ bỏ qua ba phần đức hạnh căn bản [chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng], chỉ còn lại năm phần, thì chắc 
chắn họ không bao giờ có được sự trí tuệ thâm sâu, sự phát 
triển tâm, hoặc sự giác ngộ rốt ráo nào cả. Ngày nay, vẫn 
còn nhiều nơi tu hành theo đúng con đường Bát Thánh Đạo 
của Phật đã để lại, bao gồm cả việc (i) cách ly khỏi thế giới 
[ẩn dật] và (ii) kiềm chế các giác quan [phòng hộ sáu căn] 
một cách nghiêm chỉnh. Chỉ có ở những nơi đó mới có thể 
tìm thấy những bậc giác ngộ. 


Cái Gọi Là Niêt-Bàn Thì Không Phải Niêt-Bàn 

Câu nói trên khó mà chấp nhận được, nhưng đó là sự 
thật—như lời Đức Phật nói, niết-bàn chỉ là '"sự ngừng lại”, 
hay "sự chẩm dứt”, nghe thì khó chấp nhận được, nhưng 
đúng là như vậy. Trong chương này, tôi sẽ giải thích về sự 
giác ngộ theo ý nghĩa mà Đức Phật đã dạy, như nó là, một 
cách rõ ràng và chính xác. Tôi cũng sẽ mô tả những phần 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 445 


cuối của tiến trình tu tập đi đến giác ngộ. Nhung truớc tiên, 
tôi muốn nói về những gì không phải là niết-bàn. 


Hạ Thấp Ỷ Nghĩa Niết-Bàn 


Trong lịch sử, mỗi khi Phật giáo trở nên thịnh hành ở 
đâu đó thì luôn có xu huớng thay đổi ý nghĩa của niết-bàn 
để làm vừa lòng nhiều nguời ở đó. Áp lực từ sự hiểu biết và 
văn hóa của sổ đông nơi đó thuờng làm bẻ cong sự thật để 
làm cho họ dễ hòa đồng hơn với triết lý Phật giáo. Sự giáo 
hóa cũng vậy, việc giáo thọ sẽ luôn luôn dễ-làm hơn nếu họ 
[những su thầy] chỉ nói những điều mà nguời nghe muốn 
nghe. Hơn nữa, ý nghĩa hu thực của niết-bàn cũng khiến các 
vị thầy giáo thọ (pháp su) phải giảng giải nỉết-bàn theo 
những ý nghĩa không thách thức với trạng thái chua-giác- 
ngộ của chính họ. Tất cả những lý do trên dẫn đến việc hạ 
thấp ý nghĩa niết-bàn. 

Ví dụ, thời nay nhiều nguời định nghĩa niết-bàn là sự 
buông bỏ tất cả mọi sự xảy ra như đã thấy trên đời. (Nói 
cho đúng thì nỉết-bàn là sự buông bỏ và buông xả hoàn toàn 
với mọi sự như chúng đích thực là, mà nguời tu đã nhìn ra 
trong trạng thái tinh khiết của tâm nhờ vào thiền định 
jhãna). Hoặc nhu họ nói, đó là trạng thái bất tử, là sự tỉnh 
giác vô nhị không còn đối đãi, là sự từ bỏ mọi phân biệt, là 
tất cả chỉ là một, không sinh không diệt. . . Cứ nhu vậy, mục 
tiêu rốt ráo của Phật giáo trở thảnh chỉ còn là một cách sổng 
để tránh xa các phiền não và rắc rối, chỉ còn là một sự đầu 
hàng vô vọng truớc mọi sự thăng trầm của đời sống, và họ 



_ A ^ r 

446 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


không muôn đôi mặt với sự khô (dukkha) vôn là bản chât cô 
hữu bên trong mọi hình thức hiện hữu. Giống nhu một 
nguời tù có vấn đề về thần kinh luôn luôn chỉ biết kỷ niệm 
thời gian mình bị giam mà không tìm cách thoát ra khỏi đó 
nhu một lý tuởng giải thoát cao cả hơn. Những cách định 
nghĩa mang tính ‘hiền từ’ và ‘ôn hòa’ để dạy cho các Phật 
tử theo kiểu nhu vậy đã hạ thấp ý nghĩa đích thực của niết- 
bàn mà Đức Phật đã định nghĩa rõ ràng. Và những ai đã bỏ 
nhiều thời gian để nghe theo nhu vậy và nghĩ về mục tiêu 
niết-bàn là nhu vậy, thì cũng giống nhu nguời đã bỏ nhiều 
công sức để mua đuợc một trái chanh mà thôi. 


Niêt-bàn Trái Chuôi 

Khi tôi còn là đứa trẻ thuộc tôn giáo khác, tôi hay hỏi 
những nguời thầy dạy giáo lý của tôi thuợng đế là gì. Họ 
luôn luôn trả lời về cái không phải là thuợng đế, hoặc chỉ trả 
lời tôi bằng câu trả lời không thể hiểu nghĩa đuợc. Ví dụ, họ 
định nghĩa rằng thuợng để là “không thể nói tới đuợc, quá 
cao tột không thể tả đuợc”, hay là cái “thực tại tột cùng”, 
hay là “căn gốc của mọi loài”, hay là “thức vô biên”, hay là 
“sự hiểu biết tinh khiết”. Toàn những danh từ không thể nào 
hiểu đuợc theo ý nghĩa cụ thể nào. 

Sau này, khi tôi nhờ nhiều su thầy Phật giáo giải thích 
giùm ý nghĩa niết-bàn. Thì họ cũng giải thích cho tôi bằng 
những danh từ cao xa khó hiểu đó, cũng là “không thể nói 
tới đuợc, quá cao tột không thể tả đuợc”, hay là “thực tại tột 
cùng”, hay là “căn gốc của mọi loài”, hay là “thức vô biên”, 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 447 


hay là “sự hiêu biêt tinh khiêt”. Tôi lại nghe một lân nữa 
những danh từ trừu tượng tôi đã nghe từ thời thơ ấu. 


Một số định nghĩa lại bị “tự mâu thuẫn”. Ví dụ, họ định 
nghĩa nỉết-hàn là trạng thái “tâm thức không biểu hiện”. 
Thực ra tâm thức là phần cốt lõi của tiến trình nhận biết 
giúp cho sự trải nghiệm biểu hiện, vì vậy “tâm thức không 
biểu hiện” thực sự có nghĩa là “sự biểu hiện không biểu 
hiện”, hay “tâm thức vô thức”, chẳng có nghĩa gì rõ ràng. 
Hoặc một sổ nơi còn định nghĩa niết-bàn là “sự hòa hợp với 
cái không nắm bắt được”. Thật là tối nghĩa. Làm sao ta có 
thể hòa hợp với cái gì mà ta không bao giờ nắm bắt được 
hay tiếp xúc được. Những định nghĩa tối nghĩa như vậy 
không thể gọi tên là trí tuệ được. 

Vấn đề nghiêm trọng ở đây là những định nghĩa khó hiểu 
sẽ làm rối trí những Phật tử, bởi vì những Phật tử cần biết rõ 
ràng ý nghĩa niết-bàn là gì, bởi vì đó là mục tiêu hay ít nhất 
cũng là lý tưởng để họ theo đạo Phật. Nếu họ không hiểu 
được, điều đó giống như họ bước lên xe khách mà chẳng 
biết chuyến xe sẽ đi về đâu. Điều đó càng tệ hơn nếu có một 
người không theo đạo Phật hỏi bạn về mục tiêu của đạo 
Phật mà bạn đang thực hành trong kiếp này (hay trong nhiều 
kiếp) là gì, mà bạn chỉ có thể trả lời ấm ớ như vậy. Nhiều 
người cứ muốn tả niết-bàn cho người lạ bằng những danh từ 
thuật ngữ cao siêu và huyền bí, cứ như để đánh đố người 
nghe, và để khi người nghe không hiểu nổi là gì, thì họ sẽ 
nghĩ mình là cao đạo và trí tuệ!. 



448 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Những cách diễn tả về niết-bàn một cách huyền bí, cao 
siêu, và đánh đổ nhu vậy là thiếu ngay thẳng và thiếu chân 
thực, nên tôi gọi đó là kiểu '"niết-bàn trái chuối”: luôn luôn 
cong quẹo, không ngay thẳng và không rõ ràng. Kinh 
nghiệm bao đời cho chúng ta thấy rằng: khi một nguời biết 
rõ một điều gì, và đã thuờng xuyên tự mình trải nghiệm nó, 
thì nguòi ấy luôn luôn có thể diễn tả một cách rõ ràng, chi 
tiết, và thẳng thắn về điều đó. Sự huyền bí hóa điều gì là 
dấu hiệu chắc chắc rằng những nguời đó chẳng biết gì về 
điều họ đang nói cho nguời nghe. 


Làm Rõ Vê Niêt-Bàn 

ở đây, tôi nêu ra ba sự diễn tả tuơng-quan về niết-bàn: 
(1) niết-bàn là hạnh phúc cao nhất; (2) niết-bàn là sự chấm 
dứt hoàn toàn tất cả tham, sân, si; và (3) niết-bàn là sự 
ngừng sạch cái mà chúng ta gọi là tiến trình thân và tâm. 
Tất cả ba cách tả thực này là của chính Đức Phật, đua ra bức 
tranh rõ ràng về niết-bàn. Khi một nguời hiểu đuợc giác ngộ 
là gì, thì nguời ấy sẽ dễ dàng nhìn thấy con đuờng dẫn đến 
giác ngộ, và tất cả mọi giáo lý của Đức Phật sẽ trở nên rõ rệt 
một cách khác thuờng. 


(1) Hạnh Phúc Cao Nhât 

Đức Phật: “Niết-bàn là hạnh phúc cao nhất” (Dhp 203, 
204). Đây có lẽ là cách diễn tả hữu ích nhất về sự giác ngộ. 
Không chỉ nó trực tả thẳng thắn và dễ hiểu, mà nó còn mang 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 449 


tính hấp dẫn. Nó cho thấy lý do tại sao bao nhiêu nam nữ tu 
sĩ đã cổ gắng tu hành vì mục tiêu niết-bàn trong suốt hai 
muơi sáu thế kỷ qua. Chúng ta đều muu cầu hạnh phúc, và 
nếu có một niềm hạnh phúc nào là cao-nhất, thì đó là cái 
chúng ta mong muốn có nhất. Đúng vậy, Phật giáo ngàn đời 
cũng chỉ dạy về cách để đuợc hạnh phúc hơn và hạnh phúc 
hơn, cho đến khi nào nguời có thể đạt tới đỉnh cao-nhất của 
tất cả mọi niềm hạnh phúc: đó là niết-bàn. 

Trong những ngày này, tôi trình bày đặc biệt giáo lý của 
Đức Phật về bốn chân lý cao diệu [Tứ Diệu Đế] bằng cách 
sắp xếp lại thứ tự các chân lý. Tôi nhận ra rằng, nếu tôi luôn 
bắt đầu nói về sự khổ đau, thì những khán giả sẽ bị mất 
hứng nghe. Họ đã có quá đủ nhiều khổ đau trong đời. 
Không phải họ đã bỏ ra những thời giờ quý báu để đến đây 
chỉ để lắng nghe thêm về sự khổ đau. Cũng giống nhu cách 
nguời bán hàng giới thiệu, tôi thấy những ấn tuởng đầu tiên 
là quan trọng nhất. Vì vậy, tôi đã giới thiệu về giáo lý Tứ 
Diệu Để nhu sau: 

1. Hạnh phúc 

2. Con đuờng dẫn đến hạnh phúc 

3. Không hạnh phúc 

4. Nguyên nhân của sự không hạnh phúc 

Những điều này cũng y hệt nhu giáo lý của Phật, chỉ có 
điều tôi đảo thứ tự một chút để tạo hiệu ứng hung phấn cho 
nguời nghe. Một sổ nguời có thể gọi đây là cách “tiếp thị”, 
nhung tôi chỉ muốn đua cái mục-tiêu cao-nhất của Phật giáo 
lên truớc mà thôi. 



_ _ A ^ r 

450 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


Niết-bàn được diễn tả như niềm hạnh phúc cao-nhất 
cũng hé mở cho chúng ta thấy rằng con đường Bát Thánh 
Đạo là con đường tăng-dần hạnh phúc. Ai hết lòng thực 
hà nh theo con đường này thì sẽ được hạnh phúc hơn. Đức 
Phật đã nói trong kinh Aranavibhanga Sutta: ""Khỉ một 
người đã biết cách định nghĩa niềm vui sướng, và khi đã 
biết vậy, người ẩy cũng có thể theo đuổi niềm vui sướng bên 
trong của mìnK’ý^ Người tu theo đuổi niềm vui sướng an 
lạc bên trong, đó chính là trạng thái tầng thiền định jhãna, 
một cách không sợ sệt [vô ngại], cho đến khi người ấy 
chứng đạt niềm hạnh phúc cao nhất. 

Những niềm hạnh phúc cao nhất nào bạn đã từng trải 
qua?. Tình yêu?, tình dục?, ma túy?, âm nhạc?, nhìn thấy 
đứa con đầu lòng vừa mới chào đời?. Nhưng bạn sẽ thấy 
được niềm hạnh phúc của tầng thiền định jhãna là vượt xa 
tất cả những dạng hạnh phúc đó. Chính vì vậy, khi một 
người chứng đắc tầng thiền định jhãna thứ nhất, thì trải 
nghiệm đó sẽ thổi bay tất cả mọi quan niệm trước đây của 
người đó về sự hạnh phúc. Thiền định jhãna mang lại trí tuệ 
sâu sắc để hiểu thấu ý nghĩa hạnh phúc. Trạng thái thiền 
định jhãna chưa phải là trạng thái hạnh phúc cao nhất, 
nhưng nó cũng “gần” với niềm hạnh phúc cao-nhất của sự 
giác ngộ mà Đức Phật gọi đó là ""niềm hạnh phúc của sự 
giác ngộ”, hay ""niềm hạnh phúc chánh giác” (sambodhi 
sukha) [chánh giác lạc]^^. Từ trạng thái thiền định jhãna. 


5' [Ibid, trang 1083] 
52 [Ibid, trang 557] 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm •451 


người tu tu tiên thêm đên một niêm hạnh phúc cao hơn ít 
nhiều nữa, đó là niềm hạnh phúc cao-nhất, và đó là niết- 
bàn. 

Những nghiên cứu gần đây trên thế giới đã đua ra kết 
luận rằng việc tu thiền làm cho con nguời hạnh phúc hơn và 
rằng những tu sĩ Phật giáo chân chính có thể là những nguời 
hạnh phúc nhất trên trái đất này^^. Vì vậy, nếu ai muốn có 
đuợc thời gian hạnh phúc và an lạc, nguời ấy nên thực hành 
thiền tốt. Và những ai mong muốn có đuợc niềm hạnh phúc 
cao nhất hơn tất cả, nguời ấy nên nhắm đến mục tiêu niết- 
bàn. 


Sự Châm Dứt Hoàn Toàn Tham, Sân, Si 

Ngài Xá-lợi-phất, vị đại đệ tử của Đức Phất, đã định 
nghĩa nỉết-bàn là sự chấm dứt hoàn toàn tham, sân, si (SN 
38,1). Tôi có một câu chuyện có thể minh họa cho ý nghĩa 
này. 


Năm đứa trẻ chơi trò chơi uớc. Khi đuợc hỏi “Nêu bạn 
CÓ một điều uớc, thì điều uớc đó là gì?”. Đứa trẻ nào có 
điều uớc hay nhất, thì đứa đó sẽ thắng cuộc chơi. Đứa trẻ 


[Theo nghiên cứu của Goleman, Daniel, ữong quyển “Những Cảm Xúc Suy 
Đồi: Làm thế nào chúng ta vượt qua chúng. Cuộc đối thoại khoa học với Đạt- 
lai Lạt-ma” (Nxb New York: Batam Books, 2003), trang 338-339. Đoạn này 
liên quan đến bài tường ữình của nhà nghiên cứu Richard Davision, Đại học 
ưniversity of Wisconsin-Madison.] 



_ A ^ r 

452 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


thứ nhât nói: “Nêu tôi có được điêu ước, tôi ước có cây kem 
sô-cô-la lạnh”, bởi vì lúc đó đang là mùa hè oi bức. 

Đứa trẻ thứ hai: “Nếu tôi có điều ước, tôi ước có được 
một xưởng kem. Vậy tôi có thể ăn bao nhiêu kem và bất cứ 
lúc nào tôi muốn”. Đứa trẻ thứ nhất chưng hửng, thấy mình 
không thông minh, chỉ ước có một cây kem, còn bạn thứ hai 
khôn hơn, ước cả xưởng kem. 

Đứa trẻ thứ ba nói: “ước muốn của tôi là có một tỷ đô- 
la. Với số tiền đó, tôi có thể mua cả một xưởng kem, một 
tiệm bánh kẹo, và một nhà hàng thức ăn nhanh riêng cho 
tôi. Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì mà mẹ tôi không thể ngăn 
được. Còn số tiền còn lại, tôi cũng có thể mua bất cứ thứ gì 
tôi muốn”. Đứa trẻ thứ hai nhận thấy mình ngu, chỉ biết ước 
được một xưởng kem, trong khi đó bạn thứ ba thì khôn hơn, 
ước cả một tỷ đô-la, còn ai mà bằng được bạn ấy. 

Đứa trẻ thứ tư: “Nếu tôi được ước, tôi ước có được ba 
điều khác nhau. Thứ nhất, một xưởng kem lạnh. Thứ hai, 
một tỷ đô-la. Và thứ ba, có được thêm ba điều ước nữa. Như 
vậy, tôi có thể có tất cả những gì tôi muốn có, và tôi có thể 
mãi mãi ước thêm gì được nấy”. Ngay cả đứa trẻ thứ ba đã 
ước có một tỷ đô-la cũng cảm thấy mình thua bạn thứ tư. 
Tất cả ba đứa trẻ đầu tâm phục khẩu phục người bạn thứ tư, 
và nghĩ rằng đó là thiên tài thắng cuộc. Bởi vì, còn có gì cao 
và nhiều hơn khả năng được ước gì có nấy mãi mãi?. 

Nhưng bạn biết không, đứa trẻ thứ năm lại vượt qua tất 
cả bổn đứa trẻ kia. Em trả lời một cách nhẹ nhàng rằng: 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 453 


“Nếu tôi có một điều uớc, tôi uớc mình đuợc rất hài lòng, 
và vì vậy không cần phải uớc điều gì nữa!”. 

Đứa trẻ cuối cùng đã thắng trò chơi uớc muốn, cũng 
giống nhu nguời ngồi tĩnh tại [thiền] sẽ thắng trong cuộc 
chạy đua của nhân loại. Nguời ấy hiểu đuợc niềm hạnh 
phúc cao nhất, niết-bàn, chính là sự chấm dứt mọi sự tham, 
sân, si. Niết-bàn rốt cuộc là sự hài lòng toại nguyện. 

Có hai loại tự do ở trên đời: tự do được tham muốn và tự 
do khỏi tham muốn. Loại tự do đầu là thuộc ý nghĩ về bốn 
điều uớc của bốn đứa trẻ đầu tiên, và đây chính là loại tự do 
đuợc sùng bái trong những xã hội hiện nay vốn luôn đề cao 
hạnh phúc vật chất là mục tiêu cuối cùng. Những quốc gia 
thời hiện đại đã cổ gắng tạo thêm nhiều quyền tự do vô hạn 
để công dân họ tự do muu cầu hạnh phúc từ của cải, quyền 
lực, và các loại hạnh phúc dựa trên vật chất và tiện nghi sinh 
sổng. Tuy nhiên, thực tế thì những nguời dân của họ lại 
càng lúc càng không thỏa mãn, càng ít biết hài lòng, và càng 
bất mãn. Loại tự do thứ hai là ý nghĩa điều uớc của đứa trẻ 
thứ năm, đó là sự hài lòng toại nguyện. Chỉ có con đuờng 
tâm linh như đạo Phật mới theo đuổi sự tự do khỏi những 
tham muốn dục vọng. Niết-bàn là một trạng thái hoàn hảo 
của loại tự do thứ hai này; bởi vì sự chấm dứt hoàn toàn 
tham, sân, si cũng có nghĩa là sự chấm dứt tất cả mọi tham 
muốn. Đó là sự chấm dứt tất cả mọi dục vọng. Sự bình an. 
Sự giác ngộ. 


Sự Ngừng Sạch Tiến Trình Thân Tâm 



_ _ A ^ r 

454 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đì đên giải thoát 


(Sự ngừng sạch ở đây có nghĩa là sự ngừng hết, chấm 
dứt hết, không còn một dấu vết nào, không còn một hơi 
hướng nào của tiến trình thân tâm. Chúng ta cũng có thể gọi 
là '"sự tắt bặt tiến trình thân tâm”.) 

Vào thời Đức Phật, ngay cả những người dân làng nhà 
quê cũng hiểu được ý nghĩa của niết-bàn. Bởi vì từ niết-bàn 
(nibbãna) là chữ dùng thông thường để chỉ trạng thái đang 
tắt của ngọn đèn dầu (xem kinh "Châu Báu” {Ratana Sutta), 
Sn 235). Khi dầu cạn, hay tim hết, hay gió thổi lửa đi, thì 
ngọn đèn bị tắt đi, khi đó người dân nói rằng “ngọn lửa đã 
niểt-bàn”. Vì vậy, niết-bàn là chữ dùng để chỉ sự chấm dứt 
sạch sẽ của một tiến trình tự nhiên, của một ngọn đèn dầu 
đơn giản, hay của một tiến trình phức tạp như tiến trình 
sổng của thân-tâm chúng ta. Khi tiến trình thân-tâm tự chấm 
dứt, kết quả là sự bình an. 

Dĩ nhiên, một người muốn hiểu rõ một cách chính xác ý 
nghĩa tuyệt vời này thì chỉ có cách là người ấy đã chứng ngộ 
sự trống không [vô ngã] của tiến trình thân tâm. Trí tuệ 
minh sát thâm sâu có được từ thiền định cho họ thấy rõ 
chẳng có ai ở đây hay ở đó, hay ở bất cứ đâu, đang vận hành 
tiến trình đó. Thực ra, cái "người làm” [ý hành, ý chí] và cái 
"người biết” [tâm, tâm thức] chỉ là những tiến trình tự nhiên 
mà thôi. Khi một người đã thực sự chứng ngộ cốt lõi của trí 
tuệ này, thì lúc đó người ấy chẳng còn gì để (sợ) mất và 
chẳng có ai cả để (sợ) bị hủy diệt. Chỉ khi nào có tồn tại một 
thực thể cố định bền chắc [hay một cái gì đó] thì chúng ta 
mới dùng chữ "hủy diệt” [cái đó]. Còn đối với một sự chấm- 



_ A _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 455 


dứt sạch sẽ, hay sự tắt-bặt hoàn toàn của một tiến trình tự 
nhiên, thì chúng ta chỉ dùng chữ '"chẩm-dứf\ Niết-bàn là 
tiến trình vô ngã và tự nhiên của thân-tâm và tiến trình đó 
đang thực hiện sự chấm-dứt của nó. Chỉ vậy thôi. Chỉ có 
nghĩa là sự chấm dứt, sự tắt bặt của một tiến trình. Như ngài 
Phật Âm, nhà luận giảng lỗi lạc của Phật giáo, đã từng viết 
trong bộ '"Thanh Tịnh £)ạo”: 

Chỉ có khổ, nhimg không có người chịu khổ; 

Chỉ có nghiệp, nhưng không có kẻ tạo nghiệp; 

Chỉ có niết-bàn, nhimg không có người bước vào đó; 

Chỉ có con đường, nhưng không thấy kẻ bước đi trên đó. 

(Vsm 16,90) 


Chửng Ngộ Đầu Tiên của Niết-Bàn — 

Nhập Lưu 

Sau nhiều năm tháng thực hành hết mực nhiệt thành toàn 
bộ con đường Bát Thánh Đạo, đã đến lúc người tu nên quán 
chiếu xem xét lại tất cả những việc thực hành đó nghĩa là gì. 
Sau khi đã kinh nghiệm trạng thái thiền định jhãna, người tu 
đã có được sự chánh niệm siêu-mạnh, nó có thể nắm giữ bất 
kỳ đối tượng nào để điều tra [chánh niệm] một cách tĩ nh 
lặng và bất động trong một khoảng thòi gian lâu. Các 
chướng ngại lo lắng và bất an, và buồn ngủ và đờ đẫn cũng 
đã không còn. Tâm sáng tỏ, sáng suốt và tĩnh tại. Nó được 
“nạp” đầy vào niềm hạnh phúc bên trong, vì vậy nó luôn có 
đủ khả năng và sức mạnh để vượt qua nỗi sợ hãi mỗi khi 
chánh niệm đi sâu vào những vùng xa lạ. Đúng thực là một 



_ A ^ r 

456 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


niềm hạnh phúc khi bạn có thể làm cho tâm trở nên can 
đảm, anh dũng, và không thể chùn bước trong việc suy tìm 
sự thật. 

CÓ những lúc người tu đã tiến gần đến những nơi sự thật 
hiếm ai có thể tìm đến được: nơi mà “mọ/ sự diễn ra đích 

4 4 4 

thực như chúng /ừ”, nhưng sự sợ hãi, tham, và sân lại kéo 
dạt tâm ra xa. Nhưng đến lúc này, sau khi người tu đã từng 
chứng đắc và an trú trong tầng thiền định jhãna thì người ấy 
không còn tham dục, không còn sân hận, không còn những 
quan tâm truyền kiếp để bảo vệ cho sự liên tục của một linh 
hồn hay một cái ngã nào nữa. Dùng cách xem xét lại [quán 
chiểu lại] trạng thái tầng thiền định để nắm lấy dữ liệu cho 
bản thân mình, người tu tiếp tục khoan sâu vào tâm-điểm 
của mọi sự (mà mình đang chánh niệm và điều tra). Dũng 
cảm và sáng suốt, tâm đột phá thẳng vào nguồn gốc của trải 
nghiệm, vào cái mà tôi gọi là "Hhành lũy của cái Ta'” được 
điều khiển bởi hai ông trùm là '"người làm’’'’ và "người biết”. 
Ngay tại đó, lần đầu tiên người tu nhìn thấy, với một sự 
chắc chắn rõ rệt, rằng bên trong thành lũy là hoàn toàn trống 
rỗng, chẳng có ai cả!. 

Kinh nghiệm về trí tuệ minh sát thâm sâu như vậy là 
hoàn toàn khác hẳn với những gì chúng ta có thể tưởng 
tượng. Như Đức Phật đã nói trong kinh "Người Chân 
Chính” (Sappurisa Sutta), mặc dù Phật nói về tầng thiền 
định jhãna, nhưng chỗ này có thể tương đồng áp dụng đối 
với bối cảnh tầng thánh Nhập Lưu: "Bởi vì những gì họ 
tưởng nó sẽ là, kinh nghiệm thực sẽ luôn luôn khác” (MN 
113,21). Những gì người ta thường tưởng, thì thực-tại 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 457 


thường luôn luôn không phải vậy. Tại đây xảy ra sự thay 
đổi lớn về tư tưởng, một sự thay đổi tận gốc về quan điểm 
nhận thức của người tu. Cũng như khi tầng địa chất chuyển 
đổi, trái đất có động đất. Sự thay đổi rất nhanh, kỳ lạ và tận 
gốc cái “quan điểm cố hữu về nhận thức thực tại” của người 
tu cũng giống nhu một cơ địa chấn trong tâm họ. Nhiều lâu 
đài và thành lũy được xây bằng những quan niệm và quan 
điểm cố hữu được củng cố và chấp thủ từ trước đến nay đều 
sụp đổ tan tành. Trí tuệ siêu-mạnh giống như một khối 
thuốc nổ trong tâm. Trong một lúc, người tu chẳng biết 
mình đang đứng đâu (vì chẳng còn chỗ lập cước, chẳng còn 
chỗ nào để bám víu). Người tu biết chắc không phải do 
mình bị điên khùng. Đúng vậy, lúc này tâm cảm giác thánh 
thiện hơn bất kỳ lúc nào trước đó. Nó thực là sáng rõ, tĩnh 
tại, và phúc lành. ► Một trong những dấu hiệu chắc chắc của 
trí tuệ thâm sâu lúc này chính là thời gian trụ lại rất lâu 
trong niềm an lạc bền vững và tuyệt vời. Sau khi Giác Ngộ, 
Đức Phật được kể đã ngồi lại một cách bất động trong suốt 
bảy ngày, tĩnh tại và bất động trong niềm hạnh phúc của sự 
giải thoát (Vin 1,1,1). 

Sau một khoảng thời gian, cũng có thể sau nhiều ngày, 
tình trạng sẽ giống như bụi bặm đã lắng xuống (sau vụ địa 
chấn). Cái ánh sáng chói chang bừng sáng đó cũng bắt đầu 
giảm xuống để cho người tu có thể phân biệt lại mọi thứ. 
Người tu nhìn xem có bao nhiêu thành lũy [kiến chấp] đã bị 
phá sập, và bao nhiêu thành lũy vẫn còn đứng đó. Khi người 
tu đã nhìn thấy một cách rõ rệt rằng tất cả những thành lũy 
ảo-tưởng về cái một cái “7a” [một bản ngã của cá nhân hay 
đại ngã của vũ trụ] đã hoàn toàn bị hủy diệt, thì người tu đã 



_ _ A ^ r 

458 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


bước vào dòng thánh đạo. Khi trở thành bậc thánh Nhập 
Lưu (sotãpatti) [Tu-đà-hoàn (HV)], người tu đã hoàn toàn 
tiêu diệt cái '"gông cùm ngã chẩp’\ từ đây và mãi mãi. 

Sau khi Nhập Lưu, mọi sự trở nên thật rõ ràng. Người tu 
không hiểu tại sao trước đây mình ngu mụi đến như vậy nên 
mới không nhận ra lẽ thật vô-ngã. Lẽ thật về sự không-có- 
ngã đã được nói đi nói lại rất nhiều lần trong giáo trình của 
Đức Phật. Đến giờ người tu mới nhận ra, và nhận ra rằng do 
bởi sự suy nghĩ cố chấp, sự từ chối cố tâm, và bởi năm 
chướng ngại, nên mọi người cứ chắc lọc những thứ mình đã 
học, bẻ cong nó và diễn dịch nó, để giáo lý của Đức Phật trở 
thành những thứ mình muốn nghe theo ý chí của mình. 
(Ngay cả một thiền sư học giả rất nổi tiếng trên thế giới bây 
giờ vẫn còn cho rằng vô-ngã chỉ là phương tiện mà Đức 
Phật dùng để chỉ dạy để dẹp bỏ sự chấp ngã!.^"^ Dường như 
người đời đều lo sợ mất đi bản thân mình, họ sợ mất đi cái 
“7a” [linh hồn] mà mình đã tưởng tượng ra). Sự si-mê thực 
là cực kỳ mạnh mẽ, nó thấm sâu, ăn sâu hơn mức độ mà hầu 
hết chúng ta có thể biết tới. Như triết gia Voltair đã từng nói 
một cách rất thâm thúy: "Cách duy nhất để hiểu về khái 


Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong quyển “Trái Tim Mặt Trời”, Chương 2, có 
đoạn: “Khi Phật Thích Ca đưa ra ý niệm vô ngã, (Phật) đã làm đảo lộn không 
biết bao nhiêu quan niệm về vũ trụ và nhân sinh. Phật đã giáng một đòn lớn 
lên ý niệm pho thông và kiên cố nhất của loài người: ý niệm về sự tồn tại của 
ngã. Những người thấu hiếu được vô ngã thì biết rằng vô ngã là một ý niệm 
được đưa ra đế đánh đố ý niệm ngã chứ không là một đồ án mới của thực tại. 
Vô ngã là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Neu vô ngã chỉ là ý niệm 
thì nó cũng cần phải phá vơ như một ý niệm khác.”!? 



_ A _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 459 


niệm vô hạn trong toán học là cứ suy xét giới hạn của sự 
ngu dổt của con người. 

Bây giờ, ảo-tưởng đã bị khám phá và sự mê-lầm bắt đầu 
bị tháo tung ra. Sau khi đã thâm nhập vào cốt lõi của tính 
vô-ngã (anatta) thì nguời tu có thể hiểu rõ toàn bộ bức tranh 
của sự khổ (dukkha). Truớc đây, nguời tu thuờng co lại, 
không muốn chấp nhận lẽ thật rằng tất cả mọi sự đều là khổ. 
Điều này là do sự mê chấp về cái “7a” nên muốn có đuợc 
một gổc-riêng của sự sổng, nơi đó không có mặt sự khổ, đó 
là một cõi tiên bồng của hạnh phúc hoàn hảo, hay một cảnh 
giới của cái “tâm gốc” hay “chân tâm”, hoặc một sự mơ 
tuởng tâm linh nào đó. Những thứ khác có thể khổ, nhung ở 
gổc-riêng này, cái ảo-tuởng về cái ‘Ta” đã lỡ đuợc giữ làm 
“ngôi nhà nghỉ ngơi” tột-cùng rồi. Nhung, đến khi nguời tu 
đã nhìn thấy đuợc sự trống rỗng [tánh không] tuyệt đối 
trong tất cả mọi hiện tuợng, cả bên trong và bên ngoài, thì 
lúc đó nguời ấy không còn cái nhu cầu đổi với “ngôi nhà 
nghỉ huu” đó nữa. (Vì không có cái “7a” nào để mà ở trong 
cái ngôi nhà đó). Mối quan tâm truyền kiếp về sự liên tục sự 
sổng [liên tục cái ngã] cũng bị tiêu diệt. Không còn chấp 
ngã. Đến đây nguời tu đã hoàn toàn đồng ý với giáo lý 
thẳng thắn của Đức Phật: '"sabbe sankhãrã dukkhã” (Dph 
278): “TaV cả mọi sự tạo-tác đều là khổ’\ [Tất cả các hành 
đều là khổ]. Toàn bộ đuờng lối của mọi hiện tuợng là vậy, 
ta không làm gì đuợc để thay đổi quy luật đó. 

Thêm nữa, khi nguời tu đã thấy rõ sự trống không, sự 
không có một tự tánh bền lâu nào cả, thì có nghĩa là nguời 
tu cũng thấy đuợc toàn bộ một tiến trình có thể đuợc chấm 



_ A ^ r 

460 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


dứt hoàn toàn mà không có gì để mất cả. Thật lý thú khi biết 
có nhiều bậc chân tu vẫn muốn giữ lại một chút gì đó cho 
mình sau khi giác ngộ!. Nhung việc chấp giữ lại bất cứ thứ 
gì cho mình cũng bị gọi là sự còn dính-mắc, ngay cả đó là 
sự ràng buộc với điều gì thanh tịnh nhất. Tuy nhiên, sau khi 
đã chứng nhập vào tầng Nhập Luu, tất cả những sự dính 
mắc khởi sinh từ ảo tuởng ngã chấp truớc đây đều bị tiêu 
diệt hoàn toàn. Nguời tu chứng ngộ rằng tất cả mọi sự trải 
nghiệm chỉ là những hiện tuợng khởi sinh từ những nhân 
duyên, và do vậy, sẽ đi đến chấm dứt hoàn toàn mà thôi. Có 
sinh là có diệt. Và lẽ thật này cũng bao gồm [chi phối] cả 
hiện tuợng thân và tâm. Nhu đã nói trong Chuơng truớc, sự 
hiểu biết hoàn toàn về tính vô thuờng {anicca) không phải 
chỉ là sự nhìn thấy sự lên và xuống, có và mất, sinh và diệt, 
nhu những ngọn sóng biển, mà còn là sự nhìn thấy toàn bộ 
đại duơng biển mất cùng với cả thềm lục địa duới biển. Để 
hiểu biết hoàn toàn về tính vô thuờng, nguời tu phải nhìn 
thấy sự chấm dứt hoàn toàn nhu vậy. Và sự hiểu biết này là 
xuyên suốt liền mạch từ lúc khám phá ra tính vô-ngã 
{anatta). Do vậy, trong nhiều bài kinh, chúng ta có thể đọc 
thấy nhiều bậc thánh Nhập Luu diễn tả sự chứng đắc của họ 
bằng lời, nhu sau: 

cứ cái gì khởi sinh, tất cả [rồi cũng] sẽ chẩm dứt 

hoàn toàn.’’’’ 

(SN 56,11) 

Qua đó ta thấy đuợc, sự thấu hiểu hoàn toàn về vô ngã 
cho phép tâm hoàn toàn thấu hiểu về sự khổ và vô thuờng. 
Sự kiện chứng đắc vào Nhập Luu là sự chứng ngộ rằng tất 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •461 


cả mọi sự trải nghiệm, bao gồm cả cái '"người biếf^ hay "sự 
bỉếr về sự trải nghiệm đó, đều là vô thường, khổ, và vô 
ngã: "luôn luôn dẫn đến chẩm dứt, khổ, và không có một 
bản thể thường hằng nào cả”. Ba đặc tính nổi bật này của 
sự sống bao trùm tất cả mọi sự thể. Do vậy, đó cũng là ba 
bản chất của thân và tâm, tiến trình thân-tâm đến một ngày 
rồi cũng đi đến chấm-dứt hoàn toàn, không để lại một dấu 
vết gì. Tắt bặt. 


Tạo Ra Những Thứ Từ Cái Không Có Gì 

Như tôi đã lưu ý, nhiều người vẫn còn rất dính chấp vào 
sự hiện hữu cho nên họ nhìn niết-bàn như kiểu “một ngôi 
nhà nghỉ hưu”, “một cõi đi về”, “một chốn an nghĩ” sau 
cùng cho cái gọi là "người biết” [tâm thức] của mình. 
Những người đó thường nhận lấy cái “không đâu cả” làm 
một xứ hay một cõi có tên gọi hẳn hòi, họ nhận lấy cái 
“trổng không” làm cái thực thể chắc chắc quý báu, và nhận 
lấy sự “chấm dứt” làm một sự bắt đầu cho một nơi kỳ diệu 
nào đó. Họ chỉ đang tạo ra những thứ từ cái “không-có-gì”. 

Đó cũng là vấn đề khó khăn của ngôn ngữ khi họ mô tả 
một thứ không phải nó, những tính chất không có mặt, đó là 
thể phủ định, nhưng từ cái “không-có-gì” chúng trở thành 
những “cái gì đó”. Ví dụ, khi chúng ta nói chúng ta thấy 
“không ai cả” trong ngôi nhà đó, thì đa số có thể hiểu rằng 
không có ai trong ngôi nhà đó. Một số ít người nhầm lẫn 
hiểu rằng “không ai cả” là (tên) một người nào đó, nên hiểu 
rằng ông “không ai cả” đang ở trong nhà. Từ trạng thái 



_ A ^ r 

462 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đì đên giải thoát 


không có ai, sau khi diễn đạt bằng ngôn ngữ con người nó 
có thể trở thành có cái “không ai cả” ở trong đó. 

Một ví dụ khác là câu chuyện về thòi niên thiếu của ngài 
Anuruddha (A-na-luật), một vị đại đệ tử của Đức Phật. Vì 
những nghiệp tốt lành trong kiếp trước, kiếp này Anuruddha 
luôn luôn nhận được những điều tốt lành (Dhp-a 5:17). Một 
ngày nọ, Anuruddha vui trò với những người bạn, và cá 
cược trò chơi bằng sổ thức ăn đựng trong giỏ. Nhưng 
Anuruddha cứ liên tục thua cho đến khi hết sổ thức ăn trưa 
trong giỏ. Sau khi thua, Anuruddha nhờ người giúp việc 
chạy về ngôi nhà giàu có của gia đình mình, nói mẹ cho 
thêm thức ăn mới. Nhưng Anuruddha lại tiếp tục thua, và 
người giúp việc lại chạy về lấy thêm thức ăn. Đốn lần thứ 
ba, Anuruddha lại nhờ người giúp việc chạy về nhà, và lần 
này thì không còn cái bánh nào để đưa cho Anuruddha nữa. 
Người mẹ bảo người giúp việc mang cái giỏ trổng không 
quay lại và nói với Anuruddha, đó là “bánh natthi”. Natthi 
trong tiếng Pali có nghĩa là “không-có-gì”. 

Nhưng trên đường người giúp việc quay lại Anuruddha, 
những thiên thần {deva) đã bỏ vào một số bánh nhà trời vào 
trong giỏ trống, vì họ nghĩ Anuruddha đã có nhiều nghiệp 
tốt và Anumddha xứng đáng có được bánh để ăn trưa. Khi 
người giúp việc đến, Anuruddha cầm giỏ bánh và nói với vị 
thầy trẻ của mình: “Thầy, đây là bánh natthi”. Nhưng khi 
Anuruddha mở giỏ bánh ra, một mùi hương thơm của 
những cái bánh nhà trời tỏa ngát, đến nỗi cậu bé không thể 
nào nhịn được, và ăn ngay một cái. Từ đó về sau, 

Anuruddha luôn luôn nói mẹ làm bánh natthỉ cho mình ăn. 

♦ 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 463 


Quay lại vấn đề, sự thật là nếu những thiên thần không 
can thiệp vào, thì bánh natthỉ chỉ có nghĩa là ""không có 
bánh gì cả”. Cũng như các chữ ở dạng nghĩa phủ định như: 
chữ ""ạịãtam” khi những người diễn dịch không đưa vào ý 
nghĩ theo ý mình, thì nó chỉ có nghĩa là: ""không có gì được 
sinh ra nữa” (vô sinh); chữ ""abhutam” có nghĩa: ""không có 
gì sinh thành nữa”', chữ ""akatam” có nghĩa: ""không có thứ 
được tạo tác nữa”', và ""asankhatam” cỏ nghĩa: ""không có 
thứ do điều kiện sinh ra nữa, không còn thứ hữu vi”. Những 
chữ này thường được dùng để diễn tả trạng thái niết-bàn 
trong kinh ""Phật Tự Thuyết” (Udãna, Ud 8,3). Đa sổ những 
người dịch thường cổ đưa vào thành ""một cái gì đó” khi họ 
diễn dịch những chữ mang nghĩa phủ định này (tiếp đầu nhữ 
a- trong tiếng Pali là mang nghĩa phủ định). Họ thường dịch 
các chữ đó thành “cõi”, “chỗ”... ví dụ như: ""cõi vó sinh”, 
""nơi không còn sinh khởi, chon bặt duyên”, ""nơi không còn 
tạo tác, cõi vô tác”, ""nơi không còn hữu vi, cõi vô vi”... 
giống như cách người ta dịch chữ trạng thái “không ai cả” 
(ở trong nhà) thành danh từ riêng là (có) ông “không ai cả” 
(ở trong nhà) vậy. 


Hai Thứ Kích Hoạt Đê Chứng Đãc Nhập Lưu 

& Năm Điều Kiện Hỗ Trợ 

Đức Phật đã dạy nhiều lần dạy rằng: chánh-định (samma 
samadhỉ, tức jhãna) là nguyên nhân trực tiếp để ""nhìn thấy 
mọi sự đúng như chúng đích thực là” iyatha bhuta 
nanadassana) (các kinh AN v,24; v,24; v,168; VI,50; 



_ A ^ r 

464 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


VII,61; VIII,81. x,3, XI, 3). Như vậy thì tại sao có những 
người chứng đắc tầng thiền định jhãna nhưng không chứng 
đắc Nhập Lưu vào dòng thánh?. (Đây là một câu hỏi hay!.) 

Câu trả lời là, bên cạnh việc tu chứng đắc tầng thiền định 
jhãna, người tu cũng cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về 
những giáo lý của Đức Phật, ở Chương 12, tôi đã đưa ra ví 
dụ về đèn pin và bản đồ. Ví như có ba người đang truy tìm 
kho báu trong rừng vào ban đêm; người đầu tiên có đèn pin 
soi đường, nhưng không có sơ đồ chỉ đến kho báu. Người 
thứ hai có sơ đồ, nhưng lại không có đèn pin để nhìn ra 
đường. Và người thứ ba có cả bản đồ và đèn pin. Có vẻ như 
chỉ có người thứ ba mới có thể tìm ra kho báu. Trong ví dụ 
này, đèn pin chiếu sáng đường đi tượng trưng cho cái tâm 
sáng tỏ nhờ có thiền định jhãna [chánh định] và bản đồ 
tượng trưng cho kiến thức vận dụng chính xác những giáo 
lý [Giáo Pháp] của Đức Phật, và kho báu tượng trưng cho 
tầng thánh Nhập Lưu. Chỉ khi nào người tu tu học đúng đắn 
và được dẫn dắt bởi Giáo Pháp cộng với kinh nghiệm thiền 
định jhãna, thì người ấy mới có khả năng khám phá niết- 
bàn. 

Trong kinh “Maha Vedalla Sutta” (tạm dịch “Dạ/ Kinh 
Vẩn Đáp", ghi lại những vấn đáp giữa ngài Maha Kotthita 
và ngài Xá-lợi-phất), ngài Xá-lợi-phất đã chỉ rõ rằng, có hai 
'"ngòi nổ kích hoạf' làm khởi sinh chánh kiến, chánh kiến ở 
đây hàm ý chỉ về sự chứng đắc Nhập Lưu [sau khi đã tiêu 
diệt ngã kiến, tà kiến]. Hai điều kích hoạt đó là [1] "sự nghe 
được lời của người khác” (parato ghosa), và [2] "sự quán 
chiếu một cách khôn khéo” (yosino manasikara). Ngài Xá- 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 465 


lợi-phất còn dạy thêm rằng, hai điều kích hoạt này cần phải 
được hỗ trợ bởi năm điều kiện kiện trợ duyên nữa, đó là: 
giới hạnh (siỉa), học pháp (suta), thảo luận {sakaccha), thiền 
định (samatha, jhãna), và thiền tuệ minh sát (vipassana) 
(theo MN 43,13-14). 

Trước hết [1] '"sự quán chiếu một cách khôn khéó’'’ như 
tôi đã định nghĩa về mặt thực hành có nghĩa là "sự vận hành 
tâm hay dụng tâm để đi về lại nguồn gổc'^\ chỉ về việc tu tập 
trí tuệ minh sát dựa vào trạng thái tầng thiền định jhãna. 
Trong ví dụ trước đây về hoa sen ngàn cánh chứa viên ngọc 
quý trong giữa lõi sen, công việc thiền tập là nhẹ nhàng mở 
ra từng lớp cánh sen cho đến khi nào ta đạt đến bên trong lõi 
sen. Các thao tác thực hành trong ví dụ này diễn tả cách "sự 
vận hành của tâm để đi trở về nguồn gốc”. ►Vai trò chức 
năng của thiền định jhãna (định) là giúp đưa người tu đến 
đủ gần cái cội nguồn đó. Còn vai trò chức năng của trí tuệ 
minh sát (tuệ) là nhìn thấy và chứng ngộ sự trổng-không 
hoàn toàn bên trong đó. ►Cả hai thiền định và thiền tuệ đều 
dựa trên nền tảng đức hạnh. Đơn giản về mặt kỹ thuật, nếu 
đức hạnh của người tu không đủ trong sạch, thì nỉmitta 
(hình ảnh của tâm) sẽ bị lu mờ hoặc thậm chí không xuất 
hiện, thì làm sao có đường chứng đắc tầng thiền định jhãna. 
(Nimitta như một thang tre bắt lên tòa tháp là tầng thiền 
định. Thang tre đó phải hoàn chỉnh và vững chắc thì người 
tu mới có thể leo tới tầng tháp jhãna. Đức hạnh bao gồm 
những thứ như ý hành và nghiệp, chúng như những nấc 
thang, mộng, chốt...làm nên cái thang. Nếu những thứ thuộc 
đức hạnh là không tốt, thì cái thang nimitta sẽ không đủ tốt 
và vững chắc để đưa người tu leo lên đến đỉnh tháp tầng 



_ A ^ r 

466 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đì đên giải thoát 


thiền định jhãna). Vì vậy, ngài Xá-lợi-phất đã chỉ rằng, điều 
kích hoạt thứ hai— '"sự quán chiếu khôn khéó’'’ —phải gồm 
có ba điều kiện trợ duyên là giới hạnh, đi chung với thiền 
định, và thiền tuệ [giới, định, tuệ]; cả ba điều kiện này hòa 
quyện với nhau trở thành "sự quán chiếu khôn khẻó’’’ 
iyosino manasikara). 

Thứ hai, [2] "sự nghe được lời của người khác''^^ là điều 
kích hoạt giúp nguời tu chứng đắc Nhập Luu. Trên cơ sở 
của năm điều kiện trợ duyên, thì điều kích hoạt này bao 
gồm hai điều kiện còn lại là học pháp và thảo luận. Nếu chỉ 
đơn thuần đọc kinh sách hoặc chỉ lắng nghe những bài 
giảng của các tăng ni thì chua đủ. Nguời tu cũng cần phải 
thảo luận những điều đã học và nghe với một vị thầy tốt để 
biết chắc mình đã hiểu đúng đắn. Trong các truờng học và 
đại học, chúng ta cũng luôn có các khâu giảng dạy, khâu 
huớng dẫn thêm (dạy kèm), và khâu thảo luận: những khâu 
này cũng tuơng ứng đúng với hai điều kiện học pháp (suta) 
và thảo luận (sakaccha) mà ngài Xá-lợi-phất đã chỉ ra. 

Đi sâu hơn, thực ra "lời của người khác’’’’ [thông qua lời 
nói và lời viết] ở đây có nghĩa là lời của bậc chân tu thánh 
nhân thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. (Không có nghĩa phải là 
nguời tu thâm niên, tuổi già, hay lão hòa thuợng). Những 
thánh nhân là những nguời đã giác ngộ một hay các thánh 
quả Nhập Luu, Nhất Lai, Bất Lai, hoặc A-la-hán. Họ đã 


Chữ “parato ghosa” được bàn giảng rất nhiều trong các luận giảng, ở đây, 
người dịch chỉ bám theo ý nghĩa về mặt thực hành, và tạm dịch là “sự nghe 
được lời của người khác”, đúng hon là: nghe được lời của bậc thánh nhân, bậc 
đã chứng đắc thánh quả, dĩ nhiên là cả Đức Phật. 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 467 


chứng ngộ lẽ “vô thường, khô, và vô ngã” một cách sâu săc. 
Họ đã tự thân trực tiếp chứng nghiệm niết-bàn, vì vậy họ sẽ 
biết chính xác những gì họ nói ra. Nghe học Giáo Pháp từ 
một vị sư thầy là một bậc thánh nhân thực thụ là điều kiện 
tiên quyết để một người tu có thể chứng nhập vào dòng 
thánh, theo các bài kỉnh; nếu không, người tu hầu như 
không thể nào chứng đắc thánh quả Nhập Lưu! (AN x,61). 
Một bậc thánh nhân và một người bình thường có thể nói ra 
những thông điệp giống nhau, nhưng trực quan của người 
nghe có thể nhận ra sự khác biệt rất lớn. Từ hai giọng nói 
khác nhau đó, giáo lý có thể trở nên được cảm nhận theo 
cách khác nhau. Giáo lý được nói ra từ một bậc thánh nhân 
luôn luôn sổng-động và tâm-cảm. Khi giáo lý được nói ra từ 
một người bình thường, dù đúng đắn hoàn toàn thì cũng chỉ 
nghe là rất-hay mà thôi. Đây chính là một chỗ trong Phật 
giáo Nguyên thủy (Theravada) thường bị hiểu lầm như kiểu 
giáo thọ ‘truyền tâm ấn’, mà thực ra cái năng-lực tác-động 
từ lời dạy trực tiếp của một bậc thánh nhân là lẽ dễ hiểu [vì 
vậy dễ truyền thụ thông tin và người nghe dễ tâm cảm và dễ 
hiểu thấu]; điều đó chẳng liên quan gì đến nghĩa ‘truyền tâm 
ấn’ vốn chỉ được cho là có thực bởi những người thuộc Kim 
Cương Tạng thừa {Vajrayana) và Đại Thừa (Mahayana). 
Hơn nữa, “/ờ/ của người khác/ bậc thánh nhân” cũng chỉ 
mới là một nửa, chỉ mới là một trong hai điều kiện lớn (cần 
và đủ) để một người tu có thể bước vào dòng thánh. 

Như vậy, chúng ta có thể tóm lại rằng, để nhập lưu được 
vào dòng thánh đạo, người tu phải tu tập hết mình năm điều 
kiện trợ duyên: (i) đức hạnh, (ii) học pháp, (iii) thảo luận, 
(iv) thiền định, và (v) thiền tuệ. 



_ A ^ r 

468 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


► Người tu nên thực hành đê chăc chăn răng nhân tô học 
pháp và thảo luận (ii và iii) kết hợp lại sẽ tạo nên điều kiện 
lớn thứ nhất, đó là điều kiện [1]: '"sự nghe được lời của 
người khác”, tức từ bậc chân tu thánh nhân. 

► Còn lại, hãy để đức hạnh và thiền định (i và iv) làm 
nền tảng vững chắc cho thiền tuệ minh sát (v), nhờ vậy 
người tu có thể hoàn thiện được điều kiện lớn thứ hai [2]: 
"sự quán chiếu một cách khôn khéo”, tức là "sự dụng tâm 
để quay về nguồn gổc”. Rồi sau đó khi tu tiến thêm, người 
tu sẽ kết hợp hai điều kiện lớn này {[1] và [2]}: "sự nghe 
được lời của người khác” và "sự quán chiếu một cách khôn 
khéo”, thì hiệu quả tu hành sẽ vô cùng thâm sâu và mạnh 
mẽ, giống như ta kết hợp thuốc nổ và lửa lại với nhau (sẽ 
tạo ra hiệu ứng mãnh liệt, phá vỡ nhiều thành lũy để người 
tu có thể nhảy thẳng vào dòng thánh giác ngộ). Thực vậy, 
khi hai thứ đó tiếp hợp nhau, vụ nổ sẽ xảy ra. Đó là trí tuệ 
minh sát thâm sâu. Sau khi khói bụi biến mất, tất cả trở nên 
quang đãng, người tu nhận thức rõ rệt rằng tất cả mọi ảo 
tưởng về một cái "Ta” [ngã chấp] vừa bị tiêu diệt hoàn toàn. 
Và ngay đó là sự bước vào và chứng đắc thánh quả Nhập 
Lưu. 

Người Tín Căn và Người Trí Căn — 

Có Thể Nào Chứng Đắc Nhập Lưu Mà Không cần 
Chứng Đắc Tầng Thiền Định Jhãna? 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 469 


[ “Saddhanusarr-. người tu theo lòng tin, còn được gọi 
là người tín-căn (HV), là người thực hành đạo Phật chỉ dựa 
vào lòng tin tuyệt đổi vào Phật, Pháp, Tăng (Tam Bảo).] 

[ “Dhammanusari”: người tu theo trí tuệ, theo Giáo 
Pháp, còn được gọi là người trí-căn (HV), là người thực 
hành đạo Phật dựa vào sự hướng dẫn của Giáo Pháp của 
Đức Phật.] 

Vấn đề đặt ra là “liệu một người tu có thể chứng đắc 
thánh quả Nhập Lưu mà không cần phải chứng đắc tầng 
thiền định jhãna hay không?”. Tức là, người tu có thể chứng 
đắc vào dòng thánh đạo mà không cần phải tu theo thiền 
định jhãnal. Theo những gì tôi đã viết từ đầu quyển sách 
đến giờ, tôi không thấy có khả năng nào người tu có thể 
thâm nhập và thấu hiểu toàn bộ ỷ nghĩa của “vô thường, 
khổ, và vô ngã” nếu người ẩy không thu thập được những 
thông tin dữ liệu từ việc trải nghiệm những tầng thiền định 
jhãna. 

Tuy nhiên, thể theo một vài câu chuyện được chép lại 
trong Ba Tạng Kinh (Tipitaka), có một sổ trường hợp là có 
thể. 

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất là về ba 
mươi mốt (31) sát thủ do Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) cử đi để 
giết Phật để không để lại một dấu vết nghi can nào. Sát thủ 
thứ nhất giết Phật, hai người tiếp theo giết sát thủ đó, và bốn 
người sau giết hai người đó, tám người sau giết bốn người 
trước, và mười sáu người sau thủ tiêu luôn tám người đó để 



470 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


diệt khâu. Tuy nhiên, truớc uy hạnh của một vị Phật, không 
ai có thể hoàn thảnh nhiệm vụ của mình. Thay vì vậy, mỗi 
nhóm nguời đã cúi xin Đức Phật tha thứ và xin Nguời chỉ 
dạy Giáo Pháp. Tất cả cả đám họ không có đuợc đức hạnh 
rõ ràng, cũng chẳng ai biết gì về thiền định, nhung tất cả 
đều đuợc kể là đã chứng đắc thánh quả Nhập Luu ngay sau 
khi nghe Đức Phật giảng bày về Giáo pháp (Vin 2,7,3,7-8). 

Truờng hợp ngoại lệ đặc biệt này có lẽ đuợc giải thích 
bằng việc đua ra hai loại nguời tu trên con đuờng huớng 
đến nhập luu vào dòng thánh đạo, đó là: nguời tu theo lòng 
tin (tín-căn) và nguời tu theo Giáo Pháp (trí-căn), theo giải 
thích trong kinh (MN 70). Năm căn tâm linh là: lòng tin, 
năng lực tinh tẩn, chánh niệm, chánh định, và trí tuệ [tín, 
lực, niệm, định, tuệ] là những năng lực của tâm cần có để 
huớng đến giác ngộ. Khi chánh định yếu thì kết quả là trí 
tuệ cũng yếu, tuy nhiên lòng tin mạnh và kết quả là năng lực 
tu hành cũng mạnh, thì có thể bù đắp lại. Nguời có lòng tin 
và nỗ lực tinh tấn mạnh mẽ để đi đến nhập luu vào dòng 
thánh đạo đuợc gọi là nguời tu trì theo lòng tin (tín-căn), và 
nguời tu trì theo thực hành thiền định và trí tuệ là chính thì 
đuợc gọi là nguời tu trì theo Giáo pháp, lấy mục tiêu trí tuệ 
để thực hành (trí-căn). Cả hai loại nguòi tu này, tất nhiên, 
đều cần có chánh-niệm. Có lẽ nhờ chánh-niệm, một nguời 
có lòng tin mạnh mẽ vào giáo lý của Đức Phật, và cùng với 
năng luợng tinh tấn dồi dào bồi đắp vào lòng tin, nguời ấy 
có thể chứng đắc Nhập Luu mà không cần thiền định jhãna. 
Một ngạn ngữ cổ xua nói rằng: '"Lòng tin có thể dời non lẳp 
biển”. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •471 


Tuy nhiên lòng tin đó phải thực sự siêu-phàm siêu-mạnh 
và vô-song thì mới có thể dời ngọn núi Everest của sự mê-si 
cổ chấp [vô minh] để tiến thẳng vào dòng thánh đạo mà 
không cần tu tập qua tầng thiền định. Mức độ của lòng tin 
cần phải có cũng giống nhu lòng tin của chàng trải trẻ trong 
câu chuyện sau đây, đuợc trích từ những luận giảng về Kinh 
Pháp Cú (Dhp-a III, 417-21). Một nguời trẻ tuổi đến gặp xin 
một nhà su đắc đạo nhận anh ta làm đệ tử. Vị thầy từ chổi, 
cho rằng nhận học trì chỉ gây nhức đầu, vì học trò thuờng 
chẳng bao giờ làm đúng theo những lời dạy của thầy. Nguời 
trai trẻ nói vì anh có lòng tin tuyệt đối vào vị thầy, cho nên 
chắc chắn anh sẽ làm theo bất cứ điều gì vị thầy chỉ dạy. Vị 
thầy quyết định thử chàng trai trẻ. Nguời thầy chỉ thị cho 
anh cứ nhằm huớng đông đi thẳng, không dừng lại, không 
đổi huớng, cho dù có gặp phải thứ gì. Chàng trai trẻ cứ 
nhắm huớng đông mà đi. Gặp bụi cây, anh cũng đi xuyên 
qua. Gặp đồng lúa, sình lầy, anh cứ nhắm thẳng đông mà lội 
băng qua. Đen khi anh gặp một hồ nuớc lớn, anh vẫn cứ lội 
thẳng. Anh đi, nuớc ngập lên chân, bụng, lung, rồi ngập hết 
vai, chỉ còn cái đầu cũng sắp chìm. Truớc khi nuớc ngập hai 
tai, nguời thầy mới la lên, bảo anh ta dừng lại, và lên khỏi 
hồ nuớc. Sau đó, chàng trai trẻ trở thành đệ tử của vị su thầy 
đó!. Thật là dễ dạy những đệ tử có thể hy sinh cả mạng sống 
của mình để làm theo chỉ dạy của nguời thầy!. Có lẽ, lòng 
tin tuyệt đối nhu vậy vào nguời thầy (nhu Đức Phật) đã có 
thể giúp nguời tín-căn tiến thẳng vào dòng thánh đạo mà 
không cần phải tu hành thiền định jhãna. Nhung, tôi không 
thấy nhiều truờng hợp nhu vậy trong thời đại ngày nay, khi 
con nguòi vốn luôn có đầy những hoài nghi trong tâm mình 
(ngay cả khi họ đang lễ lạy truớc một tuợng Phật!). 



472 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Mức độ lòng tin cao vời và mạnh mẽ đó có lẽ chỉ có ở 
một bậc thánh nhân đắc đạo. Nhưng lòng tin mà không có 
trí tuệ đi kèm thì cũng ít cân bằng. Vì lẽ này, con đường tu 
tập trí tuệ dựa trên thiền định jhãna, tức con đường tu hành 
của người căn-trí, đã luôn được khuyến khích thực hành. 

về vấn đề này, yếu tố trí tuệ thực sự là quan trọng hơn. 
Bởi vì, theo kinh điển, nếu chỉ có phát triển lòng tin, thì dù 
một người đã nhập lưu vào dòng thánh đạo, người tu căn-tín 
đó sẽ không bao giờ tu tiến đến tầng thánh quả Bất Lai, và 
tuyệt nhiên không thể thảnh A-la-hán, nếu người ẩy không 
chứng đẳc những tầng thiền định jhãna. Cũng như một 
người không thể nào chạm tới phần gỗ lõi tinh quý nếu 
không dát gọt qua hết những lớp vỏ và lớp gỗ thịt của thân 
cây (MN 64; xem thêm AN v,22; VI, 68, VIII, 81, IX, 12). 


Nhân Quả 

& Một Số Hệ Quả Của Tầng Thánh Nhập Lưu 

Đức Phật: ‘M/ thấy được tính duyên khởi thì thấy được 
Giáo Pháp; ai thấy được Giáo Pháp thì thấy được tính 
duyên khởi.”^^ Một trong những kết quả tất yếu của tầng 
thánh Nhập Lưu là sự hiểu biết hoàn toàn về tính duyên- 
khởi. Trước khi chứng ngộ Giáo Pháp, cái '"người bỉếr và 
"người ỉàm” đều được xem như là một cái “Ta”, hay một 


[Theo bản dịch Trung Bộ Kinh của Nanamoli và Bodhi, trang 283.] 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm •473 


phân của cái ‘Ta” của người tu. Nhưng sau khi đã nhập lưu 
vào dòng thánh đạo, hai cái đó được nhìn thấy chỉ là những 
tiến trình tự nhiên không có ai điều khiển mà chỉ bị chi phối 
bởi quy luật phi-nhân và tự-nhiên là quy luật nhân-quả, như 
đã được Đức Phật giảng giải một cách hoàn hảo về lý 
duyên-khởi. (Đó chỉ là tiến trình tự nhiên và vô ngã). 

Những bậc Nhập Lưu hiểu biết rõ ràng những nguyên 
nhân tạo tác ra những '"sự làm” [hành động] và "sự biết” 
[tâm thức]. Họ cũng hiểu biết rõ những hệ quả của những 
“sự làm” và “sự biết” đó. Nói cụ thể hơn, họ nhận biết rõ 
cách mà dục vọng khoái lạc giác quan (kãma-tanhã) và dục 
vọng muốn được hiện hữu (bhava-tanhã) thúc đẩy cái tiến 
trình “sự biết” của tâm, không những chỉ trong từng mỗi 
khoảng khắc này đến khoảng khắc khác, từng sát-na này 
đến sát-na khác, mà cả từ kiếp này sang kiếp khác. Thực 
vậy, người Nhập Lưu hiểu rõ rằng một trong những chức 
năng của quy luật duyên-khởi là giải thích rõ cách mà sự 
tái-sinh xảy ra mà không cần phải có một bản ngã hay một 
linh hồn nào cả. Phần lớn, hai loại dục vọng này tạo thành 
nguồn lực (upãdanã) để tiếp tục sinh thành và hiện hữu 
ibhava) và do vậy xảy ra sự tái-sinh (jãji). Hoặc, nếu chúng 
ta nhìn theo một cách song hành, thì chính cái ảo tưởng về 
cái “Ta” và sự chối từ lẽ thật về khổ (dukkha) [tức vô-minh 
(avijjã)] đã thúc đẩy tạo ra nghiệp (kamma), tức hành 
(sankhãra), thúc đẩy thêm nhiều tâm thức (vinnana) nảy 
mầm vào chu kỳ sự sổng mới. Do vậy, bậc thánh Nhập Lưu 
không còn chút nghi ngờ gì về vấn đề tái-sinh mà Đức Phật 
đã giải thích. Hơn thế nữa, bậc thá nh Nhập Lưu cũng biết rõ 
nguyên nhân tại sao sự tái-sinh xảy ra. 



474 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bậc thánh Nhập Lưu cũng nhìn thấy thấu suốt mười hai 
yếu tố của vòng duyên khởi [Thập nhị nhân quyên] trong 
trạng thái ngừng diệt, mà tôi thường gọi là sự chẩm dứt tùy 
duyên. Sau khi đã thấy rõ cái gì duy trì tiến trình thân và 
tâm tiếp diễn sự sống, thì những bậc Nhập Lưu cũng thấy 
được cách nó ngừng diệt không để lại một dấu vết. Họ cũng 
nhận biết rõ rằng: kể từ khi nhập-lưu vào dòng thánh đạo, 
tiến trình ngừng diệt đó cũng đã bắt đầu. Đối với bậc thánh 
đã Nhập Lưu thì cái tiến trình sự sống chỉ là sự đau thương 
chết chóc, và sự (đi đến) chấm dứt sự hiện hữu của họ đã trở 
thành bất thối chuyển, không thể quay ngược nữa. 

Khi người Nhập Lưu thấy rõ (i) tính vô-thường một cách 
hoàn toàn, thì họ nhận ra (tiến trình) thân và tâm có thể 
ngừng sạch, không còn một dấu vết. 

Khi họ thấy (ii) tính vô-ngã một cách hoàn toàn, họ hiểu 
rằng không có gì để mất trong sự ngừng diệt cuối cùng đó, 
bởi vì chẳng có thứ gì là một thực thể tồn tại thường hằng ở 
đó để bắt đầu lại, mà tất cả chỉ là một tiến trình mà thôi. 
(Chẳng có một cái “to”, một bản ngã, hay một linh hồn nào 
để bị hủy diệt cả. Không có gì để mất. Không có gì để còn, 
dù là một dấu vết hay hơi hướng. Chẳng có ai cả.) 

Và cũng vậy, khi họ đã thấy rõ (iii) bản chất và lẽ thực 
về sự-khổ trong mọi sự sổng, thì chắc chắc sẽ khởi sinh sự 
thúc giục mau đưa cái tiến trình thân tâm đi đến ngừng diệt 
hoàn toàn. Điều này cũng đơn giản giống như một người có 
một trái táo và nhận ra trái táo đã bị thối hư, chẳng còn phần 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 475 


nào đáng đê giữ, thì người đó lập tức quăng bỏ nó đi. Sau 
khi nhập lưu, chính sự hiểu biết thấu đáo về sự-khổ 
[dukkha] xuyên suốt tiến trình sống đã thúc đẩy và dẫn dắt 
tiến trình thân tâm đi đến ngừng diệt. 


Sự Chán Bỏ, Sự Lìa Bỏ 

Đến đây, sự chán bỏ hay sự lìa bỏ đối với tiến trình bất 
toại nguyện của sự sổng đã được xác lập. (Dứt khoát quan 
điểm). (Bất toại nguyện là do bản chất của tiến trình là vô 
thường, vô ngã, và khổ). Trong tiếng Pali, "^nibbidã’'’ có 
nghĩa là sự chán bỏ, sự lìa bỏ, sự dẹp bỏ. Giống như một 
người bạn đã lừa mình hàng trăm lần, mình vẫn chấp nhận 
bỏ qua sau bao nhiêu năm tháng. Nhưng đến bây giờ mình 
vừa thấu hiểu ‘hắn’ vẫn còn đang lừa mình. Nên mình thấy 
quá chán ngán và lìa bỏ ‘hắn’ vĩnh viễn từ đây. Giống như 
một người thấy trái táo đã thối hư thì sự chán bỏ sẽ khiến 
người ấy quăng bỏ nó ngay. 

Ta lại cứ tiếp tục “mượn ngôn ngữ” để cố gắng tả thực 
những thứ từ đầu quyển sách cho đến giờ!. Xin nhẩn mạnh 
lại ở đây, không có một chủ nhân nào, không có ai, trong 
quyết định chán bỏ và lìa bỏ này, bởi vì bậc thánh Nhập 
Lưu đã không còn chấp ngã. Nói cách khác, người nhập lưu 
đã không còn “ảo tưởng về cái ta”, không còn ngã kiến, 
không còn ngã chấp nào nữa. Nếu còn thì chắc chắc họ 
không phải là bậc Nhập Lưu theo định nghĩa của Phật. Sự 
lìa-bỏ (nibbidã) là một hiện tượng (pháp) phi-nhân và nó 
khởi sinh một cách tự nhiên sau khi chứng đắc Nhập Lưu, 



_ A ^ r 

476 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đì đên giải thoát 


cho dù người tu có muốn hay không muốn {đối chiếu kinh 
AN XI,2). Đó là tự nhiên, đó là pháp (dhamma), tất cả chỉ là 
vậy. Hoti nữa, sự chán-bỏ và lìa-bỏ chính là một trong 
những dấu hiệu của trạng thái Nhập Lưu, của một bậc Nhập 
Lưu. Người Nhập Lưu đã “nhìn thấy” giáo pháp này một 
cách trọn vẹn, đặc biệt là Giáo Pháp về sự khổ (dukkha), thì 
người ấy tự nhiên phát sinh lòng thúc giục và quyết định lìa- 
bỏ để giải-thoát. Cũng giống như ví dụ trước đây về người 
tù, sau bao nhiêu năm tháng chợt nhận ra đó chỉ là ngục tù 
quanh quẩn và khổ đau, thì tự nhiên quyết định tìm cách 
thoát ra khỏi nó. Chính sự vô minh {avijjã) và dục vọng 
muốn được hiện hữu {bhava-tanhã) trói chặt những chúng 
sinh vào vòng xe luân hồi (samsãra); và chính sự lìa bỏ 
(nibbidã) cái tiến trình thân tâm mới giúp giải thoát người tu 
khỏi cái vòng sinh tử đó. Sự lìa bỏ (nibbidã) giống như cái 
“ghế an toàn” trên chuyển bay luân hồi vậy: người ngồi 
quyết định “bấm nút”: ghế bung lên đẩy người ấy bay thoát 
ra khỏi chuyển bay bay về bển luân hồi đầy khổ đau. Trước 
khi chứng đắc bậc thánh Nhập Lưu, tất cả mọi tiến trình tạo 
tác của mọi hành động đều bị ảnh hưởng bởi sự vô minh mê 
lầm cho nên mọi hành vi chỉ toàn hướng về sự muốn có 
thêm và tham chấp. Sau khi đã giác ngộ Nhập Lưu thì tiến 
trình của mọi hành động đã dần dần được ảnh hưởng bởi 
Giáo Pháp {Dhamma), đặc biệt là sự hiểu biết về khổ, và vì 
vậy những hành động càng thiên hẳn về hướng từ bỏ, lìa bỏ, 
buông bỏ, và vắng lặng. 


Sự Phai Biến 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 477 


Dọc theo tiến trình nhân quả dẫn đến sự ngừng diệt— 
cùng với quy luật niết-bàn [pháp niểt-bàn] — thì sự lìa-bỏ 
inibbidã) đã tạo nên sự phai-biến (virãga), đặc biệt là sự 
phai biến dần những tham dục và ác ý [tham, sân]. Khi 
nguời tu đã chứng ngộ sâu sắc rằng thế giới năm giác quan 
bị thấm đẫm xuyên suốt bởi bản chất khổ [dukkha] thì nguời 
ấy đâu còn tham muốn hay thuơng ghét gì về thế giới đó 
nữa. Khi mà tâm đã từ khuớc và lìa bỏ cái thế giới năm giác 
quan đó, thì thế giới đó tự nhiên phôi pha và phai biến dần 
khỏi tâm. Xin nhắc lại, tâm lìa bỏ thế giới đó không phải vì 
có ‘ai’ quyết định, mà đó chỉ là phần [quy luật] của một tiến 
trình nhân quả tất yếu và vô ngã. về sau này, thể giới của 
tâm cũng sẽ dần dần phai biến đi, bởi vì tiến trình đó của 
tâm cũng thấm đẫm đầy bản chất của khổ. 


Tùy thuộc truờng hợp của mỗi nguời Nhập Luu, tùy 
thuộc vào những yếu tổ nổi trội và thế mạnh của nguời tu 
khi chứng đắc thánh quả Nhập Luu—[nói khác, tùy thuộc 
vào mức độ thâm sâu của sự thấy-biết về '"khổ, vô thường và 
vô ngã’" đã ngấm vào những khuynh huớng và thói quen 
[tập khí] của nguòi Nhập Luu]—mà tiến trình đi ngừng-diệt 
sẽ diễn ra nhanh hay chậm để cuối cùng đi đến sự ngừng- 
diệt hoàn toàn, và đi đến chứng ngộ sự “giải thoát hoàn 
toàn’’’’ {vimuttĩ). Và bởi vì tiến trình này đuợc chi phối bởi 
quy luật tự nhiên, cho nên nó sẽ xảy ra và đi đến điểm 
chấm-dứt hoàn toàn trong một giới hạn thời gian. (Chứ 
không ai có thể chủ động hay cổ tình “cầm chừng hay kéo 
dài nó” cho đến bất cứ khi nào mình muốn. Đã là bậc thảnh 
Nhập Luu thì nguời ấy không thể còn một cái tâm hay ý 
hành nhu vậy nữa!. Tiến trình tự nhiên sẽ đến lúc hoàn thiện 



478 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


sự ngừng-diệt của nó, không còn một dấu vết. Như Đức 
Phật đã nói, chậm nhất là trong bảy kiếp sổng, kể từ sau 
chứng đắc thánh quả Nhập Lưu.) 


Chậm Nhãt Là Trong Bảy Kiêp 

Quy luật nỉết-bàn là vậy: tiến trình giác ngộ và đi đến 
giải thoát hoàn toàn chỉ mất tối đa trong vòng sáu kiếp tiếp 
theo.^^ Nếu đã hiểu rõ rằng thực sự cái '"người ỉàm” không 
phải là một cái “to” [ngã] mà nó chỉ là một phần của một 
tiến trình nhân quả, thì chúng ta cũng thấu hiểu rằng thực sự 
cũng không có một bậc Nhập Lưu nào có thể tự-mình quyết 
định khoảng thời gian, chẳng hạn ba kiếp, năm kiếp, hay 
đến tận cuối sáu kiếp, thì mới chứng đắc toàn giác, vấn đề ở 
chỗ là một bậc Nhập Lưu đã không còn kiểm soát tiến trình 
đó nữa (vì người Nhập Lưu theo định nghĩa đã không còn 
ngã chấp, không còn cái “to”, không còn tính toán vị kỷ 
theo ý muốn của mình). Điều đó giống như họ đã bước lên 
một chuyến xe chạy đến bến giải thoát hoàn toàn, niết-bàn. 
Khi đã ở trên chuyến xe, họ không còn có thể bước ra khỏi 
xe, cũng không thể điều khiển tay tài xế nữa. Chuyến xe đi 
về niết-bàn tự đi theo lịch trình của nó, và chỉ chạy đến bến 
cuối cùng!. 


Theo kinh điển Pali, "bảy" có nghĩa là tính luôn kiếp này. Như vậy, nếu 
kiếp này một bậc Nhập Lưu chưa đi đến chứng đắc giác ngộ hoàn toàn (A-la- 
hán), thì chắc chắn người ấy sẽ làm được nó chậm nhất trong vòng sáu kiếp 


sau. 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 479 


Như vậy chúng ta đã rõ: khi đã chứng đẳc tầng thánh 
Nhập Lưu, thì người nhập lưu, theo đúng nghĩa, không còn 
có chuyện tự mình chọn lựa, trì hoãn, hay nấn ná dừng lại ở 
đâu đó do mình chưa muốn đạt đến giác ngộ hoàn toàn . . 
.vì lòng bi mẫn dành cho chúng sinh, vì còn muốn ở lại cứu 
độ chúng sinh. Hạnh nguyện đó là của những bậc Bồ-tát. 
Nhưng lúc này đã quá muộn để các Bồ-tát phát tâm thệ 
nguyện. Quy luật niết-bàn [pháp niết-bàn] là một tiến trình 
tự nhiên, người tu đã vượt qua điểm bất thối chuyển, không 
còn quay lại được nữa (và đó là chuyến xe một chiều và duy 
nhất). Nó không còn có thể dừng lại hoặc có thể quay đầu 
lại được nữa. Bạn sẽ đến được bển cuối là niết-bàn, chậm 
nhất là trong bảy kiếp sống. 


Tạm biệt bạn!. 



480 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ 


đi đến giải thoát 



_ > _ 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘481 


Chương 15 

HƯỚNG ĐẾN ĐÍCH: 
GIÁC NGỘ HOÀN TOÀN 


Có bôn mức hay bôn tâng giác ngộ: Nhập Lưu 
{sotãpanna), Nhất Lai (sakadãgami), Bất Lai (anãgmi), và 
A-la-hán (arahant). A-la-hán là bậc giác ngộ hoàn toàn, 
viên giác, toàn giác. 

Nhập Lưu là người đã bước vào dòng thánh đạo, bất 
thoái chuyển, đã bước lên chuyến xe đi đến những tầng giác 
ngộ cao hơn và cuối cùng. Người nhập lưu là người đã 
“nhìn thấy” Giáo Pháp (Dhamma), đã chứng đắc chánh kiến 
(ditthipatta), và chắc chắn sẽ đạt đến giác ngộ và giải thoát 
hoàn toàn trong vòng bảy kiếp (tính cả kiếp hiện tại). 

Nhất Lai là bậc thánh tiến lên từ Nhập Lưu, đã “nhìn 
thấy” phần lớn chướng ngại tham dục và ác ý đã và đang 
phai biến, phai biến nhiều đến mức họ có thể đạt đến giác 
ngộ hoàn toàn tối đa trong vòng chỉ một kiếp nữa thôi; bởi 
vậy “nhất lai” có nghĩa là chỉ còn tái sinh một lần nữa. 

Theo luận giảng về Tăng Chi Bộ Kinh, tất cả những bậc 
thánh Nhất Lai đều được tái sinh về cõi trời Đâu Suất 


482 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


(Tusita), và từ đó họ sẽ tái sinh vào cõi người một lần cuối 
trước khi chứng đắc A-la-hán^®. 

Bất Lai là tầng thánh cao hơn, lúc này người tu đã tiêu 
diệt hoàn toàn các chướng ngại tham dục và ác ý. Nếu họ 
không chứng đắc toàn giác thảnh A-la-hán trong kiếp này, 
thì họ sẽ tái sinh về một trong những cõi trong sạch 
(suddhavasa) [tịnh độ] để tu tiếp và chứng đắc A-la-hán ở 
đó. Họ sẽ chẳng bao giờ còn tái sinh vào cõi người nữa. 

A-la-hán, bậc giác ngộ hoàn toàn, đã hoàn thành công 
cuộc tu hành và không còn gì để làm hay để chứng đạt nữa. 
Kiếp này là kiếp sổng cuối cùng, là sự hiện hữu cuối cùng 
của họ. 


Bảy Thủy Thủ Trên Con Tàu Bị Đắm 


Bổn tầng giác ngộ đã được giảng giải thêm trong một ví 
dụ của Đức Phật về bảy người thủy thủ trên một con tàu bị 
đắm ngoài biển, ví dụ này đã được chép lại trong kinh 
'"Udakupama Suttá’^ (AN VII, 15). Mặc dù Đức Phật đã 
không tả trực tiếp về con tàu đắm và những thủy thủ, nhưng 
tôi thêm vào các chi tiết đó để dễ dàng trình bày cho các 
bạn, mà vẫn không làm lệch ý nghĩa của Phật. 


[Theo Manorathapurani (Luận giảng Tăng Chi Bộ Kinh), 3:374. về kinh 
AN 6,44]. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 483 


Bảy thủy thủ ở giữa biên sau khi tàu bị chìm. Nguời đâu 
tiên chìm và chết đuối ngay. Nguời thứ hai bơi đuợc một 
chút, rồi cũng chết đuối. Nguời thứ ba còn nổi trên mặt 
nuớc, đầu ngốc lên khỏi mặt nuớc. Nguời thứ tu đầu cũng 
nổi trên mặt nuớc, nhung đã cố nhìn quanh trong tầm mắt 
để tìm một hòn đảo cứu mạng. Nguời thứ năm thì cũng nổi 
và đã tìm ra hòn đảo, và đang bơi về huớng bờ đảo. Nguời 
thứ sáu cũng bơi, cũng đã nhìn thấy đảo, cũng đã bơi về 
huớng bờ đảo và đang buớc lên bờ. Nguời thứ bảy cũng đã 
nhìn thấy đảo, cũng đã bơi về huớng bờ đảo và đã buớc lên 
bờ, và bây giờ đang ngồi nghỉ ngơi an toàn. 

Đức Phật đã giảng giải ý nghĩa ví dụ này nhu sau: 

Nguời thứ nhất chết chìm ngay, ví nhu nguời có nhiều 
nghiệp xấu, sau khi bỏ thân sẽ đi thẳng xuống cõi thấp xấu 
[địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sinh] sau khi chết. 

Nguời thứ hai bơi một chút rồi chết chìm, ví nhu nguời 
đã từng có bảy năng lực, nhung đã đánh mất chúng. Bảy 
năng lực {satta balãni) đó là (i) sự xấu hổ về mặt đạo đức 
ihiri), (ii) sự biết sợ hãi về hậu quả của những nghiệp xấu ác 
(ottapa), (hi) lòng tin (saddha), (iv) năng lực tinh tấn 
ịỵayamo), (v) chánh niệm (sati), (vi) chánh định {samãdhỉ) 
và (vii) trí tuệ ipanna). [Năm năng lực [ngũ lực] sau cùng là 
năm năng lực tâm linh căn-bản cần phải có cho việc tu 
hành]. Vì đã không chịu bỏ công tu hành, nên nguời đó đã 
đánh mất tất cả những căn lực đó, nên loại nguời này cũng 
sẽ đi về cõi thấp xấu sau khi chết. 



484 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Người thứ ba vẫn nổi trên mặt nước, ví như người vẫn 
còn giữ được bảy căn lực tâm linh đó. Người này vẫn còn 
giữ được cái đầu trên mặt sóng nước lên-xuống ví như 
những thăng-trầm của đời sống. 

Người thứ tư, vẫn luôn nổi trên mặt nước và đã nhìn thấy 
được một hòn đảo an toàn từ xa xa, ví như người đã bước 
được vào dòng thánh đạo, tức là bậc Nhập Lưu, người đã 
nhìn thấy mục tiêu an toàn là niết-bàn. 

Người thứ năm, đang bơi vào bờ, ví như bậc Nhất Lai, 
người đã và đang diệt trừ những chướng ngại tham dục và 
ác ý, đang trên được hướng đến bờ giác ngộ. 

Người thứ sáu, đã bơi đến bờ và đang bước lên bờ đảo, 
ví như bậc Bất Lai, hầu như đã lên bờ và hầu như đã đạt đến 
sự giác ngộ và giải thoát hoàn toàn, đây là bậc thánh đã tiêu 
diệt tất cả mọi tham dục và ác ý (tham và sân) của thế giới 
năm giác quan. Bậc thánh này hầu như đã làm xong công 
việc tu hành của mình, và đang đứng sát bên niết-bàn. 

Người thứ bảy, đã lên hẳn trên bờ và đang ngồi thư giãn 
an toàn. Đây là bậc giác ngộ hoàn toàn, đã hoàn taàn tiêu 
diệt tất cả mọi chướng-ngại (tham, sân, si) và mọi gông-cùm 
trói buộc khác. Đây ví như những bậc A-la-hán. 

Ví dụ sáng tỏ này của Phật chứa đựng những thông tin 
quý giá về bổn tầng giác ngộ. Đầu tiên, Phật nhấn mạnh lại 
tầm quan trọng của năm căn lực bao gồm lòng tin, năng lực 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và trí tuệ [tín, lực, niệm, 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 485 


định, tuệ] cân phải có đê tu hành và nhập luu đuợc vào dòng 
thánh đạo. Trong khi đó, Phật cũng đua thêm vào hai phẩm 
chất cần có là sự xấu hổ về mặt đạo đức {hirĩ) và sự sợ hãi 
về nghiệp báo (ottappa): hai phẩm chất này đuợc Phật gọi là 
'"những người phòng hộ trên thế gian”, bởi vì hai phẩm chất 
này giúp phòng hộ đức hạnh của một nguời (AN 11,1,9). 

Thứ hai, ví dụ này cho chúng ta thấy rõ sự khác nhau 
giữa hai tầng thánh Nhập Luu và A-la-hán: bậc Nhập Luu 
chỉ mới nhìn thấy niết-bàn, trong khi đó bậc A-la-hán đã 
đến được niết-bàn. Trong một ví dụ khác, Đức Phật cũng ví 
nguời nhập luu giống nhu nguời đã thấy đuợc nuớc duới 
giếng sâu, nhung vẫn chua có đủ dây thừng và gàu để múc 
nuớc lên. Còn bậc A-la-hán thì đã có đầy đủ dây thừng và 
gàu và đã múc nuớc giếng lên và đã uống đã cơn khát (SN 
12 , 68 ). 

Thứ ba, ví dụ trên của Phật cũng cho thấy bậc Nhập Luu 
cần phải tiếp tục tu hành qua các tầng thánh Nhất lai và Bất 
lai để tiến tới toàn giác. Sau đây, tôi sẽ nói qua về những 
buớc mà một nguời Nhập Luu cần phải thực hành qua các 
tầng thánh để tiến đến viên giác trở thảnh A-la-hán. 


Vọng Tưởng và Sự Thanh Lọc Y Nghĩ 

Dĩ nhiên, con đuờng thực hà nh để đi từ tầng thánh Nhập 
Luu đến thánh quả Bất Lai cũng là Bát Thánh Đạo. Vào giai 
đoạn dòng thánh đạo này, Bát Thánh Đạo mới thực sự xứng 
danh với tên gọi là “thánh, thánh thiện”, bởi vì nó đuợc đeo 



_ A ^ r 

486 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


đuôi và thực hành bởi những bậc thánh nhân cho đên tận 
cùng. 

Phần thứ nhất là Chánh-kiến (samma ditthi) nay đã được 
hoàn thiện vẹn tròn. Một khi viên đá nền móng của con 
đường Bát Thánh Đạo đã được lắp đặt bởi bậc Nhập Lưu, 
thì phần còn lại của con đường mới có thể dẫn dắt đến viên 
thành (AN x,121). Bắt đầu từ đó, mục tiêu chính của công 
cuộc tu hành đối với người Nhập Lưu là tiến tới hoàn thiện 
phần thứ hai của Bát Thánh Đạo, đó là Chánh-tư-duy 
(samma sankappa). Chánh tư duy là ý nghĩ đúng đắn, cách 
nghĩ đúng đắn, ý hành đúng đắn. 

Những ý nghĩ (tư duy) về tham dục (kama-sankappa), ác 
ý (vyapada-sankappa), và sự hung bạo iyihimsa-sankappa) 
cần phải bị dẹp bỏ hoàn toàn ngay bây giờ. Nỗ lực tin tấn, 
chánh niệm, và chánh định phải được kết hợp với nhau để 
thanh lọc ý nghĩ. Chỉ có sau khi bước vào dòng thánh đạo, 
chỉ có sau khi trở thành bậc Nhập Lưu, thì người tu mới có 
thể từ từ nhổ sạch tận gốc những tàn dư ô nhiễm và bất tịnh 
(kilesa) của tâm vốn đã luôn chi phối và làm sai lạc tư duy 
trong suốt bao nhiêu trăm ngàn kiếp sống. Vì lý do này, chỉ 
có những đệ tử đã chứng quả Nhập Lưu thì mới được Đức 
Phật gọi là sekkha [người học đạo, học nhân], nghĩa là chỉ 
từ lúc này thì sự tu hành mới thực sự diễn ra đúng mực và 
thực sự hướng đến giác ngộ. 

Để giải thích sâu thêm về những gì cần phải thực hành 
và lý do tại sao, tôi cần đưa thêm vào đây giáo lý của Phật 
về sự vọng-tưởng. Tiếng Pali, chữ '^vipallasa’" có nghĩa là: 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 487 


“5'ụ* làm sai /éc/ỉ”, bóp méo tiên trình nhận thức''' (ANM 
IV,49). (Chúng ta có thể gọi là vọng tưởng, mê lầm, sai lạc, 
lầm tưởng, mộng tưởng), ở đây, tiến tình nhận thức cho 
thấy gồm có ba phần: quan điểm, nhận thức, và ý nghĩ. Đức 
Phật đã quan sát cách mà các quan-điểm dẫn dắt các nhận- 
thức, các nhận-thức dẫn dắt các ý-nghĩ, và các ý-nghĩ lại 
dẫn dắt các quan-điểm. Do vậy, quan điểm không đúng đắn 
[tà kiến] sẽ làm sai lệch nhận thức để làm cho nó phù hợp 
với quan điểm đó. Những nhận thức là những khối nhà của 
những ý nghĩ (MN 18,16). Như vậy, từ những nhận thức sai 
lầm người ta xây dựng những ý nghĩ sai lầm. Rồi những ý 
nghĩ như vậy sẽ được dùng để làm cho điều chỉnh những 
quan điểm của một người. Do đó, những ý nghĩ sai lầm này 
tiếp tục củng cố cái quan điểm sai lầm ban đầu. Và cứ như 
vậy, tiếp tục cái vòng quan điểm sai lầm, dẫn đến nhận thức 
sai làm, dẫn đến ý nghĩ sai lầm...dường như vô tận. Phần 
không may và không hay của hiện tượng này là ít có ai hay 
biết về sự thật này đang diễn ra trong tâm mình. Những 
nhận thức thô sơ là những chứng cứ thô sơ ban đầu được 
cung cấp bởi các giác quan; và họ cho rằng những nhận 
thức đó là luôn luôn xác thực. Điều này giải thích một cách 
tuyệt vời tại sao ai cũng nghĩ rằng mình là đúng!. 

Ví dụ, khi mình đã ghét ai (quan điểm sai) thì sự nhận 
thức về người đó và rồi ý nghĩ về người đó cũng theo đó mà 
hình thành (dựa trên sự ghét), và cuối cùng những ý nghĩ đó 
càng bồi đắp thêm cho cái quan điểm đó (sự ghét). Ví dụ dễ 
thấy nhất là những người sau khi đã ly hôn thường mang cái 
sự ghét và cái quan điểm của mình về người chồng hay vợ 
trước của mình là xấu xa, và từ đó, những nhận thức và ý 



488 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nghĩ về người đó cũng rất xấu xa, thậm chí còn gọi tên 
người đó bằng những đại từ rất phũ phàng và sai trái. (Như 
các bạn đã từng nghe). 

Một ví dụ khác, có những người theo tôn giáo của mình 
thường kể ở đâu đó trong lúc ngủ hay lúc nào đó họ đã gặp 
‘thượng đế’ của họ. Có lẽ đó cũng là do cái quan điểm (về 
tôn giáo) của họ dẫn đến nhận thức và tư duy như vậy. Tôi 
đọc và nghe nhiều Phật tử ở Trung Quốc và Hồng Kông kể 
rằng họ đã gặp Phật Bà Quán Thế Âm hiển linh, một số 
người theo đạo Thiên Chúa cũng có khi kể rằng họ đã từng 
hội ngộ Đức Chúa Giê-su, hoặc gặp Đức mẹ Đồng Trinh. 
Tất cả đều có thể là do quan điểm về lòng tin tôn giáo của 
họ. Và dĩ nhiên, khó có người nào theo đạo Phật lại nằm mơ 
thấy một người nào đó mà họ cho Chúa Giê-su, và cũng 
chẳng có người theo tôn giáo khác lại kể rằng mình nằm mơ 
thấy một vị tiên và cho đó là Đức Phật Thích Ca. Quan 
điểm (nào) thì tạo ra nhận thức và tư duy (theo kiểu đó). 


Bôn Phân Của Vô Minh 

Đức Phật đặc biệt quan tâm về sự sai lệch về nhận thức 
[vọng tưởng, lầm tưởng] vốn đã tạo ra sự vô minh mê lầm 
về một cái “7a”, về sự khoái lạc, về sự thường hằng, và về 
sự đẹp đẽ (AN IV,49). Ví dụ, khi một người còn mê chấp 
rằng có một cái “m” (linh hồn) luôn có ở “bên trong mình”, 
thì quan điểm sai lạc đó sẽ bẻ cong sự nhận thức theo kiểu 
có một cái “m” thực sự. Vì vậy, chúng ta luôn luôn nghĩ về 
những thứ theo cơ sở của cái “ta”, “của ta”, “bản thân ta”. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 489 


và vì vậy càng củng cô thêm cái quan điêm sai lâm vê ngã 
chấp đó. Ai cũng học hiểu giáo lý vô ngã của Đức Phật, 
nhung buồn thay ngay cả những giáo lý đó do chính Đức 
Phật nói ra cũng chẳng hề làm lung lay cái tà kiến cổ hữu 
ngàn đời trong tâm thức con nguời. cần phải có một sự thay 
đổi mang tính cách mệnh để tạo lập ra một cách nhận thức 
mới, và việc đó chỉ có thể thực hiện được với trạng thái 
tầng thiền định jhana thâm sâu. Bởi vì nhờ có thiền định 
thâm sâu thì nguời tu mới thực sự “nhìn-thấy đúng” và 
“nhận-thức đúng” về cái lẽ thật (về vô ngã) đúng như nó 
đích thực là. 

Tóm lại, Đức Phật đã dạy rằng vô minh (avijja) thì gồm 
có có bốn điều sau đây: 

(a) nhận thứ vô ngã là tự ngã của mình, 

(b) nhận cái biến đổi vô thường là thường hằng bất biến, 

(c) nhận cái khổ là sướng, 

{ở) nhận cái xẩu, ô uế...là đẹp đẽ. 

Từng mỗi cách nhìn nhận sai lầm trên đây đều biểu hiện 
rõ trong từng mức độ nhận biết, quan điểm, nhận thức và ý 
nghĩ. Đó là “vấn đề” của loài nguời. 

► Sự vô minh bốn lớp này có thể bị phá vỡ ở khâu 
quan-điểm!. [ngay chỗ kiến-chấp và tà-kiến]. Nguời tu có 
thể dùng trạng thái thiền định thâm sâu của tầng thiền định 
jhãna để khổng chế tất cả năm chuông ngại và tạo ra loại 
nhận-thức không thiên kiến và không sai lạc; lúc đó nguời 
tu sẽ nhìn thấy đuợc các sự vật hiện tuợng như chúng đích 
thực là. Do vậy, quan điểm đúng đắn [chánh kiến] đã đuợc 



490 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thiêt lập ngay khi bước vào Nhập Lưu. Người Nhập Lưu là 
người không bao giờ còn bổn quan điểm theo kiểu: 

(a) coi thứ vô ngã là ngã, 

(b) coi thứ vô thường là thường hằng, bất diệt, 

(c) coi thứ thực ra khổ là sướng, 

(d) coi cái thực ra xẩu, ô ế...là đẹp đẽ. 

Nhưng điều này không có nghĩa là bậc Nhập Lưu không 
còn những nhận thức mang tính tham và những ý nghĩ mang 
tính sân. (ở tầng thánh này họ vẫn còn ít nhiều tham-sân). 
Khi quan-điểm của người Nhập Lưu đã được thanh lọc 
thành chánh-kiến đúng đắn, thì không phải nhận-thức và tư- 
duy cũng lập tức được trong sạch và đúng đắn hoàn toàn 
ngay. Đối với những học nhân (sekha), nhiều lúc những 
nhận-thức và những tư-duy được tác động [chi phối] tốt bởi 
chánh-kiến vừa được chứng ngộ khi bước vào tầng thánh 
Nhập Lưu, nhưng cũng nhiều lúc những nhận-thức và 
những tư-duy cũng còn bị ảnh hưởng [chi phổi] bởi những 
quan điểm sai lệch [tà kiến] đã có từ trước vẫn còn sót lại, 
đó là những thói-tâm và quán-tính [tập khí] đã ăn sâu lâu 
ngày, thậm chí một sổ tập khí đó cũng đã trở thành những 
khuynh-hướng nặng đô [gông cùm], cần phải có thời gian 
để hóa giải những tập khí và gông cùm đó, và chậm nhất là 
trong bảy kiếp sổng, kể từ sau Nhập Lưu. Không ngoại trừ, 
khi những học nhân [bậc Nhập Lưu] thực sự có những ý 
nghĩ khởi sinh, ví dụ về nhục dục, thì họ sẽ lập tức xem 
chúng như là những xao-lãng [mất chú tâm] của sự chánh 
niệm— nghĩa là, họ hiểu rõ rằng những lúc đó tâm của họ 
tạm thời bị cắt đứt (lìa) khỏi chánh-kiến và bị rơi trở lại vào 
những thói tâm tập khí cố hữu từ lâu đời trước kia. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘491 


Toàn bộ công việc làm trong sạch những nhận thức và tư 
duy hết khỏi tham dục và sân giận chính là con đường của 
bậc Nhập Lưu tiến lên thánh quả Bất Lai. về mặt kỹ thuật, 
điều này có nghĩa là duy trì cái Giáo Pháp đã chứng đắc khi 
nhập lưu và giữ Giáo Pháp luôn luôn có-mặt bằng sự 
'"chánh niệm miên mật, không gián đoạn”. >~Sự chánh niệm 
miên mật liên tục chỉ có thể thực hiện tổt nhờ vào trạng thái 
tầng-thỉền-định jhãna và sự nỗ-lực tinh tẩn, cộng với sự hỗ 
trợ bởi đức-hạnh. [Đây là công thức. Lại là nỗ lực và giới, 
định, tuệ]. Đây chính là thao tác “bơi vào bờ đảo” như trong 
ví dụ về bảy thủy thủ bị đắm tàu. Nỗ lực, chánh niệm, và 
chánh định jhãna sẽ dần dần hóa giải tất cả những ý nghĩ về 
tham dục, sân giận, và hung bạo [đó là những tà tư duy 
(miccha sankappa)] đến một mức chúng không bao giờ còn 
khởi sinh được nữa. Phần thứ hai của con đường Bát Thánh 
Đạo, là Chánh-tư-duy, đã được hoàn thiện. Người tu trở 
thành bậc thánh Bất Lai.^^ Bây giờ, tất cả những gì cần làm 
là đi bộ thêm một khoảng cách ngắn để bước hẳn lên khỏi 
nước và lên bờ hoàn toàn. 


Bậc Thánh Bất Lai 

Sau khi hai phần đầu của Bát Thánh Đạo đã được hoàn 
thiện, ba phần tiếp theo cũng phải đi đến hoàn thiện, đó là 


Thiền sư tác giả chỉ rõ trong Chương này: Để trở thành bậc Nhập Lưu, 
người tu phải hoàn thiện về mặt Chánh-kiến. Từ Nhập Lưu, để tiến lên trở 
thành bậc Bất Lai thì người tu cần phải hoàn thiện về mặt Chánh-tư-duy. Đó 
là hai chi phần trong Bát Thánh Đạo. 



492 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


“Chánh ngữ, Chánh nghiệp, và Chánh mạng”. Thứ tự thực 
hà nh như vậy là do: tất cả mọi hành động của thân và lời nói 
đều xuất phát từ ý nghĩ [tư duy]^®. Do vậy, khi ý nghĩ đã 
được thanh lọc khỏi tham dục và ác ý [thành chánh-tư-duy], 
thì lòi nói và hành động cũng được thanh lọc khỏi hai ô 
nhiễm đó. Thêm nữa, Đức Phật đã nói rằng bậc thánh Bất 
Lai là người cũng đã hoàn thiện trọn vẹn về đức-hạnh 
[Giới], hoàn thiện trọn vẹn về chánh-định [Định], nhưng 
vẫn còn chưa hoàn thiện tuyệt đối về mặt trí-tuệ [Tuệ] (AN 
III,85)^h Vì vậy, còn ba phần cuối cùng của con đường Bát 
Thánh Đạo, là “Chánh định, Chánh niệm và Chánh nỗ lực”, 
được gọi chung là “nhóm thiền định” (MN 44,11) cũng phải 
được hoàn thiện. Đen lúc đó thì bậc Bất Lai đã làm trong 
sạch [thanh lọc] hết con đường. Tất cả mọi yếu tố đều làm 
xong và sẵn sàng. Chỉ còn một việc là chứng ngộ niết-bàn. 

Vậy thì, một bậc bất lai trông như thế nào?. Trong các 
kinh điển, hầu hết các mô tả chi tiết về những bậc Bất Lai 
đều là những Phật tử tại gia!.® Trong Tăng Chi Bộ Kinh 
(AN VIII,21), một người tại gia tên là Ugga ở thảnh Vesali 


Thứ tự ở đây là nhóm trí Tuệ, đến nhóm Giới hạnh, đến nhóm thiền Định 
(của Bát Thánh Đạo). 

Ngay trên, thiền sư tác giả đang giảng rất hay về nhóm trí Tuệ (Chánh Kiến và 
Chánh Tư Duy). Ngay đây là đang giảng về nhóm Giới hạnh (Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng). Và đoạn sau sẽ là nhóm thiền Định (Chánh 
Tinh Tấn, Chánh Định và Chánh Niệm). 

[Theo bản dịch Tăng Chi Bộ Kinh của Nyanaponika và Bodhi, ữang 71.] 

Điều này không có nghĩa những bậc Bất Lai chỉ toàn là những người tu tại 
gia (cư sĩ). Điều này chỉ có nghĩa là đa số các bài kỉnh nói về những bậc Bất 
Lai thường lấy VÍ dụ những bậc Bất Lai xuất thân là những cư sĩ tại gia, nhiều 
hơn các VÍ dụ về những bậc Bất Lai xuất thân từ Tăng, Ni. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 493 


(Xá-vệ) đã từng có bổn người vợ mà vẫn tu chứng thánh 
quả Bất Lai!. Sau đó, ông liền nói với các người vợ rằng 
ông ta không thể làm một người chồng được nữa, và khuyên 
các người vợ tùy chọn ở lại trong nhà như những người “em 
gái”, hoặc quay về gia đình cũ, hoặc cưới chồng khác, tùy 
theo ý mình. Những bậc Bất Lai, theo lẽ tự nhiên [và định 
nghĩa], là người sổng “độc thân” (không, và không còn va 
chạm tính dục với người khác giới nữa). Kinh còn kể thêm, 
bản chất khiêm tốn tất yếu của một bậc Bất Lai cũng làm 
cho ông Ugga luôn luôn giữ trọn lòng kính trọng cao nhất 
đối với tất cả những Tăng Ni trong Tăng Đoàn—ngay cả 
đối với những Tăng Ni chưa chứng đắc đến thánh quả như 
ông^'^. 

Trong Tiểu Bộ Kinh có ghi lại một người tại gia tên 
Citta cũng chứng đắc thánh quả Bất Lai, và vị này có thể 
chứng nhập vào bốn tầng thiền định jhãna trong bao lâu tùy 
theo ý ông®"^. Trong Trường Bộ Kinh, một người thợ gốm 
tên Ghatikara cũng là một bậc Bất Lai (MN 81). ông là bậc 
tu hành mẫu mực, chỉ có một điều cản trở ông trở thành một 
người xuất gia là nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ mù lòa của 
mình. Ông ta giữ năm giới, sổng độc thân, chỉ ăn một bữa 
vào buổi sáng, và không dính líu gì đến tiền bạc. Như vậy, 
hầu như ông đã giữ giới như một người sa-di (samanera) ở 
chùa. Cứ sau khi làm xong vài bình gốm, ông nói rằng: “Aỉ 
cần cứ lẩy dùng, ai có lòng thì cho lại chút thức ăn là được''’ 


“ [Xem ibid, trang 205-206] 

[Theo bản dịch Tiểu Bộ Kinh của Bodhi, trang 1.329] 



494 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


(một tấm lòng thật đẹp), và đó là cách ông kiếm cơm nuôi 

thân và nuôi cha mẹ mù lòa của mình^^. 

♦ 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh (AN VII,50) có ghi chép về nữ 
cu sĩ Nanamata là một bậc Bất Lai. Khi những nguời lính 
của nhà vua giết chết nguời con trai duy nhất của bà ngay 
truớc mặt bà, bà không hề căm giận những kẻ sát nhân đó. 
Vị nữ thánh này cũng có khả năng chứng nhập vào các tầng 
thiền định jhãna vào bất cứ lúc nào và trong bao lâu theo ý 
mình. Nhu vậy chúng ta vừa thấy, ngay cả những cu sĩ là 
những bậc Bất Lai cũng thể hiện nhu thể họ chẳng là gì trên 
cõi đời này nữa. Họ hầu nhu đã buông bỏ tất cả, gần nhu 
đến tận cùng... 

Chúng ta quay lại vấn đề “vọng tuởng”, tức là sự 
“nhận thức sai lầm” (vipaỉỉasa) nhu đã đuợc giải thích ở 
trên. Đối với bậc Bất Lai: sự vô-minh (avijja) vẫn còn hoạt 
động, nhung nó chỉ còn ở mức độ nhận thức và ý nghĩ. Cái 
quan-điểm [chánh kiến] thì đã mãi mãi không còn vô minh 
[từ sau Nhập Luu]. Vì vậy, những bậc Bất Lai đôi khi vẫn 
còn nhận thức và ý nghĩ mang tính tham dục, nhung đó 
không phải là những tham-muổn của thế giới năm giác quan 
[ngũ dục]. Đó là những tham-muốn thuộc thế giới của tầng 
thiền định jhãna và những tham-đắm về thế giới của những 
tầng chứng đắc vô sắc. (Bạn xem thêm về danh sách những 
“gông cùm”). Hơn nữa, những bậc Bất Lai đôi lúc vẫn còn 
nhận thức và suy nghĩ với cái “Ta /à” (nhu trong kinh SN, 
22,89). Những nhận thức và ý nghĩ đó lại khởi tạo ra cái 


[Theo bản dịch Trường Bộ Kinh của Nanamoli và Bodhi, trang 674] 



_ A _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 495 


'"người ỉàm” [cái “ta”], rồi do vậy nó tạo ra những sự bất hài 
lòng và bất an (trong tâm). (Bởi vì, hễ còn nhận thức hay ý 
nghĩ về một cái “ta là” thì người tu [tâm] vẫn còn khởi tâm 
bất mãn và bất an vì sự tham-muốn và sự lo-nghĩ cho cái 
“ta”, vì sợ cái “ta” đó không được thỏa mãn và an lạc). Vì 
lẽ này, những bậc Bất Lai được cho là vẫn còn bị một số 
gông-cùm trói buộc, đó là năm gông-cùm nặng đô nhất: 

(1) sự vô minh (avijjã) 

(2) sự tham-đắm các tầng thiền jhãna sắc giới (rupa- 
rãga) 

(3) sự tham-đắm các tầng chứng đắc vô sắc (arupa- 
rãga) 

(4) sự tự ta, ngã mạn (mãna) 

(5) sự bất an, lo lắng (uddhacca). 


Xin nói lại, vê mặt thực hành, những bậc Bât Lai cân 
phải tiếp tục đi theo dòng thánh đạo, sử dụng kết hợp các 
phần Chánh-nỗ-lực, Chánh-niệm, và Chánh-định {ihãna) để 
duy trì trong tâm những trí tuệ lần đầu tiên chứng đắc được 
từ/vào lúc Nhập Lưu vào dòng thánh, [duy trì “tri-tuệ Nhập 
Lưu”]. 

Đặc biệt, họ cũng phải duy trì trong tâm sự hiểu biết 
rằng: khổ (dukkha) cũng có mặt trong các tầng thiền định 
jhãna sắc giới và khổ cũng thấm đẫm trong các tầng chứng 
đắc vô sắc giới—sự hiểu biết này càng được tu chứng rõ rệt 
đến mức làm khởi sinh sự lìa-bỏ {nibbida) kéo tâm quay 
lưng lại và lìa bỏ những trạng thái hiện hữu siêu phàm đó, 
bởi vì chúng vẫn vẫn là những thứ vô thường, [duy trì “tri- 



_ A ^ r 

496 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


tuệ về bản chất khổ có trong các tầng thiền định sẳc giới và 
vô sắc giới”.) 

Họ cũng luôn luôn duy trì trong tâm Giáo pháp về vô- 
ngã (anatta) cho đến khi giáo pháp đó trở thành đuợc thiết 
lập thuờng trực và miên mật trong tâm và ở mọi mức độ 
nhận thức và ý nghĩ, [duy trì “tr/ tuệ về vô ngã”). 

Khi tất cả những việc này đuợc tu chứng hoàn thiện, thì 
tâm sẽ đuợc hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh. Nguời tu 
trở thành một bậc A-la-hán. Giống nhu một đoạn kinh văn 
rất giản dị đã tóm tắt ý nghĩa của con đuờng đạo Phật: 

Không làm những điều ác 

Tu dưỡng những điều thiện 

Làm cho tâm trong sạch 

Như lời chư Phật dạy. 

(Dhp 183) 

Rốt cuộc, việc tu hành theo đạo Phật là tu duỡng và làm 
trong sạch tâm. 


Giác Ngộ Tôc Hành 

Đôi khi cũng có những bậc thánh đi thẳng một mạch từ 
Nhập Luu đến Giác Ngộ Hoàn Toàn mà không qua những 
giai đoạn Nhất Lai và Bất lai. Nếu dùng lại ví dụ về bảy 
thủy thủ bị chìm tàu, thì nguời giác ngộ tốc hành có thể ví 
nhu những nguời “bơi thẳng vào bờ đảo luôn, chứ không 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 497 


cần bước đi từ mé nước cạn đến lên bờ”. Và có vẻ như họ 

4 4 

đã bơi đến gần bờ, và một cơn-sóng-mạnh nâng họ lên và 
đưa họ thẳng lên bờ luôn vậy. 

Một ví dụ là sự giác ngộ hoàn toàn của ngài Ananda, 
người hầu cận gần gũi nhất của Đức Phật. (Người đã đọc lại 
toàn bộ lời Phật dạy thảnh Kinh tạng, ngay sau khi chứng 
đắc viên giác thảnh một bậc A-la-hán). Sau khi Phật bát- 
niết-bàn, Tăng Đoàn tổ chức một hội nghị để các trưởng lão 
ôn nhớ và kết tập lại những lời dạy của Đức Phật thảnh kinh 
điển, con số gồm năm trăm vị, gồm 499 vị A-la-hán và ngài 
Ananda lúc đó vẫn chưa là một A-la-hán. Vào buổi tối trước 
khi khai mạc hội nghị sáng hôm sau, ngài Ananda đã cố 
gắng thiền định suốt đêm để chứng đắc giác ngộ hoàn toàn. 
Nhưng đến tới gần rạng sáng, ngài chẳng thấy có kết quả gì. 
Ngài bỏ ngang và nghỉ ngơi. Và ngay khi ngài đang trong tư 
thế đang nằm xuống với hai bàn chân nhấc lên khỏi mặt đất, 
ngài đã chứng đắc sự giác ngộ toàn phần, và trở thảnh vị A- 
la-hán thứ 500 trong hội nghị kết tập kinh điển đó!. 

Đây là một trường hợp đặc biệt. Tôi có thể dùng ví dụ 
sau đây về con lừa và củ cà-rốt để giải thích về trường hợp 
này. Ngày xưa ở Châu Âu người ta hay dùng lừa để kéo xe. 
Lừa vốn nổi tiếng là cứng đầu, nên khi kéo xe chất nhiều đồ 
nặng, người ta phải dùng kể để dụ con lừa kéo xe. Họ dùng 
một cây sào dài hơn gọng xe, treo những củ cà-rốt đung đưa 
trước mặt con lừa. Con lừa thấy củ cà-rốt trước mặt nên cố 
gắng chạy tới để ăn, và như vậy nó kéo xe chạy. Nhưng 
chẳng bao giờ nó ăn được cà-rốt, vì cà-rốt cũng dính liền xe 
và cũng chạy cùng tốc độ với nó. 



498 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tuy nhiên, những “con lừa” tu theo Phật thì biêt cách ăn 
lấy đuợc cà-rốt!. Họ chạy hết tốc độ bằng hết nỗ-lực (viriya) 
và chánh-định (samadhi). Dĩ nhiên, cà-rổt cũng chạy hết tốc 
độ nhu vậy. Đến lúc nhanh nhất, những con lừa đạo Phật 
buông-bỏ hết tham muốn. Họ dừng phắt lại!. Và theo lẽ 
quán tính, những củ cà-rốt sẽ đu đua đánh đu. Chúng đánh 
đu thêm xa ra phía truớc, nhung những con lừa biết chờ 
bằng lòng-tin (saddha) và trí-tuệ (panna), và sự kiên-nhẫn 
chánh-niệm miên mật (sati): những củ cà-rổt cũng sẽ đánh 
đu trở lại ra sau gần với miệng con lừa. Cứ quan sát kiên 
nhẫn, con lừa nhìn cà-rốt đánh lên phía truớc, rồi đánh lại 
phía sau với biên độ lớn nhất. Chỉ kiên nhẫn, con lừa chẳng 
làm gì, chỉ có những củ cà-rốt tự đánh đu. Đến lúc biên độ 
dao động đã lên cao, những củ cà-rốt tự đứt ra và rơi về phía 
sau. Con lừa chỉ cần hả miệng ngậm lấy và nhai ngon lành. 
Đó là cách những con lừa tu sĩ biết áp dụng Giáo Pháp để 
đạt lấy những củ cà-rốt. 

Trong câu chuyện của ngài Ananda, ngài đã cổ gắng đeo 
đuổi cái củ cà-rốt niết-bàn đó trong suốt cả đêm hành thiền 
liên tục và truớc đó. Nhung càng đeo đuổi, sự giác ngộ càng 
chua [khó] xảy ra. Ngài bỏ cuộc và nghỉ ngơi chốc lát: niết- 
bàn càng đánh đu ra xa. Nhung khi ngài vừa đang ngã lung 
nằm xuống, củ cà-rổt nỉết-bàn đánh đu trở lại, rơi thẳng vào 
miệng của ngài!. Theo câu chuyện nổi tiếng này, ngài 
Ananda đã chứng niết-bàn giác ngộ ngay khi đầu của ngài 
vừa chạm gối, và tâm của ngài đã nếm trọn nỉết-bàn ngọt 
ngào. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 499 


A-la-hán: 

Bậc Giác Ngộ Hoàn Toàn 

Giác ngộ hoàn toàn có nghĩa là người đó không bao giờ 
còn nắm giữ quan điểm cho rằng có một cái “to”, và không 
còn nhận thức về mọi sự trên nền tảng có một cái “to” hoặc 
nghĩ rằng thứ gì đó là cái “to”, “của to”. Bởi vì không còn ý 
tưởng nào về cái “to”, “cảa to”, cho nên bậc A-la-hán 
không còn tích giữ tài sản, tư trang, của riêng...như những 
người khác. Tôi nhớ đến vị thầy Ajahn Chah của tôi khi 
ngài đang ở trên đỉnh cao danh tiếng của một nhà sư đắc 
đạo và vẫn còn rất hoạt bát, và có rất nhiều danh nhân, 
tướng lĩnh, thủ tướng và những nhà kinh doanh giàu có tặng 
ngài nhiều món quà quý giá, nhưng ngài chẳng giữ lại gì. 
Một lần ngài cho gọi tôi lên phòng của ngài, tôi thực sự 
sững sờ, chỉ có một tấm chiếu nệm, vài bộ y, và bình bát 
khất thực. Ngài chỉ cần chưa đầy một phút là có thể thu dọn 
hết đồ đạc để đi. Căn phòng trông như không có người ở, 
điều đó phản chiếu cái tâm của một bậc A-la-hán. 


Chín Điêu Bậc A-La-Hán Không Thê Làm 

Có chín điều, vì lẽ tự nhiên [và theo định nghĩa], một bậc 
A-la-hán không thể làm. Đó là: tích giữ tài sản, cổ tình sát 
sinh, ăn cắp, quan hệ tính dục, cố tình nói dối nói sai, hành 
động vì tham, hành động vì sân, hành động vì si, và hành 



500 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


động vì sợ hãi (AN IX,7)®^. Chẳng hạn, vì do toàn bộ tính 
tham đã được hóa giải cho nên không còn một chút tham 
dục nào lóe lên về vấn đề tính dục. Tất cả các bậc A-la-hán 
đều đã “liệt-dục một cách triệt để”. 


Thêm nữa, bậc A-la-hán đã trừ diệt, một lân và mãi mãi, 
ba loại tính tự-ta [ngã mạn], đó là: “Tôi hay hon”, “Tôi tệ 
hơn”, và “Tôi bằng vậy”; và họ cũng đã trừ sạch cả tính tự- 
ti [co-rút] như kiểu “Tôi là vô vọng”, tính tự-ti được coi là 
một dạng đảo ngược của tính tự-ta ngã mạn. về mặt bản 
chất, bậc A-la-hán không thể còn nhận thức theo những kiểu 
“Jd/ /ừ” nữa (SN 22, 89). Họ nhìn thấy thân và tâm của 
mình chỉ là một tiến-trình phi nhân và tự nhiên. Cho nên đối 
với họ, chẳng có một chút nghĩa lý gì để đi so sánh một 
tiến-trình này với một tiến-trình khác. Điều đó là vô nghĩa, 
giống như việc đi so sánh giá trị của một khúc củi với giá trị 
một trái xoài vậy. 

về vấn đề ba loại tính tự-ta nói trên, khi đã đạt giác ngộ 
hoàn toàn thì tất cả mọi so-sánh về các tiến-trình phi nhân 
đó cũng chấm dứt. Thậm chí ngay cả những bàn luận rắc rối 
trước kia [ví dụ như về vấn đề một bậc A-la-hán có hơn hay 
kém so với một bậc Bồ-tát hay không...] cũng đều chấm 
dứt. Một bậc A-la-hán sổng như một chân lý, đó là sự vô 
ngã, vượt qua tất cả những đo lường và so sánh. Chủ nghĩa 
tinh-hoa [tức quan niệm cho rằng những bậc tri thức hay 
giác ngộ là tinh-hoa của xã hội] cũng không có chỗ đứng 
trong những bậc toàn giác. (Họ chẳng hề có cái ý niệm đó 


[Theo bản dịch Tăng Chi Bộ Kinh của Nyanaponika và Bodhi, trang 231] 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm ‘SOI 


lấy đâu mà nghĩ đến nó). Vì vậy, chúng ta có thể tin tưởng 
vào bản chất hoàn toàn khiêm nhường của bậc một A-la- 
hán; câu chuyện sau đây theo kinh điển có thể minh chứng 
điều này: 

Ngài Xá-lợi-phất là một vị A-la-hán nổi tiếng, mọi người 
đều biết đến ngài như một bậc đệ nhất trí tuệ. Một buổi sáng 
ngài đi khất thực nhưng y của ngài chưa được cài thắt chỉnh 
tề. Một Tỳ kheo rất trẻ thấy vậy đã lên tiếng ‘bắt lỗi” vị 
thánh tăng già. Thay vì quay lại nói “chú là ai mà lại lên 
tiếng quở trách tôi như vậy!”, ngài Xá-lợi-phất tự mình xem 
lại y phục đã cài thắt chỉnh tề chưa. Ngài đi vào bụi cây, 
chỉnh đốn y lại, và quay lại cảm ơn người sa-di trẻ như là 
một “người thầy”. Đó là một cử chỉ đẹp đẽ về tính khiêm 
nhường của một A-la-hán, đó là dấu hiệu của một bậc A-la- 
hán (Th-a 2,116). 


A-la-hán và Những Kẻ Tội Phạm 

Bậc A-la-hán, đã vượt qua tất cả nhận thức về cái “ta”, 
họ chẳng còn ý niệm cần phải được nổi tiếng. Tâm của họ 
đã được giải thoát, không còn ý niệm cần phải gây ấn tượng 
với ai. Họ cũng chẳng còn sợ hãi, bởi vì họ cũng chẳng còn 
gì để mất [họ đã hoàn toàn giải thoát]. Những vần kệ sau 
đây trích từ kinh Trưởng Lão Kệ (Theragatha, kệ 705-725) 
mô tả về một vị A-la-hán vô ngại, không còn sợ hãi. Đó là 
trưởng lão Adhimutta, và sau đây là những đối đáp của ngài 
và kẻ cướp: 



502 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Kẻ cướp: 

705. Tất cả những kẻ mà chúng ta đã giết trước đây để 
cúng tế hay để cướp của thì họ đều run sợ, than khóc. 

706. Nhưng ngươi đây dường như chẳng sợ sệt, sắc diện 
còn thêm tươi tỉnh, bình tĩnh và yên lặng, không hề than 
khóc khi đối điện với đại họa là cái chết? 

A-la-hán Adhimutta: 

707. Ta không còn khổ trong tâm, khi mọi dục vọng đều 
bỏ lại phía sau; Và này thủ lĩnh, tất cả mọi sự sợ hãi đều 
đã vượt qua, bởi một người đã mãi mãi không-còn sự 
ràng-buộc với sự sổng 

708. Khi cái dẫn lối đến tái sinh đã bị tiêu diệt; và khi trí 
tuệ đã nhìn thấy mọi thứ [pháp] như chúng đích thực là, 
thì đau còn nỗi sợ bị chết chóc; giống như gánh nặng đã 
được đặt xuống. 

709. Đối với ta, đời sống thánh thiện đã khéo được thực 
hành; con đường thánh đạo cũng đã được tu tập đến cùng. 
Ta không có nỗi sợ phải chết, giống như tại sao ta phải sợ 

khi chấm dứt một căn bệnh. 

♦ ♦ 

710. Đối với ta, đời sống thánh thiện đã khéo được thực 
hành; con đường thánh đạo cũng đã được tu tập đến cùng. 
Ta nhìn thấy những những kiếp sống chỉ là vô nghĩa và 
tầm thường; ta đã ói sạch những chất độc mà ta đã uống 
phải. 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 503 


711. Đối với ai đã đến được bờ bên kia, thì người đó 
không còn chấp thủ, mọi phận sự đã được làm xong, 
trong người ấy những dòng vọng-động hướng-ngoại của 
tâm đã chấm dứt, chỉ còn sự vui sướng khi cuộc sổng kết 
thúc, giống như người thoát khỏi đao kề cổ. 

712. Ta đã chứng đắc chân lý tối thượng, tột cùng; thế 
giới chẳng còn gì để mời gọi ta. Khi đến chết không còn 
gì phiền não, điều đó mang lại sự giải thoát, giống như 
được giải cứu khỏi ngôi nhà đang cháy. 

713. Đại ẩn sĩ đã nói rõ rằng: “Bất cứ thứ gì đã khởi sinh, 
bất cứ nơi nào có thành tựu sự sổng, tất cả đều không 
phải do thượng để tạo ra.” 

714. Ai hiểu biết điều này đúng như Phật đã dạy, thì đừng 
tham chấp vào sự sống, giống như người [khôn] không 
cầm lấy hòn sắt đang được nun cháy đỏ. 

715. Đối với ta, không còn ý nghĩ: ‘Ta đã là’ hay ‘Ta sẽ 
là’. Nên khi các tâm-hành chấm dứt và ngừng diệt, thì ta 
đâu có gì mà than van với chúng. 

716. Đó chỉ đơn thuần là sự khởi sinh của hiện tượng 
[pháp], chỉ là sự tồn tại của các hành do bởi một nguyên- 
nhân. Khi ta đã nhìn thấy rõ chúng như chúng đích thực 
là, thì ta còn gì sợ hãi đâu, này thủ lĩnh. 

717. Khi một người với trí tuệ nhìn xem thế giới, chỉ 
giống như người nhìn xuống một đóng cỏ khô, người ấy 
không nhìn thấy cái gì là sở hữu; chẳng có gì phải sầu 
não, bởi vì chẳng có gì là “của ta”. 



_ A ^ r 

504 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


718. Ta đã mệt mỏi với xác thân này, đã chán ngán với 
nó; sự tái sinh không còn nữa, thân này tan rã, không còn 
xác thân mới nào nữa. 

719. Cứ việc giết, cứ việc làm như ngươi thích, dù ta chỉ 
còn là xác chết, ta sẽ không thù ghét hay ưa thích gì về 
chuyện đó. 

720. Sau khi lắng nghe lời nói kỳ lạ làm dựng tóc tai, 
những tên cướp vứt bỏ gươm đao và thưa rằng: 

721. Kí nh thưa ngài, ngài đã làm thế nào, và ai là vị sư- 
thầy của ngài, mà sự chỉ dạy của người đó đã dẫn dắt ngài 
đạt đến sự giải thoát khỏi mọi sầu não như vậy? 

A-la-hán Adhimutta: 

722. Bậc Toàn Tri và Toàn Trí, người Chinh Phục và 
người Chiến Thắng, bậc Đại Bi, ấy là vị sư thầy của ta; 
Người là bậc thầy và bậc lương y của thế gian. 

723. Người đã dạy Giáo Pháp này vô song, dẫn đến sự 
ngừng diệt {niết-bàn). Ai làm theo lời Người dạy sẽ đi 
đến sự giải thoát khỏi mọi sầu não. 

724. Sau khi lắng nghe lời này đã được giảng bày khéo 
léo bởi vị sa-môn, những kẻ cướp đã buông bỏ gươm đao 
và vũ khí, và một số đã xa lánh việc cướp giết, một số 
khác đã từ bỏ phàm trần và xuất gia tu hành. 

725. Những người ấy đi theo Giáo Pháp của Thế Tôn, 
phát triển những yếu tố giác ngộ, những căn lực, trí tuệ, 



_ A _ _ __ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 505 


và tâm thức cao hơn, với trái tim hoan hỷ, và khi các căn 
lực đã được hoàn thiện, họ đi đến trạng thái vô vi; niết- 
bàn. 


[theo bản dịch tiêng Anh của Ajahn Cattamaỉo] 
(người dịch tạm dịch nghĩa ra tiếng Việt) 


Điêu Gì Thôi Thúc Tạo Ra A-la-hán? 

Người ta thường giải thích về trạng thái giác ngộ hoàn 
toàn bằng cách liệt kê ra những thứ bậc A-la-hán không thể 
làm, nhưng không chỉ vậy, họ cũng mô tả những loại hành 
vi mà bậc A-la-hán thường thể hiện, về cốt lõi, hành vi của 
những bậc A-la-hán bao gồm những biểu hiện của tâm từ ái, 
bi mẫn, tùy hỷ, và buông xả (từ, bi, hỷ, xả). Đây chính là 
bốn trú xứ siêu phàm của tâm, còn được gọi là bốn phạm-trú 
(brahma-viharas) [Bổn tâm vô lượng], luôn luôn thôi thúc 
và thể hiện trong mọi hành động của một A-la-hán, từ việc 
truyền dạy hay phụng sự mọi người, cho đến việc ăn uống, 
ngủ nghỉ, hoặc bất cứ việc gì họ được thỉnh mời để làm. 

Chuyện về tôi, tôi có thể nói mình đã may mắn nhất 
được sống và tu hành ở Thái Lan trong những năm 1974 
đến 1983, và đã từng gặp gỡ những bậc A-la-hán. Tôi nhớ 
có một vị A-la-hán rất nổi tiếng với năng lực thần thông của 
mình. Năng lực thần thông thường xuất hiện với bậc toàn 
giác, nhưng không phải lúc nào cũng vậy (SN 12,70). Đặc 
biệt, vị A-la-hán đó còn được cho là có khả năng đọc được 
tâm người khác. Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy rụt rè, thực 



_ A ^ r 

506 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


ra là cảm thây sờ sợ khi gặp một vị A-la-hán như vậy. Bởi 
vì tâm của một kẻ trẻ tuổi mới tu hành như tôi lúc đó chẳng 
đáng gì để cho vị A-la-hán đọc thấy, đặc biệt là trước mặt 
mọi người. Nhưng khi tôi gặp mặt vị “chúng sinh” A-la-hán 
đó, có thể nói vị ấy không còn là một chúng sinh, thì mọi sự 
sợ sệt đều biến mất. Tôi cảm giác tĩnh lặng, bình an, và 
được chào đón, cho dù tôi là người vẫn còn là người phàm 
phu, nhiều lỗi lầm. Điều đó là do những bậc A-la-hán không 
bao giò coi thường người khác (ba loại tính ngã mạn đối đãi 
của họ đã bị tiêu diệt), và chúng ta thấy thật dễ chịu khi ở 
gần họ. Tất cả những gì toát ra khỏi họ là lòng bi mẫn và trí 
tuệ. Sự gặp gỡ với một bậc A-la-hán thực thụ là sự gặp gỡ 
dễ chịu và phấn khởi nhất đối với bất cứ một người nào. 

Sau này, một sư cùng tu với tôi lại miêu tả về bậc A-la- 
hán bằng một ví dụ lạ thường khác, nhưng rất tả thực và 
hữu lý. Vị sư nói rằng, người đời hình như luôn bao bọc 
xung quanh mình bằng những mũi nhọn cứng và sắc bén để 
tự vệ, không cho ai lại gần mình. Khi họ bước vào nhà, mọi 
người đều cảm giác rất khó chịu và khó xử. Còn những 
người hiền từ hơn thì vẫn còn tự vệ, nhưng bao bọc xung 
quanh họ là những mũi nhọn mềm hơn và cùn hơn, ít gây 
tổn thương cho người khác. Và cuối cùng là một loại người 
không bao bọc quanh mình bằng bất kỳ mũi nhọn hay sự 
phòng thủ nào. Đó là những bậc A-la-hán. “Họ thật mềm 
mại và triều mến!”. Một bậc A-la-hán giống như một người 
ông, một vị cha già tâm linh, hoàn toàn trí tuệ và nhẹ nhàng, 
tuyệt đối không còn một dấu vết của sân giận, luôn luôn 
quan tâm và hết lòng bi mẫn vì sự tốt lành của người khác 
như chính sự tốt lành của chính mình. Ai đã được gặp gỡ 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 507 


với những bậc A-la-hán đó, người ấy chẳng bao giờ muốn 
rời khỏi họ. 


Chấm Dửt Tất Cả Mọi Khổ Đau 

[Khổ Diệt] 

Những bậc A-la-hán là như vậy, bạn sẽ có được may 
mắn gặp gỡ một vị như vậy. Họ luôn biểu hiện là người 
hạnh phúc nhất thế gian (MN 89,12). Nhưng những trải 
nghiệm bên trong của một A-la-hán là gì?. Họ đã thực sự 
giải thoát hoàn toàn mỏi mọi khổ đau? 

Câu trả lời là không! và điều này có thể gây ngạc nhiên 
cho nhiều người quan tâm!. Thực vậy, những A-la-hán vẫn 
còn chưa được giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau 
(dukkha). Để giải thích về sự khác nhau giữa một A-la-hán 
và những người khác, Đức Phật đã dùng một ví dụ hai mũi 
lao. Khi một người bị trúng một mũi lao hay một mũi tên, 
người ấy phải bị rất đau đớn. Nhưng nếu người ấy lại bị 
dính tiếp một mũi thứ hai, thì lẽ nhiên sự đau đớn đó càng 
tăng gấp đôi. Hai mũi lao hay hai mũi tên đó được ví như 
cảm giác về thân và cảm giác về tâm. 

Lẽ thường, khi một người bị cảm giác đau đớn về thân, 
thì lập tức người ấy có sự đau đớn về tâm. (Khổ thân thì khổ 
tâm). Điều đó giống như bị dính liên tiếp hai mũi tên. 
Nhưng đối với những bậc A-la-hán (và Bất Lai)^^, khi họ 


[theo bản dịch Tiểu Bộ Kinh của ngài Bikkhu Bodhi, trang 1433] 



508 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


trải nghiệm sự đau khô vê thân, họ không còn bị khô đau vê 
tâm. Sự khổ thân không làm họ khổ tâm. Giống nhu họ chỉ 
bị dính một mũi tên mà thôi. Những bậc giác ngộ hoàn toàn 
mặc dù đã tiêu diệt mọi sự khổ đau về tâm, nhung họ vẫn 
còn chịu những khổ đau về thân. Ngay cả Đức Phật khi còn 
sổng vẫn còn chịu đau đớn về thân (DN 16,4,20). Thực ra, 
trong những tháng cuối cùng ở trần gian này, Đức Phật đã 
nói rằng chỉ khi nào Nguời nhập thiền định không dấu hiệu 
[tức định không có nimitta (animita ceto-samadhỉ), “định vô 
tuớng tâm”] thì Nguời mới không còn bị đau đớn về thân 
xác nữa (DN 16,2,25). 

Dĩ nhiên, sự đau khổ về thể xác là lớn, nhung nó chỉ 
là rất nhỏ so với toàn bộ những khổ đau về tâm đã diệt trừ 
đuợc. Vì chỗ này nên các vị A-la-hán là những nguời hạnh 
phúc nhất còn đang sống trên cõi đời này. Mặc dù nhu vậy, 
sự khổ đau về thân xác cũng là hệ trọng. Đó chính là sự trải 
nghiệm bên trong thân của những bậc A-la-hán, và đó cũng 
là động lực chính để họ huớng đến bát-niết-bàn —sự chấm 
dứt hoàn toàn tiến trình cả thân và tâm. Ví dụ về một câu 
chuyện đuợc ghi lại trong kinh điển: khi bị gạn hỏi để trả lời 
mình là cái gì, thì nữ thánh A-la-hán tên Varija đã giải bày 
rằng tiến trình thân-tâm mang tên [‘con nguời’] “Varija” mà 
một bậc giác ngộ có thể nhìn thấy bên trong tâm mình là 
nhu sau: 

Chỉ có sự khổ khởi sinh, 

Sự khổ tồn tại và biến diệt. 

Chẳng có gì, chỉ có sự khổ khởi sinh, 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 509 


Chẳng có gì, chỉ có sự khổ chẩm dứtý^ 

Tầm nhìn vào bên-trong của một cái tâm của một bậc A- 
la-hán như vậy cũng đã được Đức Phật xác nhận trong kinh 
'"Kaccanagotta Sutta"’ (SN 12,15), được ghi rằng: “Cá/ khởi 
sinh chỉ là khổ đang khởi sinh, cái ngừng diệt chỉ là khổ 
đang diệt ngừng"’^'^. Như đã giải thích từ trước đến giờ trong 
quyển sách này, bởi vì khổ (dukkha) luôn thấm đẫm trong 
từng mức độ ngõ ngách của mọi sự sổng, ngay cả sự sống 
của bậc A-la-hán, do đó mới phát sinh ra sự lìa-bỏ (nibbidã) 
bên trong tâm của một bậc A-la-hán, và chính sự lìa-bỏ này 
xúc tiến cho cái tiến trình thân-tâm của vị A-la-hán đó đi 
đến ngừng-diệt và chấm-dứt hoàn toàn. 

Vì vậy, xin được nói lại, sự giác ngộ hoàn toàn của một 
bậc A-la-hán còn sổng chưa phải là sự chấm dứt hoàn toàn 
mọi khổ đau!. Trạng thái của một vị A-la-hán còn sống 
được gọi là '"niết-bàn còn dấu vết hiện hữu” (sa-upãdisesa- 
nibbana) [hữu dư niết-bàn (HV)]. Bậc A-la-hán lúc này 
đang ở trong giai đoạn cuối cùng của sự sống, và ngay lúc 
này, họ thấy biết rõ rệt hai điều. Thứ nhất, (i) họ thấy biết rõ 
rệt nguyên nhân tạo ra sự luân hồi tái-sinh: đó chính là dục 
vọng khoái lạc giác quan (kama-tanha) và dục vọng muốn 
được hiện hữu (bhava-tanha). Thứ hai, (ii) họ thấy biết rõ 
rệt rằng những dục vọng này đã được tiêu diệt hoàn toàn. 


[cũng xem ibid., ữang 230] 
[cũng xem ibid., trang 544] 



510 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Khô có mặt khăp nơi, ngay cả đã là bậc thánh A-la-hán 
mà vẫn còn khổ, thì còn gì để tham muốn được tái sinh vào 
những kiếp sổng phàm trần đầy khổ đau như vậy nữa?. 
Chính vì lẽ này, những bậc A-la-hán được cho là đã tiêu diệt 
tất cả mọi hạt giống, mọi “mầm móng tâm linh” [chủng tử] 
(SN 235) vốn luôn luôn tái tạo ra những khổ đau trong từ 
kiếp này sang kiếp khác— và họ biết rõ rệt rằng: tất cả 
chủng tử đó đều đã bị diệt sạch. Đó là tri-kiến “độc quyền” 
của những bậc A-la-hán: chỉ có bậc A-la-hán mới có được 
loại tri-kiến [cao nhất] này. Đối với họ, vấn đề còn lại chỉ là 
một khoảng thời gian ngắn nữa là họ sẽ đi đến trạng thái 
'"niết-bàn không còn dấu vết hiện hữu” {an-upãdisesa- 
nibbana) [vô dư niết-bàn (HV)]. Một cách gọi khác của loại 
“vổ dư niết-bàn” này là '"Bát-niết-bàn” (pari-nibbana) —sự 
tắt-ngấm hoàn-toàn. Đây là những lời trong một bài kệ 
(gãthã) ghi chép về một vị A-la-hán là trưởng lão Sankicca 
Thera: 

Ta không mong chờ cái chết, 

Ta không mong cầu sự sống; 

Giống như một người thợ, 

Đang chờ ngày lãnh lương, 

Ta chờ đến lúc của ta. 

{Tha 606) 


Bát-Niết-B àn 


Khoảng khăc đó, ngay lúc những bậc A-la-hán nhận lãnh 
“tiền lương” của mình, là '"sự chẩm dứt hoàn toàn mọi khổ 
đau” được gọi là "bát-nỉết-bàn”. Đó là sự chấm dứt sự hiện 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 511 


hữu [“diệt hữu” (bhava-nirodha)] (SN 12,68). Trong quãng 
thời gian sống từ lúc chứng đắc thánh quả A-la-hán cho đến 
khi bát-niết-bàn, những bậc A-la-hán là những (nguời mang 
lại) ích lợi lớn lao nhất đổi với thế gian (kinh '"Châu Báu”, 
Ratana Sutta, Sn 233). Họ làm guong để truyền dạy giáo 
pháp, họ truyền dạy giáo pháp thông qua sự trải nghiệm trực 
tiếp của mình về niết-bàn, và họ chính là hiện thân sổng của 
Giáo Pháp (Dhamma). 

Trong đó, quãng đời 45 năm từ lúc giác ngộ Niết-bàn 
cho đến lúc Bát-Niết-bàn của Đức Phật vẫn mãi mãi là một 
giai đoạn hùng tráng nhất của muôn đời trong cõi thế gian 
này của chúng ta. Những năm tháng có Đức Phật đó vẫn 
còn vang vọng khắp những xứ sở ở cách xa đồng bằng sông 
Hằng phì nhiêu, và sự tỏa sáng ngày đó vẫn còn chiếu sáng 
trong thời đại bây giờ của chúng ta, từ cách đây hai muơi 
sáu thế kỷ xa xôi, giống tựa nhu một vì siêu tinh tú trên trời 
cao chiếu rọi ánh sáng qua nhiều thiên niên kỷ. Đã từ lâu rồi 
kể từ khi Đức Phật của chúng ta khởi động bánh xe chân lý 
của Giáo Pháp. Trải qua bao nhiêu thế kỷ thăng trầm, chính 
những bậc thánh A-la-hán đã luôn luôn cố sức duy trì sự 
chuyển động của bánh xe Giáo Pháp đó. Cũng giống nhu 
Đức Phật là vị thánh tổ A-la-hán đầu tiên, tất cả những bậc 
A-la-hán chỉ đơn thuần chỉ ra con đuờng. Và tùy những 
nguời lắng nghe phải tự buớc đi trên con đuờng đó. Con 
đuờng đạo của Phật vẫn tiếp tục đuợc truyền dạy, và vẫn có 
rất nhiều nguời vẫn đang buớc đi trên con đuờng đó cho 
đến tận hôm nay. Không còn gì nữa, Đức Phật và những bậc 
A-la-hán đó đã hoàn thành việc truyền dạy và giúp đỡ tất cả 
mọi chúng sinh hữu tình trên thế gian này, và sau đó tất cả 



512 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


những vị Phật và A-la-hán đã chứng ngộ Bát-Niêt-bàn vĩnh 
viễn. Cái chỉ là tiến-trình ''khổ sinh và khổ diệt” từ đây đã 
ngừng diệt mãi mãi. Sự tắt ngấm hoàn toàn. 

Vậy còn gì xảy ra tiếp theo sau khi bát-niết-bànl. Ngay 
sau khoảng khắc tắt ngấm hoàn toàn, tất cả sự biết [cảm 
giác, tâm thức, và tâm trí — vinnana, citta, và mano] và tất 
cả cái đuợc biết [thân-tâm, danh-sẳc — nama-rupa] đã hoàn 
toàn ngừng lại, và đối với họ tất cả mọi sự diễn tả và ngôn 
từ cũng đều chấm dứt. Không còn gì để nói nữa. Thậm chí 
cũng chẳng có nghĩa gì để nói đến (sự) không có gì (nhu, 
AN IV, 174), bởi vì “không có gì” không còn là một danh từ 
hay tên gọi của một sự thể nào nữa. 


Làm Thê Nào 

Để Biết Một Ngưòi Đã Giác Ngộ? 

Đây là câu hỏi thuờng hay đuợc hỏi. Câu trả lời là: 
Không ai có thể biết chắc!. Chỉ có những vị Phật mới có 
khả năng này (AN VI,44)^°, bởi vì đó là năng lực thứ sáu 
trong muời năng lực của một vị Phật (AN x,21)^^ Vào thời 
của Đức Phật, chỉ có Phật mới có thể xác nhận những sự 
giác ngộ của một nguời khác. Ngay cả vị đại A-la-hán nhu 
ngài Xá-lợi-phất vẫn phải hỏi Phật về vấn đề này để đuợc 
giải đáp^^. 


™ [cũng xem bản dịch Tiểu Bộ Kinh của Nyanaponika và Bohdi, trang 162] 
[cũng xem ibid., trang 243] 

[cũng xem bản dịch Tiểu Bộ Kinh Bohdi, trang 1167] 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm •513 


Tuy nhiên, mặc dù chúng ta không thê biêt được chăn 
chắn một người nào đó đã giác ngộ, nhưng chúng ta có thể 
biết chắc chắn những người nào đó là chưa giác ngộ. Bốn 
tầng giác ngộ đều được định nghĩa rõ rệt bằng những dấu 
hiệu rõ ràng về phẩm chất của mỗi tầng, nếu bất kỳ dấu hiệu 
nào không có ở một người thì người đó chưa chứng đắc 
tầng giác ngộ đó. 


Những Dâu Hiệu Căn Bản 

• Đối vói bậc Nhập Lưu: những dấu hiệu căn bản bắt 
đầu bằng “bốn phẩm chất của một bậc nhập lưu”. Đó là: 

(i) Niềm tin bất lay chuyển về sự giác ngộ của Đức Phật; 

(ii) Niềm tin bất lay chuyển về sự siêu xuất của giáo 
pháp của Đức Phật (Dhamma), 

(hi) Niềm tin bất lay chuyển về sự xứng đáng (được kính 
trọng, được cúng dường...) của những bậc thánh nhân 
trong Tăng đoàn; và 

(iv) Đức hạnh cao quỷ là “phẩm chất quan-trọng của 
những bậc thánh nhân” (DN 16,2,9; SN 55,1). 

Kinh “Kosambiya Sutta” (MN 48) còn ghi ra thêm nhiều 
chi tiết về mức độ đức hạnh như là: “Nếu một bậc thánh 
Nhập Lưu phạm vào giới luật, thì theo lẽ tự nhiên, người ẩy 



514 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


luôn luôn trình báo với người thây của mình, hoặc với 
người bạn tu, và tự nỗ lực kiềm chế để không còn tái phạm 
sau 

(Thêm nữa, rất nhiều kinh sau đây cũng đã ghi chép 
những mô tả và định nghĩa rõ rệt về những phẩm-chất của 
một bậc thánh Nhập Luu). Bậc Nhập Luu là nguời đã diệt 
trừ quan điểm về cá nhân mình, tức đã loại bỏ thân kiến 
(sakkaya ditthi), có nghĩa là không còn coi bất cứ uẩn nào 
trong năm tập hợp uẩn [sắc, thọ, thuởng, hành, thức] là cái 
“m”, là “của ta”, hay là “có chứa cái ta”, hoặc là '"được 
chứa trong cái ta” (MN 44, 7; SN 22,1). Bởi vì cũng chính 
cái quan điểm thân kiến sai lầm đó đã tạo ra 62 loại tà-kiến 
sai lạc mà Đức Phật đã liệt kê ra trong kinh "Phạm Võng” 
(Brahmajala Sutta, SN 41,3), do vậy một bậc thánh Nhập 
Luu thì không thể nào còn nắm giữ bất kỳ quan điểm sai lạc 
nào nhu vậy nữa (DN 1). Chính do những phẩm chất này 
mà bậc Nhập Luu đuợc gọi là "người đã hoàn thiện về mặt 
chánh-kỉến” (ditthi-sampanna) (AN VI, 89-95). Do vậy, tất 
cả những bậc thánh Nhập Luu đều cần phải chứng ngộ 
quan-điểm hẳn hòi là: (i) có sự tái sinh (MN 60,11), và (ii) 
có quy luật nghiệp báo (kamma) (MN 60,19). 

Cuối cùng, vì sự chứng đắc vào tầng thánh Nhập Luu là 
một sự-kiện (AN III, 12) cho nên nguời Nhập Luu luôn 
luôn có thể [nhớ lại] chỉ ra ngày-giờ và nơi-chốn mà sự kiện 
Nhập Luu đó đã xảy ra. 


[theo bản dịch Trung Bộ Kinh của Nanamoli và Bohi, trang 422] 



Thiên sư Ajahn Brahm ‘SIS 


Vì vậy, có thê ví dụ răng, nêu ai còn ít nhiêu thái độ bât 
kính với với Tăng đoàn, hoặc còn có ý rằng không có sự tái 
si nh , hoặc vẫn còn nghĩ rằng tâm (citta), tâm trí (mano), hay 
tâm thức (vinnana) là truờng tồn bất biến [đó là tà-kiến số 
tám trong kinh '^Phạm Võng”, DN 1,2,13], thì nguời đó chắc 
chắn chua phải là một bậc thánh Nhập Luu. 

Những tiêu chuẩn này đã đuợc định rõ trong các kinh. 
Nếu ai còn phản đổi những tiêu chuẩn này và cho rằng họ 
không tin vào những kinh đó, thì đó là một dấu hiệu chắc 
chắn khác cho thấy nguời ấy không phải là một bậc Nhập 
Luu; bởi vì tất cả những bậc thánh nhân thực thụ đều kính 
trọng giáo-kinh và giáo-luật của Đức Phật và nhận lấy niềm 
cảm hứng tu hành từ trong đó (MN 48,13-14)^"^. 

• Đối vói bậc Nhất Lai: Truớc nhất, tất cả những dấu 
hiệu trên đây của bậc Nhập Luu phải có mặt đầy đủ ở bậc 
Nhất Lai; và chỉ có thêm vào đó là những tính tham dục và 
ác ý [tham và sân] đã đuợc làm giảm bớt đi nhiều. Giai 
đoạn thánh đạo này rất khó mà định nghĩa rõ rệt về cái 
phẩm tính mới thêm vào ở trên—tức là khó mà định rõ các 
mức độ giảm thiểu [nhiều hay ít] của những gông-cùm tham 
và sân trong giai đoạn thánh đạo này. Vì vậy, tôi cũng 
không bàn gì nhiều thêm về thánh quả Nhất Lai trong 
chuơng này. 

Chẳng hạn, trong Tăng Chi Bộ Kinh (AN VI,44) có câu 
chuyện về hai nguời anh em là Purana và Isidatta, cả hai 


74 


[theo ibid., trang 423] 



_ _ A ^ r 

516 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đì đên giải thoát 


đều được Đức Phật xác nhận là đã chứng đắc thánh quả 
Nhất Lai, mặc dù người trước thì sống tiết chế độc thân, còn 
người sau thì vẫn còn rất nhiều hành vi tính dục^^. [Thật khó 
mà có thể định rõ mức độ giảm-thiểu về tính tham-dục trong 
trường hợp của hai vị đó]. Nhân tiện, đây lại là một trường 
hợp nữa, rằng chỉ có Đức Phật mới có thể xác định là ai đã 
chứng đắc tầng thánh quả nào. 

• Đối vói bậc Bất Lai: Những dấu hiệu thì rõ rệt hơn. 
Cũng như ở thánh quả Nhất Lai: trước mắt, tất cả những 
phẩm chất của bậc Nhập Lưu phải có mặt đầy đủ trong ở 
bậc thánh Bất Lai. Và thêm vào đó là sự “ífã hoàn toàn tiêu 

4 4 

diệt hai gông-cùm tham dục và ác ý”. [Tham và sân đã 
chấm dứt]. Như vậy, bậc Bất Lai tuyệt đối không còn hành 
vi hay tư tưởng tính dục, không còn vấn đề sắc dục trong 
tâm nữa (từ kinh AN VI,63). Vì vậy, nếu ai còn bất kỳ hành 
vi hay hơi hướng tính dục nào thì người đó chắc chắn không 
phải là thánh Bất Lai. Và nếu ai cũng còn ít nhiều sân giận, 
bực bội, bất mãn, ác ý... thì người đó cũng không phải là 
bậc thánh Bất Lai. 

4 Đối vói bậc A-la-hán: Những dấu hiệu càng thêm rõ 
rệt hơn. Thứ nhất, tất cả những dấu hiệu phẩm chất của bậc 
Nhập Lưu và bậc Bất Lai phải có đầy đủ ở một bậc thánh A- 
la-hán. Thêm vào đó là những phẩm chất riêng của một bậc 
giác ngộ A-la-hán: chẳng hạn như chín điều mà những A-la- 


[theo bản dịch Tăng Chi Bộ Kinh của Nyanaponika và Bodhi, trang 171] 



_ A _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 5\1 


hán không thê làm được như tích giữ tài sản, sát sinh...(AN 

IX,7)^^ 

Thêm nữa, bậc thánh A-la-hán sở đắc một bản chất 
khiêm-nhường tự nhiên, vì lẽ họ đã tiêu diệt tất cả ba loại ý 
niệm về sự tự-ta, ngã mạn (SN 22,89). Lại nữa, một phẩm 
chất nhất-nhất và rất-riêng chỉ những bậc A-la-hán mới có: 
đó là sự không sợ hãi [vô ngại] khi đối mặt với cái chết. Họ 
không còn sợ chết nữa [như bạn đã đọc qua câu chuyện đối 
đáp giữa A-la-hán Adhimutta và những tên cướp đã được 
trích dẫn trong Chương kế trước]. Vì vậy, nếu bạn thấy 
những ‘cao tăng’ nào vẫn còn ít nhiều tích-giữ những của 
cải vật chất như của riêng, còn ít nhiều tự-ta ngã mạn, hoặc 
còn sợ-chết, thì bạn sẽ biết chắc chắn rằng vị tăng đó chưa 
thực sự là bậc giác ngộ hoàn toàn. 

Tóm lại, đó là những cách bạn có thể biết được một 
người nào là chưa giác ngộ một tầng thánh đạo hay thánh 
quả nào đó. Tuy nhiên, có một sổ tà kiến hay hành vi sai trái 
là rất mờ nhạt và siêu vi tế mà chúng ta khó nhận ra, có 
nghĩa là chúng chưa bị diệt sạch hoàn toàn. Đôi khi, chúng 
chỉ bị khống chế một cách tạm thời bằng tầng-thiền-định 
jhãna, hoặc bằng ý-chí của người tu. Ví dụ, nếu chúng ta 
(có khả năng) nhìn xem tâm của một người tu khi người ấy 
vừa thoát ra khỏi tầng thiền định jhãna thì ta có thể thấy tâm 
của người ấy thật trong sáng và không còn ô nhiễm, nó 
trong sạch tựa như tâm của một bậc A-la-hán thực thụ, nên 
rất khó mà phân biệt. Và bạn sẽ bị lầm. Chính vì điều này, 


76 


[xem ibid., trang 231] 



518 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


xin được nói lại lần nữa: chỉ có một vị Phật mới có thể biết 
rõ về sự giác ngộ của người khác. Còn tất cả những người 
khác, bao gồm cả chúng ta, thì chỉ có thể biết được người 
nào chưa chứng đắc một tầng thánh quả nào đó, dựa vào 
những tiêu chuẩn mà ta đã học từ trong kinh Phật.^^ 


Chuyện Vê Hai Thiêu Niên Trong Chùa 

Chuyện có thực xảy ra cách đây khoảng hai thập kỷ 
trong một thiền viện. Có hai thiếu niên ít học đến thỉnh cầu 
thiền sư chỉ dạy cho họ cách tu thiền. Sau khi thiền sư chỉ 
dẫn vài ngày, hai thiếu niên quay lại “trình thiền” với sư 
phụ, và những gì họ nói ra làm vị sư phụ sững sờ. Những 
người có mặt ở đó sau này kể lại với tôi rằng không khí 
trong chùa lúc đó thật là phấn khích. Hai đứa trẻ với năng 
lực tâm linh siêu phàm đã đến tu viện phái Lâm Thiền ở 
Thái Lan, và họ đang hoàn thiện tiềm năng nghiệp-sáng giác 
ngộ của họ. Vì sự thể hiện xuất chúng về kết quả tu thiền 
của hai đứa trẻ, vị sự phụ đã phấn khích đến mức độ cao 
nhất và đã tuyên bố hai vị thiền sinh trẻ đã chứng đắc giác 
ngộ hoàn toàn. Những vị tăng khác cũng vô cùng phấn khởi 
khi thấy có hai vị A-la-hán mới đã xuất hiện trên thế gian. 


Chúng ta chỉ có thể biết một người chưa chứng đắc một thánh quả nào đó 
nếu người ấy ỉộ ra những dấu-hiệu không đúng với định nghĩa về thánh quả 
đó. Nhưng đối với những người không lộ ra dấu-hiệu gì như vậy thì không có 
nghĩa là họ đã chứng đắc thánh quả đó. Và chúng ta không thế biết được về sự 
chứng đắc của họ. 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •519 


Dựa theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy 
Theravada, cùng với một số xem xét (Miln 7,2): những 
nguời tại-gia khi chứng thánh quả toàn-giác phải nên đuợc 
thọ giới vào Tăng đoàn, vì họ có thể qua đời bất cứ lúc nào 
sau đó. Vì vậy, vị tăng truởng đã thọ giới cho hai thiền sinh 
trẻ ngay trong ngày hôm đó. Sau đó ít lâu, một trong hai vị 
A-la-hán trẻ đó bị bệnh nhẹ và đuợc đua đến bác sĩ. Bác sĩ 
chẩn đoán cần phải mổ. Vì không biết rằng khi mổ nguời ta 
sẽ dùng thuốc gây mê để không bị đau đớn, vị “A-la-hán 
trẻ” tỏ ra rất sợ-sệt. Nhu chúng ta đã biết, bậc A-la-hán thực 
thụ không còn sự sợ hãi nhu vậy nữa, thậm chí cũng không 
còn sợ chết. Bấy giờ đã rõ, một đứa trẻ này không phải là 
một A-la-hán và nguời ta cũng tham khảo đứa trẻ kia và biết 
chú ấy cũng không phải là A-la-hán luôn. Chẳng ai giác ngộ 
hoàn toàn gì cả. Một vị thầy đắc đạo nổi tiếng nhu vậy mà 
còn bị nhầm lẫn hoàn toàn, thì chúng ta cũng có thể bị nhầm 
lẫn một cách dễ dàng. 

Một sổ nguời cũng còn lầm tuởng rằng nguời có năng 
lực thần thông cao siêu là những nguời cũng đã chứng đắc 
tầng giác ngộ cao siêu, nhung điều đó là không đúng. Ví dụ, 
nguời anh em họ của Phật là Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) có 
những năng lực thần thông rất siêu phàm nhờ thiền định, 
nhung ông ta thậm chí chua đuợc là một bậc Nhập Luu. Sau 
đó, ông đã mất hết những thần thông và cố tình tìm cách 
giết Phật (Vin 2,7,2,5). Những năng lực thần thông không 
phải là dấu hiệu đáng tin của sự giác ngộ. Không phải hễ có 
thần thông là đã giác ngộ. 



520 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trong kinh Sunnakhatta Sutta"’ (MN 105), một người 
cư sĩ tên Sunnakhatta, sau khi ông đã nghe những tăng sĩ 
tuyên bổ trước mặt Phật là họ đã chứng đắc giác ngộ hoàn 
toàn, ông đã đến bên Phật để hỏi rằng liệu tất cả họ đã tuyên 
bố chính xác hay không. Phật đã trả lời rằng một số trong họ 
đã là A-la-hán thực thụ, nhưng một sổ khác chưa chứng đắc 
toàn giác như họ đã nói^^. Như vậy cho thấy, vẫn có những 
người tuyên bổ rằng họ đã chứng đắc nhưng không đúng 
vậy, thậm chí là vào thòi của Đức Phật. Thực ra, đối với các 
Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, việc tuyên bố sai về sự chứng đắc 
của mình là phạm giới luật Tăng đoàn [Điều luật “pãcittiya 
sổ 8”]. Vì vậy, người mặc y cà-sa mà công bố sai lệch trước 
mọi người về sự chứng đắc của mình là cổ ý phạm vào giới- 
luật, làm cho tư cách của họ càng thêm đáng ngờ. Khi thiết 
lập giới luật Tăng đoàn, Đức Phật đã biết được rằng một 
người rất dễ [có xu hướng] tự đánh giá quá cao về những sự 
chứng đắc của mình. Vì vậy, tốt nhất đối với các tu sĩ là hãy 
nên giữ im lặng về sự chứng đắc của mình, nếu cần trì nh 
báo thì chỉ nên trình báo với người thầy trực tiếp của mình. 
Đúng như lời một vị Tỳ kheo ni đã nói: “VéM bạn đã chứng 
đắc giác ngộ thì bạn đừng nên nói với ai về điều đó, bằng 
không bạn phải tổn hết phần đời còn lại để chứng minh về 
điều đó!”. 

Cỏ lẽ khi một người tu muốn xem xét về sự chứng đắc 
giác ngộ của mình ở một giai đoạn nào đó, thì vị ấy nên 
nắm rõ những dấu hiệu tiêu chuẩn của từng tầng thánh quả, 
không nên tự đánh giá quá cao, và sau một thời gian dài 

[theo bản dịch Trung Bộ Kinh của Nanamoli và Bodhi, trang 861] 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 521 


xem xét những dấu hiệu nào là có, và những dấu hiệu nào là 
không có. Dù cho nguời tu có tự chắc chắn, thì vị ấy cũng 
nên chờ xem nhiều năm nữa để xem điều đó đã thực thụ 

4 4 

chắc chắc chua, không cần phải vội vã công bổ làm gì. 
Nguời tu nên để những trải nghiệm tiếp theo tự chúng 
chứng nghiệm thực-trạng đã chín chắn nhu thế nào. Sự trải 
nghiệm liên tục là rất quan trọng, nhu bạn sẽ thấy trong một 
ví dụ thực sau đây. 


Chuyện Vê Vị Tăng Không Sợ Cọp 

Vào năm 1980 tại Tu viện Poo Tork thuộc phái “Thiền 
Trong Rừng” [Lâm Thiền] của Thái Lan, vị su có pháp danh 
là Tan Ajahn Juan đã kể lại chuyện này cho tôi nghe. 

Một buổi chiều nọ, có một vị tăng đi vào rừng sâu cạnh 
một ngôi làng. Theo thuờng lệ, dân làng sẽ cho rằng ngày 
mai vị tăng sẽ ra khỏi rừng đi khất thực, nên họ sẵn sàng vật 
thực để cúng duờng theo truyền thống cúng-duờng tốt đẹp ở 
xứ sở này. Các vị tăng thuờng dạo quanh để tìm nơi yên 
tĩnh và cách ly để thiền định và qua đêm. Nguời dân làng đã 
đến và cảnh báo vị tăng về con cọp dữ trong khu rừng, nó 
đã từng vô làng ăn thịt nhiều con trâu và một số nguời dân. 
Vị tăng đó liền trả lời: “Tữ không còn sợ chếc. Điều đó 
chắc là do vị ấy thực sự nghĩ rằng mình đã thực sự giác ngộ 
hoàn toàn nhu một A-la-hán. Nguời dân làng không tin điều 
đó. 



522 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


“Hãy chỉ cho ta chỗ con cọp dữ. Ta sẽ ngồi thiền ở đó cả 
đêm nay”. Người dân dắt vị tăng vào rừng già, đến nơi có 
những dấu chân cọp thường đi qua. Vị tăng liền căng liều, 
mùng chổng muỗi, và kêu dân làng hãy quay về. Người dân 
bắt đầu thán phục. 

Rồi nửa đêm cọp dữ cũng xuất hiện. Từ những âm thanh 
kỳ lạ ban đầu cho đến những tiếng bước chân càng lúc càng 
rõ hơn. Hãy tưởng tượng cảnh vị tăng đang ngồi thiền, nếu 
đúng theo truyền thống Thiền-trong-rừng ở miền đông bắc 
Thái Lan, thì có lẽ vị tăng ấy đang chánh niệm về hơi thở 
với niệm ''Bud-dho” [Phật-đà] theo hơi thở vào-ra. Tưởng 
tượng rằng, khi cọp đã đến gần, vị tăng đó đã cuống lên và 
bắt đầu niệm '"cọp-dữ” thay vì ‘‘"Phật-đà”. Và vị tăng đó vẫn 
còn đọc rõ hai từ “cọp-dữ” kể từ khi thoát thân bỏ chạy cho 
đến lúc vào đến ngôi làng trước sự tỉnh giấc của đám đông 
dân làng. “Cọp-dữr, bà con ơi, '"cọp-dữr, mọi người đều 
nghe vị tăng đó la lên như vậy. 

Lại thêm nữa, theo giới luật Tỳ kheo, một vị tăng hay ni 
không bao giờ được chạy. Bởi vì y phục người tu chỉ được 
quấn thắt nhẹ nhàng chứ không có nút cài chắc chắn như y 
phục bình thường, nếu tăng sĩ mà chạy thì khả năng sẽ làm 
tuột rớt y phục của mình. Nhưng chuyện kể lại là vị tăng đó 
đã tháo chạy nhu tên bắn để thoát thân, y phục và mũ nón 
cũng rơi rớt hết, chỉ còn cái thân trần và cái đầu trần. Người 
dân làng vẫn mãi không thể nào quên về vị tăng không sợ 
cọp đó. 



_ > _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 523 


Chương 16 


Phần Kết: 

BUÔNG Bỏ ĐẾN TẬN CÙNG ... 


Tóm Lược Lại Phương Pháp 

Phương pháp là cách từ bỏ những ràng buộc, còn được 
gọi là sự buông-bỏ. Sự từ bỏ bắt đầu bằng lòng rộng lượng 
bố thí. Đó cũng là lý do tại sao trong trung tâm thiền Phật 
giáo của chúng tôi, chúng tôi không để thùng bố-thí hay 
thùng cúng-dường, hay thùng phước-điền, mà chúng tôi ghi 
là “Thùng Buông-BỎ”. 


Rồi tiếp đó người tu bắt đầu từ bỏ những hành động của 
thân và lời nói có hại cho người và cho mình, nói cách khác 
đó là sống một cách đạo đức theo giới hạnh. Sau đó, người 
tu từ bỏ ý nghĩ và thân, cùng với năm giác quan, thông qua 
việc thực tập thiền Phật giáo. Rồi sau đó người tu từ bỏ cái 
“người ỉàm” [ý hành] để tiến vào thế giới tầng thiền định 
jhãna, đó là hộp châu báu nằm bên trong thiền. Cuối cùng, 
người tu từ bỏ sự vô minh cho rằng có một cái ngã [cái “ta”, 
“của ta”} như một bản thể thường hằng; làm như vậy, người 
tu sẽ từ bỏ được cái quan điểm chấp ngã vốn là sự cản trở 
người tu không thể đạt đến trạng thái nỉết-bàn hạnh phúc. 

Toàn bộ quyển sách này nhắm vào việc từ-bỏ được gọi 
là “thiền”. 


_ A ^ r 

524 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


• Giai đoạn đâu tiên là sự từ-bỏ cái mô thức thời gian đê 
tiến vào (i) '"sự tỉnh giác vào giây phút hiện tại”, đó là 
trạng thái thiền phi thời gian. 

• Tiếp theo người tu học cách từ-bỏ thói tâm độc thoại 
bên trong, như sự suy nghĩ, ỷ nghĩ, để có thể tiến vào (ii) 
"sự tỉnh giác im lặng vài giây phút hiện tại”. 

• Kế tiếp, người tu tu tập cách từ-bỏ từng phần cái thân 
và năm giác quan bằng cách (Ui) "chú tâm vào hơi thở”, 
đó là sự chú tâm vào một chức năng duy-nhất của thân 
[hơi-thở\ đến một mức độ không còn chú tâm vào bất kỳ 
thứ gì khác ngoài hoi-thở. 

• Tiếp theo đó, người tu có thể tiến tới khả năng từ-bỏ 
toàn bộ thân và năm giác quan để trải nghiệm đến giai 
đoạn (iv) "hơi thở đẹp”. 

• Rồi thông qua "hơi thở đẹp”, người tu bước vào giai 
đoạn (v) "nimitta xuất hiện”, đó là hình ảnh phản chiếu 
của tâm của người tu. Ngay sau đó, về mặt kỹ thuật, 
người tu nhanh chóng tu tập cách từ-bỏ cái "người làm” 
[ý hành] để có thể tiến vào (vi) "tầng thiền định jhãna 
đầu tiên” [Nhất Thiền]. 

• Rồi sau đó, người tu dần dần từ bỏ thứ cuối cùng của 
mình, đó là từ-bỏ cái "người biết” [tâm, tâm thức] để có 
thể chứng đắc "những tầng thiền định jhãna cao hơn” 
[Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền], và thông qua đó đạt 
đến luôn "những tầng chứng đắc vô sắc” tinh tế và tuyệt 
đẹp như tơ hồng. 





_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 525 


Tuân tự các giai đoạn tu tập thiên là nhu vậy. 


Tóm lại nữa: Thiên Phật giáo là một phuơng pháp “từ-bỏ 
dần-dần”. Bạn có thể đã biết đó là ý nghĩa tại sao những 
tăng và ni Phật giáo cũng đuợc gọi là “những nguời từ-bỏ”. 

Bạn đừng nên sợ ngại về chữ “từ-bỏ”. Cách từ-bỏ cũng 
chính là cách tạo ra hạnh phúc. Con đuờng từ-bỏ chính là 
con đuờng hạnh phúc. Khi một nguời từ bỏ dần dần, thì 
hạnh phúc sẽ tăng lên dần dần. Trong những bài kinh, Đức 
Phật đã miêu tả con đuờng thiền tập này thực sự là một tiến 
trình tự nhiên: 

Đổi với người đức hạnh, không cần phải ỷ muốn '"Mong 
cho ta không còn sầu não”. Sự giải thoát khỏi sầu não 
sẽ tự động khởi sinh trong một người đức hạnh. 

Đổi với người không còn sầu não, không cần phải ỷ 
muốn 'Mong cho mình được vui vẻ”. Sự vui vẻ sẽ tự 
động khởi sinh trong một người không còn sầu não. 

Đổi với người đã vui vẻ, không cần phải ỷ muốn "Mong 
cho mình được hoan hỷ”. Sự hoan hỷ sẽ tự động khởi 
sinh trong một người đã vui vẻ. 

Đổi với người đã hoan hỷ, không cần phải ỷ muốn 
"Mong cho thân mình được tĩnh lặng”. Sự tĩnh lặng sẽ 
tự động khởi sinh trong một người đã hoan hỷ. 




_ A ^ r 

526 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


Đôi với người đã tĩnh lặng, không cân phải ỷ muôn 
'"Mong cho mình có được niềm hạnh phúc bên-trong”. 
Niềm hạnh phúc bên-trong sẽ tự động khởi sinh trong 
một người đã tĩnh lặng. 

Đổi với người đã hạnh phúc, không cần phải ỷ muốn 
'Mong cho tâm mình tiến tới đạt định”. Trạng thái đạt 
định [samãdhi, jhãna] sẽ tự động khởi sinh trong một 
người đã hạnh phúc từ bên-trong. 

Đổi với người đã có được [chứng đắc] tầng thiền định 
jhãna, không cần phải ỷ muốn "Mong cho mình nhìn 
thấy được mọi sự thể (mọi pháp) như-chúng-đích-thực- 
là”. Sự nhìn thấy mọi sự thể như-chúng-đích-thực-là 
[trí tuệ] sẽ tự động khởi sinh trong một người đã có 
được [chứng đẳc] tầng thiền định jhãna. (AN x,2) 

Như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy lời chỉ dạy của Phật: 
từ sự vô-hại [đức hạnh] một người tu tập sẽ có được niềm 
vui-vẻ, niềm hoan-hỷ, sự tĩnh-lặng, niềm hạnh-phúc bên- 
trong, và niềm hạnh phúc của tầng-thiền-định jhãna, và trí- 
tuệ. Sự giải thoát có được từ trí tuệ. 

Có những dạng hạnh phúc khác nhau xảy ra trong cái 
tiến-trình dần dần và tự nhiên như vậy. Tiến trình từ-bỏ dần- 
dần, chính là tiến trình tăng-dần hạnh-phúc, sẽ đạt đến đỉnh 
cao của tiến trình đó bằng việc "nhìn thấy mọi sự thể đích 
thực như chúng là”: đó là sự giác ngộ. Và sự giác ngộ là 
niềm hạnh phúc cao-nhẩt trong tất cả mọi niềm hạnh phúc 

của toàn bộ tiến trình đó. 

♦ 



_ A _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 527 


Trong bài kinh '"Dhammacetiya Sutta” (MN 89,12), Vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc) đã có ý cho rằng ông thực sự rất thích 
thú khi thăm viếng tu viện Kỳ Viên Ụetavana) bởi vì mỗi 
lần ông đến đó, ông luôn nhìn thấy những vị tăng hạnh 
phúc, luôn mỉm cuời^^. Đức Phật đã thừa nhận rằng điều đó 
có đuợc là do việc thiền-tập đúng đắn. 

Do vậy, phuơng pháp thiền tập đuợc miêu tả trong 
quyển sách này là một con đuờng hạnh phúc, con đuờng 
chân phúc, là con đuờng “thổi-bay-tâm-trí-của-bạn-bằng- 
sự-ngây-ngất-tột-cùng!. Càng từ-bỏ những thứ chỉ là khổ 
đau, thì nguời tu càng trải-nghiệm đuợc niềm hạnh phúc 
đích thực. Tất cả phuơng pháp tu hành ở đây chỉ là vậy!. 
Bây giờ chúng ta nói đến mục tiêu. 


Mục Tiêu 

Theo ý của Đức Phật: '"cộng đồng tổt nhất trong những 
cộng đồng là nơi có các tăng nỉ thanh đạm và chuyên cần, 
không lãng phí thời gian khi ở một mình, và nơi những năng 
lượng của họ được phát huy để chứng đạt đến điều chưa 
được chứng đạt, để hiểu biết điều chưa được hiểu biết, và 
để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ.” (AN 111,93). 
Điều này cho thấy rằng Đức Phật đã chỉ ra những mục-tiêu 


Câu đầy đủ: “Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo hân hoan, 
phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào 
sự hỷ cúng của người khác, với tâm tư (vô tư) như con thú rừng” (theo bản 
dịch của HT. Thích Minh Châu). 



528 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


rõ rệt đê người tu đạt đên. Nhưng vị đệ tử của Đức Phật 
hoàn toàn hiểu rõ rằng có những thành-quả tâm linh để họ 
nhắm đến cho việc tu hành. Những phần thưởng cao quý 
nhất cũng được đưa ra, nhưng chúng chỉ dành cho những ai 
cam kết thực hiện sự nghiệp tu hành một cách nghiêm túc. 
Những bài kinh của Phật đã nói rõ rằng việc thực hành đạo 
Phật [Giáo Pháp] là không dành cho những người lười 
biếng. (Người tu hành thì phải siêng năng và nhiệt tâm tu 
hành). Chỉ có những bậc A-la-hán là không còn gì để làm 
hay để tu hành nữa (MN 70,12), nhưng thậm chí những bậc 
A-la-hán đó cũng luôn luôn làm việc không mệt mỏi để 
phụng sự cho những phúc lợi trước-sau của những người 
khác. 

Trong quyển sách này, tôi đã đề cao việc chứng đắc 
nhiều mục-tiêu khác nhau của việc tu hành tâm linh. Đó là 
một số những thành quả cao quý và siêu phàm nhất mà 
những người thời nay cũng có thể chứng đắc được. Hơn 
nữa, trong đó cũng bao gồm cả cái mục-tiêu kỳ diệu nhất 
trên tất cả mọi mục-tiêu, đó là sự giác ngộ hoàn toàn [viên 
giác, toàn giác], đó cũng là thành quả mà Đức Phật đã 
chứng ngộ. 

Một số người nói rằng chẳng có gì để chứng đắc. Những 
người tu học theo lời khuyên này thì chắc chắn sẽ chẳng 
chứng đắc được điều gì ngoài sự mờ mịt; bởi vì đó là lời nói 
không đúng chỗ!. Được sinh ra làm người là cơ hội vô cùng 
quý hiểm để tu tiến trên con đường trí tuệ, nhưng buồn thay 
mọi người đều lãng phí thời gian trong sự chểnh mảng, lười 
nhát, hoặc chỉ theo đuổi những thứ vô ích. Theo như lời của 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 529 


Phật, Phật đã khuyên dạy răng mọi người phải thực hành 
việc tu tập với tinh thần như đang bị nguy cấp, như thể quần 
áo đang bị lửa cháy*®. Nếu không sẽ bị lãng phí hết thời 
gian của kiếp này ngắn ngủi. 

(Cũng giống như tất cả mọi công việc, từ việc làm vườn, 
rửa chén, đi học, nghiên cứu, hoặc chuyến đi...nếu người 
không nhắm đến mục tiêu là gì, không phải là để có một 
khu vườn đẹp, một đổng chén sạch, kiến thức, hoặc chẳng 
để đi đến đâu...thì người đó sẽ khó mà nhiệt thành và chú 
tâm cuốc từng miếng đất, rửa từng cái chén, học từng môn 
học, thao tác từng bước nghiên cứu, hoặc chịu khó đi hết 
từng đoạn đường ngắn của chuyển đi...Việc tu hành cũng 
vậy, người xuất gia tập phải xác định rõ mục-tiêu của mình 
là gì, chẳng hạn như tu tập tất cả điều kiện để chứng đắc 
tầng thiền định, và sau đó đi đến mục-tiêu rốt ráo là giác- 
ngộ; người tại gia tùy theo điều kiện cuộc sống có thể xác 
định mục-tiêu của mình là giữ tốt năm hoặc tám giới hạnh 
để hy vọng được tái sinh về cõi phúc lành (như cõi người) 
và tránh né những cõi thấp xấu như địa ngục, súc sinh... Nếu 
không có mục-tiêu rõ rệt, việc tu tập sẽ chẳng đi đến đâu, 
mọi sự thực hành chỉ là chung chung và vô hướng.) 


Mục Tiêu và Vô Ngã 

Mục-tiêu của Phật giáo là vô cùng khác biệt với những 
mục tiêu trần tục. Những mục tiêu thế tục thường chỉ tăng 


[theo ý bản dịch Tưong ưng Bộ Kinh của Bhikkhu Bodhi, trang 1859] 



530 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thêm ý niệm vê bản ngã và nghiêng theo hướng đạt thêm, 
lấy thêm, có thêm nhiều nữa cho cái “to” vị-ngã. Còn mục- 
tiêu của Phật giáo là ngược lại, là hướng về sự vô-ngã và sự 
từ-bỏ tất cả mọi sở hữu trên đời. Đây là sự khác-biệt căn 
bản cho thấy sự khác-biệt giữa những khát-vọng chứng đắc 
những mục tiêu Phật giáo so với những dục-vọng của thế 
giới phàm tục. 

Những vị thầy thông thái đã đúng đắn khi khuyên mọi 
người đừng chạy theo những dục vọng thế tục, bởi vì cuối 
cùng rồi nó cũng dẫn đến sự bất mãn và bất toại nguyện mà 
thôi. Cho dù người ta có thành đạt hay không, hay dù gì đi 
nữa, thì những gì đạt được cũng không bao giờ thỏa mãn sự 
mong đợi của dục vọng. Giống như lời của Oscar Wilde, 
kịch tác gia nổi tiếng nhất London vào những năm 1890, 
ông đã từng nói rằng: '"Trên đời này chỉ có hai thảm kịch. 
Đó là người không có được cái mình muốn, và người đang 
có được cái mình muốn”. (Nghĩa là chuyện có-không, được- 
mất, thành-bại đều chỉ là những sự bất toại nguyện, đều là 
những thảm kịch của cuộc đời.) 

Mục-tiêu tu hành để chứng đắc tầng thiền định chỉ có 
thể đạt được bằng kỹ năng buông-bỏ tuyệt vời. Người tu 
không có được điều gì trong sự chứng đắc đó, ngoài tri-kiến 
về cái được gọi là sự tự do giải thoát khỏi dục thân và 
những ý nghĩ của người tu. Thêm nữa, trí tuệ minh sát thâm 
sâu có được nhờ những sự trải nghiệm sâu sắc về sự buông- 
bỏ thì tất nhiên không thể nào dẫn đến sự tự cao hay tự hào. 
Chắc chắn là vậy. (Cái có được bằng sự buông-bỏ chắc chắc 
là thiện lành. Chỉ có những thành đạt về vật chất và danh 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 531 


vọng trong đời mới thường dẫn đến tính tự hào tự cao của 
con người). Những sự chứng ngộ của người tu chính là sự 
phá-bỏ cái ảo-tưởng về một cái “to”- nơi phát sinh ra cái 
tính tự hào và kiêu ngạo. Khi nào cái “to” [tự ngã] còn 
mạnh, thì tính tự hào tự cao vẫn còn phát sinh. Khi không 
còn cái “to”, không còn ngã chấp, thì sự tự hào tự cao đó sẽ 
không còn chỗ đứng. 

(Người chứng đắc thành quả tâm linh bằng con đường 
buông-bỏ thân và tất cả ý-hành thì làm sao còn khởi sinh 
tính tự cao về những thành tựu đó?. Nếu người nào còn tự 
hào về sự chứng đắc tâm linh của mình, thì người đó chắc 
chắn chưa thực sự buông-bỏ và cũng chưa thực sự chứng 
đắc thành quả tâm linh đó. Thực vậy, nếu không khéo thì 
điều này rất dễ tự mâu thuẫn.) 

Những mục-tiêu được đề cao trong quyển sách này là 
khác hẳn với những mục tiêu thế tục ở trên đời. Bởi vì 
những mục-tiêu này đã được đề cao bởi chính Đức Phật để 
dẫn dắt người tu đạt đến những điều tích cực và tốt lành về 
tâm linh, cho nên chúng xứng đáng được đặt lên vị trí hàng 
đầu như là những mục-tiêu của khát-vọng và tâm-nguyện 
của người tu, và được phát triển với một sự vô-ngại. Chỉ khi 
nào người tu hiểu rõ và có được mục-tiêu rõ rệt như vậy, thì 
người ẩy mới có thể tu hành tiến bộ trên con đường tâm 
linh! [để đạt đến mục tiêu ấy]. 

Những Phật tử đích thực thường nghĩ khác với người 
thường, họ không bao giờ tìm cách thành tựu những mục 
tiêu của mình bằng ‘chi phí’ của người khác, tức là không 



532 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bao giờ muốn thăng tiến trên bước đường tu tập nhờ vào sự 
hy sinh mất mát của người khác. Người tu tâm nguyện từ-bỏ 
được tất cả mọi sở hữu, và họ tìm thấy hạnh phúc trong sự 
buông-bỏ mọi thứ. 


Nâng Mức Xà Vư0 

Trong quyển sách này, tôi đã rõ ràng đưa ra những mục- 
tiêu là những tầng thiền định (jhãna) và bốn tầng thánh quả 
giác ngộ. Như chúng ta đã học, Đức Phật gọi những sự 
chứng đắc này là những “trạng thái vượt trên những trải 
nghiệm thông thường của con người”. Tạm dịch là ''những 
pháp siêu thường”, hay "những trạng thái siêu việt” (uttari- 
manussa-dhamma). Bằng cách nâng mức xà vượt đối với 
những thiền sinh, tôi thực sự muốn thúc họ nỗ lực cao hơn, 
bậc những cú nhảy cao hơn mức-xà mục-tiêu bình thường. 
Những huấn luyện viên luôn luôn nâng mức thành tích cao 
hơn để các học trò tập luyện trên mức thành thích mong đợi. 
Và tại sao chúng ta không thể đặt ra mức mục tiêu cao nhất 
và tốt lảnh nhất mà Đức Phật đã từng chỉ dạy?. Thực ra, 
chúng ta vẫn còn có thể chứng đạt được những "trạng thái 
siêu thường” (uttari-manussa-dhamma) ngay trong kiếp 
sống này. Quyển sách này là sự thách thức để bạn nỗ lực đạt 
được điều ấy. 

Tạm coi như một người đã trải nghiệm những chứng đắc 
này, tôi đã miêu tả con đường này một cách chi tiết. Con 
đường tu tập này chủ yếu tập trung vào những nguyên-nhân 
[cách thực hành] hơn là những kết quả [cái đạt được]. Bởi vì 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 533 


nếu người tu chỉ lo ngóng trông quá xa và mong chò đến 
những mục tiêu to lớn, thì người tu thường bị xao lãng trong 
việc đầu tư thời gian và nỗ lực vào việc tu tập những 
nguyên-nhân cần thiết để dẫn đến thành tựu những kết quả 
mục tiêu đó. 

(Nếu người chạy cứ lo nghĩ đến mục tiêu nhưng không 
lo chạy, thì người ấy khó mà đạt đến mục tiêu một cách 
nhanh chóng: vì sự chạy là nguyên-nhân dẫn đến mục tiêu. 
Vì vậy, người ấy tốt nhất là nên tập trung vào sự-chạy hon 
là nghĩ tưởng đến mục tiêu. Sau khi đã xác định rõ mục-tiêu 
tu hành là gì, thì người tu chỉ nên tập trung vào việc thực- 
hành tu-tập. Vì sự thực hành tu tập là nguyên-nhân để dẫn 
đến mục tiêu tu hành đó. Nếu không tập trung vào thực 
hành thì sẽ không có mục tiêu nào được thành tựu hết.) 

Một ví dụ khác dễ hiểu hơn, một việc thường ngày ở nhà 
cũng như trong các tự viện: việc rửa chén. Nếu một người 
cứ lo nghĩ đến đống chén dĩa và nghĩ rằng “không biết khi 
nào đổng chén dĩa này mới sạch bóng được” nhưng không 
làm gì cả, thì mãi mãi đổng chén vẫn nằm đó như vậy. Một 
người khác cũng nghĩ như vậy và lập tức bắt tay vào “Rửa 
chúng!”: đó là nguyên-nhân làm cho đóng chén dĩa được 
sạch. Chẳng bao lâu, đổng chén dĩa đã được sạch bóng. 
Mục-tiêu đã được hoàn thành. 

Tương tự, nhiều người tu vẫn thường than thở rằng họ 
chưa chứng đắc được tầng thiền định nào. “Khi nào tâm tôi 
mới đạt đến niềm hạnh phúc đó?. Tôi mong muốn tâm mình 
chứng đắc được tầng thiền định”. Nhưng họ luôn luôn nản 



_ A ^ r 

534 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


chí trong công cuộc thực hành thiên. Một người khác cũng 
nghĩ như vậy “Làm sao tâm này có thể chứng nhập vào tầng 
thiền định?”, và người ấy bắt đầu những công việc tu tập 
thiền định là nguyên-nhân dẫn đến tầng thiền định jhãna — 
đó là tu tập sự buông-bỏ cái ""người làm” [ý hành] và năm 
giác quan. Nếu người ấy thực hành một cách chuyên cần và 
đúng đắn theo lời chỉ dạy của Đức Phật, thì chẳng bao lâu 
người ấy có thể bước vào tầng thiền định jhãna và tỏa sáng 
ở trong ấy. Mục-tiêu đã được hoàn thành. 

Nâng mức mục tiêu không phải là nguyên nhân làm 
người tu khó chịu hay nản chí. Chính thái độ sai lầm mới là 
nguyên nhân của sự nản chí. Họ đã dùng quá nhiều thời 
gian để ngóng chờ mục tiêu, nhưng không dành đủ thời gian 
để thực hành những nguyên-nhân dẫn đến mục tiêu—chính 
thái độ đó gây ra sự khó chịu, bất mãn và nản chí ở những 
người tu đó. 


Nhổ Sạch Gốc Re Những Ràng Buộc 

Khi nhắm đến mục tiêu tầng thiền định, người tu sẽ gặp 
phải những rào cản trở ngại. Những trở ngại chính là những 
sự ràng-buộc. Nếu không có những ràng-buộc đó, người tu 
sẽ dễ dàng tiến vào trạng thái tầng thiền định không mấy 
khó khăn, và đó là một noi trú xứ tự nhiên của tâm. Khi đã 
nhắm đến mục-tiêu là tầng thiền định jhãna [để hỗ trợ tu tập 
đến giác-ngộ] thì người tu có thể bứng nhổ được gốc rễ của 
những ràng-buộc đó. Nhưng nếu nhắm đến mục-tiêu thấp 
hơn [ví dụ như chỉ để tránh xa cuộc đời, để an thân an phận, 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 535 


hay đê được cứu độ gì gì đó] thì người tu sẽ không gặp phải 
những ràng-buộc gốc rễ đó và có thể nghĩ rằng chúng không 
hề tồn tại. Do vậy, việc nhắm đến mục-tiêu tầng thiền định 
jhãna sẽ giúp ích cho mục đích đào sâu đủ-sâu để bứng sạch 
những gốc ràng-buộc, để đối-diện với chúng và vượt-qua 
chúng bằng cách tiến sâu vào tầng thiền định. 

Nhiều người tu rất dễ hiểu lầm rằng bản thân mình đã rũ 
bỏ hết những ràng-buộc. Những người hút thuốc lá luôn 
luôn nghĩ rằng mình có thể bỏ thuốc lá dễ dàng cho nên cho 
đến tận hôm nay họ vẫn không tính đến việc bỏ thuốc lá. 
Cho đến khi họ cố gắng bỏ thuốc lá, thì lúc đó họ mới nhận 
ra sức mạnh của sự nghiện ngập [ràng buộc]. Tương tự cách 
như vậy, người tu không chịu khó tu tập đi đến chứng đắc 
tầng thiền định, để đến khi họ thực sự cổ gắng làm điều đó 
thì họ mới hiểu ra sức mạnh tinh vi của những sự ràng-buộc 
là gì. Thêm nữa, người tu chỉ có thể thử nghiệm xem mình 
có còn dính mắc vào những ràng-buộc hay không chỉ bằng 
cách xem xét cái “khả-năng” tiến vào tầng thiền định của 
mình. (Nếu khả năng đó là yếu kém, thì người tu đó chắc 
hẳn còn dính nhiều ràng-buộc và nhiều chướng ngại khác). 
Đen lúc đó, người tu mới thực sự đối diện với tất cả chúng. 
(Vì khi nào còn những ràng-buộc hay chướng ngại, thì tâm 
của người tu không thể nào chứng đắc tầng thiền định. Tầng 
thiền định chỉ có thể chứng đẳc được nhờ sự buông-bỏ tất 
cả những ràng buộc!). 

Ví dụ: hầu hết những thiền sinh đều không biết rằng họ 
dính mắc với âm thanh như thế nào. Cho dù những lời nói 
hay tiếng xe cộ không làm họ quan tâm gì cả, nhưng hầu hết 



_ A ^ r 

536 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đì đên giải thoát 


họ đều thấy không thể tắt bặt cái sự-nghe và sự-chú-tâm vào 
tiếng ồn đó. Họ không thể buông bỏ đuợc bởi vì sự dính- 
mắc vào sự-nghe của họ vẫn còn quá mạnh. Họ nhận cái sự- 
nghe là cái nguời-nghe. (Nguời tu giỏi thì nhận biết “cái sự- 
nghe chỉ là sự-nghe”). Cho nên, sự buông bỏ cái âm thanh 
và sự thuởng thức sự im lặng hoàn toàn cứ nhu là họ phải 
bỏ đi một phần danh tánh [nguời-nghe] của họ vậy. Đó chỉ 
là sự dính-mẳc. Khi tiến vào trạng thái thiền sâu, nguời tu 
phải tập trung vào tâm-điểm của tâm hơn tất cả những âm 
thanh đó, từ từ tháo bỏ những nút thắt ràng buộc cho đến 
khi nguời tu không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Trong 
kinh “£)ạ/ Bát-niết-bàn”, Đức Phật đã ở trong trạng thái 
không còn dính-mắc đó khi Phật đang thiền định ở xứ 
Atuma*\ [khi đang định sâu] Phật đã không nghe thấy gì 
trong lúc trời đang sấm sét dữ dội làm chết nguời và súc vật 
gần đó (DN 16,4,33). 

Hầu hết những thiền sinh đều dính mắc sâu nặng với sự 
suy nghĩ. Do vậy cho nên họ không thể ngừng suy nghĩ khi 
họ cần phải ngừng, ví dụ nhu lúc đi ngủ. Nhiều nguời còn 
tán duơng ý nghĩ và coi những ý tuởng của họ là tài sản 
riêng tu của mình. Suy nghĩ hay tu duy là cách họ kiểm soát 
cái thế giới sống của mình, cả về huớng ngoại và huớng nội. 
Buông bỏ ý nghĩ và tiến vào sự im lặng chánh niệm có 
nghĩa là buông bỏ sự ràng-buộc kiểm soát bản thân mình. 
Dẹp bỏ sự kiểm soát có thể làm sợ sệt những nguời còn 
nặng thói-tâm kiểm soát. Những nguời không thể tiến vào 
tầng thiền định đơn giản là những nguời còn mang nặng cái 


Atuma là xứ nằm giữa Kusinagar (Câu-thi-na) và Savatthi (Xá-vệ) 



_ A _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 537 


thói “luôn-kiêm-soát” trong tâm mình!. Họ bị dính măc vào 
sự kiểm soát, và sự suy nghĩ. Nhưng đến khi nào người tu 
có được quyết tâm buông-bỏ những lý giải này-nọ của sự 
kiểm soát bên trong (nội tâm), tức là những suy nghĩ này- 
nọ, thì người ấy mới có thể nếm trải được niềm hạnh phúc 
của sự im-lặng bên-trong. Đến lúc đó người tu mới hiểu 
được rằng chính sự suy nghĩ này-nọ là sự ràng-buộc làm cản 
trở sự bình-an của tâm. 

Sự dính mắc vào thân này và năm giác quan của nó, vào 
cái ""người làm'” [ý hành] và sự suy nghĩ của nó, chính là sự 
ràng-buộc đã ăn sâu đang làm cản trở người tu tiến đến tầng 
thiền định. Cũng giống như một người có thể chứng minh 
được sự không còn ràng buộc vào thuốc lá nữa (đã hoàn 
toàn không ghiền hút nữa), người tu có thể chứng minh sự 
không còn ràng buộc vào thân này, vào năm giác quan, và 
những ý nghĩ bằng việc chứng đắc được tầng thiền định 
jhãna. 

(Nói cách khác, chỉ khi nào người tu đã chứng đắc được 
tầng thiền định jhãna thì điều đó mới chứng minh được rằng 
người ấy không còn những dính mắc ràng buộc với thân, 
năm giác quan, và những ý nghĩ nữa. Bởi vì, xin nhắc lại lần 
nữa, chừng nào người tu vẫn còn những ràng-buộc, thì tâm 
người đó không thể nào tiến vào tầng thiền định, như đã 
định nghĩa nhiều lần về đường lối để đạt đến trạng thái tầng 
thiền định.) 


Những Câu Chuyện về Sự Buông-BỎ 



538 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Những hướng dẫn tu tập trong quyển sách này mang 
người thiền vượt qua những ràng buộc từ gốc rễ. Bạn tiến 
vào những cảnh giới bên-trong, nơi mà năm giác quan 
không còn có thể quấy rầy bạn nữa và nơi những ý nghĩ 
không còn chuyển động, nhưng đó là nơi sự chánh-niệm tỏa 
sáng một cách hạnh phúc và ngây ngất. Sau đây là một sổ 
câu chuyện về sự buông-bỏ. 


Thỏa Thuận Với Tâm 

Tôi trải qua sáu mùa an cư Kiết Hạ chỉ mỗi mình trong 
một tịnh xá ở trên vùng cao nguyên hẻo lánh của miền bắc 
Thái Lan. Sau một thời gian, việc hành thiền của tôi cũng bể 
rạc. Tôi càng cổ gắng khổng chế những chướng ngại, thì 
tâm tôi càng lăng xăng dữ dội. Trong đầu vẫn còn những ý 
nghĩ không phải của một kẻ tu hành về đủ thứ như tình dục, 
tính hung hăng, sân si...Chẳng bao lâu, tâm không còn được 
kiểm soát được nữa. ở đó cũng chẳng có bạn đồng tu nào để 
giúp đỡ tôi. Một ngày nọ, quá tuyệt vọng, tôi đến trước 
tượng Phật lớn nơi thiền sảnh và phát tâm thệ nguyện. Tôi 
cam kết như vầy: trong một giờ mỗi ngày, từ ba đến bốn giờ 
chiều, tôi cho phép cái tâm tà đạo của mình nghĩ bất cứ thứ 
gì nó muốn, như tình dục, chuyện tình cảm, mơ tưởng, các 
loại. Đổi lại, tôi yêu cầu tâm phải luôn an trụ nơi hơi-thở 
trong suốt thời gian còn lại của ngày. 

Kế hoạch đó cũng chẳng tiến hành tốt đẹp gì như đã tính. 
Ngay ngày đầu tiên, phần lớn thời gian trong ngày tâm còn 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 539 


nỗi loạn hoTi bao giờ trước đó. Nó không chịu nghe lời tôi, 
không an trụ theo hơi thở. Nó vùng vãy, giãy nãy như con 
ngựa chứng. Đen ba giờ chiều, tôi giữ lời cam kết [để tâm 
nghĩ gì thì nghĩ từ ba đến bốn giờ chiều] và bỏ cuộc cuộc 
chiến đấu với tâm. Tôi dựa vào vách căn liều để cái lưng 
đau nhức nghỉ ngơi một chút, tôi dũi thẳng chân ra để thư 
giãn hai đầu gối đau nhức, và tôi để yên cho tâm muốn làm 
gì thì làm theo ý nó. Thật ngạc nhiên, khoảng một giờ sau 
đó bỗng nhiên tâm hướng theo nhịp hơi-thở một cách thật 
dễ dàng. Dường như nó không còn thích làm điều gì khác 
ngoài việc ở yên với hơi-thở!. Kinh nghiệm đó đã dạy cho 
tôi hiểu ra được sự khác nhau giữa sự buông bỏ và sự cổ- 
sức buông-bỏ. Đó là một trong những bài học tuyệt vời nhất 
của tôi về sự buông-bỏ. 

Càng tu tiến thêm trên con đường dẫn đến tầng thiền 
định jhãna, người tu càng có thêm nhiều bài học tiến bộ hơn 
về sự buông-bỏ. Người tu bị bỏ-lỡ những bài học đó nếu họ 
không nhắm đến mục-tiêu chứng đắc tầng thiền định jhãna. 
Thực tế là người tu có thể học cách buông-bỏ hoàn toàn 
năm giác quan để chúng hoàn toàn biến mất trong một thời 
gian, như tôi đang hình dung và khám phá lại sự giải tỏa đó 
trong tâm của mình trong năm đầu xuất gia tu hành. 


Ajahn “MuỗV’ 


(Chữ Ạịahn trong tiêng Thái Lan có nghĩa là “sư”, 
“thầy”, được dùng để xưng hô với một thầy tu, nhà sư, 
giống như chữ Bhante được dùng để gọi những nhà sư Tích 



_ A ^ r 

540 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


lan, Miến Điện vậy. Giống như chữ “thầy, sư , vị thầy” 
trong tiếng Việt và chữ “ngài” trong tiếng HV.) 

Đó là nghiệp (kamma) của tôi, vì khi tôi là một trong sáu 
người được thầy Aj ahn Chah cử đi xây dựng thiền viện mới 
dành cho tu sĩ phương Tây như tôi. Một chỗ rừng rậm đã 
biến thành chùa Eat Pa Nanachat chưa có vách, chưa có 
phòng, cốc, nhà vệ sinh, thậm chí chưa có nền nhà hay sàn 
ván để nằm ngủ. Tất cả chúng tôi đều phải ngủ trên nền đất 
của rừng già, mỗi người chỉ có một cái mùng dùng để bảo 
vệ mình khỏi muỗi và tất cả các loại côn trùng, bò sát. Tệ 
nhất là vào buổi chiều tối, chúng tôi phải ngồi nơi khoảng 
đất trổng dưới những cây rừng để làm cho lễ cúng đường 
buổi tối. Cùng với thầy Ajahn Chah và khoảng năm mươi, 
sáu mươi dân làng, chúng tôi cùng nhau tụng kinh và sau đó 
ngồi thiền trong một giờ. Không may lúc đó muỗi trong 
rừng đang đi kiếm bữa ăn tối của chúng. Tôi chính là bữa 
tối ngon lành của chúng. Thời đó không có bình xịt để đuổi 
muỗi. Người tu hành cũng không được đập muỗi. Chúng tự 
do hành xử. Chúng tôi chỉ biết ngồi chịu đựng, không có gì 
chống đỡ. 

Cùng với một bạn tu người Mỹ, tôi phải chơi trò ngồi 
đếm số lượng con muỗi đến cắn trên chỗ da thịt trần của 
chúng tôi. Ai đếm được nhiều sẽ thắng. Tôi đếm đến sáu 
mươi, bảy mươi con, trước khi ngừng lại, bởi vì những vết 
cắn quá gần sát nhau nên cũng khó đếm đúng từng vết. Tôi 
không chịu được nữa. Tôi cứ muốn bỏ chạy. Nhưng mỗi lần 
tôi ngước nhìn lên, tôi lại thấy thầy Ajahn Chah và những 
người dân làng vẫn ngồi yên tĩ nh tại, nên danh dự của “kẻ tu 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm •541 


hành” không cho phép tôi bỏ chạy như vậy. Vì vậy, tôi căn 
răng chịu đựng...cho đến khi tôi học được bài học buông- 
bỏ...cái thân của mình. Tôi coi như chẳng có thân này nữa, 
và khi tôi buông-bỏ được, hiệu quả là tôi không còn cảm 
giác về thân nữa. Tôi cảm giác bình an, thanh bình, hạnh 
phúc, và vượt qua khỏi những ngón chân đang bị muỗi bu 
cắn. Đó là phương tiện trốn thoát của tôi. Sau này tôi thấy 
như biết ơn những con muỗi đã dạy tôi bài học lớn về sự 
buông-bỏ những ràng buộc với thân này. Chúng như là 
những vị thầy, đó là những Ajahn Muỗi. 

Thật cũng thú vị khi nhận ra rằng khi một người đối diện 
với cái chết, người ấy cũng sẽ phải buông-bỏ cái thân này. 
Bằng cách học cách buông-bỏ thân này trước khi đến lúc 
chết, bằng cách nhắm tới mục-tiêu tầng thiền định jhãna, thì 
người tu có thể vượt qua tất cả những nỗi sợ hãi của tiến 
trình chết tất yếu. Người tu học cách buông-bỏ năm giác 
quan bất cứ khi nào mình muốn. Sau đó người tu sẽ có được 
năng lực không bị lay động bởi những cảnh trần quấy nhiễu, 
có khả năng im lặng giữa những xáo động của tiếng ồn ào 
bên ngoài, và có thể hoàn toàn thảnh thơi và tự tại với sự 

đau đớn dữ dội. Khi một người đã học được bài học về sự 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « 

buông-bỏ đến mức có thể cắt đứt ngay sự nối kết giữa tâm 
và năm giác quan, thì lúc đó người ấy đã học được thành 
công cách buông-bỏ những sự ràng buộc với xác thân. 


Học Cách Không Làm Gì Cả 



_ A ^ r 

542 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


Sự buông-bỏ, sự chậm lại, và sự dừng lại không chỉ cân 
thiết cho việc tu thiền dẫn đến giác ngộ, mà còn rất quan 
trọng và có ích để sống đời sổng thuờng này. Sự căng 
thẳng, stress, đuợc gây ra bởi sự không biết làm gì hay sự 
chán chuờng, thì sự căng thẳng đó là nguy hiểm giống nhu 
những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Rất nhiều tâm-bệnh và 
thân-bệnh bị gây ra bởi chứng stress, hay căng thẳng thần 
kinh. Ngay cả cách đây hơn 350 năm, nhà triết học nguời 
Pháp Blaise Pascal đã nhận rõ điều này và đã nói rằng: '"Tất 
cả những rắc rổi của một người đều xuất phát từ việc anh ta 
không biết cách ngồi yên lặngr. 

Có những lúc ta chẳng biết làm gì. Rồi cũng có những 
lúc ta không thể không làm gì. Bạn quên mất cách làm-điều- 
gì-đó. Vì vậy bạn cứ dằn vặt, quay quắt một cách vô nghĩa. 
Nếu bạn đủ khôn ngoan, thì khi không có chuyện gì để làm 
thì bạn cứ việc. . . không làm gì cả!. Không có gì để làm thì 
không làm. Nhu vậy là hợp lý nhất. 

Tất cả chúng ta đều cần phải học cách “không làm gì cả” 
để chúng ta có thể ngừng nghỉ và thu giãn vào những lúc 
thích hợp và cần thiết. May mắn thay, đối với những ai 
không có cơ hội đi tu, thì họ cũng có những “vị thầy” ở 
khắp nơi trong các thảnh phổ hiện đại. Họ đứng ở các ngã tu 
đuờng. Họ là những cột đèn giao thông. Khi một cột đèn 
chuyển sang màu đó là nó nói “Dừng lại!”. Đó là bài thực 
hành về sự buông-bỏ. Bạn đã học đuợc cách không làm gì 
cả khi gặp đèn đỏ?. Hay là đèn đỏ thì chỉ có xe cộ là dừng 
lại, còn bạn thì cứ tiếp tục cố băng qua đuờng?. Neu nhu 
vậy, bạn đã lãng phí cơ hội học hỏi. Tại nơi đèn đỏ, bạn có 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 543 


thể mở rộng tâm mình với giây phút hiện tại và để cho vẻ- 
đẹp và sự bình-an bất ngờ xuất hiện ở nơi bạn. (Sau khi tâm 
trí của bạn cứ chăm chú buớc đi, rồi đến lúc bạn đuợc dừng 
lại, bạn không thấy đó là một sự thở phào, nghỉ ngơi, và thu 
giãn một cách nhẹ nhõm trong chốc lát hay sao?). Tôi nghe 
kể, nhung chua tận mắt thấy, có nơi ở thảnh phố Dehli đầy 
hổi hả, thảnh phổ tâm linh ở Ấn Độ, những cột đèn khi 
chuyển sang đèn đỏ chúng cũng hiện một hàng chữ cái 
“Relax”, có nghĩa là “Hãy-thu-giãn”. Chúng không phải 
đèn dừng lại, mà là đèn thu giãn. Đó là một ý tuởng hay. 
Nếu điều đó không có thật, thì ít ra ý-nghĩa đó cũng là đúng 
đắn.*^ 

Nếu bạn không dành thời gian để tập cách không làm gì 
cả, nếu bạn không thể thu giãn ở những lúc đèn-đỏ của cuộc 
đời, thì bạn sẽ bị ép phải dừng lại ở nơi mộ phần nhu một 
nguời chết trẻ. (Stress, sự căng thẳng và mệt mỏi sẽ làm bạn 
chết sớm!). Nhu một ngạn ngữ xua đã nói: “Cá/ chết là 
đường lối của tự nhiên bẳt bạn phải chậm lại”. (Nếu bạn 
biết lo sợ về cái chết sớm thì có lẽ bạn sẽ nên tập cách chậm 
lại, thu giãn, và buông bỏ). Tôi cũng đề cao việc các thiền 
sinh nên tu tập thiền chánh niệm về sự chết-trẻ. 


Buông-BỎ Con Trâu Nước 


Điều này là có thực, người dịch đã từng đến đó và thấy. Bạn đọc có thể tìm 
thấy ữên các trang như google, yahoo. 



_ A ^ r 

544 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


Khi một người không học được cách không-làm-gì-cả, 
cách thư giãn, và cách buông bỏ, thì người ấy thường tạo ra 
thêm nhiều rắc rối và phiền não cho cuộc đời của mình hơn 
mức chúng thường có. Câu chuyện sau đây xảy ra ở vùng 
đông bắc Thái Lan, nó minh họa về cách buông-bỏ, nếu biết 
cách buông-bỏ thì có thể tránh khỏi nhiều sự đau khổ và đau 
đớn. 

Buổi sáng sớm, một nông dân nài dây cổ con trâu và dắt 
nó ra đồng. Khi đi qua tu viện của chúng tôi, con trâu tự 
nhiên sợ hãi và bắt đầu bỏ chạy. Người nông dân nắm chặt 
dây cương, cổ gắng kéo giữ con vật đang sợ hãi bỏ chạy. 
Khi con trâu vùng mạnh, dây thừng bung ra, và làm bàn tay 
người nông dân chảy máu và ba móng tay giữa bị bứt ra!. 
Chúng tôi nhìn người nông dân tội nghiệp đi nha nh vào 
chùa để được giúp đỡ. Một ngón tay của anh ta bị đứt ra, 
chảy nhiều máu, lòi xương và thịt ngón tay. Chúng tôi phải 
lập tức chở anh ta lên nhà thương. Sau đó anh trở lại công 
việc đồng án với một ngón tay bị ngắn hơn trước kia. 

Tinh thần của câu chuyện này là nếu có thứ gì mạnh bạo 
như con trâu nước muốn bỏ chạy, thì tốt nhất là cứ để nó 
chạy. Cứ buông nó ra. Con trâu nước chẳng chạy đi bao xa, 
cùng lắm là vài trăm thước thì dừng lại thôi. Khi nào nó 
bình tĩnh trở lại, thì người nông dân dễ dàng đến nó và dắt 
nó về lại một cách an toàn. Đó là cách, lẽ ra, cứu lấy những 
ngón tay. Có nhiều người hành động ngông cuồng nóng nảy 
như những con trâu nước. Đó có thể là người đồng nghiệp, 
có thể là con, là mẹ vợ, bạn bè, nhân viên trách vụ...khi họ 
đang bị lạc mất sự bình tĩnh. Khi họ như vậy, cách tốt nhất 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 545 


là hãy đê yên họ. Bạn đừng kháng cự lại. Nêu bạn kháng cự 
hay chống đối quyết liệt với họ thì bạn chỉ bị tổn thuơng 
thêm mà thôi. Hãy chờ đợi và bạn sẽ làm đuợc điều tốt hcm. 
Họ sẽ mau chóng nguội lại, và lúc đó bạn có thể nhẹ nhàng 
và dễ dàng nói những điều phải trái với họ. 

Một thiền sinh hỏi tôi làm sao kiểm soát đuợc cái tâm 
đôi lúc như con trâu nước của mình. Tôi trả lời đơn giản là 
“buông nó ra, rồi từ từ nó sẽ ngừng và quay lại với bạn”. 
Tôi kể thêm cho chị ấy một câu chuyện nhỏ, về một đứa bé 
mới sáu tuổi nhưng nổi dóa lên và nói với mẹ là mình sẽ đi 
khỏi nhà. Người mẹ không nói gì, chỉ ôn tồn gói cho cậu ta 
một gói cơm để cậu mang theo cho “chuyến đi của đời 
mình”, và tiễn cậu bé ra cửa. Dĩ nhiên, cậu bé chỉ đi được 
mấy trăm thước là bắt đầu thấy nhớ nhà và nhanh chóng 
quay về trong vòng tay chờ đón của người mẹ!. 

Một thiền sinh khác cũng kể cho tôi câu chuyện tương tự 
khi chị ấy còn mới bảy tuổi ở Singapore. Chị cũng bất bình 
vô lý điều gì đó và nói mẹ sẽ bỏ nhà ra đi. Mẹ cô ta chẳng 
những nói “OK” mà còn cho chị ta một ít tiền để tiêu vặt 
nữa. Nhưng chị ta chỉ bỏ đi được vài trăm thước, rồi sự nhớ 
nhà và hụt hẫng cũng làm nguôi ngoai cơn hờn dỗi, và chị 
liền quay về nhà với mẹ. 

Khi tâm có vấn đề gì mạnh mẽ, khó trị, cách tốt nhất bạn 
hãy buông-bỏ nó. Tình cảnh rồi sẽ thay đổi, lửa sẽ tắt, lũ lụt 
sẽ rút lui... Khi con trâu nước không còn vùng vãy, thì lúc 
đó bạn có thể dễ dàng giải quyết những cơn khủng hoảng 
trong cuộc đời mình. Vì vậy, học cách buông-bỏ và thư-giãn 



_ A ^ r 

546 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


là không chỉ cần thiết cho mục đích giác-ngộ, mà còn giúp 
cho mục đích sống-còn trong cuộc đời nhiều phiền não và 
bấp bênh này. 


Cuộc Đời Không Phải Là Gánh Nặng 
{Nếu Bạn Biết Buông Bỗ) 

Dẹp bỏ qua một bên những khủng hoảng trong cuộc đời, 
có thể đó không phải là một chuyện nhỏ và dễ làm; nhung 
việc thiền-tập bình thuờng hàng ngày sẽ có thể giúp một 
nguời có thể gánh vác đuợc những gánh nặng. Theo cách 
của thầy Ajahn Chah, tôi thuờng giải thích ý nghĩa của việc 
thiền-tập và những lợi-ích của nó bằng ví dụ cầm một ly 
nuớc trong tay. 

“Cái ly nuớc này nặng không?”, tôi hỏi. Ai cũng có thể 
trả lời, nhung tôi nói tiếp: “Nếu tôi giữ ly nuớc càng lâu, thì 
tôi càng cảm thấy nó nặng hơn. Nếu tôi giữ nó trong muời 
phút, tôi sẽ thấy nó nặng hơn nữa. Nếu tôi giữ nó trong hai 
muơi phút, tôi càng thấy nó nặng hơn và tay tôi bắt đầu đau 
mỏi. Và nếu tôi phải giữ ly nuớc trong một tiếng đồng hồ, 
thì không những tôi sẽ nổi dóa lên, mà tôi còn là một thầy tu 
ngu xuẩn. Nhu vậy, tôi phải nên làm gì khi tôi không còn 
giữ đuợc ly nuớc trong tay một cách thoải mái nữa?”. 

“Đặt nó xuống”, mọi nguời trả lời. Dĩ nhiên là vậy. vấn 
đề không phải ở chỗ trọng luợng của ly nuớc. vấn đề ở chỗ 
sự nắm-giữ nó quá lâu, không biết cách rời bỏ nó và để cho 
cánh tay nghỉ ngơi một chốc lát. Bạn chỉ cần đặt ly nuớc 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 547 


xuống vài phút. Rồi, sau khi đã nghỉ tay, bạn cầm nó lên lại, 
và lại có thể giữ nó nhẹ nhàng nhu ngay lúc đầu. 

Tuơng tự ý nghĩa đó, vấn đề của sự căng thẳng thần kinh 
không liên quan gì đến sức nặng của những công việc và 
trách nhiệm của bạn. vấn đề ở chỗ bạn đã nắm-giữ trách 
nhiệm đó quá lâu, không biết cách ngừng nghỉ và đặt trách 
nhiệm đó xuống trong một thời gian, và để cho các căn của 
tâm đuợc nghỉ ngoi và thu giãn. Bạn chỉ cần buông-bỏ sự lo 
toan về chúng trong vòng vài phút để có đuợc những phút 
giây thu giãn đầy lợi lạc. Sau đó, sau khi đã thu giãn bằng 
thiền, bạn có thể quay lại với những công việc và trách 
nhiệm đó. Lúc này bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bạn có 
thể tiếp tục gánh vác chúng mà không còn bị căng thẳng, 
cho đến khi nào bạn mệt mỏi hay đuối sức thì lại tiếp tục bỏ 
chúng xuống và thu giãn, rồi sau đó quay lại, sáng suốt và 
nhẹ nhàng hơn. 

Đặt ly nuớc xuống trong vài phút, hay buông bỏ những 
sự lo toan của bạn trong một thời gian ngắn, là khả năng bạn 
có thể học đuợc thông qua thiền tập. Thiền là tu tập sự 
buông-bỏ. Thiền là thực hành sự buông-bỏ. Nhung thiền 
không phải là sự vô trách nhiệm và buông bỏ luôn những 
công việc và trách nhiệm của mình mãi mãi. Thiền không 
phải là trốn tránh, né tránh, hay bỏ bê những thứ cần phải 
làm. (Đơn giản, thiền chỉ là tu tập tánh buông-bỏ của tâm). 
Thiền là một môn thực hành mang lại cho bạn khả năng để 
đặt gánh nặng xuống bất kỳ lúc nào bạn muốn, bất kể nó 
nặng thế nào, để bạn có thể nghỉ ngơi trong một thời gian 
ngắn, để khi quay trở lại bạn có thể tiếp tục gánh vác và xử 



_ A ^ r 

548 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


lý nó một cách nhẹ nhàng và sáng suôt và hiệu quả hcm 
nhiều. Cuộc đời không phải là gánh nặng, nếu bạn biết cách 
buông-bỏ. 


Sự Lẳng Nghe Hoàn Toàn 

Một buổi sáng tôi đi ngang qua gian bếp trong thiền viện 
của tôi và nhìn vào từ cửa sổ. Tôi nhìn thấy sáu nguời phụ 
việc đều đang nói chuyện trong khi họ đang chuẩn bị bữa 
com hàng ngày cho tất cả chúng tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi, nếu 
sáu nguời đều nói, vậy còn ai để nghe?. Chẳng ai làm cái 
việc nghe!. Tất cả đều đang làm cái việc nói. Thật là lãng 
phí hơi thở khi tất cả cùng nói mà không ai nghe nhu vậy!. 

Đó là triệu chứng phổ biến trong đời sống thời đại ngày 
nay. Quá nhiều nguời nói, và quá ít nguời lắng nghe. Những 
cuộc hôn nhân tan vỡ cũng là do thiếu sự trao đổi hiểu biết, 
vợ chồng thuờng chỉ nói chứ không chịu lắng nghe nhau. 
Những thiếu niên trở nên nổi loạn bởi vì chúng cảm thấy 
không ai chịu nghe hiểu chúng. Những khách hàng bỏ đi nơi 
khác, họ chuyển đổi liên tục, bởi những nhu cầu và khiếu 
nại của họ không đuợc nguời bán lắng nghe nhu họ đã cam 
kết phục vụ từ lúc đầu. Và buồn nhất là hầu hết tất cả chúng 
ta lớn lên và già đi vẫn chua hiểu biết đuợc ý nghĩa thực sự 
của cuộc sổng là gì. Tại sao?. Bởi vì chúng ta chẳng bao giờ 
chịu lắng nghe một cách hoàn toàn. 

(Thuờng thì ai cũng nói chuyện hay trao đổi bằng thói 
quen [cái tật] nghe nhanh, nghe qua loa, nhu vẻ ta đây rất 



_ A 

Thiên sư Ajahn Brahm • 549 


thông thạo và thông minh vê vân đê đang trao đôi. Thậm chí 
nhiều người sau khi nói chuyện rất lâu vẫn không nhớ được 
tên người đối thoại với mình. Tôi có lần biết có nhiều Phật 
tử khác nhau đăng ký đi trên cùng một chuyến hành hưong 
gần hai tuần ở Ấn Độ. Họ giới thiệu tên cho nhau trong 
ngày đầu, và sau đó họ cùng nhau hành hương, chia sẻ về 
giáo lý và những giá trị của chuyến đi, họ cùng ăn, cùng 
nghỉ ngơi ở cùng nơi với nhau. Tuy vậy, rất ít người trong 
số họ có thể nhớ tên của nhau. Ngay cả những Phật tử thảnh 
tâm đã được chỉ dạy mà còn như vậy, huống hồ chi những 
người bình thường trong đời. Tại sao? Tại vì họ chưa bao 
giờ lắng nghe hoàn toàn, ngay cả lời giới thiệu tên. Có lẽ vì 
họ nghĩ không quan trọng. Cho đến khi họ bị lạc nhau, 
người dẫn đoàn hỏi ai bị lạc, mọi người không ai nhớ nổi 
tên của người bị lạc!). 

Nếu bạn không lắng nghe hoàn toàn những gì người 
khác đang nói, thì bạn chỉ được thấy là tự cao, ích hỷ, thiếu 
tôn trọng và thiếu kiên nhẫn. Thực vậy, khi bạn nghĩ bạn 
đúng, nhạy bén và thông minh, bạn thường không nghe 
người khác nói hết câu. Khi bạn coi thường người đối diện, 
bạn cũng không nghe họ nói hết ý. Khi bạn không đủ kiên 
nhẫn và từ tốn, bạn cũng không lắng nghe người ta nói hết 
chuyện. Rốt cuộc, bạn đã lãng phí thời gian nói chuyện với 
họ. Bạn chẳng học hỏi được gì từ họ...và từ cuộc đời, ngoài 
việc làm tăng thêm những bản tính bất-lợi đó của mình.) 

Để lắng nghe hoàn toàn, ta phải “im miệng”. Thực sự im 
miệng. Chúng ta chỉ nên làm một việc, hoặc lắng nghe hoặc 
nói; không thể làm hai việc đó cùng lúc. (Vừa ẳm em vừa 



_ A ^ r 

550 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


xay lúa thì chăng việc nào làm tôt cả), ơ đây, ý tôi là bạn 
không chỉ dừng lời nói bên ngoài, mà bạn cần phải im lặng 
cả lời nói bên trong. Chỉ khi nào bạn im lặng bên trong, thì 
bạn mới thực sự đang lắng nghe. Để lắng nghe hoàn toàn, 
bạn cần phải lắng nghe với mọi thứ bạn có (lắng nghe với 
toàn bộ sự im lặng, sự chú tâm, thời lượng, và thái độ tích 
cực lắng nghe). 

Điều gì kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn lắng nghe từ sự im- 
lặng bên-trong. Một sổ người sẽ cho rằng bạn rất thiên phú 
về tâm linh và bạn có thể đọc được tâm của họ. Thực ra, 
điều đó chỉ đơn giản là bạn đã lắng nghe họ một cách hoàn 
toàn, đó chỉ là năng lực lắng nghe người khác hoàn toàn. 
Nói cho dễ hiểu hơn: khi bạn muốn nhận thêm những “tín 
hiệu” thông tin, thì bạn cần phải giảm thiểu sự đối thoại bên 
trong tâm mình. ►Bằng cách thực tập sự im-lặng đầy chánh 
niệm như vậy, tất cả những ngăn trở về giao tiếp và trao đổi 
thông tin đều được giải tỏa. Bạn dễ dàng trở nên nhạy cảm 
và dễ chịu với mọi người xung quanh. Bạn sẽ có được sự 
ôn-hòa với gia đình và dễ hòa-hợp và thành-công với mọi 
người trong mọi công việc. 

Cũng từ chỗ sự lắng nghe hoàn toàn, bạn thậm chí có thể 
lắng nghe được những gì cơ-thể bạn muốn nói. Trước khi 
trở bệnh, cơ thể bạn luôn báo trước bằng một số tín hiệu nào 
đó. Tuy nhiên, rất ít người trong chúng ta chịu lắng nghe cơ 
thể mình, bởi vì chúng ta quá bận bịu với những đối thoại 
bên trong (với thói tật không ngừng suy nghĩ và lý sự trong 
đầu trong từng sát-na). Thậm chí ngay đến khi thân thể của 
chúng ta kêu gào với những dấu hiệu tuyệt vọng yêu cầu 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 551 


được nghỉ ngơi, chúng ta cũng còn quá bận rộn nên không 
thể nghe được tiếng kêu cứu của bản thân mình. Rồi đến 
một ngày buồn, ta phát hiện mình bị tim mạch, hay bị đột 
quỵ, huyết áp, hay ung thư, hay một căn bệnh nan y nào đó. 
(Lúc đó ta lắng nghe thì đã quá muộn). Những người thiền 
tập thì học cách lẳng nghe cơ-thể họ bằng sự im-lặng đầy 
chánh niệm!. Họ nghe được nhu cầu của cơ thể, cũng cách 
như họ biết lắng nghe những nhu cầu của gia đình, và cuối 
cùng họ có thể sổng từng ngày hạnh phúc, sổng lâu hơn và 
hạnh phúc hơn cùng lúc. 

Sự lắng-nghe hoàn-toàn khởi tạo ra trí-tuệ. Từ sự im- 
lặng, bạn có thể đi đến hiểu-biết bản chất đích thực của mọi 
sự thể. Và trí tuệ tốt nhất là sự nhận thấy được ý nghĩa của 
sự sổng. Không phải là kỳ diệu sao khi bạn tạm thời dẹp bỏ 
qua một bên tất cả những giáo điều, thuộc tôn giáo lẫn cá 
nhân, để hoàn-toàn lắng-nghe theo nhịp đập của sự sống 
bằng cái tâm im-lặng và tỉnh-thức?. Nếu làm được vậy, phải 
chăng bạn đang lắng-nghe được những lời dạy từ cuộc sổng. 
Cuộc sống luôn luôn kiên nhẫn, liên tục và nhẹ nhàng dâng 
tặng cho bạn cái trí tuệ của nó, nhưng chúng ta thì luôn luôn 
bận bịu với sự đời và những thói tâm lăng xăng nên chưa 
bao giờ một lần lắng-nghe nó một cách hoàn-toàn. Vì vậy, 
chẳng lấy làm ngạc nhiên khi chỉ có một sổ ít ỏi trong chúng 
ta đã từng hiểu về cuộc sổng, và về ý nghĩa của sự sổng đích 
thực là gì. 


Vư0 Qua Những Bài Thi Của Cuộc Đời 



552 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Kỳ thi ra trường của tôi ở Đại học Cambridge năm 1972 
là về đề tài vật lý lý thuyết. Đó là quãng thời gian khó nhọc. 
Toàn bộ sự nghiệp ăn học ở đại học dồn lại thành một loạt 
những bài-thi khảo sát. Một là đậu hai là rớt. Kỳ thi của tôi 
bao gồm một bài thi viết luận ba tiếng đồng hồ liên tục vào 
buổi sáng và một bài thi sát hạch ba tiếng đồng hồ vào buổi 
chiều cùng ngày, liên tục trong mấy ngày liền như vậy 
không được nghỉ ngơi. Người ta kể rằng, mỗi năm có ít nhất 
một sinh viên tự tử ở đại học Cambridge trong kỳ thi ra 
trường. Đó là do sự căng thẳng. Tuy nhiên, tôi có một lợi 
thế hơn các bạn cùng trường là tôi đã học ít nhiều về thiền. 

Sau bài thi buổi sáng, tôi không bao giờ đi ăn trưa. Thay 
vì vậy, tôi về phòng và ngồi thiền. Điều thứ nhất tôi ý thức, 
đó là bài thi buổi sáng đã chấm dứt. Nhiều sự nghĩ suy [như 
liệu tôi đã trả lời đúng câu a, b, và câu X, hay không?. Tại 
sao tôi không thêm vào những chú giải khi trả lời câu 
y...vân vân và vân vân]. Nhưng bài thi đó đã qua, đã là quá 
khứ. Thật là dễ dàng khi ta thừa nhận rằng “quá khứ đã qua 
rồi, không còn thay đổi gì được nữa”. Nhưng đối với nhiều 
người, điều đó không dễ làm chút nào. 

(Không tin bạn cứ đi hỏi những cầu thủ thể thao, họ 
cũng biết vậy, nhưng họ luôn luôn bị ám-ảnh bởi bàn thua 
vừa qua, hoặc bởi sổ điểm tồi của cú đánh vừa qua, và rốt 
cuộc họ bị phân tâm, và cũng không thể chơi tốt trong lượt 
kế tiếp. Bạn hãy tự hỏi mình và mọi người: có phải hầu hết 
chúng ta đang sổng bằng những nghĩ suy về một biển quá 
khứ hay không?. Quá khứ đã là quá khứ, nhưng ít ai trong 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 553 


chúng ta đang thực sự sổng trong hiện-tại. Phải chăng thiền 
sẽ giúp bạn “sổng” đúng nghĩa hơn trong hiện-tại?). 

Thực vậy, may mắn là tôi có thiền tập trước đó, nên tôi 
thấy mình dễ dàng lập tức bỏ qua quá khứ của bài thi buổi 
sáng. Điều đó đã xong. Nhưng bạn biết điều gì xảy ra với 
tâm tôi ngay sau đó không?. Tôi bắt đầu tự hỏi, mình có nên 
mở sách vở ra coi lại những thứ có thể liên quan đến đề thi 
trong buổi chiều hay không?. Thường thì trước kia, trước 
khi biết thiền, tôi và tất cả học sinh thường hay cổ nhìn lại, 
đọc lại, xem lướt qua lại những đề tài mà mình có thể gặp 
trong bài thi sát hạch ngay sau đó. (Điều đó là không tốt. 
Chẳng ai học tốt được điều gì vào phút chót đầy căng thẳng, 
hồi hộp và mệt mỏi nhu vậy. Học là cả một quá trình. Bạn 
cần phải học đúng và chuyên cần. Còn bây giờ là đến lúc thi 
chứ không còn là lúc học nữa. Thiền tập cũng vậy, bạn cần 
phải thiền tập đúng đắn và chuyên cần qua nhiều năm tháng. 
Chẳng có ai vào phút chót mới nhảy vào thiền và chứng đắc 
tầng thiền đâu). Hơn nữa, chẳng biết đối với mọi người thì 
sao, chứ đối với tôi thì những vấn đề tôi cổ ôn lại đọc lại 
vào giờ chót trước giờ thi thì chúng chẳng bao giờ xuất hiện 
trong bài thi!. Cho nên, nhiều lúc bạn bỏ công ra ôn lại bài 
vở ngay trước giờ thi thì chỉ phí thời gian và sức lực mà 
thôi. Lúc này là giờ nghỉ, không phải giờ học hay giờ thi. 
Một lần nữa, thiền giúp tôi làm được việc này, và tôi buông- 
bỏ được thời tương lai. Sau khi ngồi thiền trong phòng riêng 
giữa hai buổi thi, tôi bước vào trạng thái '"tỉnh giác vào giây 
phút hiện tại”. 



_ _ A ^ r 

554 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


Nhưng khi đang ở trong hiện-tại, tôi thực sự ngạc nhiên. 
Tôi để ý thấy cơ thể mình run, hiển nhiên ngay giữa mùa thi 
ra trường là ngã rẽ của cuộc đời, ai cũng dễ dàng mất đi sự 
bình tĩnh và bình tâm vốn có thường ngày. Điều tôi ngạc 
nhiên nhất là tôi đã không nhận ra điều đó. Tôi đã quá bận 
bịu với những bài thi nên tôi chẳng còn giây khắc nào để 
chú tâm vào cơ thể mình đang làm gì. Trong trạng thái '"tỉnh 
giác vào giây phút hiện tại”, tôi bắt đầu lắng-nghe hoàn- 
toàn, và tôi nghe thấy cơ thể đang năn nỉ tôi hãy nghỉ ngơi 
một chút. Sau khi chú tâm lắng nghe cơ thể nói, tâm lập tức 
lắng dịu xuống. Sự hồi hợp run rẩy dừng lại. Cơ thể tôi trở 
nên yên lặng và tĩ nh tại. Tôi nghe thấy tâm cũng đang nói 
vậy. 

Tôi nhận ra mình mệt. Tôi ý thức được tâm trí mình 
cũng mệt mỏi, kiệt sức. Tôi đã quá bận bịu nên không nhận 
thấy điều đó trước khi đang ngồi thiền lúc này. Lắng nghe 
theo lời của tâm, tôi gác mọi sự qua một bên và chẳng làm 
gì cả. Tôi chỉ ngồi đó. Dần dần, năng lượng được tái tạo lại 
trong tôi. Sau này thầy tôi là Ajahn Chah cũng xác nhận 
rằng chính sự tĩnh-tại của thân tâm khởi-tạo ra năng-lượng. 
Sau khi kết thúc giờ thiền ba mươi phút, tôi thư giãn, sáng 
suốt, và đầy năng lượng. Bạn bè tôi kể lại rằng tôi là người 
duy nhất đã bước vào phòng thi với vẻ mặt tươi cười. Họ 
còn nghĩ rằng tôi là kẻ gian lận, rằng có lẽ tôi “đã biết” 
được đáp án bài thi trước khi vào phòng thi!. Thực ra, các 
bạn biết không, tôi đã tìm ra được những đáp án, nhưng đó 
không phải là những đáp án cho bài thi hôm đó. Tôi đã tìm 
được đáp-án cho sự căng thẳng thân tâm, đã tìm được giải- 



_ A _ _ _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 555 


pháp cho vấn đề stress, và nhờ đó, tôi đã làm rất tốt những 
bài thi năm đó. 

Cuộc sổng—ở trường lóp, đại học...và sau đó...của một 
đời người—thì toàn là những bài-thi...vẫn còn đầy những 
ngày tháng căng thẳng mà một người sống phải bị sát hạch 

và thử thách một cách sâu sắc. Tôi chỉ đưa ra một ví dụ để 

♦ ♦ ♦ 

cho thấy thiền có thể giúp chúng ta vượt qua những bài-thi 
của cuộc đời. Kỹ thuật khôn khéo nhất để vượt qua những 
bài-thi thử thách nhất trong đời là '"sự biết buông bỏ và 
hoàn toàn thư giãn”. Nói cách khác, ta cần phải học thiền!. 


Thiên và Một Nơi Thiêng Liêng Trong Nhà bạn 

Việc thực hành thiền không phải chỉ dành cho những 
người đi tìm sự giác ngộ về sự sống, mà còn dành cho 
những người đi tìm cuộc sống hạnh phúc hơn và ý nghĩa 
hơn. Nếu bạn không sổng trong tự viện, thì sẽ có ích nếu 
bạn có được “một nơi thiêng liêng” trong nhả bạn. 

Rất khó để tạo ra một “nơi thiêng-liêng” bên-trong nhà. 
Những ngôi nhà thời nay có nhiều phòng, phòng khách, 
phòng ngủ, phòng ăn, và nhiều phòng tắm. Liệu có hay hơn 
nếu có thêm một phòng thiêng-liêng để thiền?. Nếu không 
có một phòng trổng, bạn cũng có thể dùng một góc nào đó 
trong phòng ngủ của bạn. Hãy đánh dấu cái góc riêng đó, 
bằng một cái gối mà bạn thích, một cái gối ngồi thiền. Rồi ở 
đó, bạn có thể trang bày một vài biểu tượng hay hình ảnh 
tâm linh để tạo ra không khí tĩnh lặng. Hãy dùng cái góc 



_ A ^ r 

556 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


riêng đó cho việc thiền, hay lắng nghe hay đọc những thứ 
đẹp đẽ hướng đến tâm linh. Đừng bao giò làm những thứ 
phàm tục ở nơi góc đó, và cũng không nên nói chuyện ở nơi 
góc đó. Qua dần tháng năm, nơi đó sẽ dần dần tích tụ được 
“năng lượng tĩnh tại” và bạn sẽ trở nên dễ dàng thiền tập ở 
đó. Và lâu ngày, nó sẽ trở thành nơi thiêng liêng của bạn 
giúp bạn thiền tập dễ dàng. Bạn đã tạo ra được một nơi 
thiêng liêng đích thực ngay trong nhà bạn. 

Ngay cả ở nơi văn phòng bận rộn, bạn cũng có thể tạo ra 
một góc thiền trang nghiêm. Thậm chí, có người chọn ngồi 
thiền trong tủ hồ sơ trong giờ nghỉ trưa. Một cô làm thư ký 
kể rằng sếp của cô có thói quen nhờ cô khóa cửa để ông ta 
ngồi thiền im lặng trong tủ đựng hồ sơ mà ông đã dọn trống. 
Cô ta thích giúp ông làm vậy, vì sau ba mươi phút ngồi 
thiền, ông luôn trở thảnh một ông sếp hiền từ và tốt bụng 
nhất. Thiền giống như bạn đầu tư từng phút vào nó để thu 
hoạch lại nhiều giờ bình an, sáng suốt, thư giãn, và nhiều 
năng lượng. 


Buông-BỎ 

Để Vượt Qua Sự Đo Lường Đối Đãi 

Nhà khoa học nổi tiếng người Anh Lord Kelvin đã từng 
nói: “Nếu bạn không đo lường được, bạn không thể kiểm 
soát”. Lẽ nhiên, ý ông là: để cho khoa học có thể kiểm soát 
và phục vụ thế giới, chúng ta phải học cách đo lường những 
hiện tượng tự nhiên một cách chính xác. Trí tuệ của Kelvin 
nhìn thấu nhu cầu về đo lường chính xác là quan trọng cho 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 557 


việc phát triên công nghệ và thảnh công trong việc giúp 
nhân loại kiểm soát được những mặt khó chịu của thiên 
nhiên. 

Câu nói đó là viên ngọc chân lý. Tuy nhiên, câu nói đó 
cũng có thể được sử dụng theo chiều ngược lại: ‘WéM ta 
ngừng tất cả sự đo lường, thì ta không còn kiểm soát nữa!”. 
Bạn không thể đo lường, bạn không thể kiểm soát. Dẹp bỏ 
sự đo lường sẽ tạo ra sự buông-bỏ. 

Khi bạn đang thiền, bạn có đo lường sự tiến bộ của mình 
không?. Bạn có nghĩ “đây là buổi thiền tốt”, hay “đây là 
buổi thiền tồi tệ” hay không?. Bạn đã học được từ kinh 
nghiệm rằng, sự đo lường đối đãi về sự tốt xấu như vậy sẽ 
khởi sinh tâm kiểm soát, và dẫn đến ý hành hay hành động 
nào đó. Nếu bạn đo sự thiền của bạn đang là tệ, thì bạn cố 
sức làm cho nó tốt hơn. Nếu bạn đo sự thiền của đang là tốt, 
thì bạn lại cố sức làm cho nó tốt hơn nữa. Như vậy là bạn cứ 
luôn luôn cố làm, luôn luôn cổ sức, luôn luôn cổ ý. Sau khi 
đo lường đối đãi, bạn lại luôn cổ ý làm thêm nữa. Bạn quên 
mất đi sự buông-bỏ, và vì vậy, bạn đã bước lệch ra khỏi con 
đường bình an. 

Hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không khởi tâm 
đo lường gì trong khi ngồi thiền. Nó sẽ như thế nào nếu bạn 
không khởi tâm đánh giá “giờ thiền này là tốt” hay “giờ 
thiền này là tệ”?. Khi bạn dẹp bỏ sự đo lường đối đãi, thì 
nghĩa là bạn cũng từ bỏ sự kiểm soát. Tâm của bạn trở thành 
cái tâm còn ngây thơ của một người mới bắt đầu, người 
chưa giờ biết đánh giá hay đo lường gì cả. Nhờ vậy, tâm 



558 • Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


buông-bỏ dễ dàng và trở nên bình lặng. Khi bạn không đánh 
giá sự thiền của mình, mọi ý hành sẽ ngưng lại. Sự bình an 
tăng lên, hạnh phúc nở hoa, trí tuệ kết quả. Cuối cùng, sự 
giác ngộ sẽ hiện thảnh trước mắt bạn. (Tất cả nằm ở chỗ sự 
buông-bỏ: buông-bỏ đổi đãi, buông-bỏ sự kiểm soát, buông- 
bỏ ỷ hành, buông-bỏ cái ‘‘"người làm”.) 


► Buông bỏ hết thời gian đo lường đối đãi, thì bạn sẽ 
tự động an trú vào sự phi thời gian của "‘"giây phút 
hiện tại”. 

► Dẹp bỏ những đo lường bằng những danh từ, khái 
niệm...thì tiến trình suy nghĩ sẽ ngừng lại một cách tự 
động và dễ dàng, thì bạn có thể tiến vào ""sự im lặng 
đầy chánh niệm”. 

► Rồi bạn dẹp bỏ sự đo lường hơi-thở theo nhịp vào 
hay ra, dài hay ngắn, thô tế hay vi tế, thì hơi-thở sẽ tự 
động biến mất, thì ""nimitta sáng tỏ xuất hiện trong 
tâm”. 

► Buông bỏ và giải tỏa nimitta khỏi sự đo lường tốt 
hay xấu, sáng tỏ và lu mờ, thì bạn có thể tiến vào 
""những tầng thiền định jhãna sẳc giới” một cách tự 
nhiên và dễ dàng. 

► Buông bỏ dần sự đo lường tâm bằng những nhận 
thức [tưởng], thì tâm sẽ tự động tiến vào ""những tầng 
chứng đẳc vô sẳc giới” một cách êm đềm thông suốt. 

► Ngừng đo lường cái tâm (citta), thì tất cả cái ""tâm” 
sẽ tự động ngừng lại, và cùng lúc vòng luân hồi sinh- 
tử (samsara) cũng ngừng lại. Và cuối cùng là không 


_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 559 


CÓ gì, ngay cả cái [khái niệm] '"không có gk’ cũng 
không còn\. 


Đó là Sáu (6) Giai Đoạn thực hành thiền được miêu tả 
trong quyển sách này!. 

Nếu bạn bước đi theo con đường thiền tập, thì niềm 
hạnh-phúc bên-trong của bạn sẽ tăng lên như thủy triều 
dâng lên mà không xuống lại, thủy triều dâng lên như những 
lúc trăng rằm soi sáng trên bầu trời tâm linh, và chỉ có nước 
lớn đong đầy, không có nước ròng xuống trên dòng sông sự 
sống của đời bạn. Sự chánh-niệm sẽ được tăng thêm năng 
lượng khi bạn càng buông bỏ sự tranh đấu trong thế giới 
nội-tâm. Trí tuệ minh sát sẽ đơm hoa kết quả, nhu những 
trái cây trĩu nặng trên cây đời, để bạn hái xuống và ăn nhiều 
trong một lúc. Rồi bạn nhận ra một cách rõ rệt rằng: con 
đường để đi đến bình-an chính là sự "buóng-bỏ” mà bạn đã 
học được thông qua thiền. 

Hoặc bạn cũng có thể gọi đó là con đường của Tâm-Từ 
vô điều kiện. Chính Tâm-Từ (metta) đó đã làm dịu đi những 
đo lường, định kiến, và đối đãi về bản thân bạn và những 
người khác. Sự đo lường và định kiến phai-biến đi như 
những bóng ma ảo ảnh. Và khi tất cả sự đo lường đối đãi 
cuối cùng hoàn toàn biến mất, những ngôn từ cũng biến mất 
luôn, bởi vì ngôn ngữ thực ra cũng chỉ là những đo lường và 
quy ước trong cuộc đời. Sự bình-an đạt đến đỉnh cao-nhất 
của nó, cùng lúc, niềm chân-phúc kết tinh thành một viên 
ngọc sáng rỡ được gắn trên chóp đỉnh cao đó, ngay khi một 
lần cuối cùng sự đo lường bùng nổ từ bên-trong—tâm cũng 



_ A ^ r 

560 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


biến mất. Người tu giác ngộ ra rằng tâm chính là kẻ đo 
lường đối đãi. 

Đen đây là sự ngừng-diệt, là sự chấm-dứt hoàn toàn mọi 
thứ, không còn lại một dấu vết nào. Niết-bàn là nơi tất cả 
mọi ngôn từ không còn ý nghĩa của chúng, bởi vì tất cả mọi 
sự đo lường quy ước đều đã ngừng diệt. Khi những bậc đại 
hiền trí chỉ về nơi không ngắn, không dài, không hiện tại, 
không quá khứ, không tương lai, không ở đây, không ở kia, 
không sinh, không tử, mọi thứ đã ngừng diệt... thì có nghĩa 
là họ đang chỉ về trạng thái đó. Cái đối tượng của tâm, là cái 
đã thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh-tử một lần và mãi mãi, 

và nó báo hiệu cho sự chấm-dứt toàn bộ cái tiến-trình danh- 

♦ ♦ ♦ 

sắc, chính là sự ngừng-diệt tuyệt đối. 


'^Bát-niết-bàrC’ là ngôn từ cuối cùng ở đây!. 





2 V , 

Thiên sưAjahn Brahm 



_ A _ 

Thiên sư Ajahn Brahm • 563 


Thiên sư Aịahn Brahm 

Thiền sư Đại trưởng lão Ajahn Brahmavamso 
Mahathera (thường được mến gọi là Ajahn Brahm) có tên 
khai sinh là Peter Betts, sinh ngày 7/8/1951 tại Luân Đôn, 
Anh Quốc, trong một gia đình thuộc giai cấp lao động. 
Cuối năm 1960 Peter Betts nhận được học bống môn Vật lý 
Lý thuyết tại đại học Cambrỉdge, Anh Quốc. Sau khỉ học 
hết đại học, Peter Betts đã dạy học một năm ở Anh và sau 
đó từ biệt gia đình đi đến Thái Lan và trở thành một tu sĩ 
Phật giáo. 

Trong những năm là Tỳ kheo trẻ ở Thái Lan, thầy Ajahn 
Brahm được giao phụ trách biên tập những hướng dẫn 
bằng tiếng Anh về Giới Luật Tỳ kheo mà sau này những 
hướng dẫn đó đã trở thành căn bản giới luật dùng cho 
nhiều tu viện Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) ở các 
nước phưomg Tây (Âu, úc, Mỹ). 

Sau quãng đời tu tập ở Thái Lan, thầy được mời qua 
vùng Perth, nước úc bởi Hội Phật Giáo Tây úc đế trợ 
giảng với thầy Ajahn dagaro. Sau đó, vào năm 1983 một 
khu đẩt rộng 97 mẫu Anh (393 ngàn m2) đã được mua ở 
Serpentỉne gần đó đế xây thành Thiền Viện Bodhỉnyana 
Monastery (đặt theo tên vị thầy Ajahn Chah Bodhinyana. 
‘Bodhỉnyana ’ có nghĩa là ‘cỗ xe giác ngộ ’ hay ‘giác thừa ’). 
Bodhỉnyana trở thành thiền viện Phật giáo đầu tiên ở nam 
bán cầu trái đất và ngày nay là thiền viện có so lượng tăng 
sinh theo Phật giảo Nguyên thủy lớn nhất nước úc. Đó là 
một nỗ lực lớn lao của thầy Ajahn Brahm, vì trước đó vùng 
Perth chỉ có vài Phật tử, vài thí chủ góp sức, và các tăng 
phải tự bỏ sức ra xây từ từ. Thầy Ajahn Brahm là người 
tham gia tự lắp xây từng viên gạch. 

Từ đó về sau, thầy Ajahn Brahm cũng tham gia giảng dạy 
giáo lý và thiền học ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở 
Đông Nam Á. Thầy là một trong những diễn giả nối tiếng 
nhất, với cách diễn đạt vui tưcrì và hóm hỉnh, đã luôn lôi 
cuốn một so rất đông của thế hệ ngày nay quan tâm và 



_ A ^ r 

564 • Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đên giải thoát 


bước vào con đường đạo Phật. Thầy cũng là diễn giả chỉnh 
của các hội nghị Phật giáo thế giới. 

Hiện nay, thầy Ajahn Brahm là viện trưởng Thiền 
Viện Bodhỉnyana Monastery ở Serpentỉne, Tây úc vừa 
được nói trên. Thầy cũng là Giám Đốc về Tâm Lỉnh của 
Hội Phật Giáo Tâỵ úc, là cổ vấn Tâm Linh của Hội Phật 
Giáo Vỉctorỉa, Co vấn Tâm Lỉnh của Hội Phật Giáo Nam 
Úc, Người Bảo Trợ Tâm Linh của Hội Ải Hữu Phật Giảo 
Singapore, và thầy cũng làm việc với tăng và nỉ thuộc tất 
cả thường phái đế lập ra Tăng Đoàn Phật Giáo úc Châu. 

Thầy Ajahn Brahm cũng góp công lớn để thành lập Ni 
Viện Dhammasara Nuns ’ Monastery ở Gỉdgegannup gần 
những khu đồi ở đông bắc Perth, úc Châu, ở đó Tỳ kheo Nỉ 
người Úc của Phật giáo Tích Lan là Ajahn Vayama đang 
làm viện trưởng. 

Thầy Ajahn Brahm viết nhiều quyển sách về giáo lý và 
thiền học. Trong đó có các quyến rất noi tiếng “Mở Cánh 
Cửa Trái Tỉm ” (tên ban đầu là Ai đặt hàng xe phân này? ’, 
“Chánh niệm, Hạnh Phúc và Hom Nữa”. Hàng trăm bài 
giảng pháp của thầy Ajahn Brahm cũng được ghi lại và 
pho biến khắp nơi, độc giả có thế đọc miễn phí trên các 
trang websỉte của Thiền Viện Bodhỉnyana Monastery. 



THIEN 

Theo Cách Phật Dạy 
Sẽ Đi Đến Giải Thoat 

Ajahn Brahm 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHẨ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 

Địa chỉ: 65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 
Điện thoại: 04.39260024 Fax: 04.39260031 


Chịu trách nhiệm xuât bản 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Biên tập 

Trình bày, minh họa 
Sửa bản in 
Kỹ thuật 


Giám đốc Bùi Việt Bắc 
Tổng biên tập Lý Bá Toàn 
Nguyễn Thế Vinh 
Le Kim Kha 
Lê Kim Kha 
Lê Kim Kha 


Đối tác liên kết: Lê Kim Kha 

Địa chỉ: 027 Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM. 


r 


n 




In 1.000 cuôn, khô 16x24 cm, tại XN In Nguyên Minh Hoàng. 
Địa chỉ: 510 Trường Chinh, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM. 
Số ĐKKHXB: số QĐXB của NXB: 

cấp ngày . Mã số ISBN: 

. In xong và nộp lưu chiểu năm 2015. 








